CUỘC CHIẾN 


LO ĐEN 


THEBLACKHOLEWAR 


em NHÀ S5 BẢN vn | 


CUỘC CHIẾN 
LO ĐEN 


<XHñm PHÁ 


set 
“XHGRRE-ÍG cs.- 


Chủ biên: PHẠM VĂN THIÊU 
NGUYÊN VĂN LIÊN 
VŨ CÔNG LẬP 


THE BLACK HOLE WAR. 

Copyright © 2006 by Spin Networks, Lid. 
AII rights reserved. 

Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2010 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIÊN KHTH TP.HCM 


Susskind, Leonard 

Cuộc chiến lỗ đen / Leonard Susskind ; ng.d. Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010. 

330 tr. ; 21 cm. - (Khoa học và khám phá). 

Nguyên bản : The black hole war. 

1. Hawking, S. W.(Stephen W.). 2. Thuyết lượng tử. 3. Lý thuyết tương đối tổng quát (Vật lý). 4. Lỗ đen (Thiên văn học). _ 5. 
Không gian và thời gian. I. Phạm Văn Thiều d. II. Phạm Thu Hằng d. HI. Ts: The black hole war. 


530.12 — dc 22 
5964 


CUỘC CHIẾN 


LO ĐEN 


„..... BUỘCCHIẾNCỦATÁC GIẢVỚISTEPHEN HAWKING 
_. ĐÊLẦM0H0 THẾ GIỚI TRỮNÊN AN TOÀN ĐỐI VỚI CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


LEONARD SUSSKIND 


PHẠM VĂN THIỀU - PHẠM THU HÀNG dịch 


NHÀ XU ÂT BẢN TRÈ 


Điều gì đã thối lửa uào các phương trình 
0à làm cho chúng có thể tô tả được 0ñ trụ? 


STEPHEN HAWKING 


MỤC LỤC 


Mở đầu 


TẠO Tiên II co 


10. 


11. 
12. 
13. 
14. 


Phần I 
TỊCH BẢO 

Phát súng đầu tiên 
Sao tối 
Không phải hình học thời ông nội bạn 
“Einstein, đừng có bảo Chúa phải làm gì” 
Planck đã phát minh ra cái thước còn tốt hơn 
Trong một quán bar ở Broadway 
Năng lượng và entropy 
Bạn có thể nhét bao nhiêu thông tin vào một lỗ đen 
Ánh sáng đen 


“PhẩnI - 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Stephen đã để mất các bit của mình và không biết 
phải tìm chúng ở đâu 

Sự chống trả của người Hà Lan 

Ai quan tâm chứ? 

Sự bế tắc 

Vụ đụng độ ở Aspen 


MỞ ĐẦU 


24 
34 
62 
94 
134 
141 
152 
172 
189 


214 
231 
239 
253 
270 


15. 
16. 
17. 
18. 


19. 
20. 


2.1, 
22. 
23. 
24. 


Phần III 


PHẢN CÔNG 
Cuộc chiến ở santa barbara 278 
Khoan đã! Hãy đảo ngược lại sự thay đổi nhận thức 315 
Ahab ở Cambridge 322 
Thế giới là bức toàn ảnh 344 

_ Phần IV 

KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 
Vũ khí suy luận ra hàng loạt 364 
Máy bay của Alice, hay cánh quạt nhìn thấy được cuối cùng 
417 

Đếm lỗ đen 430 
Nam Mỹ đã thắng trong cuộc chiến 465 
Vật lý hạt nhân ư? Anh không đùa đấy chứ! 492 
Sự khiêm nhường 505 
Vĩ thanh 516 
Thuật ngữ 523 


8 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


MỞ ĐẦU 


Có thật nhiều thứ để tìm hiểu, nhưng cũng thật ít thuứ 
đã được hiểu một cách thấu đáo. 
RoBERT A. HEINLEIN 
NGƯỜI LẠ TRONG VÙNG ĐẤT LẠ 


Ở ĐÂU ĐÓ TRÊN ĐỒNG CỎ ĐÔNG PHI, một con sư tử già đang rình 
bữa tối mong đợi của nó. Nó ưa những con môi già và chậm chạp 
hơn, nhưng con linh dương non tơ và khỏe mạnh là lựa chọn duy 
nhất của nó lúc này. Đôi mắt cảnh giác ở hai bên đầu của con môi 
thật lý tưởng để quét khắp xung quanh nhằm phát hiện những 
con thú ăn thịt nguy hiểm. Đôi mắt con thú săn môi nhìn thẳng ra 
phía trước, thật hoàn hảo để khóa chặt nạn nhân trong tầm nhìn 
và ước lượng khoảng cách. 

Lúc này, cặp mắt quét một góc rộng của con linh dương không 
phát hiện ra con sư tử và nó thong thả đi vào vùng nguy hiểm. Hai 
chân sau mạnh mẽ của con sư tử bật mạnh đẩy nó về phía con mỗi 
đang hoảng loạn. Và thế là cuộc đua vô tận lại bắt đầu. 

Mặc dù đã nặng nề bởi tuổi tác, con mèo lớn này vẫn là một 
kẻ chạy nước rút vượt trội. Ban đầu, khoảng cách chỉ là rất nhỏ, 
nhưng các cơ co giãn nhanh đầy dũng mãnh của con sư tử dần dẫn 


MỞ ĐẦU 


đến sự mất ôxi. Sức chịu đựng tự nhiên của con linh dương nhanh 
chóng thắng thế, và tại thời điểm nào đó thì vận tốc tương đối của 
con sư tử và con môi đảo chiều; khoảng cách sít sao lại được nới 
rộng ra. Cái khoảnh khắc mà nó cảm nhận được sự đảo chiều này 
của số phận, cũng là lúc Chúa rừng xanh hiểu rằng mình đã thất 
bại. Nó bèn lẩn trở lại vào một bụi cây thấp. 

Năm mươi ngàn năm trước, một người thợ săn mệt mỏi đã phát 

hiện ra một cái hang mà lối vào bị lấp bởi một tảng đá: quả là một 
nơi an toàn để nghỉ ngơi nếu anh ta dời được chướng ngại vật nặng 
đó đi. Không giống như tổ tiên mình là loài khỉ, người thợ săn đã 
có dáng đi thẳng. Trong tư thế đó, anh ta đẩy mạnh tảng đá nhưng 
chẳng ăn thua gì. Để có góc đẩy tốt hơn, anh ta đặt chân mình cách 
xa tẳng đá hơn. Và khi cơ thể anh ta gần như nằm ngang, lực tác 
động bây giờ có thành phần theo hướng đúng lớn hơn nhiều so 
với khi ở tư thế đứng thẳng. Và tảng đá đã nhúc nhích. 
Khoảng cách? Vận tốc? Đổi chiều? Góc đẩy? Lực? Thành phần? 
Những tính toán phức tạp tới mức khó lòng tin nổi nào đã diễn ra 
trong bộ não còn hồn nhiên của người thợ săn, chứ đừng nói gì 
đến con sư tử? Đó là những khái niệm có tính kỹ thuật mà người 
ta thường gặp lần đầu tiên trong các cuốn sách giáo khoa vật lý ở 
trường đại học. Vậy thì làm thế nào mà con sư tử biết được cách 
ước lượng không chỉ vận tốc của con môi, mà quan trọng hơn, là 
cả vận tốc tương đối nữa? Phải chăng người thợ săn đã theo học 
một giáo trình vật lý để biết được khái niệm về lực? Và cả lượng 
giác để biết tìm sin và cos phục vụ cho việc tính toán các thành 
phần của lực? 

Sự thực, tất nhiên là tất cả những cơ thể sống phức tạp đều sẵn 
có những khái niệm vật lý bản năng được “thiết đặt” như phần 


10 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


cứng cố định trong hệ thần kinh nhờ quá trình tiến hóa'. Nếu 
thiếu những phần mềm vật lý được lập trình sẵn này, thì không 
thể nào có thể sống sót được. Sự đột biến và chọn lọc tự nhiên đã 
biến tất cả chúng ta, và ngay cả động vật, đều trở thành các nhà 
vật lý. Ở con người, kích thước lớn của não đã cho phép những 
bản năng này tiến hóa thành các khái niệm mà chúng ta mang ở 
cấp độ ý thức. 


Tự thoy đổi hình mỗu nhộn Thức 


Trong thực tế, tất cả chúng ta đều là những nhà uật lý cổ điển?. 
Chúng ta cảm nhận được lực, vận tốc và gia tốc ở cấp độ bản năng. 
Trong tiểu thuyết giả tưởng Người lạ trong một uùng đất lạ (1961), 
Robert Heinlein đã phát minh ra một từ để biểu đạt sự hiểu biết 
trực giác sâu xa và gần như là bản năng về một hiện tượng: đó là 
từ grok. Tôi grok được lực, vận tốc và gia tốc. Tôi grok được không 
gian ba chiều. Tôi grok được thời gian và ký hiệu của số 5 trên mặt 
con xúc xắc . Các quỹ đạo của một viên đá hay một mũi lao đều 
có thể grok được. Nhưng nhận thức sẵn có và bản năng của tôi 
lại thất bại khi tôi thử áp dụng nó vào không thời gian 10 chiều, 
hoặc con số 10', hoặc thậm chí còn tệ hơn với thế giới của các 
electron và Nguyên lý bất định của Heisenberg. 


_ 


Không ai thực sự biết bao nhiêu khái niệm đã sẵn có và bao nhiêu được học từ 
khi mới ra đời, song sự khác biệt đó ở đây không quan trọng. Vấn đề là theo thời 
gian, hệ thản kinh của chúng ta trưởng thành lên, có kinh nghiệm, loại cá nhân 
hay tiến hóa, đều mang lại cho chúng ta nhiều hiểu biết bản năng về sự vận hành 
của thế giới vật chất. Dù là cài đặt sẵn hay học hỏi được ở độ tuổi còn rất trẻ, thì 
những kiến thức đó cũng rất khó có thể phai mờ. 


s 


Từ cổ điển chỉ vật lý học không bao hàm Cơ học lượng tử. 


11, 
MỞ ĐẦU 


Vào đầu thế kỷ 20, cảm nhận trực giác đã hoàn toàn thất bại; 
vật lý học bất ngờ bị lúng túng trước các hiện tượng hoàn toàn 
khác thường. Ông nội của tôi mới 10 tuổi khi Albert Michelson 
và Edward Morley khám phá ra rằng chuyển động theo quỹ đạo 
của Trái Đất trong môi trường ête giả định là không thể phát hiện 
được!. Electron vẫn chưa được biết đến cho tới khi ông tôi 20 tuổi; 
ông 30 tuổi vào năm Albert Einstein công bố Thuyết tương đối hẹp, 
và ông ở tuổi trung niên khi Heisenberg phát minh ra Nguyên lý 
bất định. Không có cách nào để áp lực tiến hóa có thể tạo ra được 
sự nhận thức một cách bản năng về những thế giới hoàn toàn 
khác biệt đó. Nhưng có điều gì đó trong hệ thần kinh của chúng 
ta, ít nhất là ở một số trong chúng ta, đã được chuẩn bị sẵn cho 
một sự thay đổi nhận thức tuyệt vời, cho phép chúng ta không chỉ 
biết đặt câu hỏi về những hiện tượng còn mù mờ này mà còn đưa 
ra được những khái niệm toán học trừu tượng - những khái niệm 
mới, hoàn toàn phi trực giác - để xử lý và giải thích chúng. 

Tốc độ đã đặt ra yêu cầu đầu tiên phải thay đối nhận thức — 
tốc độ nhanh đến mức nó gần như sánh bằng vận tốc của một tia 
sáng. Trước thế kỷ 20, không động vật nào di chuyển nhanh hơn 
100 dặm một giờ, và ngay cả ngày nay, ánh sáng truyền đi nhanh 
tới mức mà đối với tất cả, trừ các mục đích khoa học, nó dường 
như chẳng có truyền đi gì hết: nó xuất hiện ngay tức thời khi ánh 
sáng được bật lên. Loài người ban đầu không có nhu cầu phải 
được “lắp sẵn” những nhận thức tương thích với tốc độ siêu cao 
như tốc độ ánh sáng. 


! Thí nghiệm nổi tiếng của Michelson và Morley lần đầu tiên cho thấy vận tốc ánh 
sáng không phụ thuộc vào chuyển động của Trái Đất. Nó dẫn đến những nghịch 
lý mà cuối cùng Einstein đã giải quyết được trong Thuyết tương đối hẹp của ông. 


12 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Việc thay đổi nhận thức do tốc độ đã xảy đến một cách đột ngột. 
Einstein không phải là một đột biến; ông đã phải vật lộn với sự mù mờ 
này cả chục năm để thay thế hệ thống Newton cũ. Nhưng đối với các 
nhà vật lý thời đó thì dường như, trong số họ, phải tự phát xuất hiện 
một loại người mới - những người có khả năng nhìn thế giới không 
phải qua không gian ba chiều, mà là qua không-thời gian bốn chiều. 

Einstein đã phải vật lộn thêm một thập kỷ nữa - lần này theo 
quan điểm đơn thuần của các nhà vật lý - là để thống nhất cái mà 
ông gọi là Thuyết tương đối hẹp với Thuyết hấp dẫn của Newton. 
Kết quả của nó - Thuyết tương đối rộng - đã làm thay đổi một cách 
sâu sắc tất cả các quan niệm truyền thống về hình học. Không-thời 
gian trở nên mềm dẻo, có thể uốn cong hoặc cuộn lại. Nó trông 
giống như một tấm cao su căng bị một vật nặng đè lên. Trước đó, 
không-thời gian là bị động và các tính chất hình học của nó đều là 
cố định. Theo Thuyết tương đối rộng thì không-thời gian lại như 
một người chơi chủ động: nó có thể bị biến dạng bởi các vật thể 
nặng như các hành tinh, các ngôi sao, nhưng lại không thể nào 
hình dung được - mặc dù không phải vì thiếu toán học hỗ trợ. 

Vào năm 1900, năm năm trước khi Einstein bước lên sân khấu, 
một sự thay đối hình mẫu tư duy còn kỳ quặc hơn nhiều đã diễn ra 
cùng với việc khám phá ra ánh sáng được tạo bởi các hạt được gọi 
là photon, hay đôi khi còn gọi là lượng tử ánh sáng. Thuyết photon! 
ánh sáng chỉ là một dấu hiệu báo trước một cuộc cách mạng sắp 
diễn ra; sự rèn luyện trí tuệ bây giờ còn trừu tượng hơn bất kỳ thứ 
gì được chứng kiến từ trước đến nay. Cơ học lượng tử còn hơn cả 
một định luật mới của tự nhiên. Nó liên quan đến việc thay đổi các 


1 Thuật ngữ øbøfø» bắt đâu được sử dụng vào năm 1926, do nhà hóa học Gilbert 
Lewis đặt ra. 


13. 
MỞ ĐẦU 


quy tắc của logic cổ điển, những quy tắc thông thường của tư duy 
mà mọi người có đầu óc tỉnh táo bình thường đều sử dụng để đưa 
ra các suy luận. Nó dường như còn thật điên rồ. Nhưng dù có điên 
rồ hay không thì các nhà vật lý vẫn có thể thay đối được nhận thức 
của mình theo logic mới gọi là logic lượng tử. Trong Chương 4, tôi 
sẽ giải thích mọi điều bạn cần biết về Cơ học lượng tử. Hãy chuẩn 
bị để cho nó làm cho bạn phải hoang mang. Ai cũng đều thế cả. 
Thuyết tương đối và Cơ học lượng tử ngay từ đầu đã là hai kẻ 
đồng hành bất đắc dĩ. Ngay khi chúng bị buộc phải làm đám cưới, 
thì bạo lực đã nổ ra - toán học ở đây đã đẻ ra những đại lượng vô 
hạn không kiểm soát nổi cho mọi câu hỏi mà một nhà vật lý có thể 
đặt ra. Phải mất nửa thế kỷ thì Cơ học lượng tử và Thuyết tương 
đối hẹp mới cơm lành canh ngọt với nhau. Vào đầu những năm 
1950, Richard Feynman, Julian Schwinger, Sin-Itiro Tomanaga, và 
Ereeman Dyson! đã đặt nền móng cho sự kết hợp của Thuyết tương 
đối hẹp và Cơ học lượng tử, cái được gọi là Lý thuyết trường lượng 
tử. Song Thuyết tương đối rộng (sự kết hợp giữa Thuyết tương đối 
hẹp của Einstein và Thuyết hấp dẫn của Newton) và Cơ học lượng tử 
thì vẫn không thể dung hòa được với nhau, mặc dù đã có rất nhiều 
công sức được bỏ ra. Feynman, Steven Weinberg, Bryce DeWitt, và 
John Wheeler đều đã cố gắng “lượng tử hóa” các phương trình hấp 
dẫn của Einstein, song tất cả đều dẫn đến những kết quả vô giá 
trị. Có lẽ điều đó cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cơ học lượng 
tử chi phối thế giới của những vật thể rất nhẹ. Ngược lại, hấp dẫn 
dường như chỉ ảnh hưởng đối với những khối vật chất rất nặng. Sẽ 
là an toàn khi giả định rằng không có gì là đủ nhẹ để Cơ học lượng 
1 Năm 1965, Schwinger và Tomanaga đã nhận được giải Nobel cho các nghiên cứu 


của họ. Song trong cách tư duy hiện đại về Lý thuyết trường lượng tử cũng có 
nhiều công của Dyson cũng như những người khác. 


14 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


tử là quan trọng đông thời lại đủ nặng để hấp dẫn cũng có ảnh 
hưởng. Do đó, nhiều nhà vật lý trong suốt nửa sau thế kỷ 20 đã coi 
việc theo đuổi một lý thuyết thống nhất vô nghĩa như thế là không 
đáng, nó chỉ thích hợp với những kẻ lập dị và các triết gia mà thôi. 
Nhưng những người khác thì lại coi đây là một quan điểm thiển 
cận. Đối với họ, ý tưởng cho rằng hai lý thuyết về tự nhiên không 
tương thích với nhau - thậm chí trái ngược nhau - là điều không thể 
dung thứ nổi về mặt trí tuệ. Họ tin rằng hấp dẫn hầu như chắc chắn 
cũng đóng một vai trò nào đó trong việc quyết định các tính chất của 
những viên gạch nhỏ bé nhất cấu tạo nên vật chất. Vấn đề là các nhà 
vật lý chưa thăm đò tới mức đủ sâu. Thực sự thì họ đã đúng: khi đi 
xuống tới tận đáy của thế giới, nơi mà những khoảng cách là cực nhỏ 
không thể quan sát được một cách trực tiếp, thì những vật thể nhỏ 
nhất của tự nhiên lại tác động những lực hấp dẫn mạnh lên nhau. 
Ngày nay nhiều người tin rằng hấp dẫn và Cơ học lượng tử 
sẽ đóng vai trò quan trọng ngang nhau trong việc quyết định 
đến các định luật của các hạt cơ bản. Nhưng kích thước của các 
viên gạch cơ bản của tự nhiên nhỏ đến mức khó có thể tưởng 
tượng nổi, nên sẽ chẳng có ai ngạc nhiên nếu như cần phải có 
một sự thay đổi nhận thức triệt để mới hiểu được chúng. Nhận 
thức mới này, dù là gì đi nữa, sẽ được gọi là hấp dẫn lượng tủ, 
song ngay cả khi còn chưa biết dạng chỉ tiết của nó ra sao, chúng 
ta vẫn có thể nói một cách an toàn rằng hình mẫu tư duy mới 
này sẽ gắn với những quan niệm rất lạ lẫm về không gian và thời 
gian. Tính hiện thực khách quan của vị trí không gian và của các 
thời điểm sẽ trở nên lỗi thời giống như tính đồng thời', như quyết 


! Một trong những điều đầu tiên đi cùng với cuộc cách mạng tương đối vào năm 
1905 là ý tưởng cho rằng hai sự kiện có thể xảy ra đồng thời một cách khách quan. 


15 
MỞ ĐẦU 


định luận' và như loài chim cưu đã tuyệt chủng vậy. Hấp dẫn 
lượng tử mô tả một thực tại mang tính chủ quan hơn nhiều so 
với chúng ta tưởng. Như chúng ta sẽ thấy ở Chương 18, đó là một 
thực tại mà, trên nhiều phương diện, giống như những ảo ảnh 
ba chiều ma quái được tạo bởi một bức ảnh toàn ký (hologram). 

Các nhà vật lý lý thuyết đang nỗ lực để giành được chỗ đứng 
vững chắc trong một vùng đất lạ. Giống như trong quá khứ, những 
thí nghiệm tưởng tượng đã soi rọi nhiều nghịch lý và mâu thuẫn 
giữa các nguyên lý cơ bản. Cuốn sách này viết về một cuộc đấu trí 
chỉ về một thí nghiệm tưởng tượng. Năm 1976, Stephen Hawking 
đã tưởng tượng ném một mẩu thông tin - một quyển sách, một 
chiếc máy tính, hay thậm chí một hạt cơ bản - vào một lỗ đen. 
Hawking tin rằng lỗ đen là những cái bẫy tối hậu và mầu thông tin 
đó sẽ bị biến mất vĩnh viễn, không bao giờ có thể truy xuất lại được 
đối với thế giới bên ngoài. Nhận xét có về ngây thơ này lại hầu như 
không phải ngây thơ như ta tưởng; nó đe dọa sẽ làm nổ tung và lật 
nhào toàn bộ tòa nhà vật lý học hiện đại. Có điều gì đó khủng khiếp 
như một cơn sốc; định luật cơ bản nhất của tự nhiên - sự bảo toàn 
thông tin - đã bị đe dọa nghiêm trọng. Đối với những ai lưu tâm thì 
hoặc là Hawking sai hoặc là trung tâm ba trăm năm tuổi của vật lý 
học đã không còn đứng vững nữa. 

Lúc đầu rất ít người quan tâm đến vấn đề này. Trong gần hai 
thập kỷ, sự tranh cãi diễn ra âm ỉ. Nhà vật lý vĩ đại người Hà Lan 
Gerard't Hooft và tôi là một đội quân gồm hai người ở một bên 
chiến tuyến. Còn Stephen Hawking và một nhóm nhỏ các nhà 


!_ Quyết định luận là một nguyên lý mà theo nó tương lai hoàn toàn được quyết định 
bởi quá khứ. Theo Cơ học lượng tử, các định luật vật lý có tính chất thống kê và 
không gì có thể tiên đoán được một cách chắc chắn. 


16 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


nghiên cứu thuyết tương đối thì ở chiến tuyến đối nghịch. Phải 
đến đầu những năm 1990, hầu hết các nhà vật lý lý thuyết —- đặc 
biệt là những nhà lý thuyết dây - mới bừng tỉnh trước sự đe dọa 
mà Hawking đặt ra, và sau đó họ hầu hết đều cho rằng nhận xét 
đó là sai. Dù sao thì cũng sai trong một khoảng thời gian. 

Cuộc chiến lỗ đen thực sự là một cuộc tranh luận khoa học — 
nó không có gì giống với những cuộc tranh luận giả hiệu về thiết 
kế trí tuệ, hay sự tôn tại của sự nóng lên toàn cầu. Những tranh 
luận giả hiệu kiểu đó, được những nhà vận động chính trị bày 
đặt ra để làm mụ mị công chúng ngây thơ, chứ chẳng hề phản 
ánh bất kỳ một sự khác biệt thực sự nào về mặt khoa học. Ngược 
lại, sự phân định trong vấn đề lỗ đen là rất hiện thực. Những nhà 
vật lý lý thuyết kiệt xuất vốn không bao giờ nhất trí với chuyện 
tin những nguyên lý nào và vứt bỏ những nguyên lý nào của vật 
lý. Liệu họ theo Hawking, với quan điểm bảo thủ về không-thời 
gian, hay là theo “t Hooft và tôi, với quan điểm bảo thủ của chúng 
tôi về Cơ học lượng tử? Mọi quan điểm dường như đều chỉ dẫn 
tới nghịch lý và mâu thuẫn. Hoặc không-thời gian - cái sân khấu 
nơi các định luật của tự nhiên trình diễn - không thể là những gì 
mà chúng ta vẫn nghĩ, hoặc các nguyên lý thiêng liêng về entropy 
và thông tin là sai. Hàng triệu năm tiến hóa về nhận thức và mấy 
trăm năm kinh nghiệm của vật lý học một lần nữa lại đùa cợt 
chúng ta và chúng ta tự cảm thấy mình cần phải có những thay 
đổi về nhận thức. 

Cuộc chiến lỗ đen là sự ca tụng trí tuệ loài người và khả năng 
tuyệt vời của nó trong việc khám phá các định luật của tự nhiên. 
Đó là sự lý giải về một thế giới ở quá xa các giác quan của chúng 
ta, còn xa hơn cả Cơ học lượng tử và Thuyết tương đối. Hấp dẫn 


17 
MỞ ĐẦU 


lượng tử xem xét các đối tượng nhỏ hơn hàng trăm tỉ tỉ lần so với 
một prôton. Chúng ta chưa bao giờ từng trực tiếp tiếp xúc với 
những vật nhỏ đến như vậy và có thể sẽ không bao giờ, nhưng sự 
khéo léo của loài người sẽ cho phép chúng ta suy luận ra sự tôn tại 
của chúng, và thật đáng kinh ngạc, cổng vào thế giới đó lại chính 
là những vật thể với kích thước và khối lượng cực lớn: các lỗ đen. 

Cuộc chiến lỗ đen cũng là một cuốn biên niên sử về một khám 
phá. Nguyên lý toàn ảnh là một trong những khái niệm trừu tượng 
và phi trực giác nhất trong toàn bộ vật lý học. Đó là sự tích tụ của 
hơn hai thập kỷ đấu trí về số phận của thông tin khi bị rơi vào một 
lỗ đen. Đó không phải là một cuộc chiến tranh giữa các đối thủ 
hung hãn, mà thực sự ở đây tất cả những người tham chiến chủ 
yếu đều là bạn bè. Song đó là một cuộc chiến ác liệt về những ý 
tưởng giữa những người tôn trọng nhau một cách rất sâu sắc nhưng 
cũng bất đồng với nhau không kém phần sâu sắc. 

Có một quan niệm phổ biến cần phải được xóa bỏ. Hình ảnh 
chung mà công chúng thường hình dung về các nhà vật lý, đặc 
biệt là các nhà vật lý lý thuyết, đó là những người trông vụng về, 
hẹp hòi, những người chỉ quan tâm đến người ngoài hành tinh, 
không phải con người và hết sức tẻ nhạt. Không gì sai sự thực hơn 
những điều như thế. Những nhà vật lý vĩ đại mà tôi biết, và rất 
nhiều người trong số họ, là những người cực kỳ hấp dẫn với những 
đam mê mãnh liệt và trí tuệ tuyệt vời. Sự phong phú về tính cách 
và cách thức tư duy của họ thật vô cùng thú vị đối với tôi. Viết về 
vật lý cho công chúng mà không bao hàm yếu tố con người thì đối 
với tôi dường như thiếu đi điều gì đó hết sức thú vị. Trong khi viết 
cuốn sách này, tôi đã cố gắng thể hiện cả khía cạnh cảm xúc của 
câu chuyện cũng như khía cạnh khoa học của nó. 


18 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Chi chú về những con số rốt lớn vò rốt bé 


Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ gặp rất nhiều con số rất lớn 
và rất bé. Não của con người không được cấu tạo để hình dung 
các con số lớn hơn nhiều so với 100 hoặc nhỏ hơn nhiều so với 
1/100, song chúng ta có thể tự rèn luyện để hình dung được tốt 
hơn. Chẳng hạn, khi đã rất quen xử lý các con số, tôi có thể hình 
dung ra con số lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 triệu, nhưng sự khác biệt 
giữa một ngàn tỉ và một nghìn triệu triệu thì vượt xa khả năng 
hình dung của tôi. Rất nhiều con số trong cuốn sách này vượt xa 
hàng ngàn tỉ và nghìn triệu triệu. Làm thế nào để chúng ta có thể 
nắm bắt được chúng? Câu trả lời liên quan đến một trong những 
kỳ công thay đổi nhận thức vĩ đại nhất mọi thời đại: sự phát minh 
ra số mũ và ký hiệu khoa học. 

Hãy bắt đầu với một con số tương đối lớn. Dân số trên Trái đất 
vào khoảng 6 tỉ người. Một tỉ là 10 nhân với chính nó 9 lần. Nó 
cũng có thể được biểu thị bằng số 1 với 9 số 0 đằng sau. 


Một tỉ = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 1.000.000.000 


Một ký hiệu tắt cho 10 nhân với chính nó 9 lần là 109, hay đọc 
là mười lũy thừa 9. Vì vậy, dân số Trái đất có thể được biểu thị một 
cách ngắn gọn bằng đẳng thức dưới đây: 

6 tỉ=6x 101. 
Trong trường hợp này, 9 được gọi là số mũ. 
Còn đây là một con số lớn hơn nhiều: tống số prôton và nơtron 


trên Trái đất. Số prôton và notron trên Trái đất (xấp xỉ) bằng 


5x10° 


19. 
MỞ ĐẦU 


Con số này rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với dân số trên Trái 
đất. Nhưng lớn hơn nhiều chừng nào? 10 lũy thừa 51 là một tích 
có 51 thừa số 10, mà 1 tỉ thì chỉ có 9 thừa số như vậy. Do đó, so 
với 10%, 10°! có nhiều hơn 42 thừa số 10. Điều này làm cho số các 
hạt tạo nên hạt nhân trên Trái đất gấp khoảng 102 lần so với dân 
số. (Hãy lưu ý là tôi đã bỏ qua các nhân tử 5 và 6 ở các phương 
trình trên. Nhưng 5 và 6 không hơn kém nhau nhiều, vì vậy nếu 
bạn chỉ muốn có một “đánh giá về bậc độ lớn” thôi, thì bạn có 
thể bỏ qua chúng). 

Hãy lấy hai con số thực sự lớn khác. Tổng số các electron trong 
phần vũ trụ nhìn thấy được bằng kính viễn vọng mạnh nhất là 
khoảng 10%. Tổng số photon! là khoảng 10. Giờ thì 109 có vẻ như 
không lớn hơn nhiều lắm so với 10%, nhưng thực tế không phải 
như vậy: 10°° lớn hơn gấp 10'° lần và 10.000.000.000 là một con số 
rất lớn. Trong thực tế 10% và 105! trông gần như nhau, song con số 
thứ hai lớn hơn con số thứ nhất 10 lần. Vì vậy một sự thay đổi nhỏ 
ở số mũ có nghĩa là một sự thay đổi lớn ở con số mà nó biểu thị. 

Bây giờ chúng ta hãy xét đến các số rất nhỏ. Kích thước của 
một nguyên tử là vào khoảng 1 phần 10 tỉ mét. Nếu ký hiệu ở dạng 
thập phân thì: 


Kích thước của nguyên tử = 0,0000000001 mét. 


Lưu ý là số 1 ở vị trí thập phân thứ 10. Ký hiệu khoa học cho 1 
phần 10 tỉ liên quan đến số mũ âm, tức là -10. 


0,0000000001 = 10 
1. Đừng nên nhầm lẫn phôton với prôton. PJôføw là các hạt ánh sáng, còn øzô/oz cùng 
với notron tạo nên hạt nhân nguyên tử. 


20 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Con số với số mũ âm là rất nhỏ và con số với số mũ dương là 
rất lớn. 

Hãy xét một số nhỏ hơn nữa. Các hạt cơ bản, như electron chẳng 
hạn, rất nhẹ so với các vật thông thường. Một kilôgam bằng khối 
lượng của 1 lít nước. Khối lượng của một electron nhỏ hơn rất 
nhiều. Trong thực tế, khối lượng một electron khoảng 9 x 103'kg. 

Cuối cùng, phép nhân và phép chia sẽ là rất đơn giản khi sử 
dụng ký hiệu lũy thừa. Tất cả những gì bạn phải làm là cộng hoặc 
trừ các số mũ. Dưới đây là một số ví dụ. 

105! = 10 x 103 
10%! : 109 = 10 
103!x 10° = 10” 


Số mũ không chỉ là cách ngắn gọn duy nhất được sử dụng để 
biểu thị các số vô cùng lớn. Một vài con số như vậy còn có tên riêng. 
Ví dụ, một googoÏ là 10! (1 với 100 số 0 đằng sau) và một øgoogolplex 
là 1099! (1 tiếp sau là một googol số 0), một số cực kỳ lớn. 

Với những kiến thức cơ bản này, giờ ta hãy chuyển sang thế 
giới phần nào đó ít trừu tượng hơn - ở đây là San Fracisco ba năm 
thuộc nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Ronald Reagan -~ cuộc 
chiến tranh lạnh đang ở đỉnh điểm của nó và một cuộc chiến tranh 
mới sắp sửa bắt đầu. 


21. 
MỞ ĐẦU 


PHẦN I 


Tích böo 


Lịch sử sẽ đối xử tốt uới tôi, U tôi có ý định uiế! nên nó 


'WINSTON CHURCHILL! 


1 Tiêu đề của Phần I và Phản IV trong cuốn sách này được vay mượn từ tên Tập 1 
và Tập 4 của cuốn hồi ký Lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II của Thủ tướng Anh 
Churchill. 


1 
PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN 


Sơn Froncisco, 1983 


NHỮNG ĐÁM MÂY ĐEN của chiến tranh đã tích tụ hơn 80 năm cho 
đến khi xảy ra cuộc giao tranh đầu tiên trong căn phòng áp mái 
tòa biệt thự của Jack Rosenberg ở San Francisco. Jack, còn được 
biết đến với cái tên Werner Erhard, là một tay thủ lĩnh, một người 
chào hàng siêu hạng và ít nhiều là một kể bịp bợm. Trước đầu 
những năm 1970, ông ta chỉ đơn giản là Jack Rosenberg, người 
chuyên chào bán các bộ bách khoa thư. Rồi một hôm, trong lúc 
đi qua cầu Cổng vàng, ông ta chợt ngộ ra rằng mình có sứ mệnh 
cứu vớt thế giới và trong khi làm việc đó, ông ta kiếm được một tài 
sản kếch sù. Tất cả những gì ông ta cần là một cái tên nghe thật 
kinh điển và một cách chào hàng thật mới mẻ. Tên mới của ông 
sẽ là Werner (lấy từ Werner Heisenberg) Erhard (từ tên của một 
chính khách người Đức là Ludwig Erhard); cách chào hàng mới 
sẽ là Những seminar huấn luyện (Erhard Seminars Training), viết 
tắt là EST. Và ông ta đã thành công, nếu không phải trong việc 
cứu rỗi thế giới thì ít nhất cũng là phát tài. Hàng ngàn người mắc 
chứng bất an, hay xấu hổ đã trả hàng trăm đôla cho mỗi lần để 
được nghe thuyết giảng, bị công kích liên tục và (theo giai thoại) 


24 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


họ không thể đi toilet trong suốt các cuộc seminar truyền cảm 
hứng kéo dài tới 16 giờ liền do Werner hay nhiều học trò của ông 
ta tổ chức. Nó rẻ hơn và nhanh hơn nhiều so với liệu pháp tâm lý, 
và về một phương diện nào đó, còn hiệu quả hơn. Hay xấu hổ và 
thiếu tự tin lúc mới vào, những người tham dự dường như trở nên 
tự tin, mạnh mẽ và thân thiện hơn - giống như Werner - lúc đi ra. 
Đừng bận tâm rằng đôi khi họ có về như rất giống các rôbốt bắt 
tay, vui buôn thất thường. Điều quan trọng là họ đã cảm thấy khá 
hơn. “Việc đào tạo” thậm chí còn là chủ đề của một bộ phim rất 
hài hước được gọi là Semi - Tough do Burt Reynolds thủ vai chính. 
Các fan của EST luôn vây xung quanh Werner. Nô lệ thì dứt khoát 
là một từ nghe quá mạnh; có lẽ gọi họ là các tình nguyện viên thì đúng 
hơn. Có cả những đầu bếp do EST đào tạo để nấu ăn cho ông ta, tài 
xế để lái xe đưa ông ta quanh thị trấn và đủ thứ người phục vụ trong 
nhà đều được bố trí trong ngôi biệt thự của ông ta. Nhưng trớ trêu 
thay, bản thân Werner cũng lại là một fan —- một fan của vật lý học. 
Tôi thích Werner. Ông ta thông minh, thú vị và vui tính. Và ông 
ta lại mê vật lý. Ông muốn trở thành một phần của nó và vì vậy 
đã tiêu hàng đống tiền để mời nhóm các nhà vật lý lý thuyết hàng 
đầu đến biệt thự của mình. Đôi khi chỉ là một vài người bạn thân 
đặc biệt của ông như Sidney Coleman, David Einkelstein, Dick 
Feynman, và tôi gặp nhau tại nhà ông ta cùng ăn một bữa tối tuyệt 
vời do những đầu bếp danh tiếng phục vụ. Nhưng chủ yếu thì 
Werner thích tổ chức những hội thảo nhỏ, đỉnh cao. Với một phòng 
hội thảo được trang bị đầy đủ tiện nghi trên tầng áp mái, một đội 
ngũ tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ cho mọi ý thích nảy sinh 
của chúng tôi, và San Francisco như là một nơi gặp gỡ, giao lưu, 
các cuộc hội thảo nhỏ đó lúc nào cũng rất vui vẻ. Một số nhà vật 
lý có vẻ nghi ngại Werner. Họ cho rằng ông ta sử dụng vật lý làm 


25 
TÍCH BẢO 


con đường vòng để quảng cáo cho bản thân, nhưng ông ấy không 
bao giờ làm vậy. Cho đến giờ tôi có thể nói ông ấy chỉ muốn nghe 
những ý tưởng mới nhất từ chính những người đang ấp ủ chúng. 

Tôi nhớ là cả thảy có ba hay bốn cuộc hội thảo EST, nhưng 
chỉ có một cuộc là để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tôi, 
và trong nghiên cứu vật lý học của tôi. Đó là năm 1983. Trong số 
những vị khách trứ danh khác, còn có Murray Gell-Manmn, Sheldon 
Glashow, Frank Wilczek, Savas Dimopoulos, và Dave Einkelstein. 
Nhưng trong câu chuyện này thì những vị khách quan trọng nhất 
là ba chiến binh chính trong Cuộc chiến lỗ đen, đó là Gerard't 
Hooft, Stephen Hawking và bản thân tôi. 

Mặc dù mới gặp Gerald chỉ vài lần trước năm 1983, nhưng 
ông ấy đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Mọi người đều 
biết rằng ông ấy rất xuất sắc, nhưng tôi cảm giác còn hơn thế rất 
nhiều. Con người ông dường như có lõi thép và một trí tuệ kiên 
cường vượt lên trên bất kỳ ai mà tôi đã từng biết, có lẽ chỉ trừ có 
Dick Feynman. Cả hai đều rất thích tự thể hiện mình. Dick là một 
người Mỹ ngông nghênh, luôn có thái độ bất kính và tỏ ra hơn 
hẳn những người khác. Một lần, giữa một nhóm các nhà vật lý 
trẻ tuổi ở Caltech', ông đã kể một câu chuyện cười mà các nghiên 
cứu sinh đã chọc ghẹo ông. Ở Pasadena có một hiệu bánh chuyên 
bán bánh sandwich “những người nổi tiếng”. Bạn có thể mua một 
chiếc bánh Humphrey Bogart, Marilyn Monroe hay bánh gì đó đại 
loại như vậy. Các nghiên cứu sinh đã đưa ông tới đó ăn trưa - tôi 
nghĩ chắc là vào dịp sinh nhật của ông - và lần lượt từng người đã 
gọi món sandwich Feynman. Họ đã âm mưu với người quản lý cửa 
hàng từ trước, nên người đứng sau quầy mặt cứ tỉnh bơ. 


1 Tên viết tắt của Viện Công nghệ California - một trường đại học danh tiếng của 
Mỹ (ND) 


26 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Sau khi ông kết thúc câu chuyện, tôi bảo: “Này, Dick, mình tự 
hồi có gì khác nhau giữa sandwich Feynman và sandwich Susskind 
không nhỉ”. 

“ỗ; chúng cũng gần như nhau cả thôi”, Dick đáp, “ngoại trừ 
sandwich Susskind sẽ cần nhiều giăm bông hơn”. 

“À phải”, tôi đáp lại, “nhưng chắc là ít những thứ nhảm nhí hơn 
nhiều”. Đó có lẽ là lần duy nhất tôi đã đánh bại ông ấy trong trò 
chơi kiểu đó. 

Gerald là người Hà Lan. Họ vốn là những người cao lớn nhất ở 
Châu Âu nhưng Gerald lại thấp lùn và chắc nịch, với hàng ria mép 
và vẻ ngoài trông như một gã tỉnh lẻ. Giống như Feynman, “t Hooft 
có tính ganh đua rất mạnh, song tôi chắc rằng mình sẽ chẳng bao 
giờ thắng được ông. Không giống Feynman, ông là một sản phẩm 
của Châu Âu già cỗi - nhà vật lý Châu Âu vĩ đại cuối cùng, người kế 
thừa trọng trách của Einstein và Bohr. Tuy ông ấy trẻ hơn tôi đến 
6 tuổi, song vào cái năm 1983 đó tôi đã rất kính trọng ông ấy và 
cũng là hoàn toàn đúng đắn thôi. Năm 1999, Gerald đã được trao 
giải thưởng Nobel nhờ những công trình dẫn tới Mô hình Chuẩn 
của các hạt cơ bản. 

Nhưng Gerald không phải là người mà tôi nhớ nhất trong căn 
phòng áp mái của Werner. Mà đó là Stephen Hawking, người mà 
tôi gặp lần đầu tiên ở đó. Đây cũng chính là nơi Stephen thả quả 
bom khơi mào cho cuộc chiến tranh lỗ đen. 

Stephen cũng là một người thích tự thể hiện mình. Ông nhỏ bé 
về hình thể - tôi ngờ rằng ông chỉ nặng khoảng 100 pao (cỡ 45kg) 
- nhưng cái cơ thể nhỏ bé của ông lại chứa đựng một trí tuệ phi 
thường và một cái tôi cũng ngoại cỡ tương tự. Vào thời gian ấy, 
Stephen luôn ngồi trong chiếc xe lăn khá bình thường, và ông ấy 
vẫn còn sử dụng được giọng nói của mình, mặc dù rất khó hiểu 


27 
TÍCH BẢO 


ông nói gì trừ phi bạn phải ngồi thật lâu với ông ấy. Đi đâu ông 
cũng có một đoàn tùy tùng gồm một y tá và một đồng nghiệp trẻ, 
người này luôn chăm chú lắng nghe ông rồi sau đó nhắc lại những 
gì ông ấy nói. 

Năm 1983, người phiên dịch của Stephen là Martin Rocek, giờ đã 
là một nhà vật lý nổi tiếng, một trong những người đi tiên phong 
trong một lĩnh vực quan trọng được gọi là siêu hấp dẫn. Tuy nhiên, 
vào lúc dự seminar của EST, Martin vẫn còn rất trẻ và cũng chưa 
được ai biết đến. Song ngay từ những cuộc gặp gỡ trước đây, tôi đã 
biết cậu ấy là một nhà vật lý lý thuyết tài năng. Đôi lúc trong cuộc 
nói chuyện, Stephen (qua Martin) đã nói điều gì đó mà tôi nghĩ là 
sai. Tôi quay sang Martin và hỏi lại cậu ấy cho rõ ràng hơn về mặt 
vật lý. Cậu ấy đã nhìn tôi giống như một chú hươu bị choáng bởi 
đèn pha ôtô. Sau đó thì cậu ấy đã giải thích cho tôi chuyện gì đã 
xảy ra. Việc dịch lại bài nói của Stephen đòi hỏi sự tập trung cao 
độ nên thường thì Martin không thể theo kịp cuộc nói chuyện. Cậu 
ấy gần như không biết chúng tôi đã nói chuyện gì. 

Stephen là một hình ảnh không bình thường. Không phải tôi 
nói về chiếc xe lăn hay sự hạn chế rõ ràng về hình thể của ông. 
Mặc dù các cơ mặt của ông bất động, song nụ cười nhợt nhạt của 
ông đúng là có một không hai, vừa như thiên thần vừa như ác quỷ, 
tạo một cảm giác thích thú rất bí hiểm. Trong suốt buổi seminar ở 
EST, tôi nhận thấy nói chuyện với Hawking rất khó khăn. Phải rất 
lâu mới có câu trả lời của ông, và thường thì rất ngắn gọn. Những 
câu trả lời ngắn này, đôi khi chỉ có một từ, rồi nụ cười cũng như 
cái trí tuệ kỳ quái của ông làm cho người khác rất khó chịu. Giống 
như bạn đang giao tiếp với ngôi đền thờ ở Delphi' vậy. Khi ai đó 


1 Ngôi đền thiêng ở Hy Lạp cổ đại, nơi phát ra những lời sấm truyền báo trước tương 
lai (ND). 


28 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


đặt câu hỏi với Stephen, phản ứng đầu tiên thường là im lặng hoàn 
toàn, và câu trả lời cuối cùng thường là rất khó hiểu. Nhưng nụ cười 
đầy vẻ hiểu biết của ông hàm ý, “Anh có thể không hiểu những gì 
tôi nói đâu, nhưng ứôi thì tôi hiểu, và tôi đúng”. 

Thế giới coi Stephen bé nhỏ như một con người vĩ đại, một anh 
hùng với sự can đảm và sức chịu đựng phi thường. Những người 
biết ông còn thấy cả những khía cạnh khác nữa của con người ông: 
Stephen hay bông đùa và Stephen liều lĩnh. Một buổi tối ở EST, một 
vài người trong chúng tôi đi dạo trên một trong số những ngọn đôi 
dốc đứng nổi tiếng ở San Francisco. Stephen đi cùng chúng tôi trên 
chiếc xe lăn. Khi chúng tôi lên đến đoạn dốc nhất, ông ấy quay lại 
với nụ cười quái quỷ. Không một chút chân chừ, ông ấy lao thẳng 
xuống dốc với vận tốc cao nhất khiến tất cả những người còn lại 
chúng tôi đều giật mình hoảng hốt. Chúng tôi vội vàng đuổi theo, 
lo sợ điều tôi tệ nhất có thể xảy ra. Khi xuống tới chân đồi, chúng 
tôi đã thấy ông ấy ngồi đó và mỉm cười. Ông ấy hỏi chúng tôi xem 
còn ngọn đồi nào dốc hơn nữa không để lao xuống thử. Stephen 
Hawking: đó còn là một Evel Knievel' của vật lý. 

Thực tế thì Hawking đúng là một nhà vật lý rất táo bạo. Song 
có lẽ nước đi táo bạo nhất của ông chính là quả bom mà ông đã 
thả ở căn phòng áp mái của Werner. 

Tôi không thể nhớ bài nói của ông ấy diễn ra như thế nào ở 
EST. Còn ngày nay thì trong những hội thảo về vật lý do Stephen 
chủ trì thường là ông ấy ngồi im lặng trong chiếc xe lăn, trong khi 
giọng nói vô hồn của chiếc máy tính đã được ghi âm từ trước sẽ 
diễn thuyết. Giọng nói được máy tính hóa này đã trở thành thương 
hiệu của Stephen; nó đều đều, đây hài hước và cá tính. Nhưng trở 


1 Evel Knievel là tay đua xe máy mạo hiểm người Mỹ nổi tiếng từ cuối thập niên 1960. 


29 
TÍCH BẢO 


lại hồi năm 1983 đó, có lẽ ông ấy đã nói và Martin dịch lại. Tuy 
nhiên, điều đó đã xảy ra, quả bom đã rơi với đầy đủ sức nặng của 
nó xuống Gerald và tôi. 

Stephen cho rằng “thông tin bị mất đi trong sự bay hơi của lỗ 
đen”, và, tôi tệ hơn nữa, dường như ông ấy đã chứng minh được 
điều đó. Nếu quả đúng như vậy, Gerald và tôi nhận thấy, thì cơ sở 
của đề tài chúng tôi đang nghiên cứu sẽ bị phá hủy. Nhưng những 
người còn lại trong căn phòng áp mái của Werner đã tiếp nhận 
thông tin này như thế nào? Giống như con sói trong bộ phim hoạt 
hình nổi tiếng The Coyote and Roadrunner (Con sói và con gà lôi 
đuôi dài) luôn chạy quá mép vách đá: mặt đất đã biến mất dưới 
chân mà chúng vẫn không hề hay biết. 

Người ta thường nói về các nhà vũ trụ học rằng họ thường phạm 
sai lầm nhưng không bao giờ ngờ về chuyện đó. Nếu quả như vậy, 
thì Stephen chỉ là nhà vũ trụ học một nửa thôi: ông cũng không 
bao giờ nghi ngờ nhưng rất hiếm khi ông bị sai. Tuy nhiên, lần 
này thì ông đã sai. Nhưng “sai lầm” của Stephen lại là một trong 
những điều gây ảnh hưởng nhất trong lịch sử vật lý học và có thể 
cuối cùng sẽ dẫn tới một sự chuyển đổi hình mẫu sâu sắc nhất về 
bản chất của không gian, thời gian và vật chất. 

Bài nói của Stephen là bài nói cuối cùng của ngày hôm đó. Trong 
khoảng một giờ đồng hồ sau đó, Gerald vẫn đứng nhìn trừng trừng 
vào cái sơ đồ trên tấm bảng đen nhà Werner. Những người khác 
đều đã đi khỏi. Giờ đây tôi vẫn còn có thể thấy rõ vẻ khó chịu trên 
gương mặt của Gerald và nụ cười khoái trá của Stephen. Hầu như 
không ai nói câu nào. Đó đúng là một khoảnh khắc như bị điện giật. 

Trên tấm bảng đen là giản đô Penrose, một loại hình vẽ biểu 
diễn lỗ đen. Chân trời (mép của lỗ đen) được vẽ bằng một đường 


30 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


đứt nét, và điểm kỳ dị ở trung tâm của lỗ đen là đường lởm chởm 
trông thật gớm ghiếc. Những đường hướng vào phía trong qua 
chân trời biểu thị các bit thông tin bị rơi qua chân trời vào điểm 
kỳ dị. Không có các đường quay trở ra. Theo Stephen, những thông 
tin này sẽ bị mất đi không sao cứu vãn nổi. Để làm cho vấn đề 
trở nên tôi tệ hơn, Stephen còn chứng minh rằng các lỗ đen cuối 
cùng sẽ bốc hơi và biến mất, không để lại dấu vết nào của những 
gì đã rơi vào đó. 

Lý thuyết của Stephen thậm chí còn đi xa hơn nữa. Ông còn 
đưa ra một định đề, cho rằng chân không - tức không gian trống 
rỗng - chứa đây các lỗ đen “ảo” và chúng xuất hiện rồi biến mất 
nhanh đến nỗi chúng ta không hề nhận thấy. Tác dụng của các lỗ 
đen ảo này, theo ông, là xóa sạch các thông tin, ngay cả khi không 
có lỗ đen “thực” nào ở quanh đó. 

Trong Chương 7, bạn sẽ biết chính xác “thông tin” nghĩa là gì và 
mất nó là có nghĩa như thế nào. Còn bây giờ, hãy nghe tôi: điều đó 
thực sự là một thảm họa. “T Hooft và tôi đã biết vậy, nhưng phản 


31 
TÍCH BẢO 


ứng từ những người khác khi nghe thấy điều đó ngày hôm ấy là 
“Hừm, thế ra thông tin bị mất trong các lỗ đen”. Bản thân Stephen 
thì rất lạc quan. Đối với tôi, phần khó khăn nhất khi giao tiếp với 
Stephen là tôi luôn cảm thấy bị chọc tức bởi tính tự mãn của ông. 
Sự mất thông tin là một điều gì đó không thể nào là đúng được, 
nhưng Stephen lại không thấy như thế. 

Buổi seminar giải tán và chúng tôi ai về nhà nấy. Đối với Stephen 
và Gerald thì điều đó có nghĩa là trở về Đại học Cambridge và 
Utrechr; còn tôi là lái xe 45 phút đồng hồ về phía Nam, trên Đường 
101 đến Palo Alto và Đại học Stanford. Thật sự rất khó để tập trung 
lái xe. Đó là một ngày tháng Giêng lạnh lẽo, và mỗi khi dừng xe 
hoặc đi chậm lại, tôi lại vẽ cái hình trên tấm bảng đen nhà Werner 
lên tấm kính chắn gió đã đóng băng. 

Trở lại Stanford, tôi kể với một người bạn tên là Tom Banks về 
tuyên bố của Stephen. Tom và tôi lúc nào cũng nghĩ đến nó. Để 
cố tìm hiểu thêm, tôi thậm chí còn mời một trong những cựu sinh 
viên của Stephen đến từ Nam California. Chúng tôi đã rất nghỉ 
ngờ về tuyên bố của Stephen, nhưng trong một khoảng thời gian, 
chúng tôi không biết chắc chắn là tại sao. Có gì tôi tệ trong việc 
mất các thông tin bên trong một lỗ đen? Sau đó thì mọi chuyện 
đã dần dần sáng tỏ đối với chúng tôi. Mất thông tin cũng tương tự 
như sự tạo ra entropy. Và tạo ra entropy có nghĩa là tạo ra nhiệt. 
Lỗ đen ảo mà Stephen đã bình thản thừa nhận sẽ sản sinh ra nhiệt 
trong không gian trống rỗng. Chúng tôi cùng với một đồng nghiệp 
khác, là Michael Peskin, đã thực hiện một đánh giá dựa trên lý 
thuyết của Stephen. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu Stephen đúng 
thì không gian trống rỗng sẽ nóng lên đến một ngàn tỉ tỉ tỉ độ trong 
một phần nhỏ của giây. Mặc dù biết rằng Stephen đã sai, nhưng 


32 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


tôi không thể tìm ra sơ hở trong lý luận của ông ấy. Có lẽ chính 
điều này mới làm tôi bực tức nhất. 

Theo đuổi Cuộc chiến lỗ đen còn hơn cả một sự tranh cãi giữa 
các nhà vật lý. Đó cũng là một cuộc chiến giữa các ý tưởng, hay 
có lẽ là một cuộc chiến giữa các nguyên lý cơ bản. Các nguyên lý 
của Cơ học lượng tử và của Thuyết tương đối rộng dường như luôn 
luôn đối chọi nhau, và không rõ cả hai có thể cùng chung sống 
với nhau được hay không. Hawking là một chuyên gia về Thuyết 
tương đối rộng, ông đặt niềm tin vào Nguyên lý tương đương của 
Einstein. “T Hooft và tôi là những nhà vật lý lượng tử, những người 
cảm thấy chắc chắn rằng các định luật của Cơ học lượng tử không 
thể bị vi phạm mà không phá hủy nền tảng của vật lý học. Trong 
3 chương tiếp theo, chúng tôi sẽ dàn cảnh cho cuộc chiến lỗ đen 
bằng việc giải thích những điều cơ bản về lỗ đen, về Thuyết tương 
đối rộng và Cơ học lượng tử. 


33 
TÍCH BẢO 


2 
SAO TỐI 


Vẫn còn nhiều điều trong trời đất này mà triết học 
của cậu chưa uới tới được, Horatio q. 
'WILLIAM SHAKESPEARE, Hamlet 


Ý NIỆM SỚM NHẤT về một cái gì đó tựa như lỗ đen đã xuất hiện vào 
cuối thế kỷ 18, khi mà nhà vật lý vĩ đại người Pháp Pierre-Simon 
de Laplace và một giáo sĩ người Anh tên là John Michell đều có 
chung một ý tưởng độc đáo. Tất cả các nhà vật lý vào thời đó đều 
rất quan tâm đến thiên văn học. Những gì mà người ta biết được 
về một thiên thể đều là nhờ ánh sáng phát ra từ chúng hoặc, trong 
trường hợp của Mặt trăng và các hành tinh, thì là nhờ ánh sáng mà 
chúng phản xạ. Vào thời của Michell và Laplace, Isaac Ñewton, dù 
đã qua đời gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến vật lý học. Newton tin rằng ánh sáng được tạo bởi các phần tử 
rất nhỏ bé - mà ông gọi là các hạt - mà nếu quả như vậy thì tại sao 
ánh sáng lại không bị ảnh hưởng bởi hấp dẫn? Laplace và Michell 
đã băn khoăn tự hỏi liệu có thể có những ngôi sao rất nặng và đặc 
đến mức ánh sáng không thể thoát ra khỏi lực hút hấp dẫn của nó 
hay không? Và liệu các ngôi sao này, nếu như chúng thật sự tôn tại, 
có hoàn toàn tối và vì vậy không thể nhìn thấy được hay không? 


34 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Một vật được phóng hay ném lên —- như một viên đá, viên đạn, 
hay thậm chí một hạt cơ bản - liệu có thể thoát khỏi lực hấp dẫn 
của một vật có khối lượng như Trái đất kéo lại hay không? Có thể có 
mà cũng có thể không. Trường hấp dẫn của một vật có khối lượng 
không bao giờ kết thúc; nó sẽ tiếp tục mãi, nhưng yếu dần đi khi 
khoảng cách tăng lên. Vì vậy, một vật được phóng lên không bao 
giờ hoàn toàn thoát ra khỏi trường hấp dẫn của Trái đất. Nhưng 
nếu một vật được phóng lên với vận tốc đủ lớn, thì nó sẽ chuyển 
động ra xa mãi, trong khi đó lực hấp dẫn sẽ giảm dần, rồi trở nên 
quá yếu để bắt nó phải quay lại và kéo nó trở về bề mặt mà nó đã 
được phóng lên. Chuyện một vật được phóng lên có thể thoát ra 
khỏi trường hấp dẫn của Trái đất là theo nghĩa như thế. 

Con người khỏe nhất cũng không thể ném được một viên đá ra 
ngoài không gian. Một cầu thủ ném bóng chày chuyên nghiệp có 
thể ném theo phương thẳng đứng được 68,5m, tức là khoảng 1/4 
chiều cao của Tòa nhà Empire State (ở New York, tòa nhà cao nhất 
thế giới đến năm 1972, cao 381m). Bỏ qua lực cản của không khí, 
một khẩu súng lục có thể bắn một viên đạn lên cao khoảng khoảng 
4,8km. Nhưng có một vận tốc xác định - thường được gọi là uận tốc 
thoát hay vận tốc vũ trụ cấp II - là vận tốc vừa đủ để đưa một vật 
lên quỹ đạo đi ra xa Trái đất vĩnh viễn. Khi xuất phát với vận tốc 
nhỏ hơn vận tốc thoát, vật được phóng lên sẽ quay quanh Trái đất 
hoặc rơi trở lại mặt đất. Còn với vận tốc lớn hơn, vật đó sẽ thoát 
ra vô tận. Vận tốc thoát từ bề mặt của Trái đất là cực lớn, khoảng 
40.000km/h hay 11,2km/s!, 

Bây giờ ta tạm coi bất kỳ một thiên thể có khối lượng nào đều 
là một øgôi sao, bất kể nó là một hành tỉnh, một tiểu hành tinh 


! Vận tốc thoát là một sự lý tưởng hóa khi bỏ qua các tác động khác như lực cản 
không khí, và điều đó đòi hỏi vật phải có một vận tốc lớn hơn nhiều. 


SÓ 
TÍCH BẢO 


hay là một ngôi sao thực thụ. Trái đất chỉ là một ngôi sao nhỏ, Mặt 
trăng thậm chí còn nhỏ hơn nữa và v.v.. Theo định luật Newton, 
ảnh hưởng hấp dẫn của một ngôi sao tỷ lệ thuận với khối lượng 
của nó, vì vậy hoàn toàn tự nhiên là vận tốc thoát cũng cần phụ 
thuộc vào khối lượng của ngôi sao. Nhưng khối lượng mới chỉ là 
một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là bán kính của nó. Hãy tưởng 
tượng bạn đang ở trên bề mặt Trái đất và một lực nào đó bắt 
đầu nén Trái đất lại, làm cho kích thước của nó trở nên nhỏ hơn, 
nhưng không làm mất đi một chút khối lượng nào. Nếu bạn đang 
đứng trên bề mặt của Trái đất, thì sự nén đó sẽ làm cho bạn sát 
gần hơn với mỗi nguyên tử của Trái đất. Và khi bạn chuyển động 
tới sát gần hơn khối lượng đó thì tác dụng của lực hấp dẫn sẽ trở 
nên càng mạnh hơn. Trọng lượng của chính bạn khi đó cũng sẽ 
tăng lên, và như bạn có thể đoán ra ngay, bạn sẽ lại càng khó để 
thoát ra khỏi lực kéo lại của Trái đất. Điều này minh họa cho một 
nguyên lý cơ bản của vật lý học: việc làm cho một ngôi sao co lại 
(mà không làm mất đi chút khối lượng nào của nó) sẽ làm tăng 
vận tốc thoát. 

Giờ hãy tưởng tượng chính xác tình huống ngược lại. Vì lý do gì 
đó, Trái đất giãn nở ra, vì vậy, bạn sẽ di chuyển ra xa khối lượng 
đó. Lực hấp dẫn trên bề mặt trở nên yếu đi và vì vậy sẽ dễ dàng 
thoát ra hơn. Vấn đề mà Michell và Laplace đặt ra là liệu một ngôi 
sao nào đó có khối lượng đủ lớn và kích thước nhỏ đến mức vận 
tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng hay không? 

Khi Michell và Laplace lần đầu tiên có ý tưởng mang tính tiên 
tri này, tốc độ ánh sáng (được biểu thị bằng chữ c) đã được biết 
hơn một trăm năm trước đó. Nhà thiên văn học người Đan Mạch 
là Ole Rømer vào năm 1676 đã xác định được c và tìm ra rằng ánh 


36 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


sáng chuyển động với tốc độ rất lớn cỡ 297600km (hay 7 lần vòng 
quanh Trái đất) trong một giây. 


c = 297.600 km/s 


Với tốc độ lớn khủng khiếp như thế, phải cần một khối lượng cực 
lớn hoặc cực kỳ đặc mới có thể bắt giữ được ánh sáng, song không 
có một lý do rõ ràng nào để điều đó không thể xây ra. Bài báo của 
Michell gửi cho Hội Hoàng gia là sự nhắc tới đầu tiên những vật 
thể mà sau này John Wheeler gọi là lỗ đen. 

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng khi nói về các lực thì lực 
hấp dẫn là cực kỳ yếu. Một vận động viên cử tạ hay nhảy cao có 
thể cảm nhận một cách khác nhau, song một thí nghiệm đơn giản 
có thể cho thấy lực hấp dẫn yếu như thế nào. Hãy bắt đầu với một 
vật nhẹ: một quả bóng nhỏ làm bằng một thứ chất dẻo xốp (như 
styrofoam, chẳng hạn) là đạt yêu cầu. Bằng cách nào đó hãy tích 
điện cho quả bóng (chẳng hạn, chà xát nó vào áo len của bạn). Giờ 
thì treo nó lên bằng một sợi dây. Khi nó ngừng đu đưa, sợi chỉ treo 
sẽ có phương thẳng đứng. Sau đó, mang một vật thứ hai tích điện 
tương tự lại gần quả bóng treo. Lực tĩnh điện sẽ đẩy quả bóng treo 
ra xa và sợi dây treo sẽ lệch so với phương thẳng đứng một góc. 


+ n 
® ..Ằ 

* + 
+ ch 


37 
TÍCH BẢO 


Điều tương tự cũng sẽ xảy ra khi dùng một nam châm và nếu 
vật treo làm bằng sắt. 


Giờ thì hãy bỏ điện tích hoặc nam châm đi và thử làm lệch vật 
treo nhỏ bằng cách đưa lại gần nó một vật rất nặng. Lực hấp dẫn 
của vật nặng đó sẽ kéo lệch vật treo nhưng tác động là rất nhỏ 
để ta có thể phát hiện được. Lực hấp dẫn là cực kỳ yếu so với lực 
điện và lực từ. 


450kg 


Nhưng nếu lực hấp dẫn yếu như vậy thì tại sao chúng ta lại 
không thể nhảy lên Mặt trăng được? Câu trả lời là vì Trái đất có khối 
lượng rất lớn, 6 x 10”! kg, dễ dàng bù lại cho sự yếu ớt của lực hấp 
dẫn. Nhưng ngay cả với khối lượng lớn như vậy thì vận tốc thoát 


38 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


từ bề mặt Trái đất vẫn nhỏ hơn tốc độ ánh sáng cả vạn lần. Ngôi 
sao tối trong tưởng tượng của Michell và Laplace sẽ phải cực kỳ 
nặng và bị nén khủng khiếp nếu vận tốc thoát khỏi nó lớn hơn c. 

Để giúp cho bạn cảm nhận được các độ lớn có liên quan, ta hãy 
xem vận tốc thoát từ một vài thiên thể. Để thoát khỏi bề mặt Trái 
đất đòi hỏi vận tốc ban đầu khoảng 11km/s. Theo tiêu chuẩn Trái 
đất thì như vậy đã là rất nhanh, nhưng so với tốc độ của ánh sáng 
thì đó chỉ là tốc độ của rùa bò. 

Bạn sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều để thoát ra khỏi một tiểu hành 
tỉnh. Một tiểu hành tinh với bán kính khoảng 1,6km có vận tốc 
thoát vào khoảng 2m/s: một cú nhảy thật dễ dàng. Ngược lại, Mặt 
trời lớn hơn rất nhiều so với Trái đất, cả về khối lượng lẫn bán kính!. 
Hai đại lượng này có ảnh hưởng trái chiều nhau. Khối lượng lớn 
hơn sẽ khiến việc thoát khỏi bề mặt Mặt trời khó khăn hơn, trong 
khi bán kính lớn hơn lại làm cho việc đó trở nên dễ dàng hơn. Tất 
nhiên là khối lượng sẽ thắng, và vận tốc thoát khỏi bề mặt Mặt trời 
khoảng 40 lần lớn hơn so với Trái đất. Song nó vẫn còn chậm rất 
nhiều so với tốc độ ánh sáng. 

Tuy nhiên, Mặt trời không có số may là sẽ duy trì được mãi kích 
thước của nó. Cuối cùng, khi một ngôi sao đã cạn kiệt năng lượng, 
áp lực hướng ra bên ngoài tạo bởi nhiệt bên trong nó sẽ không còn 
nữa. Giống như một cái êtô khổng lô, lực hấp dẫn bắt đầu nén ép 
ngôi sao vào một phần nhỏ kích thước ban đầu của nó. Khoảng 5 
tỉ năm nữa kể từ bây giờ, Mặt trời sẽ kiệt sức và nó sẽ bị co mạnh 
lại thành cái gọi là sưo làn trắng, với bán kính gần tương tự như 


1 Khối lượng của Mặt trời vào khoảng 2 x 10? kg, gấp nửa triệu lần khối lượng Trái 
đất. Bán kính của Mặt trời vào khoảng 700.000 km, lớn gấp hơn một trăm lần bán 
kính Trái đất. 


39 
TÍCH BẢO 


Trái đất. Để thoát khỏi bề mặt của nó lúc ấy sẽ cần một vận tốc 
khoảng 6400km/s, kể cũng đã nhanh nhưng chỉ mới vào khoảng 
2% tốc độ ánh sáng. 

Nếu Mặt trời chỉ nặng hơn một chút - khoảng gấp rưỡi khối 
lượng thực của nó, thì khối lượng tăng thêm đó sẽ nén ép nó vượt 
ngay qua giai đoạn sao lùn trắng. Các electron trong ngôi sao sẽ bị 
nén vào các prôton để tạo thành một quả cầu tạo bởi các nơtron 
đặc một cách không thể tưởng tượng nổi. Một ngôi sao nơtron đặc 
đến mức chỉ một thìa cà phê vật chất của nó cũng đã nặng hơn 
4,5 tỉ tấn. Nhưng sao nơtron vẫn chưa phải là một sao tối; vận tốc 
thoát từ bề mặt của nó chỉ mới gần bằng tốc độ ánh sáng (khoảng 
80% c), nghĩa là vẫn chưa đủ. 

Nếu ngôi sao bị co mạnh lại còn nặng hơn nữa - chẳng hạn gấp 5 
lần khối lượng Mặt trời - thì ngay cả quả cầu đặc tạo bởi các notron 
cũng không còn trụ được trước sức kéo vào phía trong của lực hấp 
dẫn. Trong sự co sập lại cuối cùng vào bên trong đó, ngôi sao sẽ bị 
nén thành một điểm kỳ dị - điểm mà tại đó mật độ là vô hạn và có 
năng lượng lớn khủng khiếp. Vận tốc thoát khỏi cái lõi nhỏ xíu đó 
vượt xa hơn rất nhiều tốc độ ánh sáng. Và khi đó, một ngôi sao tối 
- hay như chúng ta gọi ngày nay, một lỗ đen - sẽ được tạo thành. 

Einstein không thích lắm ý tưởng về lỗ đen nên ông đã bác bỏ 
khả năng tôn tại của chúng, khi tuyên bố rằng chúng không bao 
giờ được hình thành. Nhưng dù Einstein có thích hay không thì 
các lỗ đen vẫn là có thực. Các nhà thiên văn học hiện nay nghiên 
cứu chúng hàng ngày, không chỉ ở dưới dạng những ngôi sao đơn 
lễ co sập lại mà còn ở trung tâm của các thiên hà, nơi mà hàng 
triệu và thậm chí hàng tỉ ngôi sao kết thành khối với nhau để trở 
thành những lỗ đen khổng lô. 


40 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Mặt trời không đủ nặng để tự 
nén mình thành một lỗ đen, nhưng 
nếu chúng ta có thể hỗ trợ bằng 
cách nén nó trong một cái êtô 
khổng lỗ cho đến khi bán kính của 
nó chỉ còn khoảng vài ba kilômét, 
thì nó sẽ trở thành một lỗ đen. 
Bạn có thể nghĩ rằng nhỡ nó sẽ 
bật mạnh trở lại bán kính 5,6 km 
thì sao, nếu như áp lực nén của êtô không còn nữa, nhưng khi đó 


thì đã quá muộn rồi; vật chất của Mặt trời sẽ theo xu hướng rơi tự 
do. Bề mặt của nó sẽ nhanh chóng vượt qua ngưỡng 1 kilômét, 1 
mét, rồi 1 centimét. Và quá trình này sẽ không dừng lại cho tới khi 
nó tạo nên một điểm kỳ dị, và sự co sập khủng khiếp đó sẽ không 
thể đảo ngược được nữa. 

Hãy tưởng tượng chúng ta ở gần một lỗ đen, nhưng ở chỗ còn 
khá xa điểm kỳ dị. Liệu ánh sáng xuất phát từ chỗ đó có thể thoát 
khỏi lỗ đen hay không? Câu trả lời phụ thuộc cả vào khối lượng 
của lỗ đen và chính xác chỗ mà ánh sáng bắt đầu hành trình của 
nó. Một mặt cầu tưởng tượng được gọi là chân trời chia vũ trụ làm 
hai phần. Ánh sáng khởi hành từ phần ở bên trong chân trời sẽ 
không thể tránh khỏi bị kéo ngược trở lại lỗ đen, nhưng ánh sáng 
xuất phát từ phần ở bên ngoài chân trời có thể thoát khỏi lực hấp 
dẫn của lỗ đen. Nếu Mặt trời một lúc nào đó trở thành lỗ đen thì 
bán kính chân trời của nó sẽ vào khoảng 3km. 

Bán kính của chân trời được gọi là bán kính Schuuarzschild. Nó 
được mang tên nhà thiên văn học Karl Schwarzschild, người đầu 
tiên đã nghiên cứu toán học của các lỗ đen. Bán kính Schwarzschild 


4I1 
TÍCH BẢO 


Š— s: ĐỀ 
Ki 
z X 

/ % 

điểm kỳ dị \ 
| 
` / 

bề 
z 
lở . 
_ _. . 
chân trời 


phụ thuộc vào khối lượng của lỗ đen; và thực tế, nó tỷ lệ thuận 
với khối lượng đó. Chẳng hạn, nếu khối lượng của Mặt trời được 
thay bằng khối lượng lớn gấp hàng ngàn lần, thì một tia sáng xuất 
phát cách lỗ đen từ 3 hoặc 4km sẽ không có cơ hội thoát ra ngoài, 
vì bán kính của chân trời bây giờ đã tăng lên hàng nghìn lần, tức 
là tới khoảng 3 ngàn km. 

Sự tỷ lệ thuận giữa khối lượng và bán kính Schwarzschild là sự 
kiện đầu tiên mà một nhà vật lý biết được về lỗ đen. Trái đất nhẹ 
hơn Mặt trời xấp xỉ một triệu lần, vì vậy bán kính Schwarzschild 
của nó cũng nhỏ hơn một triệu lần so với của Mặt trời. Nó sẽ phải 
bị nén lại tới kích thước cỡ quả mận mới trở thành được một sao 
tối. Ngược lại, ẩn nấp ở ngay trung tâm của thiên hà chúng ta là 
một lỗ đen siêu khổng lỗ với bán kính Schwarzschild vào khoảng 
hàng trăm triệu kilômét - cỡ kích thước của quỹ đạo Trái đất quay 
xung quanh Mặt trời. Và ở những nơi khác của vũ trụ, có những 
con quái vật lỗ đen thậm chí còn lớn hơn nữa. 

Không nơi nào ác hiểm như điểm kỳ dị của lỗ đen. Không gì có 
thể thắng nổi các lực hút vô cùng mạnh của nó. Einstein đã choáng 


42 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


váng trước ý tưởng về điểm kỳ dị mà ông luôn phản đối. Nhưng 
không có cách nào thoát ra được; nếu đủ khối lượng thì không gì 
có thể cưỡng lại được lực kéo quá mạnh vào trung tâm của nó. 


Thủy triều vò Người coo 2.000 dặm 


Điều gì khiến cho biến dâng lên và hạ xuống như thể đang hít 
thở mạnh hai lần một ngày? Tất nhiên, là do Mặt trăng, nhưng nó 
đã làm điều đó như thế nào và tại sao lại hai lần một ngày? Tôi 
sẽ giải thích, nhưng trước hết hãy để tôi kể cho các bạn về sự rơi 
xuống của Người cao 2.000 dặm. 

Hãy tưởng tượng về Người cao 2.000 dặm, tức là người khổng 
lồ có chiều dài tính từ đỉnh đầu tới gót chân là 2000 dặm, khi anh 
ta rơi từ không gian bên ngoài đến Trái đất, chân anh ta sẽ xuống 
trước. Ở rất xa bên ngoài không gian, lực hấp dẫn là rất yếu - yếu 
đến mức anh ta không cảm thấy gì cả. Nhưng khi đến gần Trái đất, 
một cảm giác khác lạ bỗng xuất hiện trong cơ thể dài ngoẵng của 
anh ta, cảm giác không phải là sự rơi xuống mà là bị kéo dài ra. 

Vấn đề không phải là gia tốc tổng thể của gã khổng lồ hướng 
về phía Trái đất. Mà nguyên nhân gây ra sự khó chịu của anh ta 
chính là lực hấp dẫn không phải là đồng nhất trong khắp không 
gian. Ở xa Trái đất, nó gần như bằng không. Nhưng khi càng lại 
gần thì lực kéo của hấp dẫn càng tăng. Đối với Người cao 2.000 
dặm, điều này gây cho anh ta thật nhiều phiền phức, ngay cả khi 
anh ta rơi tự do. Người đàn ông tội nghiệp cao đến mức lực kéo 
ở chân mạnh hơn rất nhiều so với lực kéo ở đầu. Kết quả thực sự 
là cảm giác rất khó chịu rằng đầu và chân anh ta bị kéo theo hai 
chiều trái ngược nhau. 


43 
TÍCH BẢO 


@ 


Có lẽ gã sẽ tránh được sự kéo giãn 
bằng cách rơi theo tư thế nằm ngang, 
chân và đầu ở cùng một độ cao. Nhưng 
khi gã khổng lô thử làm như thế thì anh 
ta sẽ lại cảm thấy một sự khó chịu mới; 
cảm giác kéo giãn bị thay thế bởi cảm 
giác bị nén lại. Anh ta có cảm giác dường 
như đầu bị ép xuống phía chân. 

Để hiểu vì sao lại như vậy, hãy tạm 
thời hình dung rằng Trái đất là phẳng. 
Dưới đây là hình vẽ biểu thị điều đó. 
Các đường thẳng đứng cùng với các mũi 
tên chỉ hướng của trọng lực - tất nhiên 
là hướng thẳng xuống dưới. Nhưng hơn 


thế, cường độ của lực hấp dẫn là hoàn toàn đồng đều. Người cao 


2.000 dặm sẽ không gặp phải vấn đề gì trong môi trường này, dù 


anh ta có rơi thẳng đứng hay nằm ngang, chí ít thì cũng cho đến 


khi hắn chạm đất. 


44 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Nhưng khốn nỗi Trái đất lại không 
phẳng. Cả cường độ và hướng của lực hấp 
dẫn đều biến thiên. Thay vì kéo theo một 
hướng duy nhất, lực hấp dẫn kéo thẳng 
vào tâm hành tỉnh, như hình dưới đây. 

Điều này tạo ra một vấn đề mới đối với 


gã khống lồ nếu hắn rơi nằm ngang. Lực 


tác dụng lên đầu và chân sẽ không như 
nhau, vì lực hấp dẫn, khi nó kéo thẳng về tâm Trái đất, sẽ đẩy đầu 
anh ta về phía chân, dẫn đến cảm giác lạ lùng như thể bị nén vậy. 


NE⁄ 


Bây giờ hãy trở lại với câu hỏi về thủy triều. Nguyên nhân của việc 
dâng lên và hạ xuống hai lần mỗi ngày giống hệt như nguyên nhân 
khiến cho gã khổng lỗ cao 2.000 dặm thấy khó chịu: đó là sự không 
đông nhất của lực hấp dẫn. Nhưng trong trường hợp này, đó là lực 
hấp dẫn của Mặt trăng, chứ không phải của Trái đất. Lực kéo của Mặt 
trăng đối với các đại dương là mạnh nhất ở phía Trái đất đối diện với 
Mặt trăng và yếu nhất ở phía bên kia. Bạn dễ nghĩ rằng Mặt trăng sẽ 
tạo ra một chỗ phông lên trên đại dương ở phía gần hơn, nhưng thực 
tế không phải như vậy. Cũng giống như lý do mà đầu của gã khổng lồ 
bị kéo ra xa chân, nước ở cả hai phía của Trái đất - cả gần và xa _— đều 
phông lên cả. Một cách để giải thích điều này, đó là ở phía gần thì 


45 
TÍCH BẢO 


Œ 


xuống từ cầu nhảy, chẳng hạn? Không, chúng ta không thể, nhưng 


Mặt trăng kéo nước ra xa Trái đất, còn ở 
phía xa, nó lại kéo Trái đất ra xa mặt nước. 
Kết quả là có hai chỗ phông lên ở hai phía 
đối nhau của Trái đất, một thì hướng về 
phía Mặt trăng và ở phía kia thì hướng ra 
xa. Khi Trái đất xoay hết một vòng dưới 
hai chỗ phông lên đó, mỗi điểm sẽ trải 
qua hai lần thủy triều dâng cao. 

Các lực làm biến dạng được gây bởi 
sự biến thiên về cường độ và về hướng 
của lực hấp dẫn được gọi là lực thủy 
triều, bất kể chúng là do Mặt trăng, Trái 
đất, Mặt trời hay bất kỳ một thiên thể 
nào khác. Liệu loài người với kích thước 
bình thường có thể cảm nhận được các 
lực thủy triều không - như khi nhảy 


chỉ bởi vì chúng ta nhỏ bé đến nỗi trường hấp dẫn của Trái đất thay 


đổi không đáng kể dọc theo chiều cao của cơ thể chúng ta mà thôi. 


Đi xuống địa ngục 


Tôi đã đi uờo cơn đường sâu thẳm uà hoang 0u 


DANTE, Thần khúc 


Lực thủy triều sẽ không nhẹ nhàng như thế nếu bạn rơi vào một lỗ 


đen có khối lượng bằng khối lượng Mặt trời. Toàn bộ khối lượng 


46 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


đó bị nén vào một thể tích nhỏ xíu của lỗ đen không chỉ khiến 
cho trường hấp dẫn trở nên rất mạnh ở gần chân trời, mà còn làm 
cho nó trở nên rất không đồng nhất nữa. Còn trước khi bạn đạt 
tới bán kính Schwarzschild, khi bạn cách lỗ đen hơn 150.000 km, 
lực thủy triều đã trở nên rất khó chịu rồi. Giống như gã khổng lô 
cao 2.000 dặm, giờ đây bạn sẽ trở nên quá lớn đối với sự thay đổi 
nhanh chóng của trường hấp dẫn của lỗ đen. Và vào lúc bạn đến 
gần chân trời, bạn sẽ bị làm cho biến dạng, giống như thuốc đánh 
răng được bóp ra từ tuýp thuốc vậy. 

Có hai cách để điều trị lực thủy triều tại chân trời của một lỗ 
đen: hoặc làm cho bản thân bạn nhỏ đi hoặc làm cho lỗ đen trở 
nên lớn hơn. Một vi khuẩn không thể nhận ra lực thủy triều tại 
chân trời của một lỗ đen cỡ khối lượng Mặt trời, nhưng bạn cũng 
sẽ không nhận thấy lực thủy triều tại chân trời của một lỗ đen có 
khối lượng bằng một triệu lần khối lượng Mặt trời. Điều này dường 
như ngược với trực giác, vì ảnh hưởng hấp dẫn của lỗ đen có khối 
lượng lớn hơn lẽ ra sẽ phải mạnh hơn. Nhưng suy nghĩ đó lại bỏ 
qua mất một thực tế quan trọng: đó là chân trời của lỗ đen lớn hơn 
sẽ lớn đến mức nó sẽ gần như là phẳng. Gần chân trời, trường hấp 
dẫn vẫn rất mạnh nhưng gần như là đồng đều. 

Nếu bạn biết đôi chút về trường hấp dẫn theo Newton, bạn có 
thể tính được lực thủy triều tại chân trời của một ngôi sao tối. Điều 
mà bạn sẽ phát hiện ra sẽ là ngôi sao tối càng lớn và nặng, thì lực 
thủy triều của nó tại chân trời càng yếu. Vì lẽ đó, vượt qua được 
chân trời của một lỗ đen rất lớn sẽ là an toàn, không có chuyện gì 
xảy ra. Nhưng xét cho cùng, thì cũng không thể thoát khỏi được lực 
thủy triều, ngay cả đối với những lỗ đen lớn nhất. Kích thước lớn 
thì sẽ chỉ trì hoãn sự tất yếu đó thôi. Rốt cuộc, sự tiến gần không 


47 
TÍCH BẢO 


thể nào tránh khỏi đến điểm kỳ dị sẽ thật là khủng khiếp, chẳng 
khác nào những trò tra tấn mà Dante tưởng tượng nơi địa ngục 
hay Torquemada đã tiến hành trong Tòa án dị giáo Tây Ban Nha!. 
Ngay cả con vi khuẩn nhỏ bé nhất cũng sẽ bị xé nát theo trục thẳng 
đứng và đồng thời bị ép bẹp dí theo trục nằm ngang. Những phân 
tử nhỏ bé sẽ sống sót lâu hơn vi khuẩn, và các nguyên tử thì thậm 
chí còn lâu hơn chút nữa. Nhưng sớm hay muộn gì thì điểm kỳ dị 
cũng sẽ thắng, ngay cả đối với một prôton. Tôi không biết là Dante 
có đúng không khi tuyên bố rằng không kẻ thủ ác nào có thể thoát 
khỏi sự đau đớn nơi địa ngục, nhưng tôi thì hoàn toàn chắc chắn 
rằng không gì có thể thoát khỏi lực thủy triều khủng khiếp ở điểm 
kỳ dị của một lỗ đen. 

Cho dù điểm kỳ dị có những tính chất kỳ lạ và tàn bạo, nhưng 
đó lại không phải là nơi ẩn chứa những bí ẩn sâu kín nhất của lỗ 
đen. Chúng ta đều đã biết điều gì sẽ xảy ra đối với bất kỳ vật thể 
nào không đủ may mắn để bị kéo lại gần điểm kỳ dị, và điều đó 
chả thú vị gì. Nhưng dù dễ chịu hay không thì điểm kỳ dị cũng gần 
như không mang tính nghịch lý như là chân trời. Hầu như chẳng 
có gì trong vật lý học hiện đại lại gây ra sự khó hiểu hơn câu hỏi: 
Điều gì sẽ xảy ra đối với vật chất khi nó rơi qua chân trời? Bất kể 
câu trả lời của bạn là gì thì nó đều rất có thể là sai. 

Michell và Laplace đã sống trước khi Einstein ra đời rất lâu và 
không thể dự đoán được hai khám phá mà ông đã đạt được vào 
năm 1905. Đầu tiên là Thuyết tương đối hẹp, trong đó dựa vào 
1 Giáo sĩ Tomas đe Torquemada dòng Dominic được Vua Frenidand và Hoàng hậu 

Isabelle Tây Ban Nha chỉ định là Tổng Phán quan của Tòa án dị giáo thế kỷ 15 để 
săn lùng những người “Do Thái bí mật” và những người “Hồi giáo bí mật” ~ những 
người bị nghi ngờ là không thành thật cải đạo sang Ki Tô giáo. Hắn trở thành biểu 


tượng của sự độc ác tôn giáo, hàng ngàn nạn nhân bị tra tấn và ít nhất là 2.000 
người đã bị thiêu sống (ND) 


48 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


nguyên lý cho rằng không gì - kể cả ánh sáng hay bất kỳ thứ gì 
khác - có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Michell và Laplace hiểu 
rằng ánh sáng không thể thoát khỏi một ngôi sao tối, nhưng họ 
không nhận ra rằng kể cả những thứ khác cũng thế. 

Khám phá thứ hai của Einstein vào năm 1905 đó là ánh sáng thực 
sự được tạo bởi các hạt. Ngay sau khi Michell và Laplace nghiên cứu 
về sao tối, thuyết hạt ánh sáng của Newton đã không còn được ưa 
chuộng nữa. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng ánh sáng được 
tạo bởi các sóng, tương tự như sóng âm hay sóng trên mặt biển. 
Vào năm 1865, James Clerk Maxwell đã chỉ ra rằng ánh sáng gồm 
những írường điện từ gợn sóng, lan truyền khắp không gian với tốc 
độ ánh sáng, và khi đó thuyết hạt ánh sáng đã thực sự cáo chung. 
Và dường như không ai có thể nghĩ rằng sóng điện từ có thể cũng bị 
hút bởi lực hấp dẫn, và vì vậy sao tối cũng dân bị rơi vào quên lãng. 

Đúng là nó đã bị quên lãng cho tới năm 1917, khi nhà thiên văn 
học Karl Schwarzschild đã giải được các phương trình của Thuyết 
tương đối rộng của Einstein và tái khám phá ra sao tối!. 


Nguyên lý tương đương 


Giống như hầu hết các công trình của Einstein, Thuyết tương đối 
rộng rất khó và rất tinh vi, nhưng nó lại bắt nguồn từ những quan 
sát cực kỳ đơn giản. Thực tế, những quan sát đó sơ đẳng đến mức 
ai cũng có thể làm được, thế nhưng đã không ai làm cả. 


! Lỗ đen có rất nhiều dạng. Đặc biệt, chúng có thể quay quanh một trục nếu ngôi 
sao ban đầu cũng quay (ở một chừng mực nào đó, tất cả các ngôi sao đều như 
vậy), và chúng cũng có thể được tích điện. Khi thả các electron vào một lỗ đen sẽ 
làm cho nó tích điện. Chỉ các lỗ đen không quay và không tích điện mới được gọi 
là lỗ đen Schwarzschild. 


49 
TÍCH BẢO 


Phong cách của Einstein chính là rút ra những kết luận có 
tầm rất xa từ những thí nghiệm tưởng tượng đơn giản nhất. (Cá 
nhân tôi, tôi luôn ngưỡng mộ cách tư duy này hơn cả). Trong 
trường hợp Thuyết tương đối rộng, thí nghiệm tưởng tượng này 
liên quan đến người quan sát trong thang máy. Các sách giáo 
khoa thường cập nhật bằng cách thay thế thang máy bằng một 
con tàu vũ trụ, nhưng vào thời Einstein chiếc thang máy đã là 
một công nghệ mới rất hấp dẫn rồi. Đầu tiên, ông hình dung 
một thang máy trôi nổi trong không gian vũ trụ, ở rất xa mọi vật 
thể có trường hấp dẫn nào. Mọi người trong 
chiếc thang máy này sẽ cảm thấy trạng thái 
phi trọng lượng hoàn toàn, và các vật được 
ném ra sẽ chuyến động theo quỹ đạo thẳng 
với vận tốc không đổi. Tia sáng cũng sẽ giống 


y như vậy, chỉ có điều nó chuyển động với tốc 
độ ánh sáng mà thôi. 

Tiếp theo, Einstein cố hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu thang 
máy đó được gia tốc hướng lên trên, có thể bằng một dây cáp 
nối với một mỏ neo ở xa hoặc bằng một tên lửa gắn bên dưới của 
thang máy. Khi đó, hành khách sẽ bị ép xuống sàn cabin, và quỹ 
đạo của các vật ném ra sẽ bị uốn cong hướng xuống dưới, theo 
đường parabol. Tình hình giống hệt như thể chúng chịu tác dụng 
của trường hấp dẫn vậy. Mọi người từ thời Galileo cũng đã biết 
tới điều này, nhưng chỉ đến Einstein mới biến nó từ một thực tế 
đơn giản thành một nguyên lý vật lý mới có ảnh hưởng rất lớn. 
Nguyên lý tương đương khẳng định rằng hoàn toàn không có 
sự khác biệt giữa các hiệu ứng hấp dẫn và các hiệu ứng gia tốc. 
Không có bất cứ thí nghiệm nào được thực hiện bên trong thang 


50 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


máy có thể phân biệt được thang máy đứng yên trong trường hấp 
dẫn hay đang được gia tốc trong không gian. 

Bản thân điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng những 
hệ quả của nó lại rất quan trọng. Vào lúc mà Einstein đưa ra 
Nguyên lý tương đương, người ta biết rất ít về ảnh hưởng của hấp 
dẫn đến các hiện tượng khác, như dòng điện, hành vi của nam 
châm hay sự truyền của ánh sáng. Phương pháp của Einstein, 
trước hết, là bắt đầu bằng việc tìm ra gia tốc ảnh hưởng như 
thế nào đến các hiện tượng này. Điều này thường không liên 
quan đến bất kỳ điều gì mới mẻ hay chưa biết 
trong vật lý học. Tất cả những gì ông phải làm 
là tưởng tượng xem những hiện tượng đã biết 
sẽ thể hiện như thế nào trong một thang máy 
đang được gia tốc. Và sau đó Nguyên lý tương 
đương sẽ cho ông biết những hiệu ứng của 
hấp dẫn. 

Ví dụ đầu tiên liên quan đến hành vi của ánh sáng trong một 
trường hấp dẫn. Hãy tưởng tượng một chùm sáng chuyển động 
theo phương ngang, từ trái sang phải, qua cabin thang máy. Nếu 
thang máy chuyển động tự do, ở rất xa bất kỳ khối lượng có trường 
hấp dẫn nào, ánh sáng sẽ chuyển động hoàn toàn theo đường 
thẳng nằm ngang. 

Bây giờ hãy cho thang máy gia tốc hướng lên 
trên. Ánh sáng xuất phát từ bên trái cabin thang 
máy theo phương ngang, nhưng vì gia tốc của 
thang máy, nên khi ánh sáng đi đến phía bên 
kia, nó dường như có thành phần chuyển động 


hướng xuống dưới. Theo một quan điểm, thì 


51 
TÍCH BẢO 


thang máy được gia tốc hướng lên trên, nhưng đối với một hành 
khách trong cabin, thì ánh sáng dường như được gia tốc hướng 
xuống dưới. 

Thực tế, đường đi của tia sáng cong như quỹ đạo của một hạt 
chuyển động rất nhanh. Hiệu ứng này không liên quan gì đến việc 
ánh sáng được tạo bởi sóng hay hạt; nó chỉ là hiệu ứng của gia 
tốc hướng lên trên mà thôi. Nhưng, Einstein biện luận, nếu gia 
tốc khiến cho đường đi của ánh sáng cong đi, thì hấp dẫn cũng 
phải như vậy. Thực sự thì bạn có thể nói rằng hấp dẫn kéo ánh 
sáng và làm cho nó đi xuống. Điều này chính xác như những gì 
mà Michell và Laplace đã dự đoán. 

Tuy nhiên, cũng còn có mặt khác của đồng xu: nếu gia tốc có 
thể mô phỏng hiệu ứng của hấp dẫn thì cũng có thể triệt tiêu nó. 
Hãy hình dung cũng thang máy đó nhưng bây giờ không còn ở vô 
cùng xa bên ngoài không gian vũ trụ nữa, mà ở trên đỉnh một tòa 
nhà chọc trời. Nếu nó đứng yên, hành khách cảm nhận được đầy 
đủ hiệu ứng của hấp dẫn, kể cả sự cong đi của tia sáng giống như 
những tia đi ngang qua thang máy. Nhưng sau đó bỗng dây cáp 
thang máy đứt, và thang máy bắt đầu được gia tốc hướng xuống 
phía mặt đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi rơi tự do, lực hấp 
dẫn bên trong thay máy dường như hoàn toàn bị triệt tiêu'. Hành 
khách lơ lửng trong cabin không có cảm giác mình đi lên hay đi 
xuống nữa. Các hạt và tia sáng hoàn toàn đi thẳng. Đó chính là 
khía cạnh khác của Nguyên lý tương đương. 


1 Tôi giả định rằng thang máy vừa đủ nhỏ để có thể bỏ qua lực thủy triều. 


52 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Lỗ rò, lỗ côm vò lỗ đen 


Tất cả những ai thử mô tả vật lý hiện đại mà không sử dụng các 
công thức toán học đều biết sự tương tự hữu dụng như thế nào. 
Chẳng hạn, nó rất hữu ích khi coi một nguyên tử giống như một 
hệ mặt trời thu nhỏ và việc sử dụng cơ học Newton thông thường 
để mô tả một sao tối có thể sẽ giúp cho những ai chưa sẵn sàng 
dấn thân vào thứ toán học cao siêu của Thuyết tương đối rộng. 
Nhưng sự tương tự cũng có những hạn chế của nó, và sự tương tự 
giữa một ngôi sao tối và lỗ đen sẽ bộc lộ những sai lệch khi chúng 
ta cố đẩy nó đi quá xa. Có một sự tương tự khác tốt hơn. Tôi đã 
học được nó từ một trong những người đi tiên phong trong lĩnh 
vực Cơ học lượng tử của lỗ đen, đó là Bill Unruh. Có lẽ tôi đặc biệt 
thích nó là vì nghề nghiệp đầu tiên của tôi là thợ sửa ống nước. 

Hãy tưởng tượng một hồ nước nông và rộng vô hạn. Nó chỉ 
sâu chừng vài mét nhưng kéo dài bát ngát theo các phương nằm 
ngang. Một loài nòng nọc mù sống cả đời trong hồ, không hề biết 
đến ánh sáng nhưng chúng lại rất giỏi sử dụng âm thanh để định 
vị các vật và để liên lạc với nhau. Ở đây có một nguyên tắc bất di 
bất dịch, đó là: không gì được phép di chuyển trong nước nhanh 
hơn tốc độ âm thanh. Đối với phần lớn các mục đích thì giới hạn 
tốc độ đó là không quan trọng, vì nòng nọc di chuyển chậm hơn 
nhiều so với âm thanh. 

Trong hồ nước này có một mối nguy hiểm. Nhiều con nòng nọc 
phát hiện ra rằng đã quá muộn để tự cứu sống mình, và không con 
nào có thể quay lại để cảnh báo cho những con khác. Ở trung tâm 
của hồ có một lỗ thoát nước. Nước chảy qua lỗ này vào một cái 
hang ở bên dưới, và đổ xuống những lớp đá nhọn hoắt chết người. 


53 
TÍCH BẢO 


Tốc độ dòng chảy hướng vào trong 
vượt quá tốc độ âm thanh ở điểm 
không thể quay lui 


Nếu bạn nhìn xuống mặt hồ từ bên trên, bạn có thể thấy nước 
chảy về phía lỗ thoát nước. Ở xa lỗ này, vận tốc nước rất chậm, 
nhưng càng gần lỗ rò, nước càng tăng tốc. Giả định rằng lỗ làm 
thoát nước nhanh đến mức ở một khoảng cách nào đó, vận tốc của 
nước ngang bằng với tốc độ âm thanh. Thậm chí ở gần lỗ hơn thì 
dòng chảy trở nên siêu thanh (tức có vận tốc lớn hơn âm thanh). 
Giờ thì chúng ra có một lỗ rò cực kỳ nguy hiểm. 

Nòng nọc bơi trong nước, chỉ cảm nhận được môi trường lỏng 
của chúng, chứ không hề biết chúng di chuyển nhanh chậm như 
thế nào; mọi thứ ở vùng lân cận chúng lướt qua với cùng một tốc 
độ. Nguy hiểm lớn là chúng có thể bị cuốn vào lỗ rò và sau đó sẽ 
bị chết bởi những lớp đá sắc nhọn bên dưới. Thực tế, một khi con 
nòng nọc vượt quá bán kính mà ở đó vận tốc nước hướng vào lỗ 
vượt quá tốc độ âm thanh, thì đời nó coi như là tàn. Khi vượt qua 
điểm không thể quay lui này, nó sẽ không thể bơi ngược dòng hay 
gửi tín hiệu cảnh báo cho bất kỳ ai ở trong vùng an toàn được nữa 
(không tín hiệu nghe thấy nào trong môi trường nước chảy nhanh 
hơn tốc độ âm thanh). Unruh gọi lỗ thoát nước và điểm không thể 
quay lui của nó là /ð câm — câm theo nghĩa là im lặng - vì không 
một âm thanh nào thoát được ra khỏi nó. 


54 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Một trong những điều thú vị nhất về điểm không thể quay lui 
là một người quan sát bất cẩn, khi trôi qua nó, ban đầu sẽ không 
cảm nhận thấy điều gì khác thường cả. Không biến báo hay còi báo 
động, cũng không có vật cản khiến anh ta phải dừng lại, tóm lại là 
không gì cảnh báo trước cho anh ta về mối hiểm họa sắp đến gần. 
Khoảnh khắc trước đó thôi mọi chuyện đều ổn cả, khoảnh khắc 
tiếp sau mọi thứ cũng vẫn bình thường. Vượt qua điểm không thể 
quay lui hoàn toàn không phải là một sự kiện. 

Một con nòng nọc, hãy gọi nó là Alice, bơi tự do về phía lỗ rò 
hát gọi bạn của mình là Bob, đang ở rất xa. Giống như người bạn 
mù lòa của mình, vốn liếng ca hát của Alice rất ít. Nó chỉ xướng 
được một nốt là nốt đô trung, với tần số là 262 Hz. Trong khi Alice 
vẫn còn xa lỗ thoát, chuyển động của nó hầu như là không thể 
cảm nhận được. Bob lắng nghe giọng của Alice và nghe thấy nốt 
đô trung. Nhưng khi Alice tăng tốc, âm đó nghe trầm hơn, ít nhất 
là với tai của Bob; đô hạ xuống xi rồi xuống la. Nguyên nhân chính 
là sự địch tần số do hiệu ứng Doppler quen thuộc, giống như con 
tàu tốc hành kéo còi vượt qua chỗ bạn đứng. Khi đoàn tàu tiến lại 
gần bạn, tiếng còi tàu nghe sẽ cao hơn (tức là có tần số cao hơn) 
so với người ở trên tàu. Và khi tàu đi qua và xa dần, tiếng còi của 
nó nghe sẽ trầm hơn. Mỗi dao động kế tiếp phải đi một khoảng xa 
hơn chút ít so với dao động trước đó và nó sẽ tới tai bạn hơi trễ hơn. 
Thời gian giữa những dao động kế tiếp nhau bị kéo dài ra và bạn sẽ 
nghe thấy tiếng còi có tần số thấp hơn. Hơn nữa, nếu đoàn tàu tăng 
tốc khi nó chạy ra xa bạn thì tần số thu được mỗi lúc sẽ thấp hơn. 

Điều tương tự cũng xảy ra với nốt nhạc của Alice khi nó chuyển 
động về phía điểm không thể quay lui. Đầu tiên, Bob nghe thấy 
nốt ở tần số 262 Hz. Sau đó nó dịch về 200 Hz, rồi 100 Hz, 50 Hz 
và cứ tiếp tục như vậy. Một âm thanh được phát ra ở rất gần điểm 


55 
TÍCH BẢO 


không thể quay lui sẽ phải mất một khoảng thời gian cực kỳ dài 
mới thoát ra được; chuyển động của nước gần như đã triệt tiêu 
chuyển động hướng ra ngoài của âm thanh, khiến nó chậm dần 
rồi gần như dừng hẳn lại. Và ngay khi âm thanh có tần số trở nên 
thấp tới mức nếu không có thiết bị hỗ trợ đặc biệt, thì Bob không 
còn có thể nghe được nó nữa. 

Bob có thể có những thiết bị đặc biệt giúp nó hội tụ các sóng 
âm thanh và dựng nên những hình ảnh của Alice khi nó gần tiến 
tới điểm không thể quay lui. Nhưng những sóng âm thanh kế tiếp 
ngày càng mất nhiều thời gian hơn mới tới được Bob, điều này làm 
cho mọi thông tin về Alice mỗi lúc đến một chậm hơn. Giọng của 
Alice cứ trầm xuống dần, nhưng không chỉ có thế; sự quẫy đuôi 
của nó chậm gần như là ngừng hẳn. Sóng cuối cùng mà Bob nhận 
được dường như phải chờ đến vô tận. Thực tế, dường như với Bob 
sẽ là cả một thiên thu Alice mới tiến đến điểm không thể quay lui. 

Trong khi đó, Alice lại chẳng hề nhận thấy có điều gì lạ lùng cả. 
Nó vẫn vui về trôi qua điểm không thể quay lui mà chưa có bất kỳ 
cảm giác nào về sự chậm lại hay nhanh lên. Chỉ sau đó, khi nó bị 
cuốn tới những lớp đá chết người, nó mới nhận ra sự nguy hiểm. 
Ở đây, chúng ta thấy một trong những đặc điểm chính của một 
lỗ đen: những người quan sát khác nhau có những cảm nhận trái 
ngược nhau về cùng một sự kiện. Với Bob, ít nhất xét về âm thanh 
mà nó nghe thấy, thì phải mất một thời gian dài vô tận Alice mới tới 
được điểm không thể quay lui, nhưng với Alice thì điều đó chẳng 
qua chỉ như một cái chớp mắt. 

Lúc này thì chắc bạn đã đoán được rằng điểm không thể quay 
lui là tương tự với chân trời của lỗ đen. Thay thế ánh sáng bằng âm 
thanh (hãy nhớ rằng không gì có thể vượt được tốc độ ánh sáng), 
và bạn sẽ có một bức tranh tương đối chính xác về tính chất của 


56 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


lỗ đen Schwarzschild. Như trong trường hợp lỗ thoát nước, bất kỳ 
thứ gì vượt qua chân trời đều không có khả năng quay trở lại, hay 
thậm chí đứng yên. Trong lỗ đen, nguy hiểm không phải là những 
tảng đá sắc nhọn mà là điểm kỳ dị ở trung tâm. Mọi vật chất bên 
trong chân trời sẽ bị kéo về phía điểm kỳ dị, nơi mà nó sẽ bị nén 
đến áp suất và mật độ vô hạn. 

Khi chúng ta được trang bị sự tương tự là một lỗ câm, rất nhiều 
điều nghịch lý về lỗ đen sẽ trở nên sáng tỏ. Chẳng hạn, hãy xét 
Bob, bây giờ không còn là một con nòng nọc nữa mà là một phi 
hành gia trên một trạm không gian quay xung quanh một lỗ đen 
ở một khoảng cách an toàn. Trong khi đó, Alice đang rơi về phía 
chân trời, cô không phải hát - làm gì có không khí trong không 
gian bên ngoài để truyền đi giọng hát của cô - mà thay vào đó là 
phát tín hiệu bằng một đèn nháy màu xanh. Khi cô rơi, Bob có thể 
nhìn thấy ánh sáng dịch tần số từ xanh đến đỏ rồi hồng ngoại đến 
vi sóng và cuối cùng là sóng vô tuyến. Bản thân Alice dường như 
mỗi lúc một bơ phờ, chuyển động chậm chạp gần như là đứng yên. 
Bob không bao giờ thấy cô rơi qua chân trời; với anh, phải mất một 
thời gian dài như vô tận để Alice tiến đến điểm không thể quay 
lui đó. Nhưng trong hệ quy chiếu của Alice, thì cô rơi thẳng qua 
chân trời và bắt đầu cảm thấy thú vị chỉ khi cô tiến đến điểm kỳ di. 

Chân trời của lỗ đen Schwarzschild ở tại bán kính Schwarzschild. 
Alice có thể lĩnh án tử hình khi vượt qua chân trời, nhưng giống 
như con nòng nọc, cô vẫn còn thời gian trước khi bị xé tan tành tại 
điểm kỳ dị. Vậy cô sẽ còn bao nhiêu thời gian? Điều đó tùy thuộc 
vào kích thước, hoặc khối lượng của lỗ đen. Khối lượng càng lớn, 
bán kính Schwarzschild càng lớn thì Alice càng có nhiều thời gian. 
Với một lỗ đen với khối lượng cỡ Mặt trời, Alice sẽ chỉ có khoảng 
10 micro giây. Với một lỗ đen ở tâm một thiên hà, có thể nặng 


57 
TÍCH BẢO 


tới hàng tỉ khối lượng Mặt trời, Alice sẽ có hàng tỉ micro giây, hay 
khoảng gần nửa giờ. Người ta thậm chí có thể hình dung những lỗ 
đen còn lớn hơn nhiều mà ở đó, Alice có thể sống cả đời và thậm 
chí có thể vài thế hệ con cháu của Alice sống và chết ở đó, trước 
khi điểm kỳ dị tiêu diệt họ. 

Tất nhiên, theo những quan sát của Bob, Alice sẽ không bao giờ 
đến được chân trời. Vậy thì ai đúng đây? Cô ấy sẽ đến hay không 
đến được chân trời? Điều gì thực sự sẽ xảy ra? Và có gì là /ực sự 
không? Xét cho cùng, vật lý học là một môn khoa học quan sát và 
thực nghiệm, vì vậy người ta cần phải tin vào những quan sát của 
Bob với những căn cứ vững chắc riêng của chúng, mặc dù chúng 
dường như mâu thuẫn với những mô tả các sự kiện của Alice. 
(Chúng ta sẽ quay trở lại với Bob và Alice ở các chương sau, sau 
khi đã bàn về các tính chất lượng tử đầy kinh ngạc của lỗ đen được 
khám phá bởi Jacob Bekenstein và Stephen Hawking). 

Sự tương tự với lỗ thoát nước là một mô phỏng tốt đối với nhiều 
mục tiêu, nhưng giống như mọi sự tương tự, nó cũng có những hạn 
chế. Chẳng hạn, khi một vật thể rơi qua chân trời, khối lượng của nó 
làm tăng thêm khối lượng của lỗ đen. Sự tăng thêm về khối lượng 
sẽ đồng nghĩa với việc chân trời cũng tăng. Tất nhiên, chúng ta có 
thể mô phỏng điều này trong mô hình tương tự lỗ thoát nước bằng 
cách lắp thêm một cái bơm vào ống thoát để điều khiển dòng chảy. 
Mỗi khi có gì đó rơi vào lỗ thoát nước, bơm sẽ được quay một chút, 
làm tăng tốc dòng chảy và đẩy điểm không thể quay lui ra xa hơn. 
Nhưng khi đó mô hình sẽ nhanh chóng mất đi sự đơn giản của nó!. 


1 Giáo sư George Ellis đã nhắc tôi về một điều rất tinh tế khi dòng chảy biến đổi. Trong 
trường hợp đó, điểm không thể quay lui không trùng khớp chính xác với điểm mà 
tại đó vận tốc nước đạt tới tốc độ âm thanh. Trong trường hợp các lỗ đen, điều tính 
tế tương tự là sự khác nhau giữa một chân trời biểu kiến và một chân trời thực. 


58 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Một tính chất khác của lỗ đen là bản thân chúng là những vật 
thể chuyển động. Nếu bạn đặt một lỗ đen trong trường hấp dẫn 
của một khối lượng khác, nó sẽ được gia tốc, giống như mọi khối 
lượng bất kỳ nào khác. Nó thậm chí có thể bị rơi vào một lỗ đen 
lớn hơn. Nếu chúng ta thử biểu thị tất cả các đặc tính này của lỗ 
đen thực, thì mô hình lỗ thoát nước sẽ phức tạp hơn cả toán học 
mà chúng ta muốn tránh. Nhưng mặc dù có những hạn chế của 
nó, song mô hình lỗ thoát nước là một bức tranh rất hữu ích cho 
phép chúng ta hiểu được những đặc tính cơ bản của lỗ đen mà 
không cần nắm vững các phương trình của Thuyết tương đối rộng. 


Một vòi công †Thức dònh cho những ơi quơn †âm 


Tôi viết cuốn sách này dành cho những bạn đọc ít có thiên hướng 
về toán học, nhưng với những ai ưa thích một chút toán, thì đây 
là một vài công thức và ý nghĩa của chúng. Nếu bạn không thích, 
thì hãy chuyển luôn sang chương tiếp theo. Đây không phải là 
một bài kiểm tra. 

Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, mọi vật thể trong 
vũ trụ đều hút lẫn nhau, với một lực hấp dẫn tỷ lệ thuận với tích 
khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng 
cách giữa chúng: 

F=mMG 
Dˆ 

Đây là một trong những phương trình nổi tiếng nhất trong vật lý 
học, gần như ngang ngửa với phương trình E = mc?(phương trình 
nổi tiếng của Einstein liên hệ năng lượng E với khối lượng 7n và tốc 
độ c của ánh sáng). Vế trái của phương trình trên là lực hấp dẫn Ƒ 


59 
TÍCH BẢO 


giữa hai khối lượng, chẳng hạn như Mặt trăng và Trái đất, hay Trái 
đất và Mặt trời. Ở vế phải, khối lượng lớn hơn là M và khối lượng 
nhỏ hơn là 7. Ví dụ, khối lượng Trái đất là 6x10”*kg, và Mặt trăng là 
7x10”kg. Khoảng cách giữa các khối lượng này được biểu thị bằng 
D. Từ Trái đất lên Mặt trăng, khoảng cách vào khoảng 4x108 mét. 

Ký hiệu cuối cùng trong phương trình là Œ, đó là một hằng số 
được gọi là hằng số Neuron hay hằng số hấp dẫn. Hằng số Newton 
không phải là thứ có thể được suy luận từ toán học thuần túy. Để 
tìm ra giá trị của nó, người ta cần phải đo lực hấp dẫn giữa hai 
khối lượng đã biết đặt cách nhau ở một khoảng cách đã biết. Một 
khi đã làm được điều đó, bạn có thể tính được lực giữa hai khối 
lượng bất kỳ ở những khoảng cách bất kỳ. Trớ trêu thay là chính 
Newrton lại chưa bao giờ biết được giá trị hằng số của chính mình. 
Vì lực hấp dẫn yếu như vậy, do đó G rất nhỏ, nên mãi đến cuối thế 
kỷ 18 người ta mới đo được nó. Vào thời đó, một nhà vật lý người 
Anh tên là Henry Cavendish đã tìm ra một cách rất thông minh 
để đo những lực vô cùng bé. Ông đã nhận thấy rằng lực giữa hai 
khối lượng 1kg đặt cách nhau 1 mét xấp xỉ bằng 6,7x10ˆ"N. Do vậy, 
giá trị của hằng số Newton, theo hệ đơn vị SI (đơn vị quốc tế), là: 


G =6,7 x 10Nm”/kg? 


Newton đã có một bước đột phá may mắn khi tính ra những hệ 
quả của lý thuyết của mình: đó là các tính chất toán học đặc biệt 
của định luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Khi bạn 
tự cân mình, một phần lực hấp dẫn đã kéo bạn về phía Trái đất 
là do khối lượng ở ngay dưới chân bạn, một phần do khối lượng 
ở sâu bên trong lòng Trái đất, và một phần từ khối lượng ở điểm 
đối kính (tức đầu kia của đường kính đi qua chỗ đứng của bạn) ở 
cách bạn 8 ngàn dặm. Nhưng do sự thần kỳ của toán học, bạn có 


60 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


thể coi như toàn bộ khối lượng được tập trung vào một điểm duy 
nhất, đó là tâm của hành tỉnh. 

Sự thực thuận tiện này đã cho phép Newton tính được vận tốc 
thoát ra khỏi một vật thể lớn bằng cách thay khối lượng lớn bằng 
một chất điểm. Và đây là kết quả. 


Lực hấp dẫn của một quả cầu có khối lượng đúng bằng lực hấp dẫn 


khi toàn bộ khối lượng đó được tập trung tại tâm quả câu. 


Vận tốc thoát = /2AMG/R 


Công thức cho thấy rõ ràng rằng khối lượng càng lớn và bán 
kính R càng nhỏ, thì vận tốc thoát càng lớn. 

Giờ thì việc tính bán kính Schwarzschild, R,, chỉ còn là một bài 
tập đơn giản. Tất cả những gì phải làm là thay tốc độ ánh sáng cho 
vận tốc thoát và giải phương trình để tìm bán kính: 

R.- 2MG 


S 2 
c 


Cần lưu ý một thực tế quan trọng là bán kính Schwarzschild tỷ 
lệ thuận với khối lượng. 

Đó là tất cả những gì chúng ta có về sao tối - ít nhất là ở cấp độ 
mà Michell và Laplace có thể hiểu được. 


61 
TÍCH BẢO 


3 
KHÔNG PHẢI HÌNH HỌC THỜI ÔNG NỘI BẠN 


VÀO NHỮNG NGÀY XA XƯA, trước khi bị các nhà toán học như 
Gauss, Bolyai, Lobachevski, và Riemamn' làm cho rối tung lên, thì 
nói tới hình học có nghĩa là hình học Euclid - thứ hình học mà tất 
cả chúng ta đều đã học qua ở trường phố thông. Ban đầu là hình 
học phẳng - tức là hình học trên một bề mặt hai chiều, phẳng tuyệt 
đối. Các khái niệm cơ bản ở đây là các điểm, đường thẳng và góc. 
Chúng ta đã được dạy rằng ba điểm tạo nên một tam giác, trừ phi 
chúng cùng nằm trên cùng một đường thẳng; rồi các đường thẳng 
song song không bao giờ cắt nhau; và tổng các góc của một tam 
giác là 180 độ. 


la 73 + 50 + 57 = TBƠ 


1 Carl Friedrich Gauss (1777-1855); ]anos Bolyai (1802-1860); Nikolai Lobachevski 
(1792-1856), và Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866). 


62 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Sau đó, nếu bạn cũng cùng học giống như tôi, chắc bạn cũng 
đã được mở rộng năng lực hình dung của bạn ra ba chiều không 
gian. Một số điều vẫn giống như trong không gian hai chiều, nhưng 
số khác thì phải thay đổi, nếu không, sẽ chẳng có sự khác biệt nào 
giữa hai chiều và ba chiều cả. Chẳng hạn, có những đường thẳng 
trong không gian ba chiều không bao giờ cắt nhau nhưng chúng 
lại không song song với nhau; chúng được gọi là những đường 
thẳng chéo nhau. 


Các đường thẳng chéo nhau 


Dù là hai chiều hay ba chiều thì các quy tắc hình học vẫn giữ 
nguyên như Euclid đã đặt ra vào khoảng năm 300 trước công 
nguyên. Tuy nhiên, một số loại hình học khác - hình học với các 
tiên đề khác - vẫn có thể tôn tại ngay cả trong không gian hai chiều. 

Từ hình học (geometry) nghĩa đen là “đo đạc Trái đất”. Thật 
trớ trêu là nếu như Euclid cất công đo đạc các tam giác trên bề 
mặt Trái đất, thì chắc là ông đã khám phá ra rằng hình học Euclid 
không còn áp dụng ở đây được nữa. Nguyên nhân là ở chỗ bề mặt 
Trái đất, là mặt cầu', chứ không phải là mặt phẳng. Hình học cầu 
chắc chắn cũng có các điểm và các góc, nhưng không rõ ràng là 
có chứa những thứ mà chúng ta gọi là đường thẳng. Hãy xem liệu 


1 Tất nhiên ở đây tôi muốn nói đến một Trái đất lý tưởng hóa, một hình cầu hoàn hảo. 


63 
TÍCH BẢO 


chúng ta có thể làm cho cụm từ “đường thẳng trên một mặt cầu” 
có một ý nghĩa nào đó hay không. 

Một cách mô tả quen thuộc đường thẳng trong hình học Euclid 
là xem nó là con đường ngắn nhất giữa hai điểm. Nếu tôi muốn 
dựng một đường thẳng trên một sân bóng, tôi sẽ trồng hai cái cọc 
trên mặt đất và sau đó kéo một sợi dây giữa chúng căng hết mức 
có thể. Kéo sợi dây căng như thế sẽ đảm bảo cho đường nối này 
giữa hai cọc là ngắn nhất có thể. 


Khái niệm con đường ngắn nhất giữa hai điểm có thể dễ dàng 
mổ rộng ra đối với một mặt cầu. Giả sử mục tiêu của chúng ta 
là tìm đường ngắn nhất có thể giữa Moscow và Rio de Janeiro. 
Chúng ta cần một quả địa cầu, hai cái đỉnh ghim và một sợi dây. 
Ghim đỉnh tại Moscow và Rio de Janeiro, chúng ta có thể căng sợi 
dây giữa hai đỉnh ghim này, vắt ngang bề mặt quả địa cầu và xác 
định con đường ngắn nhất. Những con đường ngắn nhất này được 
gọi là các uòng fròn lớn, như đường xích đạo hay các đường kinh 
tuyến, chẳng hạn. Liệu sẽ có ý nghĩa không, nếu ta gọi chúng là 
những đường thẳng của hình học cầu? Việc chúng ta gọi chúng là 
gì chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng là mối quan hệ logic giữa 
các điểm, các góc và các đường. 

Là con đường ngắn nhất giữa hai điểm nên các đường này, theo 
một nghĩa nào đó, là những đường thẳng nhất có thể trên một 


64 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


mặt cầu. Tên gọi toán học chính xác của chúng là đường trắc địa. 
Trong khi các đường trắc địa trên mặt phẳng là các đường thẳng 
thông thường, thì các đường trắc địa trên mặt cầu lại là những 


vòng tròn lớn. 


Moscow 


Những vòng tròn lớn 


trên một mặt câu 


Khi đã có thứ thay thế cho các đường thẳng trên mặt cầu, chúng 
ta có thể tiến hành dựng các tam giác. Đánh dấu ba điểm trên mặt 
câu - giả sử là Moscow, Rio và Sydney, vẽ ba đường trắc địa nối 
từng cặp điểm: Moscow-Rio, Rio-Sydney, và cuối cùng là Sydney- 
Moscow. Kết quả là ta có một f2 giác cầu. 


Moscow 


Tam giác câu 


65 
TÍCH BẢO 


Trong hình học phẳng, nếu chúng ta cộng các góc của bất kỳ 
tam giác nào cũng đều cho kết quả chính xác là 180 độ. Nhưng hãy 
quan sát thật kỹ một tam giác cầu, chúng ta có thể thấy các cạnh 
của nó cong ra phía ngoài và làm cho các góc dường như có phần 
nào đó lớn hơn so với ở trên mặt phẳng. Kết quả là tổng các góc 
của một tam giác cầu luôn lớn hơn 180 độ. Một bề mặt mà các tam 
giác của nó có tính chất như vậy được gọi là mặt có độ cong dương. 

Liệu có bề mặt nào có tính chất ngược lại, tức là tổng các góc 
của một tam giác lại nhỏ hơn 180 độ hay không? Một ví dụ về bề 
mặt loại này là cái yên ngựa. Bề mặt dạng yên ngựa là mặt có độ 
cong âm; thay vì cong ra ngoài, các đường trắc địa tạo nên một 
tam giác trên bề mặt có độ cong âm bị bó vào trong. 


tụg/ 


—¬ 


Như vậy, bất kể bộ não còn hạn chế của chúng ta có hình dung 
được một không gian cong ba chiều hay không thì chúng ta cũng vẫn 
biết cách kiểm tra bằng thực nghiệm độ cong của nó. Chìa khóa ở 
đây chính là các tam giác. Đánh dấu ba điểm bất kỳ trong không gian 
và căng các sợi dây hết mức có thể để tạo một tam giác trong không 


66 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


gian ba chiều. Nếu các góc cộng lại bằng 180 độ với mọi tam giác 
thì không gian đó là phẳng. Nếu không, thì nó là không gian cong. 

Có những hình học còn phức tạp hơn nhiều so với hình cầu hay 
yên ngựa, đó là hình học với những ngọn đồi và thung lũng bất bình 
thường chứa những vùng có cả độ cong dương lẫn độ cong âm. 
Nhưng quy tắc dựng các đường trắc địa thì trong mọi trường hợp 
đều là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang bò trên một bề mặt và 
luôn hướng mũi về phía trước, không bao giờ quay đầu lại. Cũng 
không nhìn xung quanh; không bận tâm về chuyện bạn đến từ đâu 
và sẽ đi đến đâu; chỉ biết bò thẳng về phía trước như một người 
cận thị. Khi đó con đường bạn vừa đi chính là một đường trắc địa. 

Hãy tưởng tượng một người đàn ông ngồi trong một chiếc xe 
lăn đang cố gắng vượt qua một sa mạc đầy những đụn cát. Do chỉ 
còn lại một ít nước, anh ta phải nhanh chóng thoát khỏi đó. Những 
ngọn đồi tròn, những con đèo hình yên ngựa và những thung lũng 
sâu xác định một vùng đất có cả độ cong dương lẫn độ cong âm, 
và hoàn toàn không rõ là làm thế nào để lái chiếc xe lăn tốt nhất. 
Người đàn ông lấy lý do là đồi cao và thung lũng sâu sẽ làm giảm 
tốc độ của mình nên ban đầu anh ta đi vòng qua chúng. Cơ chế 
lái rất đơn giản, nếu anh ta giảm tốc của bánh xe này đối với bánh 
xe kia thì chiếc xe sẽ ngoặt sang hướng đó. 

Nhưng sau vài giờ, anh ta bắt đầu ngờ rằng mình đang đi qua 
những chỗ có địa hình giống như lúc trước. Như vậy chủ động lái 
xe sẽ dẫn anh ta vào những đường đi ngẫu nhiên nguy hiểm. Giờ 
thì anh ta nhận ra rằng chiến lược tốt nhất là cứ tiến thẳng về phía 
trước, không rếẽ trái cũng chẳng rẽ phải. “Hãy chỉ đi theo sau cái 
mũi của mình”, anh ta tự nhủ. Nhưng làm thế nào để đảm bảo chắc 
chắn rằng anh ta không đi chệch sang bên này hoặc sang bên kia? 


67 
TÍCH BẢO 


Câu trả lời sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Bánh xe có một cơ 
chế là khóa hai bánh lại với nhau, sao cho chúng quay như một 
quả tạ cứng. Khóa các bánh xe theo cách này, người đàn ông sẽ đi 
thẳng tới mép của sa mạc. 


Tại mọi điểm dọc đường đi, người lữ khách dường như đi trên 
một đường thẳng, nhưng nhìn lại một cách tổng thể, đường đi của 
anh ta là một đường cong uốn khúc phức tạp. Tuy nhiên, nó đúng 
là thẳng và ngắn nhất có thể. 

Phải đến thế kỷ XIX thì các nhà toán học mới bắt đầu nghiên 
cứu những dạng hình học mới với những tiên đề khác. Một số, như 
Georg Friedrich Berhard Riemann, ấp ủ ý tưởng cho rằng hình học 
“thực” - tức hình học của không gian thực - có thể không chính xác 
là hình học Euclid. Nhưng Einstein mới là người đầu tiên xem xét ý 
tưởng đó một cách nghiêm túc. Trong Thuyết tương đối rộng, hình 
học của không gian (hay chính xác hơn là của không-thời gian) trở 
thành một câu hỏi đối với các nhà thực nghiệm, chứ không phải đối 
với các nhà triết học hay thậm chí toán học. Các nhà toán học có 
thể cho bạn biết loại hình học nào có thể tôn tại, nhưng chỉ có sự 
đo đạc mới có thể xác định được hình học “thực” của không gian. 

Trong khi xây dựng Thuyết tương đối rộng, Einstein đã dựa trên 
các công trình toán học của Riemamn, người đã hình dung hình học 


68 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


vượt ra ngoài những mặt cầu và mặt yên ngựa: đó là những không 
gian với những chỗ lôi lõm; một số nơi thì có độ cong dương, chỗ 
khác lại có độ cong âm với các đường trắc địa uốn lượn lên trên 
và ở giữa những gò đồi ấy theo những đường cong bất thường. 
Riemamn chỉ mới nghĩ đến không gian ba chiều, nhưng Einstein và 
một người cùng thời với ông là nhà toán học Hermann Minkowski 
đã đưa ra một điều thật mới mẻ: thời gian là chiêu thứ tư. (Hãy thử 
hình dung điều đó xem. Nếu bạn làm được thì bạn quả là người 
có một bộ óc khác thường đấy). 


Thuyết tương đối hẹp 


Trước khi Einstein bắt đầu suy nghĩ về không gian cong, Minkowski 
đã có ý tưởng rằng thời gian và không gian cần được kết hợp lại 
để tạo thành không-thời gian bốn chiều, khi ông tuyên bố khá văn 
hoa mặc dù có phần phô trương rằng: “Từ giờ trở đi, không gian tự 
thân và thời gian tự thân phải an phận lui vào bóng tối, và chỉ có 
một dạng thống nhất của cả hai mới duy trì được một thực tại độc 
lập”!. Phiên bản không-thời gian cong hay phẳng của Minkowski 
đã trở thành cái gọi là không gian Minkouuski. 

Trong bài diễn văn tại Hội nghị các nhà vật lý và khoa học tự 
nhiên Đức lần thứ 80 năm 1908, Minkowski đã biểu diễn thời gian 
là trục thắng đứng, còn trục nằm ngang duy nhất biểu diễn chung 
cho cả ba chiều của không gian. Các thính giả đã phải vận dụng 
tới một chút trí tưởng tượng. 

1 Minkowski là người đầu tiên nhận thấy rằng hình học bốn chiều mới là khuôn khổ 
phù hợp với Thuyết tương đối hẹp của Einstein. Đoạn trích ở trên lấy từ “Không 


gian 0à thời giaø”, một bài diễn văn được ông trình bày tại Hội nghị các nhà vật 
lý và khoa học tự nhiên Đức lần thứ 80 vào ngày 21/9/1908. 


69 
TÍCH BẢO 


thời gian 


biến cố 
+ 


= 
š 
ø 
< 
= 
- 
" 
E 


không gian 


Minkowski đã gọi các điểm của không-thời gian là các biến cố. Ý 
nghĩa thường dùng của từ b/ến cố không chỉ hàm ý thời gian và địa 
điểm mà còn có cả điều gì đó xảy ra ở đấy nữa. Chẳng hạn: “Một 
biến cố vô cùng quan trọng diễn ra vào lúc 5 giờ 29 phút 45 giây sáng 
ngày 16 tháng Bảy năm 1945, tại Trinity, bang New Mexico, là vũ khí 
nguyên tử đầu tiên đã được thử nghiệm”. Nhưng Minkowski lại có 
ý định dùng từ biến cố với ít hàm ý hơn. Ông chỉ muốn nói tới thời 
gian và địa điểm cụ thể, chứ không chú ý tới điều gì đó thực sự xây 
ra ở đấy. Điều ông thực sự muốn nói là một địa điểm uà thời gian 
mà ở đó một biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra, nhưng đó chỉ 
là một phần nhỏ của cả vấn đề, nên ông vẫn gọi đó là một biến cố. 

Các đường thẳng hoặc cong qua không-thời gian đóng một 
vai trò đặc biệt trong công trình của Minkowski. Một điểm trong 
không gian biểu thị vị trí của một hạt. Nhưng để vẽ chuyển động 
của một hạt qua không-thời gian, người ta vẽ một đường thẳng 
hoặc cong vạch nên một quỹ đạo gọi là đường uñ trụ của hạt. 


70 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Không thể nào tránh khỏi chuyển động. Ngay cả nếu hạt hoàn 
toàn đứng yên, thì nó cũng vẫn di chuyển qua thời gian. Quỹ đạo 
của một hạt đứng yên như vậy sẽ là một đường thẳng đứng. Quỹ 
đạo của một hạt di chuyển sang bên phải sẽ là một đường vũ trụ 
nghiêng sang bên phải. 


thời gian 


đường vũ trụ của 
hạt chuyển động 
sang phải 


không gian 


Tương tự như vậy, đường vũ trụ nghiêng sang phía trái sẽ 
mô tả hạt chuyển động sang trái. Độ nghiêng so với trục thẳng 
đứng càng lớn thì hạt chuyển động càng nhanh. Minkowski biểu 
diễn chuyển động của các tia sáng - chuyển động nhanh nhất 
của mọi đối tượng - là những đường với góc nghiêng là 45 độ. 
Vì không có hạt nào chuyển động nhanh hơn ánh sáng nên quỹ 
đạo của một vật thể thực không thể nghiêng quá 45 độ so với 
đường thẳng đứng. 

Minkowski đã gọi đường vũ trụ của một hạt chuyển động chậm 
hơn ánh sáng là loại (hay đông dạng) thời gian, vì chúng gần với 
đường thẳng đứng, còn ông gọi quỹ đạo của các tia sáng nghiêng 
45 độ là loại (hay đồng dạng) ánh sáng. 


71 
TÍCH BẢO 


thời gian 


Ip 11 


uọ& đUJ 


không gian 


Thời gien riêng 


Khoảng cách là một khái niệm khá dễ nắm bắt đối với bộ não của 
con người, và đặc biệt dễ khi khoảng cách được đo theo một đường 
thẳng. Để đo nó, bạn chỉ cần có một cái thước kẻ thông thường. Đo 
khoảng cách theo đường cong có khó hơn một chút, nhưng không 
phải là khó lắm. Chỉ cần thay chiếc thước kẻ bằng cái thước dây. 
Tuy nhiên, các khoảng cách trong không-thời gian thì tinh tế hơn 
và làm thế nào để đo được chúng không phải là rõ ràng ngay lập 
tức. Thực tế, khái niệm này chưa hề tôn tại trước khi Minkowski 
phát minh ra chúng. 

Minkowski đặc biệt quan tâm đến việc định nghĩa khái niệm 
về khoảng cách dọc theo một đường vũ trụ. Chẳng hạn, xét đường 
vũ trụ của một hạt đứng yên. Vì quỹ đạo này không chứa khoảng 
cách về không gian, nên thước kẻ hay thước dây đều không phải 
là những công cụ thích hợp để đo nó. Nhưng như Minkowski đã 
nhận thấy, ngay cả một vật thể tuyệt đối đứng yên cũng vẫn phải 


72 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


đi chuyển qua thời gian. Cách đúng đắn để đo đường vũ trụ của 
nó không phải là thước mà là đồng hồ. Ông gọi thước đo mới đối 
với khoảng cách theo đường vũ trụ này là thời gian riêng. 

Hãy hình dung mọi vật, bất kể đi đâu, đều mang theo một chiếc 
đồng hồ nhỏ giống như một người luôn mang theo chiếc đồng hồ 
bỏ túi vậy. Thời gian riêng giữa hai biến cố dọc theo một đường vũ 
trụ chính là khoảng thời gian giữa hai biến cố đó được đo bởi đồng 
hồ cũng chuyển động dọc theo đường vũ trụ ấy. Tiếng tíc tắc của 
đồng hồ cũng tương tự như những vạch đánh dấu centimét trên 
chiếc thước dây vậy, nhưng thay vì đo khoảng cách thông thường, 
nó đo thời gian riêng Minkowski. 

Dưới đây là một ví dụ cụ thể. Rùa và Thỏ chạy thi qua Công viên 
trung tâm. Các vị giám khảo đứng yên tại mỗi đầu đường đua với 
các đồng hồ đã được đồng bộ một cách chính xác, do vậy họ có 
thể đo được thời gian của người thắng cuộc. Các tay đua bắt đầu 
xuất phát vào đúng 12 giờ trưa, nhưng khi chạy được nửa đường, 
Thỏ đã dẫn trước khá xa nên nó quyết định ngủ một lúc trước khi 
chạy tiếp. Nhưng cậu ta đã ngủ quên và tỉnh dậy vừa đúng lúc thấy 
Rùa đã tiến gần đến đích. Liều lĩnh vì không muốn thua cuộc, Thỏ 
bèn chạy vụt đi như chớp và chỉ bắt kịp Rùa vừa đúng lúc cả hai 
vượt qua vạch đích. 

Rùa lấy chiếc đồng hồ bỏ túi có độ chính xác cao của mình ra 
và tự hào giơ cho đám đông đang chờ đợi thấy rằng thời gian riêng, 
theo phân đoạn đường vũ trụ của cậu ta từ điểm xuất phát đến 
điểm đích, là 2 giờ và 56 phút. Nhưng tại sao lại phải đưa thêm 
cái khái niệm fhời gian riêng vào làm gì? Tại sao Rùa không nói 
thẳng là thời gian cậu ta chạy từ nơi xuất phát đến đích là 2 giờ và 
56 phút? Lẽ nào thời gian lại không chỉ là thời gian thôi hay sao? 


t©) 
TÍCH BẢO 


Newton chắc hẳn là cũng đã nghĩ như vậy. Ông tin rằng chiếc 
đồng hô chủ của Chúa đã xác định dòng thời gian của cả vũ trụ và 
mọi đồng hồ đều có thể được đồng bộ theo nó. Hãy hình dung thời 
gian toàn vũ trụ của Newton bằng cách tưởng tượng rằng không 
gian chứa đây những chiếc đồng hồ nhỏ và tất cả đều đã được đồng 
bộ với nhau. Tất cả những đồng hồ này đều tốt, đều có độ tin cậy 
cao và đều chạy với một tốc độ hoàn toàn như nhau, vì vậy một khi 
chúng đã được đồng bộ với nhau thì chúng sẽ còn là đồng bộ mãi 
mãi. Bất kể Rùa hay Thỏ có ở đâu đi nữa, nó đều có thể kiểm tra 
thời gian bằng cách xem đồng hồ ở nơi gần nhất. Hoặc nó có thể 
xem ngay chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Đối với Newton thì điều 
hiển nhiên như một tiên đề, đó là bất kể bạn đi đâu với tốc độ như 
thế nào, theo một quỹ đạo thẳng hay cong, thì đồng hồ bỏ túi của 
bạn - giả định là nó cũng tốt và tin cậy - cũng sẽ trùng khớp với 
đồng hồ tại chỗ ở gần nơi bạn đang đứng. Thời gian theo Newton 
là một thực tại có tính tuyệt đối; không có gì là tương đối về nó cả. 

Nhưng vào năm 1905, Einstein đã phá tan thời gian tuyệt đối 
của Newton. Theo Thuyết tương đối hẹp, tốc độ chạy của các đồng 
hồ phụ thuộc vào việc chúng chuyển động như thế nào, ngay cả 
khi chúng là những bản sao hoàn hảo của nhau. Trong những tình 
huống thông thường, hiệu ứng này là không thể cảm nhận được, 
nhưng khi các đồng hồ chuyển động với tốc độ gần bằng vận tốc 
ánh sáng thì hiệu ứng đó trở nên rất đáng kể. Theo Einstein, mỗi 
đồng hồ chuyển động theo đường vũ trụ của mình sẽ chạy với một 
tốc độ riêng của nó. Chính điều đó đã dẫn Minkowski đi tới chỗ 
đưa ra một khái niệm mới, khái niệm thời gian riêng. 

Để minh họa cho ý tưởng này, khi Thỏ lấy đồng hồ của mình ra 
(cũng là một chiếc đồng hồ tốt và tin cậy), thì thời gian riêng của 


74 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


đường vũ trụ của nó là 1 giờ 36 phút'. Mặc dù chúng bắt đầu và 
kết thúc ở cùng một điểm không-thời gian, song đường vũ trụ của 
Thỏ và Rùa lại có thời gian riêng hoàn toàn khác nhau. 


đích 


pổu nổu 2018 


Ø1J] ĐỊ2 UI 


Đường vũ trụ của Thỏ và Rùa 


Trước khi bàn xa hơn nữa về thời gian riêng, sẽ là rất bổ ích nếu 
ta nghĩ thêm một chút về khoảng cách thông thường được đo dọc 
theo một đường cong bằng chiếc thước dây. Lấy hai điểm bất kỳ 
trong không gian và vẽ một đường cong giữa chúng. Hai điểm này 
sẽ cách nhau bao xa dọc theo đường cong ấy? Câu trả lời rõ ràng 
là phụ thuộc vào đường cong. Hai đường cong dưới đây nối cùng 
hai điểm (a và b) nhưng rõ ràng là có chiều dài hoàn toàn khác 
nhau. Theo đường cong phía trên, khoảng cách giữa a và b là 5 
inch, còn theo đường cong phía dưới, nó là 8 inch. 

!_ Ở đây đã phóng đại quá lên, vì điều này đòi hỏi Thỏ sẽ phải chạy với tốc độ gần 
bằng vận tốc ánh sáng. 
? 1inch = 2,54 em. 


75 
TÍCH BẢO 


1inch 


Tất nhiên, hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên trước thực 
tế là các đường cong khác nhau nối hai điểm a và b lại có độ dài 
khác nhau. 

Bây giờ ta sẽ quay trở lại vấn đề đo đường vũ trụ trong không- 
thời gian. Dưới đây là hình vẽ một đường vũ trụ điển hình. Lưu 
ý rằng đường vũ trụ này là cong. Điều đó có nghĩa là vận tốc dọc 
quỹ đạo này không phải là đều. Trong ví dụ này, một hạt chuyển 
động nhanh đang chậm dần lại. Các chấm trên hình vẽ biểu thị 
nhịp (hay tiếng tíc-tắc) của đồng hồ. Mỗi khoảng biểu thị một giây. 


Lưu ý rằng các giây để điểm tiếng tíc-tắc dường như 


mỗi lúc một chậm hơn ở đoạn của đường vũ trụ gần với 
đường nằm ngang hơn. Đó không phải là sự nhầm lẫn, 
mà là biểu thị một khám phá nổi tiếng của Einstein về 
sự giãn nở của thời gian: đồng hồ chuyển động nhanh 
chạy chậm hơn so với đồng hồ chuyển động chậm 
hoặc đứng yên. 

Hãy xét hai đường vũ trụ cong nối hai biến cố. 
Einstein, vốn là người chuyên đưa ra những 
thí nghiệm tưởng tượng, đã hình dung hai 

anh em sinh đôi - ta sẽ gọi họ là Alice và 

Bob - được sinh ra đồng thời. Biến cố họ 


76 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


được sinh ra ta đánh dấu là a. Vào thời điểm sinh, hai người bắt 
đầu tách nhau ra khỏi nhau; Bob vẫn ở lại nhà còn Alice được đưa 
đi rất nhanh với vận tốc cực kỳ lớn. Sau một thời gian, Einstein 
cho Alice quay lại và trở về nhà. Cuối cùng thì Bob và Alice gặp 
lại nhau tại b. 


thời gian 


Bob 


> 
~ 
S 
s 


không gian 


Khi hai đứa trẻ được sinh ra, Einstein đưa cho mỗi đứa một cái 
đồng hồ giống hệt nhau và đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo. 
Khi, cuối cùng, Bob và Alice gặp lại nhau, chúng so sánh hai đồng 
hồ và phát hiện ra điều mà chắc Newton sẽ phải kinh ngạc. Trước 
hết, Bob có ria mép hoa râm, trong khi Alice mới còn đang ở tuổi 
thiếu niên. Theo đồng hồ của họ thì thời gian riêng theo đường 
vũ trụ của Alice nhỏ hơn nhiều so với Bob. Giống như khoảng 
cách thông thường giữa hai điểm phụ thuộc vào đường cong nối 
hai điểm đó, thời gian riêng giữa hai biến cố cũng phụ thuộc vào 
đường vũ trụ nối hai biến cố đó. 


77 
TÍCH BẢO 


Liệu Alice có nhận thấy đồng hồ của mình chạy chậm trong suốt 
hành trình của mình hay không? Hoàn toàn không. Đồng hồ của cô 
không phải là thứ duy nhất chạy chậm mà cả nhịp tim, chức năng 
của não, và toàn bộ sự chuyển hóa trong cơ thể cô cũng như thế. 
Trong suốt hành trình, Alice không có gì để so sánh với đồng hồ 
của mình, nhưng cuối cùng khi gặp lại Bob lần thứ hai, cô nhận ra 
rằng cô trẻ hơn đáng kể so với anh mình. “Nghịch lý anh em sinh 
đôi” này đã làm đau đầu các sinh viên vật lý hơn một trăm năm nay. 

Có một điều lạ mà bạn có thể tự khám phá ra. Bob du hành qua 
không-thời gian theo một đường thẳng đứng, trong khi Alice thì 
lại theo một đường cong. Do vậy, thời gian riêng theo quỹ đạo của 
Alice nhỏ hơn thời gian riêng của Bob. Đây là ví dụ về một thực tế 
trái ngược với trực giác về hình học của không gian Minkowski: một 
đường vũ trụ thẳng lại có thời gian riêng dài nhất giữa hai biến cố. 
Hãy bổ sung điều đó vào hành trang thay đổi nhận thức của bạn. 


Thuyết tương đối rộng 


Giống như Riemanmn, Einstein tin rằng hình học (không chỉ không 
gian mà là không-thời gian) là cong và biến đổi. Ở đây ông muốn 
nói tới không chỉ là không gian mà là hình học của không-thời 
gian. Theo Minkowski, Einstein để một trục biểu thị thời gian và 
trục còn lại cho cả ba chiều không gian, song thay vì vẽ không-thời 
gian như là một mặt phẳng, ông hình dung nó như một bề mặt bị 
uốn cong với những chỗ phông và chỗ lõm. Các hạt bây giờ vẫn 
chuyển động theo đường vũ trụ, và đồng hồ vẫn tíc-tắc điểm thời 
gian riêng, song hình học của không-thời gian thì bất thường hơn 
rất nhiều. 


78 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


thời gian 


không gian 


Cóc định luột của Einsfein 


Thật ngạc nhiên là trên nhiều phương diện, các định luật vật lý 
trong không-thời gian cong lại đơn giản hơn so với vật lý Newton. 
Chẳng hạn, xét chuyến động của các hạt. Định luật Newton bắt 
đầu với nguyên lý quán tính: 


Nếu không có ngoqi lực tác dụng, mọi uật sẽ giữ nguyên trạng 
thái chuyển động thẳng đêu. 


Quy tắc nghe có về như đơn giản này, với cụm từ “chuyển động 
thẳng đều”, lại ẩn giấu hai ý tưởng riêng biệt. Thứ nhất, chuyển 
động đều có nghĩa là chuyển động theo một đường thẳng trong 
không gian. Nhưng Newton còn hàm ý một điều mạnh hơn: đó là 
chuyển động đều cũng có nghĩa là với vận tốc là hằng số, không 
thay đổi - tức là không có gia tốc!. 

! Khái niệm giø £ốc hàm ý bất kỳ sự thay đổi nào về vận tốc, trong đó bao gồm cả 


sự chuyển động chậm lại, mà chúng ta thường gọi là giảm tốc. Đối với một nhà 
vật lý, giảm tốc chỉ đơn thuần là gia tốc âm mà thôi. 


79 
TÍCH BẢO 


Nhưng còn lực hấp dẫn thì sao? Newton bổ sung thêm một 
định luật thứ 2 ~ định luật về chuyển động không đều - phát biểu 
rằng lực bằng khối lượng nhân với gia tốc, hay diễn đạt theo một 
cách khác là: 


Gia tốc của một uật bằng lực tác dựng lên uật chia cho bhối 
lượng của nó. 


Quy tắc thứ ba áp dụng khi lực là lực hấp dẫn: 


Lưực hấp dẫn tác dụng lên mọi 0ật tỷ lệ thuận tới khối lượng 
của nó. 


Minkowski đã đơn giản hóa quan niệm của Newton về chuyển 
động đều với một sự sáng suốt thông minh đã tóm tắt được cả hai 
điều kiện: 


Nếu không có ngoại lực tác dụng, mmọi Uuật sẽ chuyến động qua 
bhông-thời gian theo một đường 0ñ trụ thẳng. 


Tính thẳng của đường vũ trụ hàm ý không chỉ là sự thẳng trong 
không gian mà cả vận tốc không đổi nữa. 

Giả thuyết đường vũ trụ thẳng của Minkowski là một sự tổng 
hợp đẹp đẽ hai khía cạnh của chuyển động đều, song nó chỉ áp 
dụng được trong điều kiện hoàn toàn không có ngoại lực tác dụng. 
Einstein đã nâng ý tưởng của Minkowski lên một cấp độ khác khi 
ông áp dụng nó vào không-thời gian cong. 

Định luật mới về chuyển động của Einstein đơn giản một cách 
đáng kinh ngạc. Ở mọi điểm dọc theo đường vũ trụ của nó, một hạt 
làm điều đơn giản nhất có thể: đó là nó đi thẳng về phía trước (trong 


80 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


không-thời gian). Nếu không-thời gian là phẳng, thì định luật của 
Einstein chính là định luật Minkowski, song nếu không-thời gian 
là cong - ở những vùng mà các vật thể có khối lượng lớn làm biến 
dạng và uốn cong không-thời gian - thì định luật mới chỉ thị cho các 
hạt phải chuyển động dọc theo đường trắc địa của không-thời gian. 

Như Minkowski đã giải thích, một đường vũ trụ cong chỉ ra 
rằng có một lực đang tác dụng lên một vật. Theo định luật mới của 
Einstein, các hạt trong không-thời gian cong chuyển động thẳng 
đến mức chúng có thể, nhưng các đường trắc địa không tránh khỏi 
bị cong và uốn lượn để phù hợp với địa hình tại chỗ của không-thời 
gian. Các phương trình toán học của Einstein chứng tỏ rằng một 
đường trắc địa trong không-thời gian cong hành xử chính xác như 
một đường vũ trụ cong của một hạt chuyển động qua một trường 
hấp dẫn. Vì vậy lực hấp dẫn không gì khác hơn chính là mức độ 
cong của các đường trắc địa trong không-thời gian cong. 

Trong một định luật gần như đơn giản đến nực cười, Einstein 
đã kết hợp được các định luật về chuyển động của Newton với giả 
thuyết về đường vũ trụ của Minkowski và đã giải thích được hấp 
dẫn tác dụng như thế nào lên vạn vật. Điều mà Newton đã coi là 
một thực tế không thể giải thích nổi của tự nhiên - tức là lực hấp 
dẫn - thì Einstein đã giải thích nó như là một hiệu ứng của hình 
học phi Euclid của không-thời gian. 

Nguyên lý quy định các hạt chuyển động theo đường trắc địa 
đã cung cấp một cách thức mới đủ mạnh để suy nghĩ về hấp dẫn, 
song lại không cho biết gì về nguyên nhân gây ra độ cong này. Để 
hoàn tất lý thuyết của mình, Einstein phải giải thích được điều gì 
đã chi phối những chỗ phồng bị uốn cong và nhiều điều bất thường 
khác của không-thời gian. Trong lý thuyết Newton cũ, nguồn 


Ø1 
TÍCH BẢO 


gốc của trường hấp dẫn là khối lượng: sự hiện diện của một khối 
lượng như Mặt trời tạo nên một trường hấp dẫn bao quanh nó, 
và đến lượt mình, trường này sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của 
các hành tinh. Do đó sẽ là thật tự nhiên nếu Einstein phỏng đoán 
rằng sự hiện diện của khối lượng - hay, cũng tương đương thế là 
năng lượng - sẽ làm cho không-thời gian bị uốn cong hay cuộn 
lại. John Wheeler, một trong những nhà tiên phong và nhà giáo 
vĩ đại về thuyết tương đối hiện đại, đã tóm gọn lại trong một câu 
khẩu hiệu cực kỳ súc tích: “Không gian hướng dẫn cho các vật thể 
phải chuyển động như thế nào và các vật thể chỉ dẫn cho không 
gian biết phải uốn cong ra sao”. (Thực ra chữ không gian mà ông 
dùng ở đây có nghĩa là không-thời gian). 

Ý tưởng mới của Einstein là không-thời gian không thụ động; 
nó có các tính chất như độ cong, để đáp ứng lại sự hiện diện của 
khối lượng. Có thể nói không-thời gian gần như là một loại vật liệu 
đàn hồi hoặc thậm chí là một chất lưu có thể chịu ảnh hưởng của 
các vật thể chuyển động qua nó. 

Sự kết nối giữa vật thể có khối lượng, hấp dẫn, độ cong và 
chuyển động của các hạt đôi khi được mô tả bởi một mô hình 
tương tự mà tôi có những cảm xúc lẫn lộn về nó. Ý tưởng ở đây là 
hình dung không gian như một miếng cao su nằm ngang, hay như 
một tấm bạt lò xo. Khi không có khối lượng nào làm biến dạng nó, 
tấm cao su là phẳng. Nhưng khi đặt một khối lượng nặng lên nó, 
chẳng hạn như một quả bóng bowling, thì khối lượng của quả bóng 
sẽ làm cho nó biến dạng. Giờ nếu đặt tiếp một khối lượng nhỏ hơn 
nhiều —- một viên bỉ sẽ là rất thích hợp - thì ta sẽ thấy viên bi lăn về 
phía quả bóng bowling. Cũng có thể cung cấp cho viên bi một vận 
tốc tiếp tuyến nào đó để nó quay xung quanh quả bóng bowling, 


82 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


giống như Trái đất quay xung quanh Mặt trời. Chỗ lún trên bề mặt 
giữ cho khối lượng nhỏ hơn không lăn đi mất, giống hệt như lực 
hấp dẫn của Mặt trời trói chặt Trái đất lại. 


Có một vài điều rất dễ hiểu nhầm về sự tương tự này. Thứ nhất 
là sự cong của tấm cao su chỉ là sự cong về không gian, chứ không 
phải sự cong của không-thời gian. Mô hình tương tự này sẽ thất 
bại khi phải giải thích những hiệu ứng khác thường mà khối lượng 
gây ra đối với các đồng hồ ở gần đó (chúng ta sẽ thấy những hiệu 
ứng này trong chương tiếp theo). Thậm chí còn tệ hơn nữa là mô 
hình này sử dụng hấp dẫn để giải thích hấp dẫn. Chính lực hút 
của Trái đất thực đối với quả bóng bowling đã gây ra sự lõm xuống 
của mặt cao su. Theo bất kỳ ý nghĩa chuyên môn nào, thì mô hình 
tấm cao su là hoàn toàn sai. 

Tuy nhiên, sự tương tự này cũng nắm bắt được một số tỉnh thần 
của Thuyết tương đối rộng. Không-thời gian là có thể biến dạng, 
và khối lượng lớn sẽ làm biến dạng nó. Chuyển động của các vật 
thể nhỏ bị ảnh hưởng bởi độ cong tạo ra bởi các vật thể nặng. Và 
tấm cao su bị lún trông khá giống những biếu đồ nhúng toán học 
mà tôi sắp giải thích ngay sau đây. Hãy sử dụng sự tương tự nếu 


83 
TÍCH BẢO 


nó hữu ích, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng đó chẳng qua cũng chỉ 
là sự tương tự mà thôi. 


Lỗ đen 


Lấy một quả táo và cắt nó ngang qua trung tâm. Quả táo vốn có 
ba chiều, song mặt cắt hay tiết diện vừa lộ ra thì chỉ có hai chiều. 
Nếu bạn xếp chồng các tiết diện hai chiều nhận được bằng cách 
cắt quả táo thành các lát mỏng, thì bạn có thể sẽ tái tạo lại nó. Và 
người ta nói rằng mỗi lát cắt mỏng đó được n0,ng trong chồng 
các lát cắt có số chiều cao hơn. 


Không-thời gian là bốn chiều, song bằng cách cắt nó thành các 
lát, chúng ta có thể làm lộ ra các lát cắt không gian ba chiều. Và 
không-thời gian bây giờ có thể hình dung như chồng các lát cắt 
mồng, mỗi lát cắt biếu diễn không gian ba chiều tại mỗi thời điểm. 
Việc hình dung ba chiều dễ dàng hơn nhiều so với hình dung bốn 
chiều. Hình ảnh của các lát cắt được gọi là giản đô nhúng, và chúng 
sẽ giúp cho ta một bức tranh trực giác về hình học cong. 

Hãy xét trường hợp hình học được tạo bởi khối lượng của Mặt 
trời. Ta hãy tạm thời bỏ qua thời gian và tập trung hình dung không 
gian cong trong vùng lân cận của Mặt trời. Giản đồ nhúng trông như 
một chỗ lún nhẹ trên một tấm cao su, có tâm tại Mặt trời, ít nhiều 
tương tự như tấm bạt lò xo với quả bóng bowling nằm trên nó. 


84 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Sự biến dạng ở gần Mặt trời sẽ trở nên rõ rệt hơn nếu cùng khối 
lượng đó nhưng được tập trung vào một kích thước nhỏ hơn. 


Hình học ở gần một sao lùn trắng hay một sao notron thậm chí 


còn cong hơn, dù vẫn còn trơn. 


Như chúng ta đã biết ở phần trước, nếu ngôi sao co sập lại và 
trở nên đủ nhỏ để được chứa trong bán kính Schwarzschild của 
nó (khoảng 3km đối với Mặt trời), thì cũng giống như những con 
nòng nọc bị bẫy vào lỗ thoát nước, các hạt của Mặt trời sẽ không 
thể cưỡng nổi bị kéo vào phía trong, nghĩa là sẽ tiếp tục co mạnh 
lại cho đến khi chúng tạo nên một điểm kì dị - một điểm có độ 


cong vô hạn!. 


! Tu ý với những nhà chuyên môn: biểu đồ nhúng dưới đây không nằm trong thời 
gian Schwarzschild bất biến. Nó nhận được bằng cách dùng các tọa độ Kruskal và 
lựa chọn bề mặt T = 1. 


85 
TÍCH BẢO 


chân trời 


điểm kì dị 


Điều gì không phỏi lò lỗ đen 

Tôi chờ đợi rằng mục này rồi sẽ khiến mình nhận được những lá 
thư đầy giận dữ từ bạn đọc mà những hiểu biết về lỗ đen của họ 
chỉ có được từ bộ phim Lỗ đen của Disney. Tôi không muốn mình 
là một kẻ phá bĩnh - Chúa biết rằng lỗ đen là những thiên thể rất 
hấp dẫn - nhưng lỗ đen không phải là những cánh cửa dẫn tới 
thiên đường và địa ngục hay tới những vũ trụ khác, hay thậm chí 
là những đường hầm dẫn quay trở lại vũ trụ của chúng ta. Vì mọi 
người đều bình đẳng trong tình yêu, chiến tranh, và khoa học viễn 
tưởng, nên tôi hoàn toàn không phản đối nếu các nhà làm phim 
có tạo ra một chuyến viễn du đến xứ sở la-la land'. Nhưng hiểu về 
lỗ đen đòi hỏi nhiều hơn là nghiên cứu kỹ lưỡng những bộ phim 
hạng hai như vậy. 

Tiền đề của phim Lỗ đen thực sự bắt nguồn từ những công trình 
của Einstein và một cộng sự của ông là Nathan Rosen, và sau này 
được đại chúng hóa bởi John Wheeler. Einstein và Rosen đã suy 
đoán rằng vùng bên trong một lỗ đen có thể nối với một nơi ở rất 


! Xứ sở được xem là nơi hạnh phúc, là nơi mơ ước riêng của mỗi người. Cũng là tên 
bài hát nổi tiếng của Demi Lovato. 


86 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


xa, qua cái mà Wheeler sau này gọi là lỗ giun đào. Ý tưởng cho rằng 
hai lỗ đen, có thể ở xa nhau hàng tỉ năm ánh sáng, có thể được nối 
liền với nhau ở chân trời của chúng, tạo nên một con đường tắt 
tuyệt vời trong vũ trụ. Thay vì giản đồ nhúng của lỗ đen kết thúc 
tại một điểm kỳ dị lởm chởm, một khi đã vượt qua chân trời, nó 
sẽ mở ra một vùng không-thời gian mới thật rộng lớn. 


T— ——N 
ˆ 
N 


⁄/— —+-. ` =. N 


chân trời 


Câu nối Einstein-Rosen 


Đi vào một đầu và đi ra ở một đầu khác cũng giống như đi vào 
một đường hầm ở New York và sau không hơn một vài dặm, sẽ đi 
ra ở Bắc Kinh, hoặc thậm chí ở Hỏa tỉnh. Lỗ giun đào của Wheeler 
dựa trên các nghiệm toán học đích thực của Thuyết tương đối rộng. 

Đó cũng chính là nguồn gốc của những câu chuyện huyễn tưởng 
cho rằng lỗ đen là những đường hầm dẫn tới những thế giới khác. 
Song có hai điều sai trong sự hoang tưởng này. Thứ nhất là lỗ giun 
đào của Wheeler có thể mở chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 
và sau đó thì khép chặt lại. Lỗ giun đào mở và đóng nhanh tới mức 
không thể cho bất cứ một thứ gì đi qua nó, kể cả ánh sáng. Điều 
này cũng giống như đường hầm đi tắt đến Bắc Kinh sẽ đổ sụp trước 


87 
TÍCH BẢO 


khi bất kỳ ai có thể đi qua. Một số nhà vật lý đã tư biện rằng Cơ học 
lượng tử có thể bằng cách nào đó tạo được sự ổn định cho các lỗ 
giun đào, song không có bằng chứng nào chứng minh cho điều đó. 

Thêm vào đó, Einstein và Rosen đã nghiên cứu một “lỗ đen 
vĩnh cửu” - tức là lỗ đen tổn tại không chỉ trong tương lai vô hạn 
mà còn cả trong quá khứ vô hạn nữa. Nhưng ngay cả vũ trụ cũng 
không thể già vô hạn được. Lỗ đen thực sự gần như chắc chắn là 
bắt nguồn từ sự co sập lại của các ngôi sao (hay những thiên thể 
có khối lượng lớn khác), xảy ra một thời gian dài sau Big Bang. Khi 
các phương trình của Einstein được áp dụng cho sự hình thành 
của lỗ đen, thì các lỗ đen hoàn toàn không có các lỗ giun đào gắn 
liền với chúng. Giản đồ nhúng trông giống như biểu đồ ở trang 86. 

Giờ thì tôi đã làm hỏng một ngày của bạn rồi. Tôi khuyên bạn 


nên đi thuê một bộ phim về xem và thật vui vẻ nhé. 


Lờm †hế nòo để chế †ạo một cỗ máy thời gian 


Tương lai hhông phải là những gì mù nó đã từng là. 
YOGI BERRA 


Thế còn về cỗ máy thời gian, một chiêu bài quảng cáo nhàm chán 
và cũ rích của khoa học viễn tưởng và là đề tài của vô số sách, sô 
truyền hình và phim ảnh thì sao? Cá nhân tôi, tôi cũng rất thích 
có một cái máy như thế. Tôi rất tò mò muốn biết tương lai nhìn 
sẽ như thế nào. Liệu loài người có còn tôn tại sau một triệu năm 
nữa hay không? Liệu họ có chỉnh phục được không gian không? 
Liệu tình dục có còn là một phương thức được ưa thích để duy trì 


88 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


nòi giống? Tôi rất muốn biết và vì vậy, tôi ngờ rằng bạn chắc cũng 
muốn như thế. 

Nhưng hãy thận trọng với cái mà bạn mong ước đó. Có một số 
mặt trái khi du hành vào tương lai. Tất cả bạn bè và gia đình bạn 
đều chết từ lâu. Quần áo của bạn trông thật kỳ quặc. Ngôn ngữ 
của bạn cũng sẽ vô dụng. Nói tóm lại, bạn sẽ như một kẻ quái dị. 
Một chuyến đi một chiều tới tương lai nghe ra thật đáng thất vọng, 
nếu không muốn nói là bi thảm. 

Nhưng không sao. Chỉ cần leo lên máy thời gian của bạn rồi 
cài đặt để trở về hiện tại. Nhưng nhỡ bộ truyền lực trong máy thời 
gian của bạn không có số lùi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn 
chỉ có thể chuyển động về phía tương lai? Dù có thể nào bạn vẫn 
sẽ ra đi chứ? Bạn có thể nghĩ rằng đây là một câu hỏi không đâu; 
ai chả biết rằng máy thời gian chỉ là chuyện khoa học viễn tưởng. 
Song điều đó thực sự là không đúng. 

Cỗ máy thời gian một chiều đến tương lai là hoàn toàn có thể, ít 
nhất là về nguyên lý. Trong bộ phim Người ngú của Woody Allen, 
nhân vật chính được đưa đến tương lai 200 năm sau bằng một kỹ 
thuật hoàn toàn là khả thi ngày hôm nay. Đơn giản là anh ta để 
cho mình bị làm cho đông lạnh ở trạng thái hôn mê, mà người ta 
đã làm thành công với chó và lợn trong một vài giờ. Khi anh ta 
tỉnh dậy từ trạng thái đông lạnh đó thì anh ta đang ở tương lai rồi. 

Tất nhiên, kỹ thuật này không thực sự là một cỗ máy thời gian. 
Nó có thể làm chậm lại sự trao đổi chất của một người, nhưng nó 
không làm chậm lại chuyển động của các nguyên tử và các quá 
trình vật lý khác. Nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn. Bạn có còn 
nhớ cặp song sinh, Bob và Alice, những người đã bị tách ra xa nhau 
khi mới sinh không? Khi Alice trở về từ chuyến du hành vào không 


89 
TÍCH BẢO 


gian, thì cô thấy rằng cả thế giới đã già hơn mình rất nhiều. Vì vậy, 
một chuyến du hành khứ hồi trên một tàu không gian cực nhanh 
là một ví dụ về du hành theo thời gian. 

Một lỗ đen lớn cũng sẽ là một máy thời gian thuận tiện khác. 
Và đây là cách vận hành của nó. Trước tiên, bạn cần đến một trạm 
không gian vệ tỉnh và một sợi dây cáp đủ dài để đưa bạn xuống 
vùng lân cận của chân trời lỗ đen. Bạn sẽ không nên đến quá gần, 
và chắc chắc là bạn không muốn rơi qua chân trời, vì vậy dây cáp 
phải thật chắc. Một cái tời trên trạm không gian sẽ đưa bạn xuống 
và sau một thời gian nhất định, nó sẽ lại quấn dây kéo bạn lên. 

Giả sử bạn muốn đi đến tương lai sau một ngàn năm và bạn sẵn 
lòng chịu bị treo lơ lửng trên dây cáp một năm mà không bị quá 
khó chịu và phiền phức bởi gia tốc hấp dẫn. Được thôi, nhưng bạn 
sẽ phải cần một lỗ đen với chân trời lớn cỡ thiên hà của chúng ta. 
Nếu bạn không bận tâm đến những khó chịu, bạn có thể làm điều 
đó với một lỗ đen nhỏ hơn ở ngay trung tâm của thiên hà chúng 
ta. Mặt trái của nó là bạn sẽ cảm thấy như mình nặng đến 4,5 triệu 
tấn trong suốt một năm ở gần chân trời. Sau một năm trên dây 
cáp, bạn sẽ được kéo lên để nhìn thấy một thiên niên kỷ đã trôi 
qua. Ít nhất là về nguyên tắc, các lỗ đen thực sự chính là cỗ máy 
thời gian đi tới tương lai. 

Nhưng thế còn quay trở lại thì sao? Để làm được điều đó, bạn 
cần phải có một cỗ máy thời gian quay về quá khứ. Lạy Chúa, quay 
trở lại theo thời gian có lẽ là điều bất khả thi. Đôi khi các nhà vật 
lý tư biện về chuyện du hành qua thời gian về quá khứ bằng cách 
đi qua các lỗ giun đào lượng tử, nhưng trở lại theo thời gian luôn 
dẫn tới những mâu thuẫn về logic. Phỏng đoán của tôi là bạn sẽ 
bị kẹt lại ở tương lai mà bạn sẽ chẳng thể làm gì được hết. 


90 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Sự chộm lợi của đồng hồ do hốp dỗn 


Điều gì ở lỗ đen đã khiến chúng trở thành cỗ máy thời gian? Câu 
trả lời là sự biến dạng rất mạnh của hình học không-thời gian do 
chúng gây ra. Sự biến dạng này ảnh hưởng tới dòng chảy của thời 
gian riêng dọc theo đường vũ trụ bằng nhiều cách khác nhau, tùy 
thuộc vào vị trí của đường vũ trụ. Ở rất xa một lỗ đen, ảnh hưởng 
của nó là rất yếu và dòng chảy của thời gian riêng hầu như không 
bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của nó. Nhưng một đồng hồ treo lơ 
lửng trên một sợi dây cáp ngay phía trên chân trời sẽ chạy chậm 
lại đáng kể bởi sự biến dạng của không-thời gian. Thực tế, tất cả 
các đồng hô, kế cả nhịp tim của bạn, sự trao đổi chất và ngay cả 
những chuyển động bên trong của các nguyên tử cũng sẽ chậm lại. 
Bạn sẽ không nhận ra điều đó chút nào, song khi bạn trở về trạm 
không gian và so sánh đồng hồ của mình với đồng hồ ở trên tàu, 
bạn sẽ nhận thấy ngay sự khác biệt. Nhiều thời gian đã trôi qua ở 
trên trạm không gian hơn đồng hồ của bạn. 

Thực sự thì không cần thiết phải trở lại trạm không gian mới 
thấy những ảnh hưởng của lỗ đen lên thời gian. Nếu bạn lơ lửng 
gần chân trời và tôi, trên trạm không gian, có kính viễn vọng, 
chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Tôi sẽ thấy bạn và đồng hồ của 
bạn đang chuyển động chậm dần, trong khi bạn sẽ thấy tôi tăng 
tốc như trong một bộ phim của Keystone Kops cũ (sêri phim hài 
câm về một nhóm cảnh sát bất tài của Hãng phim Keystone vào 
giữa những năm 1912 và 1917). Sự chậm lại tương đối về thời gian 
ở gần một khối lượng lớn này được gọi là sự dịch chuyển uê phía 
đỏ do hấp dẫn. Được Einstein khám phá như là một hệ quả của 
Thuyết tương đối rộng, điều này không xảy ra trong thuyết hấp dẫn 


591 
TÍCH BẢO 


của Newton, trong đó các đồng hồ đều chạy với cùng một nhịp 
chính xác như nhau. 

Bức tranh không-thời gian dưới đây minh họa cho sự dịch 
chuyển về phía đỗ do hấp dẫn ở gần chân trời một lỗ đen. Vật 
ở bên trái là lỗ đen. Hãy nhớ rằng bức tranh biểu thị không-thời 
gian với trục thẳng đứng là thời gian. Bề mặt màu ghi xám là chân 
trời, và các đường thẳng đứng ở những khoảng cách khác nhau so 
với chân trời biểu thị một nhóm các đông hồ đứng yên giống hệt 
nhau. Các chấm biểu thị dòng thời gian riêng dọc theo đường vũ 
trụ. Đơn vị ở đây không quan trọng, chúng có thể là 1 giây, 1 nano 
giây hoặc 1 năm. Đồng hồ càng gần với lỗ đen thì càng chạy chậm. 
Ngay tại chân trời, thời gian gần như là đứng yên hoàn toàn đối 
với những đồng hồ ở bên ngoài lỗ đen. 


Sự chạy chậm lại của đồng hồ do hấp dẫn xảy ra cả trong những 
hoàn cảnh ít kỳ lạ hơn so với khi ở gần chân trời của lỗ đen. Một 
dạng êm nhẹ hơn xảy ra trên bề mặt của Mặt trời. Các nguyên 
tử cũng chính là các đồng hồ thu nhỏ. Các eletron chạy vèo vèo 


92 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


xung quanh hạt nhân giống như các kim đồng hồ. Khi quan sát 
từ Trái đất, các nguyên tử trên Mặt trời dường như chạy chậm 
hơn đôi chút. 

Sự mất tính đồng thời, nghịch lý anh em sinh đôi, không-thời 
gian cong, lỗ đen, máy thời gian, khá nhiều ý tưởng xa vời và 
còn kỳ lạ hơn cả khoa học viễn tưởng, nhưng chúng là những ý 
tưởng xác thực, là những khái niệm không gây tranh cãi mà tất 
cả các nhà vật lý đều nhất trí. Phải có một sự thay đổi nhận thức 
đầy gian khó - nào là hình học vi phân, phép tính tenxơ, nào là 
metric không-thời gian, các dạng vi phân - mới có thể hiểu được 
vật lý học mới về không-thời gian. Nhưng ngay cả sự chuyển đổi 
đây khó khăn sang vương quốc lượng tử của Alice ở xứ sở thần kỳ 
cũng không là gì khi so sánh với những khó khăn về khái niệm mà 
giờ đây chúng ta đang phải đối mặt khi cố gắng dung hòa Thuyết 
tương đối rộng với Cơ học lượng tử. Trước đây, có vẻ như Cơ học 
lượng tử không thể cùng tôn tại với lý thuyết hấp dẫn của Einstein 
và sẽ phải bị vứt bỏ. Nhưng có lẽ người ta có thể nói rằng Cuộc 
chiến lỗ đen là “Cuộc chiến làm cho Thế giới an toàn đối với Cơ 
học lượng tử”. 

Trong chương tiếp theo, tôi sẽ cố gắng thực hiện một nhiệm 
vụ hào hiệp nhưng khó khăn là thay đổi nhận thức của bạn về 
Cơ học lượng tử mà hầu như không dùng một phương trình nào 
cả. Những công cụ thực sự cho việc thấu hiếu bằng trực giác 
(grok) vũ trụ lượng tử là những trừu tượng hóa toán học: không 
gian Hilbert vô số chiều, toán tử chiếu, các ma trận unita, và rất 
nhiều những nguyên lý cao cấp khác phải mất hàng năm để học 
nó. Nhưng hãy xem chúng ta sẽ làm như thế nào chỉ trong một 


vài trang. 


93 
TÍCH BẢO 


4 
“EINSTEIN, ĐỪNG CÓ BẢO CHÚA PHẢI LÀM GÌ” 


Đặt tách trà xuống bàn, cô rụt rè hỏi 


“Ánh sáng được tạo bởi các sóng hay các hạt?” 


Có một chiếc bàn được bày biện dưới một tán cây ngay trước 
ngôi nhà. Cả Thỏ rừng 0à Người bán mũ đều đang uống trà 
ở đó: một con Chuột sóc ñang ngôi giữa, ngủ gà ngủ gật trên 
bờn, còn Thỏ rừng uà Người bán tư đều dang chống cả tay 
lên bờn 0à nói chuyện qua đầu Chuột sóc. “Thật là tội cho chưú 
Chuột sóc”, Alice nghĩ, “cững may mà nó ñang ngủ, nên chắc 
nó không để ý đến chuyện đó”. 


1 Lewis Carroll, Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần kỳ, được minh họa bởi John 
Tenniel (London: Maemillan và Company, 1865). 


94 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Ngay từ buổi học 0ê khoa học lần trước, Alice đã thấy có một số 
điều rất bhó hiểu, 0à cô bé ly 0ọng một trong những người bạn 
mới của mình có thể giúp cô tháo gỡ những bối rối đó. Đặt tách 
trà xuống bàn, cô rụt rè hỏi: “Ảnh sáng được tạo bởi các sóng 
hay các hạt?”. “Ừ, đúng là như thế đấy”, Người bán mũ điên trả 
lời. Alice hỏi lại tới giọng mạnh mẽ hơn, có phẩn hơi nóng nảy: 
“Câu trả lời biếu gì uậy? Tồi xin nhắc lại câu hổi: Ánh Sứng 
được tạo bởi các sóng hay các hạt?”. “Đúng là thế đấy”, Người 
bán mũ điên nói. 


Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà vui vẻ - cái thế giới điên 
rô, lộn tùng phèo hết cả lên của Cơ học lượng tử, nơi mà sự bất 
định chỉ phối và chẳng làm sao có thể hiểu được. 


Trỏ lời cho câu hỏi của Alice, 
nhưng chỉ phồn nòo 


Newrion tin rằng tia sáng là một dòng các hạt bé xíu, tựa như những 
viên đạn nhỏ được bắn ra từ một khẩu súng máy tốc độ cao. Mặc 
dù lý thuyết này gần như hoàn toàn sai, song ông đã đưa ra được 
những cách lý giải khá thông minh cho rất nhiều tính chất của ánh 
sáng. Vào năm 1865, một nhà toán học và vật lý người Scotland là 
James Clerk Maxwell đã bác bỏ một cách triệt để thuyết viên đạn 
của Newton. Maxwell cho rằng ánh sáng tạo bởi các sóng, đó là 
sóng điện từ. Những công trình của Maxwell đã được khẳng định 
một cách áp đảo và nhanh chóng trở thành lý thuyết được chấp 
nhận rộng rãi. 

Maxwell chỉ ra rằng khi một điện tích chuyển động - ví dụ như 
khi các electron dao động trong một dây dẫn - thì nó sẽ tạo ra 


95 
TÍCH BẢO 


những nhiễu động tựa như sóng, rất giống như khi ta khuấy một 
ngón tay xuống hồ nước và tạo ra sóng trên bề mặt. 


Sóng ánh sáng được tạo bởi điện trường và từ trường - chính 
là các trường ở xung quanh các hạt tích điện, các dòng điện trong 
dây dẫn, và các nam châm thông thường. Khi các điện tích và dòng 
điện này dao động, chúng sẽ tạo nên các sóng, lan truyền ra khắp 
không gian trống rỗng với tốc độ ánh sáng. Thực vậy, nếu bạn 
chiếu một chùm sáng qua hai khe hẹp, bạn có thể thấy một hình 
ảnh giao thoa rõ nét do các sóng chồng lên nhau tạo ra. 


Laser _ 


96 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Lý thuyết của Maxwell thậm chí còn giải thích được ánh sáng 
có thể xuất hiện với những màu sắc khác nhau như thế nào. Các 
sóng được đặc trưng bởi bước sóng của chúng, tức là khoảng cách 
từ đỉnh sóng này đến đỉnh sóng kế tiếp. Dưới đây là hai loại sóng, 
loại thứ nhất có bước sóng dài hơn loại thứ hai. 


1S ##ứN „` 
Š  —. 


A2 1 8 ñĐ ĐA â ñ na 
HT nà D! TT DỊ Từ phận DÌ 


Hãy tưởng tượng hai sóng di chuyển ngay trước mặt bạn với tốc 
độ ánh sáng. Khi chúng đi qua, sóng dao động từ cực đại đến cực 
tiểu rồi trở lại cực đại và cứ tiếp tục như vậy: sóng với bước sóng càng 
ngắn thì tốc độ dao động càng lớn. Số các chu kỳ trọn vẹn (từ cực 
đại đến cực tiểu rồi lại đến cực đại) trong một giây được gọi là tần 
số, và rõ ràng là tần số sẽ lớn hơn với sóng có bước sóng ngắn hơn. 

Khi ánh sáng đi vào mắt ta, những tần số khác nhau sẽ tác động 
đến các dây thần kinh hình nón và hình que trong võng mạc theo 
những cách khác nhau. Một tín hiệu được truyên tới não bộ sẽ 
cho biết nó là đỏ, cam, vàng, lục, lam hay tím, tùy thuộc vào tần 
số (hay bước sóng). Đầu màu đỏ của quang phổ bao gồm những 
sóng dài hơn (tần số thấp hơn) so với màu lam hay đầu màu tím: 
bước sóng của ánh sáng đỏ vào khoảng 700 nanomét, trong khi 
bước sóng của ánh sáng màu tím chỉ bằng khoảng một nửa. Vì ánh 
sáng truyền nhanh như vậy nên tần số của dao động là cực lớn. Ánh 
sáng màu lam dao động khoảng một triệu tỉ (10') lần trong một 


97 
TÍCH BẢO 


giây, còn ánh sáng đỏ dao động khoảng bằng một nửa số đó. Nói 
theo thuật ngữ vật lý thì tần số của ánh sáng màu lam là 10' Hz. 

Bước sóng của ánh sáng có thể dài hơn 700 hay ngắn hơn 400 
nanomét không? Có thể, nhưng khi đó thì nó không còn được gọi 
là ánh sáng nữa, vì mắt thường không nhạy cảm với những bước 
sóng này. Tỉa cực tím (hay còn gọi là tia tử ngoại) và tia X có bước 
sóng ngắn hơn sóng màu tím, và tia có bước sóng ngắn nhất trong 
tất cả các tia được gọi là tia gamma. Về phía bước sóng dài hơn, 
chúng ta có tia hồng ngoại, viba và sóng vô tuyến. Toàn bộ quang 
phổ, từ tia gamma cho tới sóng vô tuyến, được gọi là bức xạ điện từ. 

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi của Alice là ánh sáng dứt khoát 
được tạo bởi các sóng. 

Nhưng hãy khoan chút đã, đừng có vội. Giữa năm 1900 và 1905, 
một chuyện bất ngờ đã làm đảo lộn nền tảng của vật lý học và làm 
cho nó rơi vào tình trạng hoàn toàn bối rối trong hơn 20 năm (một 
số người nói rằng nó vẫn còn như thế đến tận ngày nay). Xây dựng 
dựa trên các công trình của Max Planck, Einstein đã hoàn toàn “phá 
vỡ hình mẫu thống trị” ở thời đó. Chúng ta không có thời gian hay 
không gian cho câu chuyện ông đã làm thế nào để đạt được điều đó, 
chỉ biết rằng vào năm 1905, Einstein đã bị thuyết phục hoàn toàn 
rằng ánh sáng được tạo bởi các hạt mà ông gọi là các lượng tử. Và 
sau này, chúng được gọi là các phoron. Để rút gọn lại về điểm cốt 
lõi của câu chuyện hấp dẫn này, thì khi ánh sáng vô cùng mờ và 
yếu, nó hành xử giống như các hạt, cụ thể là nó tới một hạt một lần 
tựa như thể chúng là những viên đạn rời rạc vậy. Trở lại thí nghiệm 
trong đó ánh sáng đi qua hai khe hẹp, rồi cuối cùng đến một màn 
ảnh. Hãy tưởng tượng ta làm mờ nguồn sáng tới mức tối thiểu có 
thể. Một nhà vật lý theo lý thuyết sóng mong đợi sẽ nhận được một 


98 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


hình ảnh sóng rất mờ, chỉ vừa đủ nhìn 
thấy hoặc có thể là hoàn toàn không 
nhìn thấy. Nhưng dù là nhìn thấy hay 
không nhìn thấy thì hình ảnh mong đợi 
vân sẽ phải là giống như sóng. 

Đó không phải là điều Einstein dự 
đoán, và như thường lệ, ông đã đúng. 


Thay vì độ sáng là liên tục, lý thuyết của 
ông dự đoán rằng sẽ có những điểm lóe 
sáng bất ngờ. Điểm lóe sáng đầu tiên sẽ 
xuất hiện ngẫu nhiên ở một vị trí không 
đoán trước được trên màn ảnh. 

Một điểm lóe sáng khác sẽ xuất hiện 
ngẫu nhiên tại đâu đó, rồi lại điểm khác 
nữa. Nếu các chấm sáng này được chụp 


ảnh và chồng lên nhau thì một hình 
mẫu sẽ bắt đầu xuất hiện từ những chấm sáng ngẫu nhiên đó, và 
thật bất ngờ, chúng lại có hình mẫu giống như sóng. 

Vậy ánh sáng là một hạt hay một sóng? Câu trả lời tùy thuộc vào 
thí nghiệm và câu hỏi mà bạn đặt ra. Nếu thí nghiệm có liên quan 
đến ánh sáng mờ đến nỗi dòng các photon đi qua một hạt một lần 
thì ánh sáng dường như là các photon đến một cách ngẫu nhiên và 
không thể tiên đoán trước được. Thế nhưng nếu có đủ photon để 
chúng tạo nên một hình mẫu thì ánh sáng hành xử như các sóng. 
Nhà vật lý vĩ đại Niels Bohr đã mô tả tình huống bối rối này khi nói 
rằng lý thuyết sóng và lý thuyết hạt của ánh sáng là bố sung cho nhau. 

Einstein lập luận rằng các photon phải có năng lượng. Có những 
bằng chứng chắc chắn cho điều này. Ánh sáng mặt trời, cũng tức 


99 
TÍCH BẢO 


là các photon phóng ra từ Mặt trời, làm nóng Trái đất. Các tấm 
pin mặt trời chuyển các photon đó thành điện. Điện này có thể 
được sử dụng để chạy một động cơ và nâng một vật nặng. Và nếu 
ánh sáng có năng lượng thì các photon cũng phải có mới tạo nên 
năng lượng của ánh sáng. 

Rõ ràng là một hạt photon đơn lẻ chỉ có một lượng năng lượng 
rất nhỏ, nhưng chính xác là bao nhiêu? Bao nhiêu photon mới có 
thể làm sôi một tách trà hay chạy một động cơ 100W trong một 
giò? Câu trả lời tùy thuộc vào bước sóng của bức xạ. Các photon 
có bước sóng dài thì ít năng lượng hơn photon có bước sóng ngắn. 
Như vậy, cần phải có nhiều photon bước sóng dài hơn để hoàn 
thành một việc đã cho. Một công thức rất nổi tiếng, tuy không nổi 
tiếng bằng E = mc?, nhưng vẫn rất nổi tiếng, biểu thị năng lượng 
của một photon đơn lẻ qua tần số của nó!. 

E=hƒ 

Vế trái của phương trình là E, biểu thị năng lượng của photon, 
được đo bằng jun (viết tắt là J). Ở vế phải ƒ là tần số. Với ánh sáng 
màu lam thì tần số là 10'5Hz. Còn lại là hằng số Planck nổi tiếng, 
nó được Max Planck đưa vào năm 1900. Hằng số Planck là một con 
số cực nhỏ, nhưng nó là một trong những hằng số quan trọng nhất 
của tự nhiên, nó chỉ phối tất cả các hiện tượng lượng tử. Nó được xếp 
ngang hàng với tốc độ ánh sáng c và hằng số hấp dẫn G của Newton. 

h = 6,62 x 103J.s 

Vì hằng số Planck nhỏ như vậy nên năng lượng của một photon 
đơn lẻ là rất nhỏ. Để tính toán năng lượng của một photon ánh 
1 Công thức này được Max Planck đưa ra vào năm 1900. Tuy nhiên, chính Einstein 


mới là người hiểu rằng ánh sáng được tạo bởi các lượng tử giống như hạt và công 
thức này áp dụng cho năng lượng của một photon đơn lẻ. 


100 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


sáng màu lam, hãy nhân hằng số Planck với tần số của nó là 10' 
Hz, và bạn sẽ được kết quả là 6,62x10'' J. Dường như đó không 
phải là nhiều năng lượng lắm và quả đúng là như thế. Sẽ phải mất 
khoảng 10 photon ánh sáng màu lam mới đủ làm sôi tách trà của 
bạn. Bạn sẽ cần khoảng gấp đôi số photon ánh sáng đỏ để làm việc 
đó. Ngược lại, với các tia gama năng lượng cao đã được phát hiện, 
thì để đun sôi một tách trà chỉ cần 10'8 photon. 

Ngoài tất cả các công thức và con số này ra, tôi muốn bạn chỉ 
cần nhớ một điều: bước sóng của một tia sáng càng ngắn thì năng 
lượng của một photon đơn lễ càng cao. Năng lượng cao có nghĩa 
là bước sóng ngắn; năng lượng thấp nghĩa là bước sóng dài. Hãy 
nhắc đi nhắc lại điều đó vài lần và ghi nó ra giấy. Nào, giờ thì hãy 
nói lại một lần nữa: năng lượng cao có nghĩa là bước sóng ngắn; 
năng lượng thấp có nghĩa là bước sóng dài. 


Tiên đoón †ương loi 


Einstein đã tuyên bố một cách hơi khoa trương rằng, “Chúa không 
chơi trò xúc xắc”!. Niels Bohr đã đáp lại rất sắc sảo: “Einstein, đừng 
có bảo Chúa phải làm gì.” Cả hai nhà vật lý đều gần như là những 
người vô thần; và chắc cũng không có ai trong hai người dự tính sẽ 
làm một vị thần ngôi trên mây cố gieo xúc xắc để giành lấy phần 
thắng. Nhưng cả Bohr và Einstein đều đang vật lộn với điều gì đó 
hoàn toàn mới mẻ trong vật lý học, điều mà Einstein đơn giản là 
không thể chấp nhận: đó là sự không thể tiên đoán được, một hệ quả 
của những quy tắc mới lạ trong Cơ học lượng tử. Trí tuệ của Einstein 
nổi loạn chống lại ý tưởng về yếu tố ngẫu nhiên, không kiểm soát 


! Thư gửi cho Max Born, ngày 12 tháng 12 năm 1926 


101 
TÍCH BẢO 


được trong các quy luật của tự nhiên. Ý tưởng này cho rằng sự đến 
của một photon thực sự là một biến cố không thể tiên đoán được là 
trái với ý muốn của ông. Bohr, thì ngược lại, có thể thích hoặc không 
thích ý tưởng này, song ông đã chấp nhận nó. Ông cũng hiểu rằng 
các nhà vật lý tương lai sẽ phải thay đổi hình mẫu nhận thức của 
chính họ vì Cơ học lượng tử, và một phần của sự thay đổi đó cần phải 
bao hàm cả việc không thể tiên đoán được mà Einstein rất kinh sợ. 

Không phải Bohr hình dung tốt hơn về các hiện tượng lượng 
tử, hay ông thấy dễ chịu hơn với nó. “Bất kỳ ai không bị sốc bởi lý 
thuyết lượng tử thì đều chưa hiểu được nó”, ông đã từng tuyên bố 
như vậy. Rất nhiều năm sau, Richard Feynman đã phát biểu rằng: 
“Tôi nghị, sẽ là an toàn nếu nói không ai hiểu được Cơ học lượng tử 
cả”. Ông còn nói thêm, “Càng thấy Tự nhiên hành xử một cách kỳ 
lạ như thế nào, càng khó để xây dựng một mô hình để giải thích sự 
vận hành của ngay cả những hiện tượng đơn giản nhất. Vì vậy mà 
vật lý lý thuyết đã từ bỏ điều đó”. Tôi không nghĩ Feynman thực sự 
muốn nói rằng các nhà vật lý học nên từ bỏ việc giải thích các hiện 
tượng lượng tử; vì xét cho cùng thì ông vẫn thường xuyên làm chuyện 
đó. Điều ông muốn nói ở đây là người ta không thể giải thích các 
hiện tượng lượng tử thông qua những cái mà đầu óc con người có 
thể hình dung với sự nhận thức thông thường. Feynman, cũng như 
những người khác, đều phải dùng tới toán học trừu tượng. Rõ ràng 
là đọc một chương trong một cuốn sách không có phương trình nào 
không thể giúp bạn thay đổi nhận thức được, song với một chút kiên 
nhẫn, tôi nghĩ bạn có thể sẽ nắm bắt được những điểm then chốt. 

Điều thứ nhất mà các nhà vật lý phải tự giải phóng họ - và cũng 
là điều mà Einstein rất nâng niu, đó là quan niệm cho rằng các 
quy luật của tự nhiên là tất định. Tất định hay quyết định luận có 


102 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


nghĩa là tương lai phải có thể tiên đoán được nếu biết đủ thông 
tin về hiện tại. Cơ học Newton, cũng như mọi hệ quả của nó, tất 
cả đều là tiên đoán tương lai. Pierre de Laplace - chính là người 
đã tưởng tượng ra các ngôi sao tối - đã tin chắc rằng tự nhiên là 
có thể tiên đoán được. Đây là những gì ông đã viết: 


Chúng ta có thể coi trạng thái hiện tại của vũ trụ như là hậu quả 
của quá khứ của nó và là nguyên nhân của tương lai. Một trí tuệ ở 
thời điểm nào đó biết mọi lực tạo ra chuyển động của tự nhiên, và 
mọi vị trí của tất cả các cấu phần của nó, và nếu trí tuệ này đủ sức 
chứa để dung nạp các dữ liệu này để phân tích, thì những chuyển 
động của các vật thể lớn nhất cũng như của các nguyên tử nhỏ bé 
nhất trong vũ trụ sẽ được thâu tóm trọn vẹn trong một công thức 
duy nhất; đối với một trí tuệ như vậy không có gì là bất định và 
tương lai giống như quá khứ sẽ hiện diện trước mắt nó. 


Laplace chỉ đơn giản là trình bày những hệ quả của các định 
luật Newton về chuyển động. Thực tế, quan điểm về tự nhiên của 
Newton-Laplace là dạng thuần túy nhất của quyết định luận. Đề 
tiên đoán tương lai, tất cả những gì bạn cần biết là vị trí và vận 
tốc của mọi hạt trong vũ trụ tại thời điểm ban đầu nào đó. Đúng 
như thế, nhưng còn một điều nữa: bạn cũng cần phải biết hết các 
lực tác dụng lên mọi hạt. Lưu ý rằng biết vị trí của các hạt thôi thì 
chưa đủ để biết vị trí tại một thời điểm bất kỳ, vì bạn không biết 
ở thời điểm tiếp theo nó sẽ đi về đâu. Nhưng nếu bạn biết cả vận 
tốc nữa! - tức là biết cả độ lớn và hướng của nó - thì bạn có thể 
nói tiếp sau nó sẽ ở đâu. Các nhà vật lý gọi những dữ liệu đó là các 
1 Khái niệm sện tốc có nghĩa không chỉ một vật chuyển động nhanh như thế nào 


mà còn cả hướng chuyện động của nó nữa. Ví dụ, con số 60km/h không phải là 
thông tin đầy đủ về vận tốc; 60km/h theo hướng Bắc Tây Bắc mới là đầy đủ. 


103 
TÍCH BẢO 


điều kiện ban đâu, đó là tất cả những gì bạn cần biết tại một thời 
điểm để tiên đoán chuyển động tương lai của một hệ. 

Để hiểu quyết định luận nghĩa là thế nào, hãy tưởng tượng một 
thế giới đơn giản nhất có thể - đơn giản tới mức nó chỉ có hai trạng 
thái tồn tại mà thôi. Đồng xu là một mô hình tốt, hai trạng thái tồn 
tại của nó là ngửa và sấp. Chúng ta cũng cần xác định một luật quy 
định các sự vật thay đổi từ thời điểm này đến thời điểm khác như 
thế nào. Dưới đây là hai khả năng cho một quy luật kiểu như vậy: 

+ Ví dụ đầu tiên này rất buôn tê. Quy luật là: không có gì xảy ra cả. 
Nếu đồng xu ngửa (H) tại một thời điểm, nó sẽ là ngửa ở thời điểm 
tiếp theo (giả sử là một nano giây sau). Tương tự như vậy, nếu nó 
sấp (T) tại một thời điểm, nó sẽ sấp ở thời điểm tiếp theo. Quy luật 


%¬” 


này có thể được cô đúc lại thành một cặp “công thức” đơn giản sau: 


HH TT 


Lịch sử của thế giới khi này sẽ hoặc là H H H HH... hoặc là TT T 
TT..., và cứ lặp đi lặp lại vô tận như vậy. 

+ - Nếu quy luật đầu tiên là buồn tẻ, thì quy luật sau đây cũng chỉ khá 
hơn chút xíu: bất kể trạng thái tại một thời điểm là gì đi chăng nữa 
thì một nano giây sau nó sẽ lật sang trạng thái ngược lại. Quy luật 
này có thể được diễn tả bằng ký hiệu như sau: 


HỖT TH 


Khi này lịch sử thế giới sẽ có dạng: HTH THTH THIT... hayTH 
THTHTHTH... 


Cả hai quy luật đều là tất định, có nghĩa là tương lai hoàn toàn 
được quyết định bởi điểm xuất phát. Trong mỗi trường hợp, nếu 
bạn biết điều kiện ban đầu, bạn có thể tiên đoán một cách chắc 
chắn điều gì sẽ xây ra sau bất kỳ độ dài thời gian nào. 


104 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Các quy luật tất định không phải là khả năng duy nhất. Các quy 
luật ngẫu nhiên cũng là một khả năng có thể. Quy luật ngẫu nhiên 
đơn giản nhất sẽ là bất kể trạng thái ban đầu như thế nào thì ở thời 
điểm tiếp theo, đồng xu sẽ ngửa hoặc sấp một cách ngẫu nhiên. 
Một lịch sử khả dĩ, bắt đầu bằng trạng thái sấp, sẽ là TT THHH 
TTHHTHHTTT..NhưngTTH THHTHHHTTT...cũng có 
thể là một khả năng. Thực tế thì bất kỳ chuỗi nào cũng đều là khả 
dĩ cả. Bạn có thể nghĩ về một thế giới không có quy luật nào hay 
một thế giới trong đó quy luật là sự cập nhật điều kiện ban đầu 
một cách ngẫu nhiên. 

Quy luật không nhất thiết phải là hoàn toàn tất định hoặc hoàn 
toàn ngẫu nhiên. Đó là hai thái cực. Một quy luật hầu như là tất 
định, với chỉ một chút ngẫu nhiên thôi, cũng là hoàn toàn khả di. 
Quy luật có thể phát biểu rằng với xác suất 90 % là trạng thái không 
đối, và chỉ với xác suất 10% là nó bị lật ngược lại. Một lịch sử điển 
hình kiểu đó nhìn sẽ như thế này: 

HHHHHHHTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHH 
HHTTTTT... 


Trong trường hợp này, một người đánh bạc có thể có dự đoán 
khá tốt về tương lai gần nhất: trạng thái tiếp theo sẽ gần như chắc 
chắn là giống với trạng thái hiện tại. Anh ta thậm chí có thể táo 
bạo hơn một chút và phỏng đoán rằng hai trạng thái tiếp theo 
cũng sẽ giống như hiện tại. Cơ hội đoán đúng của anh ta là cao, 
miễn là anh ta không đi quá xa. Nếu anh ta cố đoán một tương 
lai quá xa, thì số lẻ lần đoán đúng của anh ta sẽ không tốt hơn 
nhiều so với số chẵn lần. Khả năng không thể tiên đoán này chính 
xác là những gì mà Einstein phản đối khi ông nói Chúa không 
chơi trò xúc xắc. 


105 
TÍCH BẢO 


Bạn có thể hơi cảm thấy khó hiểu ở một điểm: một chuỗi sấp 
ngửa của đồng xu thực sự giống với quy luật hoàn toàn ngẫu nhiên 
hơn là quy luật tất định. Ngẫu nhiên dường như là đặc điểm rất 
phổ biến của thế giới tự nhiên. Ai cần Cơ học lượng tử để làm cho 
thế giới trở nên không thể tiên đoán được? Nhưng lý do để sự rơi 
sấp ngửa của một đồng xu thông thường là không thể tiên đoán 
được, ngay cả khi không có Cơ học lượng tử, hoàn toàn chỉ là sự 
thiếu cẩn trọng. Bạn không thể bám sát mọi chỉ tiết có liên quan. 
Một đồng xu không phải là một thế giới độc lập. Các chỉ tiết của 
cơ bắp điều khiển bàn tay tung đồng xu; dòng không khí trong 
phòng; các dao động nhiệt của các phân tử trong cả đồng xu lẫn 
không khí, tất cả những thứ đó đều liên quan đến kết cục, và trong 
hầu hết các trường họp, tất cả những thông tin này đều rất khó 
nắm bắt. Hãy nhớ rằng, Laplace đã nói là phải biết “mọi lực tạo 
nên sự chuyển động của tự nhiên, và mọi vị trí của tất cả các cấu 
phần của nó”. Chỉ một sai sót nhỏ nhất về vị trí của một phân tử 
cũng có thể làm tiêu tan khả năng tiên đoán tương lai. Nhưng loại 
ngẫu nhiên thông thường này không phải là điều làm Einstein phải 
bận tâm. Nói Chúa chơi trò xúc xắc, là Einstein muốn ngụ ý rằng 
các quy luật sâu sắc nhất của tự nhiên có một yếu tố ngẫu nhiên 
không thể tránh khỏi mà ta không bao giờ có thể vượt qua, ngay 
cả nếu mọi chỉ tiết cần phải biết thì đã biết. 


Thông †in không boo giờ chết 


Một lý do thuyết phục để không cho phép có yếu tố ngẫu nhiên là 
ở chỗ trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ vi phạm định luật bảo 
toàn năng lượng (xem Chương 7). Định luật này phát biểu rằng 


106 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


dù năng lượng xuất hiện dưới nhiều dạng và có thể chuyển đổi từ 
dạng này sang dạng khác, nhưng tổng năng lượng là không thay 
đổi. Sự bảo toàn năng lượng là một trong những thực tế được xác 
nhận một cách chính xác nhất của tự nhiên, và không còn chỗ 
để có thể can thiệp vào đó. Sự tác động ngẫu nhiên sẽ làm thay 
đổi năng lượng của một vật bằng cách làm tăng hay giảm tốc độ 
của nó. 

Có một quy luật vật lý rất tinh tế khác, thậm chí có thể còn cơ 
bản hơn cả định luật bảo toàn năng lượng. Nó đôi khi được gọi 
là tính thuận nghịch, nhưng chúng ta sẽ gọi nó là định luật bảo 
toàn thông tin. Sự bảo toàn thông tin ngụ ý rằng nếu bạn biết hiện 
tại với một độ chính xác hoàn hảo, thì bạn có thể tiên đoán được 
tương lai ở mọi thời điểm. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của vấn 
đề. Định luật này còn nói rằng nếu bạn biết hiện tại, bạn có thể 
biết một cách hoàn toàn chắc chắn về quá khứ. Nghĩa là đúng 
theo cả hai chiều. 

Trong thế giới sấp-ngửa của một đồng xu, một quy luật thuần 
túy tất định sẽ đảm bảo thông tin được bảo toàn tuyệt đối. Chẳng 
hạn, nếu quy luật là: 

HT TH 
thì cã quá khứ và tương lai đều có thể hoàn toàn tiên đoán được. 
Nhưng ngay cả một yếu tố ngẫu nhiên nhỏ nhất cũng có thể phá 
hồng khả năng tiên đoán hoàn hảo này. 

Tôi xin đưa ra một ví dụ khác, lần này là một đồng xu ảo ba mặt 
(xúc xắc là một đồng xu sáu mặt). Gọi ba mặt của nó là ngửa, sấp 


và đứng hay là H, T và E. Và đây là một định luật tất định hoàn hảo: 


HT TE EF>H 


107 
TÍCH BẢO 


Để hình dung quy luật này, ta sẽ biểu diễn nó dưới dạng biểu đả. 


Z“ N 


EH T 


F 


Với quy luật này, lịch sử của thế giới, bắt đầu từ H, nhìn sẽ như 
thế này: 


HTFHTEHTEFHTFHTFHTEHTEFHTE... 


Liệu có cách nào để kiểm chứng bằng thực nghiệm định luật 
bảo toàn thông tin hay không? Thực tế, có nhiều cách, một số khả 
thi và số khác thì không. Nếu bạn có thể kiểm soát được định luật 
và thay đổi nó theo ý muốn của mình, thì sẽ có một cách rất đơn 
giản để kiểm chứng điều đó. Trong trường hợp đồng xu ba mặt, 
cách tiến hành như sau. Hãy bắt đầu với đồng xu ở một trong ba 
trạng thái của nó và để cho nó hoạt động trong một khoảng thời 
gian xác định. Giả sử rằng cứ sau mỗi nano giây, trạng thái của 
đồng xu sẽ lật từ H sang T rồi F, và cứ quay vòng trong ba khả năng 
đó. Cuối mỗi khoảng thời gian lại thay đối quy luật. Quy luật mới 
chỉ là quy luật cũ nhưng đảo chiều lại - cụ thể là ngược chiều kim 
đồng hồ thay vì thuận chiều. 

Bây giờ hãy cho hệ chạy theo chiều ngược lại trong khoảng thời 
gian chính xác như lúc trước. Lịch sử ban đầu sẽ được lần dở ngược 
lại và đồng xu sẽ quay trở lại điểm khởi đầu. Bất kể là bạn chờ bao 
lâu, quy luật tất định này vẫn sẽ duy trì bộ nhớ hoàn hảo và luôn 


108 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


⁄Z 


quay trở lại đúng điều kiện ban đầu. Để kiểm tra sự bảo toàn thông 
tin, chừng nào bạn còn biết đảo ngược nó như thế nào, thì thậm 
chí không cần phải biết quy luật chính xác. Thực nghiệm kiểm 
chứng sẽ luôn thành công chừng nào quy luật là tất định. Nhưng 
nó sẽ thất bại nếu có bất kỳ sự ngẫu nhiên nào - trừ phi sự ngẫu 
nhiên đó thuộc loại rất tinh tế. 

Bây giờ thì hãy quay trở lại với Einstein, Bohr, Chúa trời (tức các 
định luật vật lý) và Cơ học lượng tử. Một câu nói nổi tiếng khác của 
Einstein là “Chúa trời rất tinh tế, nhưng lại không hiểm độc”. Tôi 
không biết điều gì đã khiến ông nghĩ rằng các định luật của vật lý 
không hiểm độc. Cá nhân tôi đôi khi nhận thấy định luật hấp dẫn 
là rất hiểm độc, đặc biệt là khi tôi già đi. Nhưng Einstein đã đúng 
về sự tỉnh tế. Các định luật của Cơ học lượng tử là rất tỉnh tế - tỉnh 
tế đến mức chúng cho phép ngẫu nhiên cùng tôn tại với bảo toàn 
năng lượng và bảo toàn thông tin. 

Hãy xét một hạt, bất kỳ hạt nào cũng được, song photon là một 
lựa chọn tốt. Photon được tạo ra bởi một nguồn ánh sáng nào đó 
- như tia laser chẳng hạn - và được hướng vào một tấm chắn sáng 
làm bằng kim loại với một lỗ nhỏ trên đó. Phía sau lỗ là một màn 
huỳnh quang, màn sẽ lóe sáng khi có photon đập vào nó. 


109 
TÍCH BẢO 


nguồn sáng 


Sau một khoảng thời gian nào đó, photon có thể sẽ đi qua lỗ nhỏ 
hoặc nó không đi qua mà bị màn chắn hất ngược trở lại. Nếu đi qua 
được lỗ nhỏ, photon sẽ đập vào màn hùynh quang, nhưng không nhất 
thiết ở chỗ đối diện thẳng với lỗ. Thay vì đi theo một đường thẳng, 
photon có thể nhận được một xung lực ngẫu nhiên khi nó đi qua lỗ. 
Như vậy, vị trí cuối cùng của chấm sáng là không thể tiên đoán được. 


nguôn sáng 


=i 


Giờ ta hãy bỏ màn huỳnh quang đi và làm lại thí nghiệm. Sau 
một thời gian ngắn, photon hoặc là sẽ đập vào tấm chắn kim loại 


110 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


và bật ngược trở lại, hoặc nó sẽ đi qua lỗ và nhận được một tác 
động ngẫu nhiên. Không có gì để phát hiện photon, nên không 
thể nói được là nó đang ở đâu và đang di chuyển theo hướng nào. 

Nhưng hãy tưởng tượng rằng chúng ta can thiệp và làm đảo 
ngược quy luật chuyển động của photon!. Chúng ta sẽ mong đợi 
điều gì nếu cho photon này vận hành theo chiều ngược lại với 
cùng một khoảng thời gian? Kết quả rõ ràng là sự ngẫu nhiên (ngẫu 
nhiên khi đảo ngược vẫn là ngẫu nhiên) sẽ làm tan vỡ hy vọng 
rằng photon sẽ trở về đúng vị trí ban đầu của nó. Sự ngẫu nhiên 
của nửa sau thí nghiệm kết hợp với sự ngẫu nhiên của nửa đầu 
làm cho chuyển động của photon thậm chí còn khó tiên đoán hơn. 

Nhưng câu trả lời còn tỉnh tế hơn nhiều. Trước khi giải thích, 
chúng ta hãy trở lại một chút với thí nghiệm liên quan đến đồng 
xu ba mặt. Trong ví dụ này, chúng ta cũng đã vận hành một quy 
luật theo một hướng và sau đó cho đảo ngược lại. Có một chi 
tiết của thí nghiệm mà tôi đã bỏ sót: Liệu có ai đó đã nhìn đồng 
xu ngay trước khi chúng ta đảo ngược quy luật hay không? Có gì 
khác nếu như có ai đó đã nhìn? Sẽ không có gì khác, chừng nào 
việc nhìn đồng xu không làm cho nó lật sang một trạng thái mới. 
Điều này dường như không phải là một điều kiện nghiêm ngặt; 
tôi chưa từng nhìn thấy đồng xu nào nhảy vào không khí và đảo 
mặt chỉ vì có ai đó đã nhìn vào nó. Nhưng trong thế giới tinh tế 
của Cơ học Lượng tử, không thể nhìn vào cái gì đó mà lại không 


làm nhiễu động nó. 


!1_Các chuyên gia trong số bạn đọc chắc sẽ băn khoăn không biết liệu ta có thực sự 
can thiệp và làm đảo ngược được một định luật hay không. Trên thực tế, thường 
là không thể, nhưng đối với một số hệ đơn giản, điều đó không phải là khó khăn 
lắm. Trong mọi trường hợp, với tư cách là một thí nghiệm tưởng tượng hay một 
bài tập toán học, thì điều đó là hoàn toàn làm được. 


T1II1 
TÍCH BẢO 


Lấy ví dụ photon, chẳng hạn. Khi chúng ta cho photon chạy 
ngược lại, liệu nó sẽ xuất hiện trở lại ở vị trí ban đầu, hay sự ngẫu 
nhiên của Cơ học lượng tử sẽ phá hủy sự bảo toàn thông tin? Câu 
trả lời thật lạ lùng: tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta có nhìn 
photon đó khi chúng ta can thiệp hay không. Với cụm từ “nhìn 
photon”, tôi muốn nói ở đây rằng đó là sự kiểm tra xem nó đang ở 
đâu hay nó đang chuyển động theo hướng nào. Nếu chúng ta thực 
sự nhìn, thì kết quả cuối cùng (sau khi chạy ngược lại) sẽ là ngẫu 
nhiên, và sự bảo toàn thông tin sẽ bị phá vỡ. Nhưng nếu chúng 
ta lờ đi, không đếm xỉa gì đến vị trí của photon - tức là hoàn toàn 
không làm gì hết để xác định vị trí hay hướng chuyển động của nó 
- và chỉ đảo ngược quy luật mà thôi, thì, như có phép lạ, photon 
sẽ trở lại vị trí ban đầu sau một khoảng thời gian cho trước. Nói 
cách khác, Cơ học lượng tử vẫn tôn trọng sự bảo toàn thông tin, 
bất chấp khả năng không thể tiên đoán được của nó. Dù Chúa trời 
có là ác tâm hay không nhưng chắc chắn Ngài là người rất tinh tế. 

Cho các quy luật vật lý vận hành ngược lại là hoàn toàn có thể 
thực hiện được, về mặt toán học. Nhưng liệu có thực sự làm được 
điều đó không? Tôi rất nghi ngờ rằng có ai đó sẽ làm đảo ngược 
được, ngoại trừ những hệ đơn giản nhất. Tuy nhiên, dù chúng ta 
có thể thực hiện được điều đó trong thực tế hay không, thì tính 
thuận nghịch về mặt toán học của Cơ học lượng tử (mà các nhà 
vật lý gọi nó là fính ni) là rất quan trọng đối với sự nhất quán 
của nó. Nếu không có nó, logic lượng tử sẽ không còn gắn kết với 
nhau nữa. 

Vậy tại sao Hawking lại nghĩ rằng thông tin sẽ bị phá hủy khi 
kết hợp lý thuyết lượng tử với hấp dẫn? Những lập luận chung quy 
rút lại về câu này: 


112 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Thông tin rơi uào một lỗ đen sẽ là thông tin bị mất 


Nói cách khác, quy luật này không bao giờ có thể đảo ngược được 
vì không gì có thể quay trở lại từ bên trong chân trời của một lỗ đen. 

Nếu Hawking đã đúng thì các quy luật của tự nhiên sẽ có sự 
gia tăng yếu tố ngẫu nhiên và toàn bộ nên tảng của vật lý học sẽ 
bị sụp đổ. Nhưng chúng ta sẽ trở lại điều này sau. 


Nguyên lý bết định 


Laplace đã tin rằng ông có thể tiên đoán được tương lai miễn là 
biết đủ về hiện tại. Thật không may cho tất cả những ai là thầy bói 
trên thế giới này là người ta lại không thể biết đồng thời cả vị trí lẫn 
vận tốc của một vật. Khi tôi nói không thể là ý tôi muốn nói rằng 
không phải là nó rất khó khăn hoặc công nghệ hiện tại chưa đủ 
khả năng để thực hiện nhiệm vụ này. Không công nghệ nào tuân 
theo các định luật vật lý /4/ có khả năng đó, cũng như không có một 
công nghệ tiên tiến hơn nào có thể cho phép chuyển động nhanh 
hơn ánh sáng. Bất kỳ thí nghiệm nào được thiết lập để đo đồng 
thời vị trí và vận tốc của một hạt cũng đều sẽ vấp phải Nguyên lý 
bất định của Heisenberg. 

Nguyên lý bất định là vạch ngăn cách lớn phân chia vật lý học 
thành kỷ nguyên cổ điển tiền lượng tử và kỷ nguyên hậu hiện đại 
của những “sự kỳ quái” lượng tử. Vật lý học cố điển bao gồm mọi 
thứ trước Cơ học lượng tử, trong đó có lý thuyết về chuyển động 
của Newton, lý thuyết về ánh sáng của Maxwell và thuyết tương 
đối của Einstein. Vật lý học cổ điển là tất định; còn vật lý học lượng 
tử chứa đầy sự bất định. 


113 
TÍCH BẢO 


Nguyên lý bất định là một tuyên bố táo bạo và lạ lùng do Werner 
Heisenberg, lúc đó mới 26 tuổi, đưa ra vào năm 1927, một thời 
gian ngắn sau khi ông và Erwin Schrôdinger khám phá ra bộ máy 
toán học của Cơ học lượng tử. Ngay cả trong kỷ nguyên nhan nhản 
những ý tưởng kỳ lạ này thì Nguyên lý bất định vẫn nổi lên như 
một sự kỳ quặc đặc biệt. Heisenberg không tuyên bố rằng có một 
giới hạn đối với độ chính xác trong việc đo vị trí của một vật. Tọa 
độ xác định vị trí của một hạt trong không gian có thể được xác 
định với độ chính xác tùy ý. Ông cũng không đặt ra giới hạn nào 
cho độ chính xác của phép đo vận tốc của một vật. Điều mà ông 
tuyên bố là không có một thí nghiệm nào, dù có được thiết kế tinh 
xảo hay tài tình thế nào đi nữa, cũng không có thể đo được đồng 
thời chính xác cả vị trí lẫn vận tốc. Có vẻ như Chúa của Einstein 
đã đảm bảo chắc chắn rằng không ai có thể biết đủ để tiên đoán 
được tương lai. 

Nguyên lý bất định nói về tất cả những thứ mờ nhòe, nhưng 
nghịch lý là ở chỗ bản thân nó lại không mơ hô một chút nào. 
Bất định là một khái niệm chính xác liên quan đến các phép đo 
xác suất, đến phép tính tích phân, và nhiều lĩnh vực toán học kỳ lạ 
khác. Nhưng nói theo một châm ngôn nổi tiếng thì một bức tranh 
đáng giá bằng cả ngàn phương trình. Vậy ta hãy bắt đầu từ ý tưởng 
về phân bố xác suất. Giả sử rằng một số lượng lớn các hạt - như 
một tỉ tỉ hạt, chẳng hạn - được nghiên cứu bằng cách đo vị trí của 
chúng dọc theo trục hoành, thường gọi là trục x. Hạt đầu tiên được 
tìm thấy ở vị trí x = 1,3257, hạt thứ hai ở x = 0,9134 và cứ tiếp tục 
như vậy. Chúng ta có thể lập một danh sách dài về vị trí của mỗi 
hạt. Không may là danh sách này sẽ choán đầy khoảng 10 triệu 
cuốn sách dày như cuốn sách này, và dù vì mục đích gì đi nữa 
thì chúng ta cũng sẽ không thấy hứng thú với một danh sách dài 


114 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


dằng dặc như vậy. Sẽ dễ hình dung hơn nếu có một đồ thị thống 
kê biểu thị tỉ phần các hạt được tìm thấy tại mỗi giá trị của x. Đồ 
thị đó có thể trông giống như thế này: 


Nhìn qua đồ thị ta thấy rằng hầu hết các hạt được tìm thấy ở 
gần giá trị x = 1. Đối với một số mục đích thì điều đó có thể đã là 
đủ. Song chỉ cần quan sát kỹ đồ thị, chúng ta có thể đánh giá chính 
xác hơn. Khoảng 90% các hạt nằm giữa x = 0 và x = 2. Nếu chúng 
ta phải đánh cược một hạt cụ thể nào đó sẽ được tìm thấy ở đâu 
thì phỏng đoán tốt nhất sẽ là x = 1, nhưng độ bất định - một thước 
đo toán học cho biết đường cong rộng đến mức nào - sẽ là vào 
khoảng 2 đơn vị'. Chữ cái A (đọc 
là đenta) trong tiếng Hy Lạp là 
ký hiệu toán học chuẩn cho độ 
bất định. Trong ví dụ này thì Ax 
biểu thị độ bất định đối với tọa 


độ x của các hạt. 


! Tất nhiên đường cong hình chuông còn mở rộng ra ngoài hai đầu mũi tên trong 
đồ thị bên đưới, và như vậy vẫn có khả năng tìm thấy các hạt ở vùng xa bên ngoài. 
Độ bất định toán học cho ta biết phạm vi của các giá trị có „Jbiều khả năng xảy ra. 


115 
TÍCH BẢO 


Hãy tiến hành một thí nghiệm tưởng tượng khác. Thay vì đo vị 
trí của các hạt, chúng ta đo vận tốc của chúng, tính là đương nếu 
hạt chuyển động sang phải và là âm nếu nó chuyển động sang trái. 
Lần này, trục hoành biểu thị cho vận tốc 0. 

Từ đồ thị bạn có thể thấy hầu hết các hạt chuyển động về bên 
trái, và bạn cũng có thể có được một ý niệm tốt về độ bất định A 
của vận tốc. 

Nói một cách nôm na thì Nguyên lý bất định phát biểu rằng bất 
kỳ cố gắng nào nhằm làm giảm độ bất định về vị trí thì rốt cuộc sẽ 
lại làm gia tăng độ bất định của vận tốc. Chẳng hạn, chúng ta có 
thể chủ định lựa chọn những hạt trong phạm vi hẹp của x- giả sử 

trong khoảng từ x = 0,9 đến x = 

1,1 - và bỏ qua tất cả phần còn 

lại. Với nhóm nhỏ các hạt được 

lựa chọn chính xác hơn này thì 

độ bất định sẽ chỉ là 0,2, nghĩa 

là nhỏ hơn 10 lần so với Ax ban 

“cày đầu. Chúng ta có thể hy vọng 

rằng với cách làm này có thể 
đánh bại Nguyên lý bất định, 
song hóa ra là chẳng ăn thua gì. 

Nếu chúng ta lấy cùng nhóm nhỏ các hạt đó và đo vận tốc của 
chúng, thì chúng ta sẽ thấy vận tốc phân bố tản mát hơn nhiều 
so với mẫu ban đầu. Bạn có thể tự hỏi tại sao lại như vậy, nhưng 
tôi e rằng đó chỉ là một trong những thực tế lượng tử khó hiểu, 
không thể giải thích được bằng cách cổ điển - một trong những 
điều mà vì chúng Feynman đã nói: “Vậy nên vật lý lý thuyết đã từ 
bỏ (việc giải thích) nó”. 

`... 
CUỌC CHIEN LO ĐEN 


Mặc dù là không thể hiểu được, nhưng thực tế mọi nỗ lực của 
chúng ta nhằm làm giảm Ax thì cuối cùng đều gây nên một sự gia 
tăng Au - đó là một sự thật thực nghiệm. Tương tự như vậy, mọi 
nỗ lực làm giảm A thì đều làm tăng Ax. Càng trói chặt vị trí của 
một hạt thì chúng ta càng làm cho vận tốc của nó trở nên bất định 
hơn và ngược lại. 

Đó mới chỉ là một ý tưởng thô sơ, song Heisenberg đã có thể 
làm cho Nguyên lý bất định của mình trở nên định lượng một cách 
chính xác hơn. Nguyên lý bất định khẳng định rằng tích số của 
Ab, Ax và khối lượng mm của hạt sẽ luôn lớn hơn hằng số Planck h. 


m.Av.Ax>h 


Giờ ta hãy xem hệ thức trên có ý nghĩa gì. Giả sử chúng ta chuẩn 
bị một cách cẩn thận để tạo ra chùm hạt sao cho Ax cực nhỏ. Điều 
đó buộc A phải đủ lớn để sao cho tích số của chúng lớn hơn ï. 
Ax càng nhỏ thì Au phải càng lớn. 

Nhưng tại sao chúng ta lại không nhận thấy Nguyên lý bất định 
trong cuộc sống hàng ngày? Khi đang lái xe, đã có khi nào bạn cảm 
thấy sự mờ nhòe về vị trí gia tăng khi bạn quá chú ý đến đồng hồ đo 
tốc độ không? Hay là thấy đồng hồ tốc độ chạy loạn xạ khi bạn đang 
kiểm tra bản đồ để biết mình đang ở đâu hay không? Tất nhiên 
là không rồi. Nhưng tại sao lại không? Xét cho cùng thì Nguyên lý 
bất định không chừa một ai, nó áp dụng cho mọi thứ, kể cả bạn và 
chiếc xe hơi của bạn, cũng như các electron. Câu trả lời liên quan 
đến khối lượng xuất hiện trong công thức ở trên và sự nhỏ bé của 
hằng số Planck. Với một electron, khối lượng cực kỳ nhỏ bé của 
nó có xu hướng làm triệt tiêu sự nhỏ bé của ?J và vì vậy sự kết hợp 
của các độ bất định Au và Ax sẽ phải tương đối lớn. Nhưng khối 


117 
TÍCH BẢO 


lượng của một chiếc xe ôtô là lớn so với hằng số Planck. Vì lý do 
đó mà cả Au và Ax đều có thể nhỏ tới mức không thể đo được mà 
vẫn không vi phạm Nguyên lý bất định. Giờ thì bạn có thể hiểu ra 
rằng tại sao tự nhiên đã không chuẩn bị sẵn sàng bộ não của chúng 
ta để cảm nhận sự bất định lượng tử. Điều đó là không cần thiết, 
vì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không bao giờ bắt gặp vật 
thể nào đủ nhẹ để Nguyên lý bất định là có ý nghĩa. 

Như vậy, Nguyên lý bất định của Heisenberg, một tình huống 
loại catch-22 tối hậu', bảo đảm rằng không ai có thể biết đủ để 
tiên đoán được tương lai. Chúng ta sẽ gặp lại Nguyên lý bất định 
trong Chương 15. 


Chuyển động điểm zêrô 
vỏ những thăng gióng lượng †ử 


Một chiếc bình nhỏ, kích thước cỡ 1 centimét, chứa đầy các nguyên 
tử - giả sử là nguyên tử hêli, một loại khí trơ - và sau đó làm cho 
nó nóng lên đến nhiệt độ cao. Nhờ có nhiệt, các hạt chuyển động 
hỗn loạn, liên tục va chạm vào nhau và vào thành bình. Sự bắn 
phá không ngót đó tạo nên áp suất trên các thành bình. 

Theo các tiêu chuẩn thông thường thì các nguyên tử chuyển 
động khá nhanh: vận tốc trung bình khoảng 1500 m/s. Tiếp sau 
đó, khí bị nguội dần. Khi lấy nhiệt đi, năng lượng giảm dần và các 
nguyên tử chuyển động chậm lại. Cuối cùng, nếu chúng ta tiếp 
tục lấy nhiệt đi thì khí sẽ lạnh đi đến nhiệt độ thấp nhất có thể là 
1 Cafoh-22 là một khái niệm xuất phát từ cuốn tiểu thuyết của Joseph Heller, mang 


nghĩa một tình huống trong đó một người phải thực hiện hai hành động mà cả hai 
đều đòi hỏi phải được hoàn thành trước. (ND) 


118 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


0 độ tuyệt đối (0K). Các nguyên tử, do mất đi năng lượng, sẽ dừng 
chuyển động và áp suất trên thành bình sẽ biến mất. 

Ít nhất thì đó là những gì chúng ta cho là sẽ xảy ra. Nhưng lập 
luận đó hoàn toàn sai khi áp dụng Nguyên lý bất định. 

Hãy xem xét điều này: chúng ta biết gì về vị trí của một nguyên 
tử thuộc khối khí đang xét? Thực sự thì biết rất nhiều: các nguyên tử 
này đều ở bên trong bình và bình thì chỉ có kích thước 1 centimét. 
Rõ ràng độ bất định Ax về vị trí nhỏ hơn một centimét. Giả sử tại 
một thời điểm, tất cả các nguyên tử đều thực sự đứng yên khi toàn 
bộ nhiệt đã lấy ra hết. Mọi nguyên tử sẽ có vận tốc 0 mà không 
có độ bất định nào. Nói cách khác, A bằng 0. Nhưng điều đó là 
không thể. Vì nếu đúng là như vậy thì có nghĩa là tích số rm.AU.Ax 
cũng sẽ bằng 0, và 0 rõ ràng là nhỏ hơn hằng số Planck. Hay có 
thể nói, nếu vận tốc mỗi nguyên tử là 0, thì vị trí của chúng sẽ vô 
cùng bất định. Nhưng không thể như vậy. Vì các nguyên tử vẫn ở 
trong bình. Do vậy, ngay cả ở0 độ tuyệt đối, thì các nguyên tử cũng 
không thể hoàn toàn ngừng chuyển động; chúng vẫn sẽ tiếp tục 
va đập vào thành bình và gây ra áp suất. Đó là một trong những 
tính chất kỳ quặc không ngờ của Cơ học lượng tử. 

Khi một hệ bị thất thoát năng lượng nhiều nhất có thể (tức là 
khi có nhiệt độ là 0 độ tuyệt đối), thì các nhà vật lý nói rằng hệ ở 
trạng thái cơ bản. Chuyển động thăng giáng còn dư trong trạng 
thái cơ bản thường được gọi là chuyển động điểm zêrô, song nhà 
vật lý Brian Greene đã đặt cho nó cái tên bình dân và gợi tả hơn 
nhiều. Ông gọi đó là “những thăng giáng lượng tử”. 

Vị trí của các hạt không phải là thứ thăng giáng duy nhất. Theo 
Cơ học lượng tử, mọi thứ có thể thăng giáng đều thăng giáng cả. Một 
ví dụ khác là điện trường và từ trường trong không gian trống rỗng. 


119 
TÍCH BẢO 


Điện trường và từ trường dao động xung quanh chúng ta, choán đầy 
không gian dưới dạng sóng ánh sáng. Ngay cả trong một phòng tối, 
trường điện từ cũng dao động dưới dạng sóng hồng ngoại, vi sóng 
và sóng vô tuyến. Nhưng tình hình sẽ như thế nào nếu ta làm tối 
căn phòng đến mức tối đa mà khoa học cho phép, tức là bằng cách 
loại bỏ tất cả các photon? Khi đó điện trường và từ trường vẫn tạo 
ra những thăng giáng lượng tử. Như vậy, không gian “trống rỗng” 
vân là một môi trường dao động và thăng giáng dữ dội mà không 
bao giờ yên tĩnh cả. 

Trước khi biết về Cơ học lượng tử, người ta đã biết về “những 
thăng giáng nhiệt”, cái làm cho mọi thứ thăng giáng. Chẳng hạn, 
làm nóng một chất khí sẽ khiến cho chuyển động ngẫu nhiên của 
các phân tử tăng lên. Ngay cả khi không gian trống rỗng được làm 
nóng thì nó cũng chứa đầy điện trường và từ trường thăng giáng. 
Điều này không liên quan gì đến Cơ học lượng tử cả và đã được 
biết đến từ thế kỷ 19. 

Sự thăng giáng lượng tử và thăng giáng nhiệt giống nhau ở một 
số khía cạnh nhưng ở những khía cạnh khác thì không. Sự thăng 
giáng nhiệt thì rất dễ nhận thấy. Thăng giáng nhiệt của các phân 
tử và của điện và từ trường sẽ kích thích vào các đầu dây thần kinh 
của bạn và khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn. Chúng cũng có thể rất 
có hại. Chẳng hạn, năng lượng thăng giáng nhiệt của trường điện 
từ có thể được truyền cho các electron trong nguyên tử. Nếu nhiệt 
độ đủ cao thì các electron có thể bị văng ra khỏi nguyên tử. Cùng 
năng lượng đó có thể đốt cháy hoặc thậm chí làm cho bạn bốc 
hơi. Trái lại, mặc dù sự thăng giáng lượng tử có thể mạnh mẽ lạ 
thường, song chúng không hề gây đau đớn cho bạn. Chúng không 
kích thích các đầu dây thần kinh của bạn hay phá hủy các nguyên 


120 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tử. Tại sao? Để ion hóa một nguyên tử (đánh bật các electron ra 
khỏi nguyên tử) hay kích thích các đầu dây thần kinh của bạn thì 
cần phải có năng lượng. Nhưng không có cách nào để mượn năng 
lượng từ trạng thái cơ bản cả. Sự thăng giáng lượng tứ là những gì 
còn lại khi một hệ thống có năng lượng vô cùng bé. Mặc dù mạnh 
mẽ khác thường, song những thăng giáng lượng tử không có tác 
dụng phá hoại nào như những thăng giáng nhiệt vì năng lượng 
của chúng là “không khả dụng”. 


Mo †huệộ† đen 


Đối với tôi thì điều kỳ quặc nhất của ma thuật trong Cơ học lượng 
tử là sự giao thoa. Hãy trở lại thí nghiệm hai khe mà tôi đã mô tả ở 
đầu chương này. Nó có ba yếu tố: một nguồn sáng, một tấm chắn 
phẳng với hai khe, và một màn huỳnh quang sẽ lóe sáng khi có 
photon chạm vào nó. 

Hãy bắt đầu thí nghiệm này bằng cách bịt khe bên trái. Kết 
quả là một đốm sáng không có nét gì đặc biệt trên màn hình. Nếu 
chúng ta giảm cường độ sáng xuống, chúng ta nhận thấy đốm sáng 
thực sự là một tập hợp các điểm sáng ngẫu 
nhiên tạo bởi từng photon đơn lẻ. Các 
điểm sáng này là không dự đoán trước 
được, song khi có đủ thì một hình mẫu 
đốm sáng sẽ hiện ra. 

Nếu chúng ta mở khe bên trái và bịt khe 
bên phải thì hình mẫu chung trên màn 
hình hầu như không thay đổi, ngoại trừ 


hơi bị dịch một chút sang bên trái. 


121 
TÍCH BẢO 


Điều ngạc nhiên xuất hiện khi 
chúng ta mở cả hai khe. Thay vì chỉ 
thêm các photon từ khe bên trái vào 
các photon ở khe bên phải, và tạo nên 
một đốm sáng mạnh hơn nhưng vẫn 
sẽ chẳng có hình thù gì đặc biệt, thì 
hành động mở cả hai khe của chúng 
ta lại tạo nên một hình mẫu mới gồm 


các vạch sọc như ngựa vằn vậy. 

: Một điều rất kỳ lạ về hình mẫu mới 

* này là có các sọc tối nơi mà không có 
photon nào chạm tới, mặc dù chính ở khu Uục đó đã từng có các 
điểm sáng khi chỉ một khe được mở ra. Xét điểm được đánh dấu 
X ở trung tâm của sọc tối. Các photon dễ dàng đi qua một trong 
hai khe đến đập vào X, khi chỉ có một khe được mở. Bạn chắc sẽ 
cho rằng khi cả hai khe đều mở thì sẽ có nhiều photon tới đập vào 
X hơn. Nhưng khi mỡ cả hai khe lại có hiệu ứng ngược lại là chặn 
dòng photon đến X. Vậy tại sao mở hai khe cùng một lúc thì lại làm 
giảm khả năng photon đến vị trí X? 

Hãy tưởng tượng một nhóm các tù nhân say rượu loạng choạng 
đi lại trong ngục có hai cửa mở ra bên ngoài. Cai ngục rất thận 
trọng không bao giờ để một cửa mở vì một số tù nhân vì say có thể 
vô tình sẽ tìm thấy đường ra. Nhưng ông ta lại không hề e ngại khi 
để cả hai cửa đều mở. Một sự kỳ diệu bí ẩn nào đó đã ngăn không 
cho những người say thoát ra khi cả hai cửa đều mở. Tất nhiên, 
điều đó không xảy ra với các tù nhân thực, song đó lại là một trong 
những điều mà Cơ học lượng tử đôi khi dự đoán được, không chỉ 
với các photon mà với tất cả các hạt. 


122 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Hiệu ứng này dường như là bí ẩn khi ánh sáng được coi là các 
hạt, song nó lại là bình thường với các sóng. Hai sóng, được phát 
ra từ hai khe, có thể tăng cường lẫn nhau ở một số điểm nhưng 
lại triệt tiêu nhau ở các điểm khác. Trong thuyết sóng ánh sáng, 
các vân tối chính là sự triệt tiêu, hay còn được gọi là giao thoa húy 
nhau. Vấn đề duy nhất ở đây là đôi khi ánh sáng lại thực sự trình 
hiện như là các hạt. 


Lượng tử †trong Cơ học lượng †ử 


Một sóng điện từ là một ví dụ về sự dao 

động. Điện trường và từ trường tại mọi điểm 

trong không gian dao động với tần số phụ 

thuộc vào màu sắc của bức xạ. Có nhiều 

dạng dao động khác trong tự nhiên. Dưới HI 
đây là một vài ví dụ thường gặp: 


+ Con lắc đồng hồ. Con lắc đu đưa qua lại, 
với một dao động trọn vẹn sẽ mất khoảng 
một giây. Tần số của một con lắc như vậy 
là 1Hz. (H.1) 


+ Một quả cân treo trên trần nhà bằng một lò 
xo. Nếu lò xo rất cứng thì tần số có thể là vài H2 
H¿z. (H.2) 
« Một âm thoa dao động hay một dây đàn 


violông. Mỗi loại đều có thể đạt tần số khoảng 
vài trăm Hz. 

+ Dòng điện trong một mạch điện xoay chiêu. 
Nó có thể dao động với tần số cao hơn nhiều. 


123 
TÍCH BẢO 


năng lượng Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi 


các hệ dao động được gọi là các 
dao động tử. Tất cả các dao động 
tử đều có năng lượng, ít nhất là 
nếu chúng đang dao động, và 
trong vật lý học cổ điển, năng 
lượng đó có thể nhận bất kỳ giá 
trị nào. Ý tôi muốn nói là bạn có 
thể biến đổi năng lượng liên tục 
hay dân dần, nếu bạn muốn, đến 
bất kỳ giá trị nào. Một đô thị biểu 
thị năng lượng tăng lên như thế 
nào khi bạn biến đổi nó nhìn sẽ 


Đo 
Š giống như hình bên. 

Đo 

š Nhưng trong Cơ học lượng 


tử, hóa ra năng lượng lại thay 

đổi từng bước nhỏ và không thể 
phân chia được. Khi bạn cố gắng tăng dần năng lượng của một dao 
động tử, kết quả bạn sẽ nhận được một đường bậc thang thay vì 
một đường dốc trơn. Năng lượng chỉ có thể tăng theo các bội số 
của một đơn vị được gọi là lượng tứ năng lượng. 

Vậy giá trị của đơn vị lượng tử là bao nhiêu? Điều đó tùy thuộc 
vào tần số của dao động. Quy luật ở đây cũng giống hệt như Planck 
và Einstein đã khám phá đối với lượng tử ánh sáng: lượng tử năng 
lượng E, bằng tần số ƒcủa dao động tử nhân với hằng số Planck ⁄: 

E= hƒ 
Đối với các dao động tử thông thường như con lắc, tần số là 


không lớn, và độ cao của bậc thang (lượng tử năng lượng) là vô 


124 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


cùng nhỏ. Trong trường hợp đó thì đồ thị bậc thang được tạo bởi 
các bậc nhỏ tới mức trông như một đường dốc trơn tru. Chính vì 
vậy mà bạn không nhận ra sự lượng tử hóa năng lượng trong cuộc 
sống thường nhật. Nhưng sóng điện từ có thể có tần số rất lớn, 
trong trường hợp đó thì bậc thang có thể là rất cao. Thực tế thì như 
bạn có thể ước đoán, việc tăng năng lượng của một sóng điện từ 
lên một bậc thang chính là thêm một photon vào một chùm sáng. 

Đối với một bộ não với nhận thức cổ điển, thì thực tế trong đó 
năng lượng có thể được thêm vào theo những lượng tử không thể 
phân chia được có về như là phi logic, nhưng đó chính là điều mà 
Cơ học lượng tử ngụ ý. 


Lý thuyết trường lượng †ử 


Hình dung của Laplace ở thế kỷ 18 về thế giới quả là đơn điệu: 
các hạt, không gì ngoài các hạt, chuyển động theo những quỹ đạo 
không thể thay đối, được quyết định bởi các phương trình đây tính 
chuyên chế của Newton. Tôi mong muốn là mình đã có thể tuyên 
bố rằng vật lý ngày nay mang lại những hình ảnh ấm áp hơn, mờ 
nhòe hơn về thực tại, nhưng lại e ngại rằng không phải như vậy. 
Vẫn chỉ là các hạt, nhưng với sự phát triển hiện đại hơn mà thôi. 
Quy luật sắt về tính tất định đã phải nhường chỗ cho những quy 
luật đầy phóng túng của tính ngẫu nhiên lượng tử. 

Khuôn khổ toán học mới thay thế cho các định luật về chuyển 
động của Newton được gọi là Lý thuyết trường lượng tử. Theo lý 
thuyết này thì toàn bộ thế giới tự nhiên bao gồm các hạt cơ bản 
chuyển động từ điểm này đến điểm khác, va chạm với nhau, phân 
rã và tái hợp. Đó là một hệ thống lớn các đường vũ trụ kết nối các 


125 
TÍCH BẢO 


biến cố (các điểm không-thời gian). Toán học của cái mạng nhện 
khống lồ của các đường và điểm này không dễ dàng giải thích được 
bằng ngôn ngữ thông thường, song những điểm cốt yếu của nó thì 
cũng không mấy khó hiểu. 

Trong vật lý học cổ điển, các hạt chuyển động từ 
một điểm trong không-thời gian đến một điểm khác 
dọc theo những quỹ đạo xác định. Cơ học lượng tử đưa 
vào sự bất định trong chuyển động của chúng. Tuy 
nhiên, chúng ta vẫn có thể cho rằng các hạt chuyển 
động giữa các điểm không-thời gian, nhưng theo 
những quỹ đạo bất định. Những quỹ đạo mờ nhòe 
này được gọi là các hàm truyên (propagaior). Chúng 

Hàm tru" _ ta thường biểu thị mỗi hàm truyền như là một đường 
nối giữa các biến cố trong không-thời gian, song đó chỉ là vì chúng 
ta không có cách nào để vẽ sự chuyển động bất định của các hạt 
lượng tử thực. 

Tiếp sau là những tương tác, chúng cho chúng ta biết các hạt 
sẽ xử sự như thế nào khi chúng gặp nhau. Quá trình tương tác cơ 
bản được gọi là một đỉnh. Một đỉnh giống như ngã ba đường; một 
hạt di chuyển dọc theo đường vũ trụ của nó cho đến khi nó đến 
ngã ba, song sau đó, thay vì lựa chọn một trong hai ngả, hạt tách 
đôi thành hai hạt, mỗi hạt đi theo một nhánh. Ví dụ thông dụng 
nhất của một đỉnh là sự phát xạ một photon bởi một hạt tích điện. 
Một electron đơn lẻ, một cách tự phát, không hề báo trước, đột 
ngột phân thành một electron và một photon'. (Đường vũ trụ của 
'_ Một cách trực giác, chúng ta hình dung rằng khi một thứ gì đó phân ra làm hai, 

thì mỗi phân sẽ nhỏ hơn so với vật ban đầu. Đây là một ý tưởng xuất phát từ kinh 


nghiệm hàng ngày. Sự phân rã một electron thành một electron khác và một photon 
cho thấy trực giác có thể dẫn ta đến sai lắm như thế nào. 


126 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


photon, theo truyền thống được biểu 
diễn bằng một đường lượn sóng hay 
một đường đứt nét). 

Đây là quá trình cơ bản tạo ra ánh 
sáng: các electron thăng giáng phát ra 
các photon. 

Còn có nhiều các loại đỉnh khác liên 
quan đến các hạt khác nữa. Cũng có các 
hạt gọi là giuon, được tìm thấy trong hạt 
nhân nguyên tử. Một hạt gluon có khả 
năng tách ra thành hai gluon. 

Bất kỳ điều gì có thể xảy ra theo 
hướng về tương lai cũng có thể xảy ra theo 
chiều ngược lại. Điều đó có nghĩa là các 
hạt có thể đi đến gần nhau và hợp nhất 
với nhau. Chẳng hạn, hai gluon có thể lại 
gần nhau và nhập lại thành một gluon. 

Richard Feynman đã dạy chúng ta 
cách làm thế nào để kết hợp các hàm 
truyền và các đỉnh để tạo nên các quá 
trình phức tạp hơn. Chẳng hạn, có một 
giản đồ Feynman biếu diễn một photon 
đi từ electron này đến electron khác, 
và bằng cách đó mô tả các electron va 


chạm và tán xạ như thế nào. 


photon 


Đỉnh phát xạ photon 


gliuon giuon 


giuon 


Đỉnh giuon 


Một giản đồ khác cho thấy các gluon tạo nên một loại vật liệu 


phức tạp, kết dính, và có dạng sợi có tác dụng gắn kết các hạt quark 


với nhau trong hạt nhân. 


127 
TÍCH BẢO 


€l€Cfro 


Siscy 727 


Cơ học Newton tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đã có từ lâu đời 
về việc tiên đoán tương lai với điểm xuất phát ban đầu đã cho, bao 
gồm vị trí và vận tốc của một tập hợp các hạt. Lý thuyết trường 
lượng tử đặt ra một câu hỏi hoàn toàn khác: với một tập hợp ban 

đầu đã cho của các hạt di chuyển theo một cách nào đó, thì xác 


suất của các kết cục khác nhau sẽ là bao nhiêu? 


Nhưng nói một cách đơn giản rằng tự nhiên chỉ là xác suất 
(thay vì tất định) thì là chưa đầy đủ. Laplace, mặc dù không thích 


128 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


ý tưởng này, nhưng chắc cũng đã hiểu một thế giới với một chút 
ngẫu nhiên. Ông có thể đã lập luận như thế này: hành vi của các 
hạt không phải là tất định, thay vì có một xác suất dương! cho mỗi 
con đường riêng biệt dẫn từ quá khứ (hai electron) đến tương lai 
(hai electron cộng với một photon). Sau đó, theo các quy tắc thông 
thường của lý thuyết xác suất, Laplace sẽ cộng tất cả các xác suất 
khác nhau lại để nhận được xác suất tổng cộng cuối cùng. Sự suy 
luận như vậy là hoàn toàn hợp lý với bộ óc theo những hình mẫu 
cổ điển của Laplace, song đó không phải cách mà mọi thứ thực 
sự vận hành. Toa thuốc đúng lại thật kỳ lạ: không nên cố hiểu nó 
một cách thấu đáo, mà chỉ nên chấp nhận nó. 

Quy tắc đúng là một trong những hệ quả của thứ “lôgic lượng 


=1 


tử” mới mẻ và kỳ lạ được nhà vật lý vĩ đại người Anh Paul Dirac phát 
minh ngay sau những công trình của Heisenberg và Schrôdinger. 
Đi theo sự dẫn dắt của Dirac, Feynman đã đưa ra quy tắc toán học 
cho phép tính được biên độ xác suất cho mỗi giản đồ Feynman. 
Hơn nữa, khi bạn cộng các biên độ xác suất cho tất cả các giản đồ 
Feynman, nhưng lại không nhận được xác suất cuối cùng. Thực 
tế, biên độ xác suất không nhất thiết phải là số dương. Chúng có 
thể dương, có thể âm hoặc thậm chí là một số phức”. 

Nhưng biên độ xác suất không phải là xác suất. Để nhận được xác 
suất tổng - chẳng hạn, để hai electron trở thành hai electron cộng với 
một photon - trước tiên bạn cần lấy tổng các biên độ xác suất của 


!_ Theo lý thuyết xác suất thông thường, các xác suất luôn là số dương. Thật khó mà 
hình dung một xác suất âm nghĩa là như thế nào. Hãy thử tìm hiểu câu nói sau 
đây: “Nếu tôi tung đồng xu, xác suất xuất hiện mặt ngửa là âm 1/3”. Điều đó rõ 
ràng là vô nghĩa. 

? Một số phức là số có chứa số ảo ?, một ký hiệu toán học trừu tượng biểu thị căn 
bậc hai của -1. 


129 
TÍCH BẢO 


tất cả các giản đồ Feynman. Sau đó, theo logic lượng tử trừu tượng 
của Dirac, bạn lấy kết quả thu được và Đình phương nó lên! Kết quả 
luôn luôn là một số dương, và đó là xác suất của một kết cục cụ thể. 

Đó là quy tắc lạ thường nằm ở ngay trung tâm của sự kỳ quặc 
lượng tử. Laplace chắc sẽ cho rằng điều đó là vô lý, và ngay cả 
Einstein cũng không nghĩ rằng nó có ý nghĩa. Song Lý thuyết 
trường lượng tử đã giải thích được mọi thứ mà chúng ta đã biết 
về các hạt cơ bản với một sự chính xác đến kinh ngạc, kể cả cách 
thức mà chúng kết hợp với nhau để tạo nên hạt nhân, nguyên tử 
và phân tử. Như tôi đã nói ở phần giới thiệu, các nhà vật lý lượng 
tử đã phải tự thay đổi những hình mẫu nhận thức của chính họ 
theo các quy tắc logic mới mẻ này!. 

Trước khi khép lại chương này, tôi muốn quay trở lại điều đã làm 
Einstein vô cùng bối rối. Tôi không biết chắc chắn lắm, song tôi 
ngờ rằng nó liên quan đến bản chất vô nghĩa tối hậu của các phát 
biểu có tính xác suất. Tôi luôn cảm thấy hoang mang bởi những gì 
chúng ta thực sự nói về thế giới. Tôi có thể nói rằng chúng không 
nói bất kỳ thứ gì một cách xác định cả. Tôi đã từng viết một truyện 
rất ngắn dưới đây, ban đầu được đưa vào cuốn sách Điêu mà chúng 
ta tin nhưng không chứng minh được của John Brockman, vì nó có 
thể minh họa cho vấn đề này. “Đối thoại với một sinh viên chậm 
hiểu” là câu chuyện về một cuộc thảo luận giữa một giáo sư vật 
lý và một sinh viên chưa hiểu vấn đề. Khi tôi viết câu chuyện này, 


tôi tự xem mình là một sinh viên, chứ không phải là một giáo sư. 


1 Tôi không thực sự kỳ vọng người đọc không có chuyên môn có thể hiểu được toàn 
bộ quy tắc hay thậm chí tại sao nó lại lạ lùng như vậy. Tuy nhiên, tôi hy vọng nó 
sẽ mang lại một chút hứng thú nào đó về cách vận hành của các quy tắc của Cơ 
học lượng tử. 


130 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Sinh uiên: Chào thầy ạ. Em có một vấn đề. Em đã quyết định 
làm một thí nghiệm nhỏ về xác suất - như thầy biết đấy, là tung 
đồng xu ấy mà - và kiểm tra lại một số điều mà thầy đã từng 
giảng cho chúng em. Nhưng nó không thành công. 


Giáo sư: Ô, tôi rất vui là em đã quan tâm. Vậy em đã làm gì nào? 


Sinh uiên: Em đã tung đồng xu này 1000 lần. Thầy nhớ không, 
thầy đã giảng là xác suất để xuất hiện mặt ngửa là 1/2. Em hiểu 
rằng như vậy có nghĩa là nếu tung 1000 lần thì em sẽ được 500 
lần xuất hiện mặt ngửa. Nhưng thực tế không phải vậy. Em 
nhận được 513 lần. Liệu có gì sai sót ở đây chăng? 


Giáo sư: À, nhưng em đã quên mất giới hạn sai số rồi. Nếu em 
tung một số lần nhất định thì giới hạn sai số là cỡ căn bậc hai 
của số lần tung. Ở đây, tung 1000 lần thì giới hạn sai số sẽ là 
khoảng 30. Vậy số lần nhận được mặt ngửa của em là đã nằm 
trong phạm vi sai số. 


Sinh uiên: À, giờ thì em đã hiểu rồi. Cứ tung 1000 lần, em sẽ luôn 
nhận được số mặt ngửa nằm trong khoảng giữa 470 và 530, có 
phải vậy không ạ. Ô, giờ thì em đã biết rồi. 

Giáo sư: Không, không! Tôi chỉ muốn nói nhiều phân chắc là 
em sẽ nhận được con số nằm giữa 470 và 530 mà thôi. 

Sinh uiên: Ý thầy là em vẫn có thể nhận được 200 lần mặt ngửa? 
Hay 850 lần? Hay thậm chí tất cả đều ngửa? 

Giáo sư: Chắc hẳn là không. 

Sinh uiên: Có thể vấn đề là em chưa tung đủ số lần. Hay em về 
nhà và thử tung 1.000.000 lần hả thầy? Liệu nó có thành công 
hơn không? 

Giáo sư: Chắc là có. 

Sinh uiên: Ô, thôi nào thầy. Hãy nói điêu gì đó mà em có thể tin 
tưởng đi. Nãy giờ thầy toàn nói chấc là với nhiều phần chắc là 


131 
TÍCH BẢO 


thôi. Nói cho em biết xác suất là gì mà không phải sử dụng từ 
chắc là nữa đi thầy. 


Giáo sư: Hừm, thôi được, thế này vậy: Điều đó có nghĩa là tôi sẽ 
rất ngạc nhiên nếu đáp số nằm ở ngoài giới hạn đó. 

Sinh uiên: Chúa ơi! Ý thầy là mọi điều thầy giảng cho chúng 
em về Cơ học thống kê, về Cơ học lượng tử và xác suất toán 
học: tất cả đều có nghĩa là cá nhân thầy sẽ ngạc nhiên nếu nó 
không đúng ạ? 

Giáo sư: À, ù... 

Nếu tôi tung đồng xu một triệu lần, tôi chắc chắn tin rằng tôi 
sẽ không nhận được tất cả đều là mặt ngửa. Tôi không phải là 
một người ưa cá độ, song tôi tin chắc đến mức tôi có thể đánh 
cược bằng cả mạng sống hay linh hồn của mình. Tôi thậm chí 
có thể đi đến cùng và đánh cược bằng lương cả một năm của 
tôi. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng quy luật các số lớn - tức lý 
thuyết xác suất - sẽ phát huy tác dụng và bảo vệ tôi. Tất cả các 
khoa học đều dựa trên cơ sở đó. Nhưng, tôi không thể chứng 
minh được điều ấy và tôi thực sự không hiểu tại sao nó lại hiệu 
quả đến như thế. Đó có thể chính là lý do vì sao Einstein đã 
nói, “Chúa không chơi trò xúc xắc”. Rất có thể là như vậy đấy. 


Thi thoảng, chúng ta lại nghe các nhà vật lý tuyên bố rằng Einstein 
không hiểu Cơ học lượng tử và vì vậy ông đã bỏ phí thời gian của 
mình cho những lý thuyết cổ điển ngây thơ. Tôi rất nghi ngờ tính 
chân thực của điều đó. Những lập luận của ông chống lại Cơ học 
lượng tử là vô cùng tinh tế, và đạt đến cực điểm ở một trong những 
bài báo sâu sắc và được trích dẫn nhiều nhất trong vật lý học!. 


1A, Einstein, B. Podolsky, và N. Rosen. “Liệu sự mô tả thực tại vật lý bằng cơ 


học lượng tử có thể được xem là đây đủ hay không?” Physical Reuieu 47 (1935) 
trang 777-80 


M2 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tôi đoán rằng Einstein cũng bị dằn vặt bởi cùng một vấn đề đã 
khiến các sinh viên chậm hiểu phải bối rối. Làm sao mà một lý 
thuyết tối hậu về thực tại lại không thể nói được gì chính xác hơn là 
độ ngạc nhiên của chính chúng ta về kết cục của một thí nghiệm? 

Tôi đã trình bày với các bạn một vài điều nghịch lý, hầu hết 
đều phi logic, về Cơ học lượng tử buộc chúng ta phải thay đổi 
hình mẫu nhận thức cổ điển trong bộ não của mình. Nhưng tôi 
ngờ rằng bạn vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Thực sự thì tôi cũng 
hy vọng là bạn chưa. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ thì cũng không sao. 
Phương thuốc thực sự duy nhất là một liều toán học giải tích và 
chìm đắm trong một cuốn sách giáo khoa tốt về Cơ học lượng tử 
trong một vài tháng. Chỉ có một sự đột biến rất khác thường hoặc 
một người xuất thân từ một gia đình cực kỳ đặc biệt mới có thể 
thay đổi nhận thức một cách tự nhiên để hiểu được Cơ học lượng 
tử. Hãy nhớ rằng, xét cho cùng, thì ngay cả Einstein cũng không 
thể thấu hiểu (grok) được nó. 


133 
TÍCH BẢO 


5 
PLANCK ĐÃ PHÁT MINH RA CÁI THƯỚC CÒN TỐT HƠN 


MỘT NGÀY NỌ tại một quán ăn tự phục vụ ở Stanford, tôi nhận ra 
một số sinh viên trong lớp “vật lý cho sinh viên y dự bị” đang ngồi 
học thuộc lòng một cái bảng. “Các cậu đang xem cái gì vậy?” Tôi 
hỏi. Câu trả lời khiến tôi thật ngạc nhiên. Họ đang học thuộc một 
bảng các hằng số, đủ đến số thập phân cuối cùng, được liệt kê trên 
bìa của một cuốn sách giáo khoa. Bảng này gồm các hằng số dưới 
đây, ngoài ra còn có khoảng 20 hằng số khác nữa: 


+ _h (hằng số Planck) = 6,626068.10?*° m”kg/s 

+ Số AUogadro = 6,0221415.103mol 

+ Diện tích của electron = 1,60217646.10"'9 culông 
+ _c (tốc độ ánh sáng) = 299.792.458 mJs 

+ Đường kính của proton = 1,724.10"'"m 

+ _G (hằng số hấp dẫn) = 6,6742.10'' m3s?kg" 


Các sinh viên y dự bị được luyện tập để ghi nhớ một khối lượng lớn 
tư liệu ở các môn khoa học khác nữa. Họ là những sinh viên vật lý 
giỏi, song họ học vật lý theo cách chẳng khác gì học môn sinh lý 
học. Sự thật là vật lý học đòi hỏi việc ghi nhớ rất ít. Tôi không tin 
là có rất nhiều nhà vật lý có thể nói cho bạn biết nhiều hơn thứ tự 
về cỡ độ lớn của các hằng số này. 


134 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Điều đó gợi lên một câu hỏi thú vị: tại sao các hằng số của tự 
nhiên lại là các con số kỳ quặc như vậy? Tại sao chúng không thể 
là các con số đơn giản hơn, chẳng hạn như 2 hoặc 5 hay thậm chí 
là 1? Tại sao chúng lại luôn là quá nhỏ (như hằng số Planck, điện 
tích của electron) hoặc quá lớn (như số Avogadro, tốc độ ánh 
sáng)? Câu trả lời rất ít liên quan đến vật lý nhưng lại liên quan 
rất nhiều đến sinh học. Hãy thử xét số Avogadro. Nó biểu thị số 
các phân tử trong một lượng khí nhất định. Bao nhiêu khí? Câu trả 
lời là một lượng khí mà các nhà hóa học đầu thế kỷ 19 đã dễ dàng 
làm thí nghiệm với nó; nói cách khác, một lượng khí có thể được 
chứa trong một cái cốc ở phòng thí nghiệm hay các bình chứa 
khác không lớn hơn kích thước của con người. Trị số thực của số 
Avogadro liên quan đến số các phân tử trong một con người hơn 
là đến bất kỳ nguyên lý sâu xa nào của vật lý học!. 

Một ví dụ khác là đường kính của proton - tại sao nó lại nhỏ 
như vậy? Một lần nữa, chìa khóa lại chính là sinh lý học của con 
người. Trị số cho trong bảng là theo đơn vị mét, nhưng mét là gì? 
Một mét là một phiên bản của đơn vị y4rđ trong hệ thống đo lường 
của Anh quốc, có thể coi nó như khoảng cách từ mũi một người 
đến đầu ngón tay duỗi thẳng của anh ta. Hoàn toàn chắc chắn nó 
là một đơn vị hữu dụng để đo quần áo hay sợi dây. Bài học rút ra 
từ sự nhỏ bé của các proton chỉ là phải mất nhiều proton để tạo 
nên cánh tay của một con người. Trên quan điểm của vật lý học 


cơ bản, thì con số đó chẳng có gì là đặc biệt cả. 


1 Vậy tại sao con người lại có nhiều phân tử đến vậy? Một lân nữa, nó lại liên quan 
với bản chất của sự sống có trí tuệ, chứ không phải với vật lý học cơ bản. Nó cần 
nhiều phân tử để tạo nên một bộ máy đủ phức tạp để có thể tư duy và biết đặt ra 
các câu hỏi về hóa học. 


135 
TÍCH BẢO 


Vậy tại sao chúng ta không thay đổi các đơn vị để làm cho các 
con số dễ nhớ hơn? Thực sự thì chúng ta thường làm như thế. 
Chẳng hạn, trong thiên văn học, năm-ánh sáng được sử dụng để 
đo độ dài. (Tôi rất ghét khi nghe ai đó sử dụng sai năm-ánh sáng 
làm đơn vị đo thời gian, kiểu như “Này, dễ phải đến hàng năm- 
ánh sáng tôi mới thấy anh đấy”). Tốc độ ánh sáng không quá lớn 
khi biểu thị theo đơn vị năm-ánh sáng trên giây. Trong thực tế thì 
nó còn rất nhỏ nữa là khác, chỉ cỡ 3.10-°. Nhưng sẽ là thế nào nếu 
chúng ta cũng đổi đơn vị đo thời gian từ giây sang năm? Vì ánh 
sáng phải mất đúng 1 năm để đi hết một năm-ánh sáng, nên tốc 
độ ánh sáng sẽ là một năm-ánh sáng trên một năm. 

Tốc độ ánh sáng là một trong những đại lượng cơ bản nhất 
trong vật lý học, vì vậy thật dễ hiểu khi sử dụng hệ đơn vị mà 
trong đó c bằng 1 đơn vị. Nhưng những đại lượng như bán kính 
của proton lại không cơ bản lắm. Các proton là những hạt phức 
tạp, chúng được tạo bởi các hạt quark và các hạt khác, vì vậy 
chẳng có lý do gì phải cho chúng một vị trí danh dự cả. Sẽ là có 
ý nghĩa hơn, nếu chọn các hằng số chỉ phối những định luật sâu 
xa và phổ quát nhất của vật lý học. Không có gì phải bàn cãi, đó 
là các định luật: 


+ Vận tốc lớn nhất của mmọi vật trong vũ trụ chính là vận tốc c của 
ánh sáng. Giới hạn vận tốc này không chỉ là một định luật về ánh 
sáng mà còn về ?mọi hứ trong tự nhiên. 

+ Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bởi một lực bằng tích số khối 
lượng của chúng với hằng số hấp dẫn G. Mọi vật có nghĩa là rất cả, 
không có ngoại lệ. 

+ Với mọi vật trong vũ trụ, tích của khối lượng với độ bất định về vị 
trí và vận tốc không bao giờ nhỏ hơn hằng số Planck h. 


136 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Những chữ in nghiêng là nhằm nhấn mạnh đặc tính phổ quát tất 
cả của các định luật này. Chúng áp dụng cho rmọi và tất cả mọi 
thứ. Ba định luật này của tự nhiên thực sự đáng được coi là phổ 
quát, hơn rất nhiều so với các định luật của vật lý hạt nhân hay 
các tính chất của bất kỳ hạt cụ thể nào như proton. Có vẻ như là 
tầm thường, nhưng một trong những sự thấu hiểu sâu sắc nhất về 
cấu trúc của tự nhiên đã xuất hiện vào năm 1900 khi Max Planck 
nhận thấy rằng các đơn vị đặc biệt để đo chiều dài, khối lượng và 
thời gian có thể được chọn để tạo nên ba hằng số cơ bản - c, G và 
h - tất cả đều bằng một đơn vị. 

Thước đo cơ bản là đơn vị chiều dài Planck. Chiều dài Planck 
nhỏ hơn rất nhiều so với mét hoặc thậm chí so với đường kính của 
một proton. Thực tế, nó nhỏ hơn một proton khoảng 100 tỉ tỉ lần 
(tính theo mét thì nó cỡ 105). Ngay cả nếu proton được phóng 
to bằng kích thước của một hệ mặt trời thì chiều dài Planck cũng 
không lớn hơn một con virút. Nhờ có lòng tin bất tận của mình mà 
Planck đã nhận ra rằng những kích thước bé đến mức không thể 
đạt được như vậy lại đóng một vai trò cơ bản trong mọi lý thuyết 
tối hậu về thế giới vật lý. Ông không biết vai trò đó là gì, song có lẽ 
ông đã đoán ra rằng những viên gạch nhỏ nhất của vật chất phải 
ở “kích thước Planck”. 

Đơn vị thời gian mà Planck cần để làm cho c, G và h trở nên bằng 
đơn vị cũng nhỏ không thể tưởng tượng nổi - cụ thể là 10-® giây, đó 
chính là thời gian mà ánh sáng cần để đi hết một chiều dài Planck. 

Cuối cùng là đơn vị khối lượng của Planck. Với chiều dài và thời 
gian Planck nhỏ đến mức không thể tin được như vậy (nếu tính 
theo các đơn vị thông thường liên quan đến sinh học), thì sẽ là 
tự nhiên khi cho rằng đơn vị khối lượng Planck cũng sẽ nhỏ hơn 


187 
TÍCH BẢO 


nhiều so với khối lượng của bất kỳ vật thông thường nào. Nhưng 
bạn đã nhằm. Hóa ra đơn vị khối lượng cơ bản nhất trong vật lý 
học lại không quá nhỏ ở thang sinh học: nó xấp xỉ khối lượng của 
khoảng mười triệu con vi khuẩn, tương đương với khối lượng của 
những vật nhỏ nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường ~ như một 
hạt bụi chẳng hạn. 

Các đơn vị này - chiều dài, thời gian và khối lượng Planck - có 
ý nghĩa rất đặc biệt: chúng là kích thước, là nửa thời gian sống và 
là khối lượng của một lỗ đen nhỏ nhất khả dĩ. Chúng ta sẽ trở lại 
vấn đề này ở các chương sau. 


E=mcˆ2 


Lấy một cái bình, đổ đầy những viên nước đá hình lập phương, rồi 
gắn kín bình lại và cân nó bằng một cái cân nhà bếp. Sau đó đặt 
chiếc bình lên bếp để làm tan đá, và biến nó thành nước nóng. 
Rồi cân lại lần nữa. Nếu bạn làm thận trọng, đảm bảo chắc chắn 
không có gì xâm nhập vào hoặc thoát ra khỏi bình thì khối lượng 
cuối cùng sẽ giống như lúc ban đầu, ít nhất là với độ chính xác rất 
cao. Nhưng nếu bạn có thể đo với độ chính xác cỡ 1 phần nghìn 
tỉ, bạn sẽ nhận thấy có sự khác biệt; nước nóng sẽ nặng hơn một 
chút so với nước đá. Nói một cách khác, nhiệt đã làm tăng thêm 
khối lượng một vài phần nghìn tỉ kilogam. 

Vậy điều gì đã diễn ra ở đây? Nhiệt là năng lượng. Nhưng theo 
Einstein, năng lượng cũng là khối lượng, vì vậy tăng nhiệt đối với 
bình sẽ làm tăng khối lượng của nó. Phương trình nổi tiếng của 
Einstein E = rmc biểu thị thực tế là khối lượng và năng lượng là 
cùng một thứ, chỉ có điều chúng được đo bằng các đơn vị khác 
nhau mà thôi. Về một ý nghĩa nào đó thì cũng giống như đổi từ 


138 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


dặm sang kilômét; khoảng cách tính theo kilômét lớn hơn 1,61 lần 
so với khoảng cách tính theo dặm. Trong trường hợp khối lượng và 
năng lượng, hệ số chuyển đổi là bình phương của tốc độ ánh sáng. 

Đơn vị năng lượng chuẩn của nhà vật lý là jun (J). Một trăm 
jun là năng lượng cần để thắp sáng một bóng đèn công suất 100W 
trong một giây. Một jun là động năng của một quả cân nặng 2 kg 
chuyển động với vận tốc Im/s. Thức ăn hàng ngày của bạn cung 
cấp khoảng 10 triệu jun năng lượng. Trong khi đó, đơn vị khối 
lượng chuẩn quốc tế là kilôgam - cỡ khối lượng của một lít nước. 

Điều mà công thức E = rmc° cho chúng ta biết, đó là khối lượng 
và năng lượng là những khái niệm có thể hoán đổi cho nhau. Nếu 
làm cho một chút ít khối lượng bị biến mất thì nó sẽ chuyển hóa 
thành năng lượng, thường là dưới dạng nhiệt, nhưng cũng không 
nhất thiết là như vậy. Hãy tưởng tượng một kg khối lượng biến mất 
và bị thay thế bởi nhiệt. Để xem lượng nhiệt đó là bao nhiêu, ta 
nhân khối lượng với một số rất lớn là c?. Kết quả là 101! jun. Bạn 
có thể sống với năng lượng đó trong 30 triệu năm, hoặc bạn cũng 
có thể tạo ra được một vũ khí hạt nhân rất mạnh. Thật may mắn 
là rất khó chuyển đổi khối lượng thành các dạng năng lượng khác, 
nhưng như dự án Manhattan' đã chứng tỏ, điều đó là có thể thực 
hiện được. 

Với một nhà vật lý, khái niệm khối lượng và năng lượng trở nên 
gần như đồng nhất đến mức chúng ta hiếm khi phải bận tâm phân 
biệt chúng. Chẳng hạn, khối lượng của electron thường được gán 
cho một con số elecfron uôn nào đó, đây là một đơn vị năng lượng 
thường được các nhà vật lý nguyên tử sử dụng. 


1! Dự án chế tạo bom nguyên tử của Mỹ được triển khai ở Los Alamos, bang New 
Mexico, trong suốt Thế chiến thứ II. 


139 
TÍCH BẢO 


Với những hiểu biết đó, chúng ta hãy trở lại với khối lượng Planck 
- khối lượng của một hạt bụi - mà chúng ta còn có thể gọi là năng 
lượng Planck. Hãy tưởng tượng hạt bụi được chuyển thành năng 
lượng nhiệt nhờ một khám phá mới nào đó. Năng lượng đó sẽ gần 
xấp xỉ như một bình đầy xăng. Bạn có thể lái xe qua nước Mỹ với 
mười khối lượng Planck. 


Sự nhỏ bé đến mức không thể tưởng tượng được của các vật có 
kích thước Planck và những khó khăn rất lớn trong việc quan sát 
chúng một cách trực tiếp là những nguyên nhân gây nên sự thất 
vọng sâu sắc cho các nhà vật lý lý thuyết. Chỉ có thực tế là chúng 
ta đã biết đủ để đặt ra được những câu hỏi này đã là thắng lợi vĩ 
đại của trí tượng tượng của con người. Nhưng khốn nỗi cái thế 
giới xa vời đó lại chính là nơi chúng ta phải khám phá để tìm ra 
chiếc chìa khóa nhằm giải thích các nghịch lý về lỗ đen, bởi chính 


KU) 


các bif thông tin ở kích thước Planck đã “phủ” kín chân trời của 
một lỗ đen. Thực tế thì chân trời lỗ đen là một dạng thông tin tập 
trung nhất mà các định luật của vật lý cho phép. Sau này, chúng 
ta sẽ nghiên cứu ý nghĩa của thuật ngữ fhông fin và khái niệm sinh 
đôi với nó là enropy. Và khi đó, chúng ta mới có một vị thế tốt để 
hiểu được thực chất của Cuộc chiến Lỗ đen là như thế nào. Nhưng 
trước tiên tôi muốn giải thích tại sao Cơ học lượng tử lại phá hủy 
một trong những kết luận vững chắc nhất của Thuyết tương đối 
rộng: đó là bản chất vĩnh cửu của lỗ đen. 


140 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


ó 
TRONG MỘT QUÁN BAR Ở BROADWAY 


LẦN NÓI CHUYỆN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI với Richard Feynman là tại 
quán cà phê West End ở Broadway, vùng thượng Manhattan. Đó 
là năm 1972, tôi mới 32 tuổi, vẫn còn là một nhà vật lý chưa có 
tiếng tăm gì; Feynman lúc đó đã 53 tuổi. Ngay cả khi không còn ở 
đỉnh cao danh vọng nữa thì con sư tử già này vẫn là một nhân vật 
tuyệt vời. Feynman đến Đại học Columbia để thuyết trình về một 
lý thuyết mới của ông, Lý thuyết parton. Pazrfon là một thuật ngữ 
của Feynman dùng để chỉ các cấu phần (hay các phần - par?) giả 
thuyết tạo nên các hạt nội hạt nhân như proton, nơtron và meson. 
Ngày nay chúng ta gọi chúng là các quark và gluon. 

Vào thời đó, thành phố New York là trung tâm chủ yếu của vật 
lý năng lượng cao. Tiêu điểm là Khoa Vật lý của Đại học Columbia. 
Vật lý học ở Columbia có một lịch sử đặc biệt và rất rực rỡ. I.I. Rabi, 
một nhà tiên phong của nền vật lý Mỹ, đã xây dựng Columbia 
như là một trong những viện vật lý uy tín nhất trên thế giới, song 
đến năm 1972, danh tiếng của Columbia đã phai nhạt đi nhiều. 
Chương trình vật lý lý thuyết tại Trường sau đại học Belfer về khoa 
học thuộc Đại học Yeshiva nơi tôi đang là giáo sư, ít nhất thì cũng 
khá tốt, nhưng Columbia vẫn là Columbia, và Belfer thì vẫn kém 
danh giá hơn nhiều. 


141 
TÍCH BẢO 


Bài giảng của Feynman được dự liệu là sẽ cực kỳ hứng thú. Ông 
có vị trí rất đặc biệt trong tâm trí của rất nhiều nhà vật lý. Không 
chỉ là một trong những nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại 
mà ông còn là một người hùng đối với nhiều người. Là diễn viên, 
hài kịch gia, nghệ sĩ chơi trống, là chàng trai lãng tử, người báng 
bổ những tín ngưỡng lâu đời, một trí tuệ phi thường, ông đã làm 
được tất cả một cách thật dễ dàng. Những người khác sẽ phải vật 
lộn nhiều giờ với những tính toán phức tạp để giải một bài toán 
vật lý nào đó, nhưng Feynman sẽ chỉ giải thích trong vòng vài chục 
giây nhưng lại cực kỳ rõ ràng mạch lạc. 

Cá tính của Feynman thật mạnh mẽ, nhưng ông rất cởi mở và 
vui vẻ với những người xung quanh. Ít năm sau, ông và tôi đã trở 
thành bạn bè tốt, nhưng năm 1972, ông đã là một người nổi tiếng, 
còn tôi chỉ là một anh chàng ở hậu trường đang muốn nổi danh, 
sống ở phía bắc của khu phố số 181. Tôi đến Columbia bằng tàu 
điện ngầm 2 giờ trước khi buổi thuyết trình bắt đầu, hy vọng có 
thể nói vài lời với người đàn ông vĩ đại này. 

Bộ môn vật lý lý thuyết nằm trên tầng chín của toà nhà Pupin. 
Tôi đoán là Feynman đang loanh quanh ở đó. Người đầu tiên tôi 
gặp là T.D. Lee!, một nhân vật có vai vế về vật lý ở Columbia. Tôi 
hỏi ông ấy là có thấy Feynman đâu không. “Ông có việc gì?”, Lee 
hỏi một cách thân thiện. “À, tôi muốn hỏi ông ấy một câu hỏi về 


DA. 


parton”. “Ông ấy đang bận rồi”, và cuộc nói chuyện chấm dứt. 
Chắc câu chuyện sẽ kết thúc ở đấy nếu như không có trời đất xui 
khiến. Khi tôi vào toilet nam thì thấy Dick đang đứng trước chỗ đi 


vệ sinh. Tôi lén đi đến bên cạnh và nói, “Giáo sư Feynman, tôi có 


! Lý Chính Đạo, nhà vật lý nổi tiếng, gốc Trung Quốc, người đoạt giải Nobel về vật 
lý năm 1956. (ND) 


142 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


thể hỏi ông một câu được không?” “Được thôi, nhưng để tôi xong 
việc này cái đã, rồi chúng ta sẽ tới văn phòng họ đã bố trí cho tôi. 
Câu hỏi về cái gì vậy?”. Ngay lúc đó, tôi nhận ra là mình thực sự 
không có câu hỏi nào về parton cả, nhưng tôi có thể bịa ra một 
câu hỏi gì đó về lỗ đen. Thuật ngữ /ð đen đã được John Wheeler 
đặt ra bốn năm trước. Wheeler là người hướng dẫn luận án của 
Feynman, nhưng Feynman nói với tôi rằng ông hầu như không 
biết gì về lỗ đen cả. Bản thân tôi, những điều vô cùng ít ỗi mà tôi 
biết được là học từ một người bạn tên là David Einkelstein, một 
trong những người đi tiên phong trong ngành vật lý lỗ đen. Năm 
1958, Dave đã viết một bài báo quan trọng giải thích rằng chân 
trời một lỗ đen là điểm không thể quay lui. Theo những điều mà 
tôi biết thì lỗ đen có một điểm kỳ dị tại tâm của nó và một chân 
trời bao quanh điểm kỳ dị đó. Dave cũng giải thích cho tôi tại sao 
không gì có thể thoát ra từ phía sau chân trời. Điều cuối cùng mà 
tôi biết, mặc dù tôi không thể nhớ tại sao mình lại biết, đó là một 
khi một lỗ đen được hình thành thì nó không thể bị chia tách hay 
biến mất. Hai hay nhiều lỗ đen có thể sáp nhập và tạo nên một lỗ 
đen lớn hơn, nhưng không gì có thể khiến cho một lỗ đen bị chia 
tách làm hai hay nhiều lỗ đen. Nói cách khác, một khi lỗ đen được 
tạo thành thì không có cách nào xóa bỏ được nó. 

Vào khoảng thời gian này thì Stephen Hawking vẫn còn trẻ, 
đang làm một cuộc cách mạng đối với lý thuyết cổ điển về lỗ đen. 
Trong số những phát hiện quan trọng nhất của ông có một phát 
hiện là diện tích chân trời của một lỗ đen không bao giờ giảm. 
Stephen và các cộng sự của mình là James Bardeen và Brandon 
Carter đã sử dụng Thuyết tương đối rộng và rút ra một tập hợp các 
định luật chi phối hành vi của lỗ đen. Các định luật mới này có 


143 
TÍCH BẢO 


một sự liên hệ kỳ lạ với các định luật của nhiệt động lực học, mặc 
dù sự tương đồng này có vẻ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Quy tắc 
về diện tích không bao giờ giảm này tương tự như nguyên lý thứ 
hai của nhiệt động lực học, nguyên lý phát biểu rằng entropy của 
một hệ không giảm (chỉ tăng hoặc không đổi). Tôi không chắc là 
mình đã biết về công trình này hoặc thậm chí cả cái tên Stephen 
Hawking vào lúc diễn ra buổi thuyết trình của Feynman, nhưng 
các định luật của Stephen về động lực học lỗ đen cuối cùng cũng 
đã có những ảnh hưởng quan trọng đối với nghiên cứu của tôi 
trong hơn hai mươi năm. 

Dù thế nào đi nữa thì câu hỏi mà tôi muốn đặt ra với Feynman 
là liệu Cơ học lượng tử có thể gây ra sự phân rã của một lỗ đen 
bằng cách phá vỡ nó thành những lỗ đen nhỏ hơn hay không. Tôi 
hình dung nó cũng tương tự như sự phân rã của một hạt nhân rất 
lớn thành các hạt nhân nhỏ hơn. Tôi vội vã giải thích với Feynman 
tại sao tôi lại nghĩ điều đó cần phải xảy ra. 

Feynman nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Vả lại, 
ông cũng không thích lắm đề tài về hấp dẫn lượng tử. Những hiệu 
ứng của Cơ học lượng tử đối với hấp dẫn, hay hấp dẫn đối với Cơ 
học lượng tử, đều quá bé nhỏ, không thể đo đạc được. Không phải 
ông nghĩ rằng đề tài này thực chất là không thú vị, song không có 
các hiệu ứng thí nghiệm có thể đo đạc được để dẫn dắt lý thuyết 
thì việc phỏng đoán lý thuyết thực sự sẽ vận hành như thế nào 
là điều hoàn toàn vô vọng. Ông nói rằng ông đã nghĩ về nó hàng 
năm trước và không muốn bắt đầu nghĩ lại về nó nữa. Ông đoán 
rằng có thể phải mất 500 năm nữa thì hấp dẫn lượng tử mới có thể 
được hiểu một cách thấu đáo. Dù sao thì, ông nói, một tiếng nữa 
ông sẽ phải thuyết trình và ông cần được nghỉ ngơi. 


144 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Bài thuyết trình đúng là hoàn toàn theo phong cách Feynman. 
Sự hiện diện của ông đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu - một cá 
tính hơi khoa trương với giọng Brooklyn đặc sệt và ngôn ngữ cơ thể 
minh họa cho mỗi vấn đề. Thính giả bị ông làm cho mê hoặc. Ông 
cho chúng tôi thấy làm thế nào để suy nghĩ về những vấn đề khó 
của Lý thuyết trường lượng tử theo một cách đơn giản và trực giác. 
Hầu như mọi người đều đang sử dụng một phương pháp khác, cũ 
hơn để phân tích những vấn đề mà ông đang nói đến. Phương pháp 
cũ hơn thì khó khăn hơn, nhưng ông đã tìm ra một thủ thuật để 
làm cho tất cả trở nên dễ dàng - thủ thuật parton. Feynman vẫy cây 
đũa thần của mình và tất cả các câu trả lời hiện ra. Trớ trêu thay, 
phương pháp cũ hơn đó lại dựa trên chính các giản đồ Feynmanl! 

Đối với tôi, phần hay nhất của bài giảng là khi T.D. Lee cắt 
ngang bằng một câu hỏi - hay chính xác hơn là đưa ra một phát 
biểu được ngụy trang như một câu hỏi. Feynman đã tuyên bố rằng 
một loại giản đồ nào đó không bao giờ hiện diện trong phương 
pháp mới của ông, và điều đó làm cho mọi thứ đơn giản hơn. Nó 
được gọi là giản đồ Z. Lee hỏi, “Có thật là trong một số lý thuyết 
với các trường véctơ và spinơ, giản đồ Z không phải lúc nào cũng 
cho kết quả 0? Nhưng tôi tin là điều đó có thể sửa được”. Cả hội 
trường lặng phắc như hầm mộ trong nhà thờ. Feynman nhìn Lee 
trong khoảng năm giây, rồi nói: “Vậy ông hãy sửa đi”. Rồi ông tiếp 
tục thuyết trình. 

Kết thúc buổi thuyết trình, Feynman tiến lại gần tôi và hỏi, “Này, 
anh tên là gì nhỉ?” Ông bảo ông đã nghĩ về câu hỏi của tôi và muốn 
nói chuyện về điều đó và hỏi tôi có biết chỗ nào có thể gặp nhau 
sau đó hay không. Đấy chính là lý do vì sao chúng tôi gặp nhau ở 
quán cà phê West End. 


145 
TÍCH BẢO 


Chúng ta sẽ trở lại câu chuyện ở quán cà phê này, nhưng trước 
hết tôi cần phải cung cấp thêm cho bạn một số điểm về trường 
hấp dẫn và Cơ học lượng tử. 

Câu hỏi mà tôi muốn thảo luận có liên quan đến những hiệu 
ứng của Cơ học lượng tử đối với lỗ đen. Thuyết tương đối rộng 
là một lý thuyết cổ điển về hấp dẫn. Khi một nhà vật lý sử dụng 
thuật ngữ cổ điển thì không có ý nói rằng nó có từ thời Hy Lạp 
cổ đại. Điều đó chỉ có nghĩa rằng lý thuyết này không bao hàm 
các hiệu ứng của Cơ học lượng tử. Người ta mới hiểu được rất ít 
về những ảnh hưởng của lý thuyết lượng tử đến trường hấp dẫn, 
nhưng những điều ít ỏi đã biết lại có liên quan đến những nhiễu 
động nhỏ lan truyền khắp không gian như các sóng hấp dẫn. 
Feynman đã đóng góp hầu hết những gì chúng ta đã biết về lý 
thuyết lượng tử của những nhiễu động này. 

Trong Chương 4, chúng ta đã biết rằng Chúa dường như phớt 
lờ Einstein về chuyện chơi xúc xắc. Tất nhiên, vấn đề là những 
điều chắc chắn trong vật lý cổ điển giờ trở nên bất định trong 
vật lý lượng tử. Cơ học lượng tử không bao giờ cho chúng ta biết 
điều gì sẽ xảy ra, mà chỉ cho ta biết xác suất để điều này hoặc 
điều kia sẽ xảy ra mà thôi. Trong khi không thể tiên đoán một 
cách chính xác khi nào một nguyên tử phóng xạ sẽ phân rã thì 
Cơ học lượng tử lại có thể cho chúng ta biết rất có thể nó sẽ phân 
rã trong 10 giây nữa. 

Nhà vật lý đoạt giải Nobel là Murray Gell-Mann đã mượn khẩu 
hiệu “Mọi thứ không bị cấm thì đều là bắt buộc cả” từ cuốn Nhà 
uua một thời uà tương lai của T.H. White. Đặc biệt, có nhiều sự 
kiện trong vật lý cổ điển không thể xây ra. Tuy nhiên, trong hầu 
hết các trường hợp, cũng các sự kiện đó lại có thể xảy ra trong 


146 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


lý thuyết lượng tử. Thay vì là không thể, các sự kiện này chỉ là 
không chắc chắn xảy ra lắm thôi. Nhưng cho dù không chắc chắn 
như thế nào đi nữa, nếu bạn đợi đủ lâu thì cuối cùng chúng vẫn 
sẽ xảy ra. Vậy nên mọi thứ không bị cấm thì đều là bắt buộc cả. 

Một ví dụ điển hình là hiện tượng được gọi hiệu ứng đường 
hầm. Hãy tưởng tượng một chiếc ôtô đỗ trên một ngọn đồi có 
một chỗ trũng. 


Hãy bỏ qua tất cả những thứ không liên quan như ma sát và 
lực cản của không khí. Chúng ta cũng giả sử rằng người lái xe thả 
lỏng tay phanh để cho chiếc xe tự do lăn. Rõ ràng là nếu ôtô đỗ 
ở đáy của chỗ trũng, thì nó sẽ không tự nhiên đột ngột chuyển 
động. Dù xe có chuyển động theo hướng nào thì nó cũng sẽ phải 
đi lên dốc tới đỉnh đồi, và nếu chiếc xe ban đầu đứng yên thì nó 
sẽ không có năng lượng để đi lên. Nếu chúng ta sau đó nhận thấy 
chiếc xe lăn xuống đồi đi xa dần đỉnh của nó, thì chúng ta sẽ cho 
rằng hoặc là có ai đó đã đẩy nó hoặc nó đã có năng lượng để lên 
đến đỉnh đồi theo một cách nào đó khác. Việc tự nhiên nhảy lên 
đỉnh đôi là chuyện không thể có trong cơ học cổ điển. 


147 
TÍCH BẢO 


Nhưng hãy nhớ rằng, mọi thứ không bị cấm thì đều là bắt buộc. 
Nếu chiếc xe ôtô là một đối tượng lượng tử (như mọi chiếc xe khác) 
thì không gì có thể ngăn nó không xuất hiện đột ngột ở phía bên 
kia của đỉnh đồi. Điều đó có thể là rất không chắc chắn - và đối 
với một vật thể lớn và nặng như một chiếc ôtô thì nó sẽ là rất, rất 
không chắc chắn - nhưng nó không phải là không thể. Vì vậy, với 
thời gian đủ dài, nó sẽ là bắt buộc xảy ra. Hiện tượng này được gọi 
là hiệu ứng đường hầm vì nó sẽ là như vậy nếu chiếc xe ôtô đi qua 
dưới đỉnh đôi theo một đường hầm. 

Với một vật thể lớn như ôtô, khả năng nó xuyên hầm là rất nhỏ 
vì nó sẽ cần một khoảng thời gian cực lớn (về trung bình) để tự 
nhiên xuất hiện ở phía bên kia của đỉnh đồi. Để viết một con số 
lớn đủ để biểu thị lượng thời gian này đòi hỏi phải có nhiều chữ số 
đến mức mà ngay cả nếu mỗi chữ số không lớn hơn một proton và 
chúng được gói chặt lại thì các chữ số ấy cũng sẽ choán đầy một 
thể tích còn lớn hơn cả vũ trụ. Tuy nhiên, chính hiệu ứng này đã 
cho phép một hạt anpha (tạo bởi hai proton và hai nơtron) xuyên 
hầm ra khỏi một hạt nhân, hay một electron xuyên hầm qua một 
khe bên trong mạch điện. 

Điều mà tôi tưởng tượng vào ngày hôm đó của năm 1972 là mặc 
dù lỗ đen cổ điển có một hình dạng cố định, song các thăng giáng 
lượng tử có thể làm cho nó dao động nhẹ. Thường thì dạng của 
một lỗ đen không quay là một hình cầu hoàn hảo, nhưng những 
thăng giáng lượng tử có thể làm biến dạng nó trong một thời gian 
ngắn thành dđẹt đi hoặc thon dài. Hơn nữa, rất nhiều khi một thăng 
giáng có thể lớn tới mức làm cho lỗ đen biến dạng gần như thành 
một cặp hình cầu gắn với nhau bằng một đường nối mảnh. Từ đó 
nó sẽ dễ dàng bị phân chia làm hai. Hạt nhân nặng cũng tự phát 


148 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Ÿ tưởng của tôi về việc lỗ đen phân rã như thế nào 


phân chia theo cách này, vậy tại sao lỗ đen lại không? Xét một 
cách cổ điển thì điều đó không thể xảy ra, cũng giống như chiếc 
xe ôtô không thể tự nhiên nhảy phắt qua đỉnh đồi. Nhưng liệu có 
phải điều đó hoàn toàn không được phép xảy ra hay không? Tôi 
nhận thấy là không có lý do gì để nó phải như vậy cả. Tôi suy luận 
rằng khi đợi đủ lâu thì rồi lỗ đen cũng sẽ phân chia thành hai lỗ 
đen nhỏ hơn. 

Giờ thì chúng ta hãy quay trở lại quán cà phê West End. Gọi một 
ly bia, tôi đợi Feynman ở đó khoảng nửa giờ đồng hồ. Càng nghĩ 
về nó tôi thấy ý tưởng đó lại càng có vẻ hợp lý hơn. Lỗ đen có thể 
bị phân chia bằng sự xuyên hầm lượng tử, đầu tiên là thành hai 
mảnh, sau đó thành bốn, tám và rồi cuối cùng là một số lượng lớn 
các cấu phần cực nhỏ. Dưới ánh sáng của Cơ học lượng tử, sẽ rất 
không hợp lý, nếu tin rằng lỗ đen tổn tại vĩnh cửu. 

Feynman bước vào quán cà phê sớm hơn một hay hai phút và 
tiến lại chỗ tôi ngôi. Tôi đang trong tâm trạng như mình là một 
nhân vật quan trọng nên đã gọi hai ly bia. Trước khi kịp có cơ hội 
thanh toán thì ông đã rút ví và đưa số tiền phải trả. Tôi không 
biết là ông có để lại tiền boa hay không. Tôi nhấm nháp ly bia của 
mình nhưng tôi nhận thấy ly của Feynman vẫn ở nguyên trên bàn. 


149 
TÍCH BẢO 


Tôi bắt đầu bằng việc điểm lại những suy luận của mình và rồi 
nói rằng tôi nghĩ lỗ đen cuối cùng sẽ phải phân chia thành những 
phần nhỏ bé hơn. Nhưng những phần nhỏ bé đó có thể là gì nhỉ? 
Mặc dù không nói ra, nhưng chỉ có câu trả lời hợp lý ở đây là các 
hạt cơ bản như photon, electron và phản electron. 

Feynman đồng ý là không có gì ngăn được điều này xây ra, 
nhưng ông nghĩ là tôi đã có một bức tranh không đúng. Tôi đã 
hình dung lỗ đen phân chia thành những mảnh gần như bằng 
nhau. Mỗi mảnh sẽ lại phân chia làm hai cho đến khi các mảnh 
trở nên cực kỳ nhỏ bé. 

Vấn đề là một lỗ đen lớn khi phân chia làm hai đòi hỏi phải có 
sự thăng giáng lượng tử khống lô. Feynman cảm thấy rằng bức 
tranh sẽ hợp lý hơn nếu chân trời phân chia thành một mảnh gần 
như bằng chân trời ban đầu và một mảnh cực nhỏ thứ hai bay ra 
ngoài. Khi quá trình này lặp lại, lỗ đen lớn sẽ dần dần thu nhỏ lại 
cho đến khi không còn gì nữa. Điều này xem ra có vẻ đúng. Một 
mảnh nhỏ của chân trời văng ra dường như sẽ là chắc chắn hơn 
so với trường hợp lỗ đen phân chia thành hai mảnh lớn. 


Ÿ tưởng của Feynman về sự phân rã của lỗ đen 


150 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Cuộc nói chuyện cúa chúng tôi kéo dài khoảng một giờ. Tôi 
không nhớ mình có chào tạm biệt hay không, và chúng tôi cũng 
không có kế hoạch theo đuổi ý tưởng này. Tôi đã gặp một người 
danh tiếng và ông ấy cũng không hề thất vọng về tôi. 

Nếu nghĩ sâu hơn về vấn đề này, chúng ta có thể nhận thấy 
rằng trường hấp dẫn hầu như chắc chắn sẽ kéo những mảnh nhỏ 
trở lại chân trời. Một số mảnh văng ra có thể sẽ va chạm vào các 
mảnh rơi xuống. Vùng ở ngay bên trên chân trời sẽ là một vùng 
hỗn độn phức tạp với các mảnh va chạm nhau và có thể bị nóng 
lên nhờ các va chạm liên tục diễn ra. Thậm chí có thể nhận thấy 
rằng vùng ngay bên trên chân trời sẽ là nơi tập trung sôi sục các 
hạt tạo nên một khí quyển nóng. Và chúng ta cũng có thể thấy 
rằng khối bị đốt nóng này sẽ hành xử như bất kỳ vật thể bị nung 
nóng nào khác, nó sẽ phát ra năng lượng dưới dạng bức xạ nhiệt. 
Nhưng chúng tôi đã không làm như vậy. Feynman trở về với các 
parfon của ông, còn tôi thì lại trở về với vấn đề điều gì đã giữ các 
hạt quark bị cầm tù ở bên trong các proton. 

Giờ đã đến lúc tôi phải trình bày với các bạn hông rin chính 
xác có nghĩa là gì. Thông tin, entropy và năng lượng - ba khái niệm 
không thể tách rời sẽ là chủ đề của chương tiếp theo. 


151 
TÍCH BẢO 


7 
NĂNG LƯỢNG VÀ ENTROPY 


Năng lượng 


Năng lượng là một kẻ biến hình. Giống như những kẻ biến hình 
trong thần thoại có thể biến từ con người thành động vật, cây cỏ 
và đất đá, năng lượng cũng có thể biến đổi từ dạng này sang dạng 
khác. Động năng, thế năng, hóa năng, điện năng, năng lượng hạt 
nhân và nhiệt năng là một số trong nhiều dạng mà năng lượng có 
thể tôn tại. Nó thường xuyên biến hóa từ dạng này sang dạng khác, 
nhưng có một điều bất biến: đó là năng lượng được bảo toàn; tổng 
của tất cả các dạng năng lượng là không đổi. 


Dưới đây là một vài ví dụ về sự chuyển hóa năng lượng: 


+ Sisyphus đang cạn năng lượng!. Vì vậy, trước khi đẩy tảng đá của 
mình lên đỉnh dốc không biết là lần thứ bao nhiêu, anh ta phải 
nghỉ để lấy lại sức nhờ một chút mật ong. Khi tảng đá lên đến 
đỉnh, người đàn ông bị trừng phạt đứng nhìn trong khi lực hấp 
dẫn kéo tảng đá lăn xuống chân đồi không biết là bao nhiêu lần. 


! Theo Thần thoại Hy lạp, Sisyphus báo cho cha của Asopus là thần Zeus đã bắt cóc 
con gái ông là Aegina. Zeus cho đó là một hành động chống đối lại quyền lực của 
thần linh nên đã ra lệnh đày Sisyphus xuống âm phủ. Ngày qua ngày, Sisyphus 
phải lăn một tảng đá nặng lên một triển đốc dài. Mỗi khi tảng đá được lăn đến 
đỉnh, nó lại lăn xuống, và Sisyphus lại phải bắt đầu lại từ đầu. 


152 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Sisyphus tội nghiệp bị đày đọa vĩnh viễn phải thực hiện việc 
chuyển đổi hóa năng (mật ong) thành thế năng và sau đó là động 
năng. Nhưng hãy khoan, vậy điều gì đã xảy ra với động năng của 
tảng đá khi nó lăn xuống và nằm im dưới chân đồi? Nó được 
chuyển hóa thành nhiệt. Một phần nhiệt tỏa ra không khí và 
một phần truyền vào đất. Ngay cả Sisyphus cũng bị nóng lên vì 
đã nỗ lực đẩy tảng đá lên. Chu trình chuyển hóa năng lượng của 
Sisyphus như sau: 


hóa năng —› thế năng —› động năng — nhiệt năng 


Nước chảy trên Thác Niagara và tăng tốc độ khi đổ xuống. Dòng 
nước mang động năng, được hướng vào miệng một tuabin, ở đó 
nó sẽ làm quay rôto. Điện sẽ được tạo ra và chạy qua dây dẫn vào 
lưới điện. Bạn có thể phác họa sơ đồ biểu thị sự chuyển hóa năng 
lượng này không? Nó sẽ như dưới đây: 


thế năng —› động năng —› điện năng 


Ngoài ra, một phần năng lượng được chuyển hóa thành nhiệt một 
cách vô ích: nước đi ra khỏi tuabin ấm hơn so với nước lúc chảy vào. 
Einstein tuyên bố rằng khối lượng là năng lượng. Điều mà Einstein 
muốn hàm ý khi nói E = zmc? là mọi vật đều tiềm tàng một năng 
lượng nhất định, năng lượng này có thể giải phóng nếu bằng cách 
nào đó làm cho khối lượng của nó bị biến đối. Chẳng hạn, một 
hạt nhân urani thế nào rồi cũng bị phân rã thành hạt nhân thori 
và hạt nhân hêli. Tổng khối lượng của thôri và hêli nhỏ hơn một 
chút so với khối lượng urani ban đầu. Phần khối lượng thừa ra đó 
sẽ biến thành động năng của các hạt nhân thori và hêli và một vài 
photon nữa. Khi các nguyên tử này trở về trạng thái đứng yên và 
các photon bị hấp thụ, thì phần năng lượng thừa đó biến thành 
nhiệt năng. 


153 
TÍCH BẢO 


Trong số tất cả các dạng năng lượng thường dùng thì nhiệt năng 
là bí ẩn nhất. Vậy nhiệt năng là gì? Liệu nó có là một chất giống 
như nước, hay là một thứ gì đó phù du hơn? Trước khi có lý thuyết 
phân tử hiện đại về nhiệt, ban đầu các nhà vật lý và hóa học đều 
nghĩ rằng nó là một chất và hành xử giống như một chất lưu (lỏng 
hoặc khí). Họ gọi nó là chất nhiệt (phlogiston) và cho rằng nó chây 
từ vật nóng sang vật lạnh, làm nguội vật nóng và làm ấm vật lạnh. 
Thực tế, chúng ta vẫn thường nói về dòng nhiệt. 

Nhưng nhiệt không phải là một chất mới; nó là một dạng năng 
lượng. Hãy thu nhỏ người bạn tới kích thước của một phân tử và 
quan sát nước nóng bên trong bồn tắm. Bạn có thể thấy các phân 
tử di chuyển ngẫu nhiên và va chạm vào nhau theo một điệu nhảy 
hỗn loạn và hối hả. Để cho nước nguội đi và quan sát lần nữa: 
bây giờ các phân tử chuyển động chậm hơn. Làm nguội nước đến 
điểm đóng băng, và các phân tử sẽ bị mắc kẹt trong một tỉnh thể 
rắn - nước đá. Nhưng ngay cả khi thành đá rồi, các phân tử vẫn 
tiếp tục dao động. Chúng ngừng chuyển động (bỏ qua chuyển 
động điểm zêrô lượng tử) chỉ khi tất cả năng lượng đã bị thoát ra 
hết. Tại điểm này, khi nước ở 0 độ tuyệt đối, nhiệt độ không thể 
thấp hơn được nữa. Mọi phân tử bị khóa chặt ở một vị trí, trong 
một mạng tỉnh thể hoàn hảo. Tất cả các chuyển động ngẫu nhiên 
và hỗn loạn đều ngừng lại. 

Sự bảo toàn năng lượng khi nó chuyển đổi từ nhiệt sang các 
dạng năng lượng khác được gọi là Nguyên lý thứ nhất của nhiệt 
động lục học. 


154 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


En†roDy 


Sẽ là một ý tưởng tôi nếu bạn bỏ mặc chiếc BMW của mình trong 
khu rừng nhiệt đới suốt 500 năm. Khi quay trở lại, bạn sẽ chỉ thấy 
một đống sắt gỉ. Đó là entropy tăng. Nếu bạn để một đống sắt gỉ 
thêm 500 năm nữa, bạn có thể đỉnh ninh rằng nó sẽ không biến trở 
lại thành chiếc BMW có thể chạy được. Nói tóm lại, đó là Nguyên 
lý thú hai của nhiệt động học: entropy tăng. Mọi người đều nói về 
entropy - kể cả các thi sĩ, các triết gia, các chuyên viên máy tính — 
nhưng nó thực sự là gì? Để trả lời câu hỏi này, hãy xem xét sự khác 
nhau giữa chiếc BMW và đống sắt gỉ một cách kỹ lưỡng hơn. Cả hai 
đều là tập hợp của khoảng 10” nguyên tử, hầu hết là sắt (và trong 
trường hợp đống sắt gỉ thì còn có cả ôxi nữa). Hãy tưởng tượng rằng 
bạn lấy các nguyên tử đó ra và ném chúng vào nhau một cách ngẫu 
nhiên. Liệu có khả năng chúng sẽ tập hợp lại với nhau để tạo nên 
một chiếc ôtô có thể hoạt động được hay không? Cần phải có rất 
nhiều kiến thức chuyên môn mới nói được điều đó ít khả năng xây 
ra đến mức nào, nhưng tôi thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhất trí 
rằng điều đó là cực kỳ ít khả năng xảy ra. Rõ ràng, khả năng bạn 
sẽ nhận được một đống sắt gỉ sẽ lớn hơn rất nhiều khả năng bạn 
nhận được một chiếc ôtô mới coóng. Hoặc thậm chí là một đống 
sắt gỉ cũ. Nếu bạn lấy các nguyên tử ra và ném chúng lại vào nhau 
một lần nữa và lần nữa, rồi lại lần nữa và cứ tiếp tục như thế, thì 
rồi cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được một chiếc ôtô nhưng đồng 
thời bạn cũng sẽ có thêm nhiều đống sắt vụn nữa. Tại sao lại như 
vậy? Có điều gì đặc biệt về chiếc xe ôtô - hay đống sắt gỉ? 

Nếu bạn hình dung được tất cả các khả năng khả dĩ mà bạn có 
thể lắp ráp các nguyên tử, thì phần rất lớn trong số những cách sắp 
xếp đó sẽ giống như đống sắt gỉ. Chỉ một tỉ phần rất nhỏ sẽ lắp ráp 


155 
TÍCH BẢO 


thành một chiếc ôtô. Nhưng ngay cả khi đó, nếu bạn nhìn kỹ vào 
dưới mui xe, bạn hầu như chắc chắn sẽ thấy cả một đống gỉ. Một tỷ 
lệ thậm chí còn nhỏ hơn nữa mới tạo nên một chiếc ôtô có thể hoạt 
động được. Entropy của một chiếc ôtô và entropy của một đống 
sắt gÏ có liên quan đến số các cách sắp xếp mà chúng ta thu được 
đống sắt gỉ và với số các cách sắp xếp mà chúng ta thu được chiếc 
ôtô. Nếu trộn các nguyên tử của một chiếc ôtô, bạn sẽ chắc chắn 
nhận được đống sắt gì hơn bởi vì số cách sắp xếp thành đống sắt 
gỉ nhiều hơn rất nhiều so với số cách sắp xếp tạo thành chiếc ôtô. 

Và đây là một ví dụ khác. Một con khỉ nghịch bàn phím của một 
cái máy đánh chữ sẽ hầu như luôn đánh những câu sai ngữ pháp. 
Rất hiếm khi nó đánh được một câu đúng như “Tôi muốn phân xử 
cạnh huyền của tôi với dấu chấm phẩy”. Thậm chí còn ít hơn nữa khi 
nó có thể đánh được một câu có nghĩa như “King Canute had warts 
on his chin” (Vua Canute có mụn cơm ở cằm). Hơn nữa, nếu bạn lấy 
các chữ cái của một câu có nghĩa rồi trộn lẫn chúng giống như các 
mảnh chữ cái trong trò chơi sắp chữ, thì kết quả sẽ luôn là một câu 
ngớ ngẩn. Lý do ở đây là gì? Có rất nhiều cách sắp xếp vô nghĩa hai 
mươi hoặc ba mươi chữ cái hơn là số cách sắp xếp có nghĩa. 

Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái, nhưng có những hệ chữ 
viết đơn giản hơn. Mã Morse là một hệ rất đơn giản, nó chỉ sử dụng 
có hai ký hiệu: chấm và gạch. Nói đúng ra thì có ba ký hiệu - chấm, 
gạch và dấu cách - nhưng người ta luôn thay thế dấu cách bằng 
một chuỗi các dấu chấm và gạch đặc biệt nào đó hiếm khi bắt gặp. 
Nếu bỏ qua dấu cách, thì dưới đây là một đoạn mô tả Vua Canute 
và mụn cơm của ngài dưới dạng mã Morse - với 65 ký tự cả thảy. 


156 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Có bao nhiêu thông báo khác nhau viết bằng mã Morse được tạo 
nên từ 65 dấu chấm và/hoặc gạch? Tất cả những gì bạn cần phải 
làm là nhân 2 với chính nó 65 lần và được 2%, tức là khoảng 10 tỉ tỉ 
thông báo. 

Khi thông tin được mã hóa bằng hai ký hiệu - chúng có thể là 
chấm và gạch, là 1 và 0, hoặc bất kỳ cặp ký hiệu nào khác - thì ký 
hiệu đó được gọi là bi. Vì vậy, dưới dạng mã Morse, câu “King 
Canute had warts on his chin” là một thông báo 65 bit. Nếu bạn 
còn có ý định đọc tiếp phần còn lại của cuốn sách, thì nên nhớ định 
nghĩa này của thuật ngữ bi. Ý nghĩa của nó không giống như khi 
bạn nói “Tôi sẽ cho một ít (bi) kem vào ly cà phê”!. Bit là một đơn 
vị thông tin, tối giản, giống như dấu chấm và gạch trong mã Morse. 

Nhưng tại sao chúng ta cứ phải rắc rối rút gọn thông tin về các dấu 
chấm và gạch, hay 0 và 1? Sao không sử dụng các chuỗi gồm các con 
số 0123456 789, hay tốt hơn nữa, là dùng các chữ cái trong bảng 
chữ cái? Thông tin sẽ dễ đọc hơn nhiều và chúng sẽ chiếm ít chỗ hơn. 

Vấn đề là bảng chữ cái (hay 10 chữ số) là một cấu trúc do con 
người tạo ra để chúng ta học nhận biết và lưu giữ trong bộ nhớ của 
chúng ta. Nhưng mỗi chữ cái hoặc chữ số thực sự chứa nhiều thông 
tin - chẳng hạn, trong sự khác nhau phức tạp giữa chữ cái A và B 
hay giữa chữ số 5 và 8. Các nhân viên điện báo và các nhà khoa học 
máy tính, những người chỉ dựa vào các quy tắc toán học đơn giản 
nhất, thích - mà thực tế hầu như họ bị bắt buộc - sử dụng zmã nhị 
phân với dấu chấm và dấu gạch hay số 0 và 1 hơn. Thực sự thì khi 
Carl Sagan thiết lập một hệ thống để gửi thông tin cho các nền văn 
minh không phải con người, sống ở các hệ Mặt trời xa xôi, ông đã 
sử dụng mã nhị phân. 


1 Đây là trò chơi chữ của tác giả, không thể dịch ra tiếng Việt được (ND). 


157 
TÍCH BẢO 


Trở lại câu chuyện với Vua Canute. Có bao nhiêu thông báo 
gồm 65 bit là những câu có nghĩ2? Tôi thực sự không biết - có thể 
là một vài tỉ. Nhưng dù con số đó là bao nhiêu đi nữa thì nó cũng 
chỉ chiếm một tỉ phần rất nhỏ của 2%. Vì vậy gần như chắc chắn 
là nếu bạn sử dụng 65 bit, hay 27 chữ cái trong câu “King Canute 
had warts on his chin” và trộn lẫn chúng với nhau, thì kết quả sẽ 
là những câu lộn xộn vô nghĩa. Bỏ qua các dấu cách, dưới đây là 
những gì tôi nhận được khi đảo lộn các miếng ghép: 


HTKIDGENCUONNHTSRNISAWACHAI 


Giả sử bạn chỉ trộn các chữ cái chút ít mỗi lần. Câu này sẽ dần 
mất đi sự mạch lạc của nó. Ví dụ, câu “King Canut ehad warts o his 
chin” vẫn còn có thể nhận ra được. Hay câu “Knig Canut ehad warts 
o his chin” cũng như vậy. Nhưng dần dần các chữ cái sẽ trở nên một 
tập hợp lộn xộn vô nghĩa. Sẽ ngày càng có nhiều tổ hợp vô nghĩa đến 
mức xu hướng dẫn đến các câu vô nghĩa là không thể tránh khỏi. 

Giờ tôi đã có thể trình bày với các bạn định nghĩa của entropy. 
Emiropy là thước đo số các cách sắp xếp theo một tiêu chí có thể 
nhận biết cụ thể nào đó. Nếu tiêu chí là có 65 bit, thì số các cách 
sắp xếp là 2%. 

Nhưng entropy không phải là số các cách sắp xếp, mà trong 
trường hợp này là 2%. Nó chỉ là 65 thôi - tức số lần bạn nhân số 2 
với chính nó để có được số cách sắp xếp. Thuật ngữ toán học để 
gọi số lần nhân 2 với chính nó để được một số đã cho là /ogarii!. 


1 Nói một cách chặt chẽ thì đây là /ogazi† cơ số 2. Còn có những định nghĩa khác về 
logarit. Chẳng hạn, thay vì số 2, ta có thể lấy các số 10 nhân với nhau để tạo thành 
số đã cho. Nó được gọi là /agazit cơ số 10. Không phải nói thì bạn cũng hiểu là cần 
ít số 10 hơn số 2 để thu được số đã cho. 

Định nghĩa chính thức về entropy trong vật lý học là số lần bạn phải nhân số toán 
học e. Con số này xấp xỉ bằng 2,71828183. Nói cách khác, entropy là logari† cơ số ø 


158 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Như vậy, 65 là logarit của 2°°. Chính vì vậy entropy là logarit của 
số các cách sắp xếp. 

Trong số 2% khả năng thì chỉ có một tỉ phần rất nhỏ thực sự 
là các câu có ý nghĩa. Chúng ta có thể đoán chừng là vào khoảng 
một tỉ. Để có được 1 tỉ, bạn phải nhân 2 với chính nó khoảng 30 
lần. Nói cách khác, 1 tỉ là cỡ 2?°, hay 30 là logarit của 1 tỉ. Như vậy 
thì entropy của các câu có ý nghĩa chỉ vào khoảng 30, tức là ít hơn 
nhiều so với 65. Mớ lộn xộn vô nghĩa của các ký hiệu rõ ràng là 
có entropy lớn hơn sự kết hợp tạo thành các câu mạch lạc. Không 
có gì phải ngạc nhiên là entropy sẽ tăng lên khi bạn xáo trộn lung 
tung các chữ cái. 

Giả sử công ty BMW cải tiến chất lượng của nó đến mức mọi 
chiếc xe sản xuất từ dây chuyền đều giống y hệt nhau. Nói cách 
khác, giả sử rằng có một và chỉ một cách sắp xếp các nguyên tử 
được chấp nhận là một chiếc BMW thực thụ. Vậy thì khi đó entropy 
của nó sẽ là bao nhiêu? Câu trả lời là 0. Sẽ không có sự bất định 
dù là về bất kỳ chỉ tiết nào khi một chiếc BMW được xuất ra từ dây 
chuyền sản xuất. Bất cứ khi nào xác định chỉ có một cách sắp xếp 
duy nhất thì sẽ hoàn toàn không có entropy. 

Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học, trong đó phát biểu 
rằng entropy luôn tăng, chỉ là một cách để nói rằng theo thời gian, 
chúng ta có xu hướng mất dần dấu vết của các chỉ tiết. Hãy tưởng 
tượng chúng ta rồ một giọt mực nhỏ vào một bồn đầy nước nóng. 
Ban đầu, chúng ta biết chính xác vị trí của giọt mực. Số các cấu 
hình có thể của giọt mực là không quá lớn. Nhưng khi chúng ta 
_ hay còn gọi là logarit tự nhiên, trong khi số các bit (là 65 trong trường hợp ví dụ 

ở trên) là logazif cơ số 2. Logarit tự nhiên nhỏ hơn so với số các bit là 0,7 lần. Như 


vậy, entropy của một thông báo 65 bit sẽ là 0,7 x 65 = 45. Trong cuốn sách này, tôi 
bỏ qua sự khác biệt giữa số bit và entropy. 


159 
TÍCH BẢO 


quan sát mực tan dần vào nước, chúng ta bắt đầu biết ngày càng 
ít về vị trí của từng phân tử mực. Số các cách sắp xếp tương ứng 
với những gì chúng ta thấy - chính là một bồn nước đồng nhất 
màu ghi - trở nên vô cùng lớn. Chúng ta có thể đợi và đợi hoài 
nhưng không thấy mực sắp xếp trở lại thành một giọt nguyên vẹn 
như cũ. Entropy đã tăng lên. Đó chính là Nguyên lý thứ hai của 
nhiệt động lực học. Các vật luôn có xu hướng trở nên đồng nhất 
và đơn điệu. 

Và đây là một ví dụ nữa: một bồn tắm đầy nước nóng. Chúng ta 
biết được bao nhiêu về nước ở trong bôn? Giả sử rằng nước đã ở 
trong bồn đủ lâu cho đến khi không còn chuyển động nào có thể 
nhận biết được nữa. Chúng ta có thể đo được lượng nước trong bôn 
(200 lít, và nhiệt độ của nó (50°C). Nhưng bồn chứa đầy các phân 
tử nước và rõ ràng là số cách sắp xếp các phân tử là rất lớn tương 
ứng với điều kiện đã cho - tức là 200 lít nước ở nhiệt độ 50°C. Chúng 
ta sẽ biết nhiều hơn nếu ta có thể đo được từng phân tử một cách 
chính xác. 

Entropy là thước đo có bao nhiêu thông tin được ẩn giấu trong 
các chỉ tiết - các chỉ tiết mà vì lý do này hay khác quá khó để có 
thể quan sát được. Vì vậy, enfropy là thông tin ấn giấu. Trong mọi 
trường họp, thông tin bị ẩn giấu là vì nó liên quan đến những thứ 
quá nhỏ bé để có thể nhìn thấy và quá nhiều để có thể theo dõi 
được hết. Trong trường hợp bồn nước tắm, những thứ này chính 
là những chỉ tiết vi mô của các phân tử nước, đó là vị trí và chuyển 
động của mỗi phân tử nước trong số hàng tỉ tỉ tỉ phân tử trong bồn. 

Vậy điều gì sẽ xây ra với entropy nếu nước được làm nguội đến 
0 độ tuyệt đối? Nếu chúng ta loại bỏ hết năng lượng khỏi nước, 
các phân tử sẽ tự sắp xếp thành một tổ hợp duy nhất, đó là mạng 


160 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


đóng băng tạo nên một tinh thể 
nước đá hoàn hảo. 

Ngay cả nếu các phân tử là 
quá nhỏ để có thể nhìn thấy, 
nhưng nếu bạn đã quen với các 
tính chất của tinh thể, bạn cũng 
có thể dự đoán được vị trí của 
mỗi phân tử. Một tỉnh thể hoàn 
hảo, giống như một chiếc BMW 


hoàn hảo, không có entropy. 


Mạng tỉnh thể 


Bọn có †hể nhé† bdo nhiêu bi† vờòo một thư viện? 


Sự mơ hồ và sắc thái tỉnh tế trong việc sử dụng ngôn ngữ thường 
được đánh giá cao. Thực tế nếu các từ đều có nghĩa cực kỳ chính 
xác và có thể được lập trình vào máy tính, thì ngôn ngữ và văn 
chương sẽ bị nghèo nàn đi rất nhiều. Nhưng sự chính xác trong 
khoa học lại đòi hỏi cấp độ chính xác cao về ngôn ngữ. Từ /hông 
fin có thể mang nhiều nghĩa. “Tôi nghĩ là thông tin của bạn sai 
rồi”. “Cho bạn thông tin nhé, Hỏa tỉnh có hai mặt trăng”. “Tôi có 
bằng thạc sĩ về khoa học thông tin”. “Bạn có thể tìm thông tin ở 
Thư viện của Quốc hội”. Trong mỗi câu này thì từ /hông tin được 
sử dụng theo những cách khác nhau. Chỉ có từ thông tin trong câu 
cuối là có ý nghĩa khi hỏi “Vị trí của thông tin ở đâu?” 

Chúng ta hãy theo đuổi ý tưởng về vị trí này. Nếu tôi nói với bạn 
rằng Grant được mai táng ở Mộ của Grant, chúng ta sẽ không ngần 
ngại mà đông ý rằng tôi đã cung cấp cho bạn một chút thông tin. 
Nhưng thông tin đó ở đâu? Trong đầu bạn? Trong đầu tôi? Liệu nó 


161 
TÍCH BẢO 


có hơi quá trừu tượng để có một vị trí không? Liệu nó có khuếch 
tán ra khắp vũ trụ cho ai đó, ở đâu đó sử dụng không? 

Và đây là một câu trả lời rất cụ thể: thông tin ở trên trang giấy, 
được lưu giữ dưới dạng các chữ cái cấu tạo bởi các phân tử cácbon 
và các phân tử khác. Theo nghĩa này, thông tin là một điều gì đó 
cụ thể, gần như là một chất. Nó cụ thể đến mức thông tin trong 
sách của bạn và trong sách của tôi là những thông tin khác nhau. 
Trong cuốn sách của bạn, nó nói rằng Grant được mai táng ở Mộ 
của Grant. Bạn có thể cho rằng cuốn sách của tôi cũng nói đúng 
như thế, nhưng bạn không biết một cách chắc chắn. Có thể cuốn 
sách của tôi nói rằng Grant được mai táng ở Đại Kim tự tháp Giza. 
Thực tế, không cuốn sách nào chứa thông tin đó cả. Thông tin 
Grant mai táng ở Mộ của Grant là ở chính trong Mộ của Grant. 

Theo nghĩa mà các nhà vật lý sử dụng từ này thì thông tin được 
tạo bởi vật chất', và nó được tìm thấy ở một nơi nào đó. Thông tin 
trong cuốn sách này (tức cuốn sách gốc - ND) nằm trong một hình 
khối chữ nhật kích thước 25,4cm, 15,2cm và 2,5cm, tức là 25,4 x 
15,2 x 2,5 hay 965,2cm3. Có bao nhiêu bit thông tin ẩn chứa bên 
trong bìa của cuốn sách này? Trong một dòng, có chỗ cho khoảng 
70 ký tự - chữ cái, dấu câu và dấu cách. Với 37 dòng mỗi trang và 
350 trang, thì có khoảng một triệu ký tự. 

Bàn phím máy tính của tôi có khoảng 100 ký hiệu, kể cả các 
chữ cái in thường và in hoa, các chữ số và các dấu câu. Điều đó có 
nghĩa là số các thông báo khác biệt có thể chứa đựng trong cuốn 
sách này là khoảng 100 nhân với chính nó một triệu lần - nói cách 
khác, là 100 lũy thừa một triệu. Số lượng đó, một con số rất lớn 
!_ Khi các nhà vật lý sử dụng từ ø¿f chất, họ không chỉ hàm ý những vật được tạo bởi 


các nguyên tử. Các hạt cơ bản khác, như photon, notrino, và øraviton, cũng được 
coi như là vật chất. 


162 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tương đương với 2 nhân với chính nó 7 triệu lần. Tức cuốn sách 
chứa khoảng 7 triệu bit thông tin. Nói cách khác, nếu tôi viết cuốn 
sách này bằng mã Morse, nó sẽ dùng tới khoảng 7 triệu các dấu 
chấm và gạch. Chia con số đó cho thể tích của cuốn sách, chúng 
ta có được 7252 bit trên một centimét khối. Đó chính là mật độ 
thông tin trong thể tích này của các trang in. 

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng thư viện lớn ở Alexandria chứa một 
nghìn tỉ bit thông tin trước khi nó bị đốt cháy. Tuy không phải là 
một trong Bảy kỳ quan thế giới, song dù sao thì thư viện này cũng 
là một trong những di tích cổ xưa kỳ diệu nhất. Được xây dựng 
trong suốt triều đại của Ptolemy II, nó được cho là chứa bản sao 
của mọi tài liệu quan trọng đã từng được viết dưới dạng một nửa 
triệu cuộn giấy da. Không ai biết ai đã đốt cháy nó, song chúng 
ta có thể chắc chắn là rất nhiều thông tin vô giá đã bị biến mất. 
Nhưng cụ thể là bao nhiêu? Tôi đoán rằng một cuộn giấy da tương 
đương với khoảng 50 trang giấy in hiện đại. Nếu các trang này giống 
như các trang bạn đang đọc, thì một cuộn giấy da chứa khoảng 
một triệu bit, với sai số khoảng vài trăm ngàn. Với tỷ lệ đó thì thư 
viện của Ptolemy chứa khoảng một nửa ngàn tỈ (1 ngàn tỉ = 101?) 
bit - gần như tất cả những gì tôi đã đọc. 

Sự mất mát đó là một trong những bất hạnh lớn của nhân loại 
vì nếu không, những học giả của thế giới cổ đại sẽ còn sống mãi 
tới ngày hôm nay. Nhưng cũng có thể còn tôi tệ hơn. Sẽ là như thế 
nào nếu khắp mọi ngóc ngách, mọi khoảng trống đều được lấp đầy 
sách như cuốn sách này? Tôi không biết chính xác thư viện vĩ đại 
đó lớn chừng nào, nhưng cứ giả sử nó có kích thước 200x100x40 
mét hay 800.000 mét khối - cỡ kích thước của một tòa nhà công 
khá lớn ngày nay. 


163 
TÍCH BẢO 


ử 


k 
“==——— 2t0f?' —>Ÿ 


-“=—— i'-——m~ 


Với những hiểu biết đó, thật dễ dàng ước tính được có thể nhét 
được bao nhiêu bit vào trong toà nhà đó. Với 7252 bit trong một 
centimét khối, tổng số bit sẽ là 28 x 101. Một con số lớn khủng khiếp. 

Nhưng tại sao lại dừng ở những cuốn sách? Nếu mỗi cuốn sách 
thu nhỏ lại bằng 1 phần 10 thể tích của nó thì có thể nhồi thêm 10 
lần số bit nữa. Nếu biến chúng thành vi phim thì có thể còn lưu 
trữ được nhiều hơn. Và sự số hóa các cuốn sách thậm chí có thể 
còn cho phép lưu trữ được nhiều hơn nữa. 

Liệu có một giới hạn vật lý nào đối với khoảng không gian cần 
để chứa 1 bit không? Kích thước vật lý của một bit dữ liệu thực lớn 
hơn một nguyên tử, một hạt nhân hay một hạt quark? Liệu chúng 
ta có thể chia nhỏ không gian một cách vô tận và nhét vào nó một 
lượng vô tận thông tin hay không? Hay là có một giới hạn - không 
phải là giới hạn công nghệ thực tế,- mà là hệ quả của một quy luật 
sâu sắc của tự nhiên? 


Bi† nhỏ bé nhốt 


Nhỏ hơn cả một nguyên tử, một hạt quark, hay thậm chí nhỏ hơn 
cả một hạt nơtrino, bit có thể là viên gạch cơ bản nhất. Không có 


164 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


bất kỳ một cấu trúc nào, bit chỉ đơn giản là ở đó hoặc không. John 
Wheeler tin rằng tất cả các vật thể vật chất đều được cấu tạo từ 
các bit thông tin và ông biểu thị ý tưởng của mình bằng khẩu hiệu 
sau: “Nó fạo bởi bit”. 

John hình dung rằng một bit, cái cơ bản nhất của vạn vật, nhỏ 
bằng kích thước nhỏ nhất có thể - đó là lượng tử cơ bản của khoảng 
cách được Max Planck khám phá hơn một thế kỷ trước. Một bức 
tranh thô sơ mà hầu hết các nhà vật lý có trong đầu, đó là không 
gian có thể được chia nhỏ thành các ô kích thước Planck, tương tự 
như một bàn cờ ba chiều. Một bit thông tin có thể được chứa trong 
mỗi ô. Bit có thể được hình dung như là một hạt rất đơn giản. 
Mỗi ô có thể chứa một hạt hoặc không. Một cách khác để hình 
dung các ô, đó là chúng tạo nên một bàn cờ carô lớn ba chiều. 

Theo triết lý “Nó tạo bởi bit” của Wheeler, các điều kiện vật 
lý của thế giới tại thời điểm đã cho có thể được biểu thị bởi một 
“thông báo” như vậy. Nếu chúng ta biết cách làm thế nào để đọc 
được mật mã đó, chúng ta sẽ biết chính xác điều gì đang diễn ra 
trong mẩu không gian ấy. Chẳng hạn, đó có phải chính là cái mà 
chúng ta thường gọi là không gian trống rỗng - chân không - hay 
là một miếng sắt hay là bên trong một hạt nhân? 

Vì mọi thứ trong thế giới thay đổi 
theo thời gian - hành tinh chuyển động 
theo quỹ đạo, các hạt phân rã, con 


ST. 
Xị -© 
L . R- ở 
tai 


người sinh ra và chết đi - các thông báo 
trong các ô O hay % cũng thay đổi. Tại 
một thời điểm, bức tranh có thể nhìn 
giống như hình vẽ trên. Giây lát sau, 


—Ÿ1 
c_ 
Ecủ~ 
.“ 
KT 
—P) 
TREEBII 


nó đã có thể bị sắp xếp lại. 


165 
TÍCH BẢO 


Trong thế giới thông tin của Wheeler, các định luật vật lý bao hàm 
các quy tắc cho biết cấu hình của các bit được cập nhật từ thời điểm 
này sang thời điểm khác như thế nào. Những quy tắc như vậy, nếu 
xây dựng một cách đúng đắn, sẽ cho phép các sóng O và x truyền 
đi khắp mạng lưới các ô và biểu thị sóng ánh sáng. Một nhóm lớn 
dày đặc các ô O có thể sẽ làm nhiễu loạn sự phân bố của các x và O 
ở khu vực lân cận, và trường hấp dẫn của một vật nặng có thể được 
biểu diễn theo cách đó. 

Giờ chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi bao nhiêu thông tin có thể 
được nhét trong thư viện Alexandria. Tất cả những gì chúng ta phải 
làm là chia thể tích của thư viện - 8.10!' centimét khối - thành các 
ô kích thước Planck. Câu trả lời là khoảng 1012 bit. 

Đó là một con số cực lớn: lớn hơn nhiều so với toàn bộ hệ thống 
Internet và tất cả các quyển sách, ổ cứng, đĩa CD trên thế giới lưu 
trữ - thực sự thì có thể coi là vô cùng lớn. Để có thể hình dung được 
1012 bit thông tin là bao nhiêu, hãy tưởng tượng phải cần có bao 
nhiêu cuốn sách để lưu giữ nó. Câu trả lời là lớn hơn rất nhiều số 
sách mà chúng ta có thể chất vào vũ trụ quan sát được. 

Triết lý “Nó tạo bởi bit”, mô tả một thế giới “nhiều ngăn” được 
chất đây các bit thông tin kích thước Planck, là một triết lý hấp 
dẫn. Nó ảnh hưởng đến các nhà vật lý trên nhiều cấp độ. Richard 
Feynman là một người ủng hộ mạnh mẽ cho triết lý này. Ông đã 
dành rất nhiều thời gian cho việc xây dựng những thế giới được đơn 
giản hóa tạo bởi các bit chất đầy không gian. Nhưng nó không đúng. 
Rồi chúng ta sẽ thấy, Ptolemy sẽ phải thất vọng khi biết rằng thư viện 
vĩ đại của mình cũng không bao giờ có thể chứa nổi quá 10” bit!. 


1 Thật tình cờ, đó chính là số các bit có thể được chứa trong một vũ trụ đây những 
cuốn sách in. 


166 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tôi có thể hình dung khá rõ một triệu nghĩa là thế nào: một hình 
lập phương có độ dài mỗi cạnh là một mét có thể chứa được một 
triệu chiếc kẹo gôm. Nhưng còn một tỉ hay một ngàn tỉ? Khó mà 
có thể hình dung ra sự khác biệt, dù một ngàn tỉ lớn hơn một tỉ tới 
một ngàn lần. Và các con số như 10”+ và 10! là quá lớn để lĩnh hội 
được, ngoại trừ việc nói rằng 10! lớn hơn rất nhiều so với 10”!. Thực 
sự thì 10”2— số các bit thực sự có thể chất đầy thư viện Alexandria 
- chiếm một tỷ phần vô cùng nhỏ của 10'” bit mà chúng ta đã ước 
tính. Vậy tại sao lại có một sự khác nhau lớn đến như vậy? Đó là 
câu chuyện của một chương sau này, nhưng tôi sẽ đưa ra cho bạn 
một đầu mối ngay bây giờ. 

Nỗi sợ hãi và chứng hoang tưởng của các vua chúa là một chủ 
đề quá phổ biến của lịch sử. Tôi không biết liệu Ptolemy có phải 
chịu đựng điều đó không, nhưng hãy thử tưởng tượng ông đã phản 
ứng như thế nào với một tin đồn của kẻ thù rằng thông tin bí mật 
đang được giấu trong thư viện của ông. Ông có thể đã cảm thấy 
có lý do chính đáng để thông qua một đạo luật khắc nghiệt là cấm 
bất kỳ một thông tin bị che giấu nào. Trong trường hợp thư viện 
Alexandria, đạo luật tưởng tượng của Ptolemy là sẽ yêu cầu mọi 
bit thông tin phải được nhìn thấy từ bên ngoài tòa nhà. Để thỏa 
mãn đạo luật, tất cả các thông tin phải được viết trên tường bên 
ngoài của thư viện. Các thủ thư bị cấm không được giấu một chút 
thông tin nào ở bên trong. Chữ viết tượng hình cổ Ai Cập trên 
tường bên ngoài - được phép. Chữ Latinh, Hy Lạp, Ảrập viết trên 
tường - được phép. Nhưng các cuộn giấy da mang vào bên trong 
thì cấm. Đó quả là một sự lãng phí không gian! Nhưng đó là luật. 
Trong bối cảnh như vậy, số bit tối đa mà Ptolemy có thể lưu trữ 
trong thư viện của mình sẽ là bao nhiêu? 


167 
TÍCH BẢO 


Ẻm 3Ä rao nhe" r 
đc In — na hàn ca l kê 


Để tìm ra câu trả lời, Ptolemy yêu cầu những người hầu của 
mình đo đạc một cách thận trọng các chiều bên ngoài của tòa nhà 
và tính toán diện tích của các bức tường bên ngoài và mái (ngoại 
trừ các vòm và sàn nhà). Họ sẽ được (200x40) + (200x40) + (100x40) 
+ (100x40) + (200x100) = 44.000 mét vuông. Hãy lưu ý lần này đơn 
vị là mét „ông chứ không phải mét khối. 

Nhưng nhà vua lại muốn diện tích được đo bằng đơn vị Planck 
chứ không phải là mét vuông. Tôi sẽ tính giùm bạn. Số các bit mà 
ông có thể trát lên tường và mái nhà là khoảng 10”1. 

Một trong những khám phá gây ngạc nhiên và lạ lùng nhất của 
vật lý học hiện đại là trong thế giới thực, không cần phải có đạo luật 
của Ptolemy. Tự nhiên đã cung cấp một đạo luật như vậy và ngay 
cả các đức vua cũng không thể phá vỡ được nó. Một trong những 
quy luật sâu sắc nhất của tự nhiên mà chúng ta đã khám phá ra: 
đó là lượng thông tin tối đa có thể nhét uào một uùng không gian 
bằng diện tích của biên uùng không gian äó, chú không phải thể 
tích. Sự hạn chế kỳ lạ này về việc lấp đầy không gian bằng thông 
tin sẽ là chủ đề của Chương 18. 


168 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Eni†roby vò nhiệt 


Nhiệt là năng lượng của sự chuyển động hỗn loạn ngẫu nhiên, 
và entropy là lượng các thông tin vi mô bị che giấu. Xét một bổn 
nước giờ đã nguội đến nhiệt độ thấp nhất có thể - tức là 0 độ 
tuyệt đối - nhiệt độ mà tại đó mọi phân tử đều bị cố định vào 
một vị trí nhất định trong tỉnh thể nước đá. Sự mờ nhòe về vị 
trí của mỗi phân tử là rất nhỏ. Trong thực tế, bất kỳ ai biết về lý 
thuyết các tinh thể nước đá đều có thể nói chính xác vị trí của mỗi 
nguyên tử nằm ở đâu, ngay cả khi không có kính hiển vi. Nghĩa 
là không có thông tin nào bị che giấu cả. Năng lượng, nhiệt độ, 
và cả entropy nữa, tất cả đều bằng 0. 

Giờ hãy thêm một chút nhiệt bằng cách làm nóng nước đá. 
Các phân tử bắt đầu lúc lắc nhẹ, nhưng chỉ một chút thôi. Một 
lượng thông tin nhỏ đã bị mất; chúng ta mất dấu vết về các chỉ 
tiết, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Số các cấu hình mà chúng ta 
có thể dễ nhằm lẫn với nhau là lớn hơn trước. Vì vậy, một chút 
nhiệt làm tăng entropy, và tình hình sẽ càng tôi tệ hơn khi càng 
cung cấp thêm nhiệt. Tinh thể tiến dần đến điểm nóng chảy, và 
các phân tử bắt đầu hòa trộn vào nhau. Việc theo sát các chỉ tiết 
nhanh chóng trở nên khó khăn. Nói cách khác, khi năng lượng 
tăng thì entropy cũng tăng lên. 

Năng lượng và entropy không phải là cùng một thứ. Năng 
lượng có nhiều dạng khác nhau, nhưng một trong các dạng đó, 
là nhiệt, lại có mối liên hệ không thể tách rời với entropy. 


169 
TÍCH BẢO 


Nói thêm về Nguyên lý thứ hoi 


Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học chính là định luật bảo 
toàn năng lượng: bạn không thể sinh ra năng lượng cũng như 
không thể tiêu hủy nó; tất cả những gì bạn có thể làm là thay đổi 
dạng của nó. Nguyên lý thứ hai còn làm nản lòng hơn: sự không 
biết luôn luôn tăng. 

Hãy hình dung một cảnh tượng trong đó một vận động viên 
nhảy cầu lao mình xuống bể bơi từ cầu nhảy: 


thế năng —› động năng —› nhiệt 


Do sức cản của nước, anh ta nhanh chóng dừng lại, và thế năng 
ban đầu đã được chuyển hóa thành sự gia tăng nhẹ nhiệt năng của 
nước. Với sự tăng nhẹ đó, thì entropy cũng tăng nhẹ theo. 

Vận động viên nhảy cầu này muốn thực hiện lại bài biểu diễn, 
nhưng anh ta hơi lười và không muốn trèo lên cầu thang để đi lên 
câu nhảy một lần nữa. Anh ta biết rằng năng lượng không bao giờ tự 
nhiên biến mất, vì vậy tại sao không đợi cho đến khi một phần nhiệt 
trong bể bơi chuyển hóa ngược trở lại thành thế năng - thế năng 
của chính anh ta? Không gì liên quan đến bảo toàn năng lượng lại 
cẩn trở anh ta được đẩy vọt lên cầu nhảy trong khi bể bơi thì lạnh 
đi một chút: quá trình ngược với khi nhảy. Không chỉ có việc anh 
ta sẽ được đẩy lên cầu nhảy mà entropy của bể bơi cũng sẽ giảm, 
biểu thị sự không hiểu biết cũng giảm đi một cách đáng kinh ngạc. 

Không may là, người bạn ướt nhẹp của chúng ta chỉ hoàn thành 
được nửa vòng nhiệt động học của mình - nửa đầu tiên. Ở nửa 
sau, anh ta sẽ phải học điều mà tất cả chúng ta đều biết: Entropy 
luôn tăng. Năng lượng luôn suy biến. Sự thay đổi của thế năng, 


170 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


động năng, hóa năng và các dạng năng lượng khác thành nhiệt 
luôn thiên vị làm tăng nhiệt và giảm các dạng năng lượng không 
hỗn độn và có trật tự khác. Đó chính là nguyên lý thứ hai: tổng 
entropy của thế giới luôn tăng. 

Đó cũng chính là lý do mà một chiếc xe ôtô sẽ đứng kít lại khi 
người ta nhấn phanh, nhưng khi nhấn phanh một chiếc xe đang 
đứng yên thì sẽ không làm cho nó chuyển động. Nhiệt ngẫu nhiên 
của mặt đất và không khí không thể tự chuyển hoá thành động 
năng có trật tự hơn của một chiếc xe đang chuyển động. Đó cũng 
là lý do vì sao không thể thu nhiệt của nước biển để giải quyết vấn 
đề năng lượng của thế giới. Nói chung thì năng lượng có trật tự sẽ 
bị suy biến thành nhiệt chứ không có chiều ngược lại. 

Nhiệt, entropy, thông tin - những khái niệm rất thực dụng và 
thực tiễn này có liên quan gì đến lỗ đen và nền tảng của vật lý 
học? Câu trả lời là mọi thứ. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ 
thấy rằng các lỗ đen về cơ bản là nơi tích trữ những thông tin ẩn 
giấu. Thực tế thì chúng là những chỗ lưu trữ thông tin được gói 
ghém chặt nhất trong tự nhiên. Và đó có lẽ là định nghĩa tốt nhất 
của một lỗ đen. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Jacob Bekenstein 
và Stephen Hawking đã phát hiện ra sự thật quan trọng này như 
thế nào. 


171 
TÍCH BẢO 


8 
BẠN CÓ THỂ NHÉT BAO NHIÊU THÔNG TIN 
VÀO MỘT LỖ ĐEN 


NĂM 1972, KHI TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN với Richard Feynman 
trong quán cà phê West End thì một nghiên cứu sinh ở Princeton 
tên là Jacob Bekenstein đã tự đặt ra cho mình câu hỏi sau đây: 
nhiệt, entropy và thông tin có liên quan gì đến lỗ đen? Vào lúc đó, 
Princeton là trung tâm của thế giới chuyên nghiên cứu về vật lý 
hấp dẫn. Điều này có thể liên quan đến thực tế là Einstein đã sống 
ở đó hơn hai thập kỷ, mặc dù vào năm 1972 thì ông đã mất được 
17 năm. Người đã lôi cuốn được rất nhiều nhà vật lý trẻ xuất sắc 
nghiên cứu hấp dẫn và suy ngẫm về lỗ đen là giáo sư Archibald 
Wheeler của Đại học Princeton - một trong những người có tầm 
nhìn xa vĩ đại nhất của vật lý học hiện đại. Trong số nhiều nhà vật 
lý nổi tiếng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Wheeler trong suốt thời kỳ 
này có Charles Misner, Kip Thorne, Claudio Teitelboim, và Jacob 
Bekenstein. Wheeler trước đây đã từng là người hướng dẫn luận 
án tiến sĩ của Feynman và là một môn đệ của Einstein. Giống 
như người đàn ông vĩ đại đó, Wheeler tin rằng chìa khóa để mở ra 
các quy luật của tự nhiên nằm ở lý thuyết hấp dẫn. Nhưng không 
giống Einstein, Wheeler, người đã từng làm việc với Niels Bohr, 
cũng còn là một tín đồ của Cơ học lượng tử. Vì vậy, Princeton là 


172 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


một trung tâm nghiên cứu không chỉ về hấp dẫn mà còn về hấp 
dẫn lượng tử nữa. 

Vào thời đó, lý thuyết hấp dẫn đã là một dòng nước ngược 
tương đối lỗi thời trong vật lý lý thuyết. Các nhà vật lý hạt cơ bản 
đã có những bước tiến khổng lô trong cuộc hành trình quy giản 
luận tiến đến những cấu trúc ngày càng nhỏ bé hơn. Nguyên tử 
sau một thời gian dài đã nhường chỗ cho hạt nhân, và rồi hạt 
nhân lại nhường chỗ cho các quark. Notrino lúc đó đang tìm cho 
mình một vai trò đúng đắn là những đối tác bình đẳng với các 
electron, và các hạt mới như quark duyên được tiên đoán tôn tại 
và trong vòng một vài năm đã được phát hiện bằng thực nghiệm. 
Sự phóng xạ của các hạt nhân cuối cùng cũng đã được hiểu rõ, và 
Mô hình chuẩn của các hạt cơ bản chuẩn bị được công bố. Các 
nhà vật lý hạt cơ bản, trong đó có cả tôi, cho rằng họ có những 
công việc tốt để làm, thay vì lãng phí thời gian cho hấp dẫn. Cũng 
có những ngoại lệ, như Steven Weinberg, nhưng hầu hết đều xem 
đề tài đó là phù phiếm. 

Hồi tưởng lại thời đó, thì sự coi thường đối với hấp dẫn là một 
quan điểm rất thiển cận. Tại sao những người dẫn đầu năng nổ của 
vật lý học - những người tiên phong dũng cảm của lĩnh vực này — 
lại không quan tâm đến hấp dẫn như vậy? Câu trả lời là, có lẽ, họ 
tuyệt nhiên không nhận thấy sự ảnh hưởng của hấp dẫn đến cách 
thức tương tác giữa các hạt cơ bản. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta 
có một công tắc cho phép tắt lực điện giữa hạt nhân nguyên tử và 
các electron, do đó chỉ còn lại tương tác hấp dẫn giữ các electron 
trên quỹ đạo. Điều gì sẽ xảy ra với một nguyên tử khi chúng ta bật 
công tắc về phía tắt? Nguyên tử sẽ ngay lập tức giãn nở, vì lực giữ 
các cấu phần của nó lại với nhau đã giảm. Vậy một nguyên tử điển 


173 
TÍCH BẢO 


hình có thể trở nên lớn đến mức nào? Nó sẽ lớn hơn nhiều so với 
toàn bộ vũ trụ quan sát được! 

Và điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bật lực điện nhưng tắt 
lực hấp dẫn? Khi đó Trái đất sẽ bay ra xa khỏi Mặt trời, nhưng sự 
thay đổi trong mỗi nguyên tử thì quá nhỏ nên hầu như không gây 
ra bất kỳ sự khác biệt nào. Về mặt định lượng, lực hấp dẫn giữa 
hai electron trong một nguyên tử yếu hơn xấp xỉ một triệu tỉ tỉ tỉ 
tỉ lần so với lực điện. 

Đó chính là bối cảnh tri thức khi John Wheeler dũng cảm bắt tay 
vào thăm dò cả một đại dương mênh mông những điều chưa biết 
ngăn cách thế giới thông thường của các hạt cơ bản với lý thuyết 
hấp dẫn của Einstein. Bản thân Wheeler đã là một bí ẩn sống. Ông 
có vẻ ngoài trông như một thương gia bảo thủ. Ông có thể dễ dàng 
thoải mái trong phòng họp ban giám đốc của các tập đoàn bảo thủ 
nhất nước Mỹ. Thực tế thì những quan điểm chính trị của ông cũng 
khá bảo thủ. Chiến tranh lạnh đã qua từ lâu, nhưng John vẫn là một 
người chống cộng trung thành. Nhưng trong suốt những năm 1960 
và 1970, vào thời kỳ hoạt động sôi nổi chưa từng có tại các khu đại 
học, ông đã được các sinh viên rất yêu quý. Claudio Teitelboim, 
người mà ngày hôm nay đã trở thành một nhà vật lý xuất sắc nhất Mỹ 
Latinh, đã từng là một trong những sinh viên của Wheeler'. Claudio, 
hậu duệ của một gia đình chính trị cánh tả nổi tiếng của Chilê, là 


một trong nhiều môn đệ của John mà sau này đã trở nên danh tiếng. 


! Cuộc đời của Claudio chứa đây những sự kiện kịch tính. Một trong những cuộc 
phiêu lưu hấp dẫn nhất của ông xảy ra cách đây 2 năm, khi ông phát hiện ra cha 
của mình là Álvaro Bunster, tộc trưởng của một gia đình có truyền thống chống 
phát xít anh hùng. Như cái tít giật trong một tờ báo lớn của Chilê : “Nhà vật lý học 
nổi tiếng của Chilê, người đi tìm nguồn gốc của vũ trụ đã tìm ra nguồn gốc của 
chính mình”. Chính vì thế mà Claudio đã thay đổi họ của mình thành Bunster. 


174 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Gia đình ông về mặt chính trị là đồng minh với Salvador Allende, 
còn bản thân Claudio là kẻ thù can đảm và công khai đối với chế độ 
độc tài Pinochet. Mặc dù có sự khác nhau về quan điểm chính trị, 
nhưng John và Claudio vẫn có một tình bạn khác thường, dựa trên 
tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau đối với quan điểm của mỗi bên. 
Lần đầu tiên tôi gặp Wheeler là vào năm 1961. Tôi là sinh viên 
chưa tốt nghiệp của trường City College, New York, với một lý lịch 
khoa học phần nào không được chính thống lắm. Một trong những 
người hướng dẫn tôi, Harry Soodak - vị giáo sư kỳ quặc, luôn nhai 
xìgà, xuất thân từ giai cấp công nhân Do Thái cánh tả giống như tôi 
- đã dẫn tôi xuống Princeton để gặp Wheeler. Hy vọng rằng Wheeler 
sẽ có ấn tượng và nhận tôi làm nghiên cứu sinh, mặc dù tôi vẫn chưa 
có bằng tốt nghiệp. Lúc đó, tôi đang làm việc cho một cửa hàng sửa 
ống nước ở Nam Bronx, và mẹ tôi nghĩ rằng tôi phải ăn mặc cho xứng 
với cuộc gặp mặt này. Đối với mẹ tôi thì như thế có nghĩa là tôi phải 
bày tỏ tình đoàn kết với thành phần xã hội của mình và nên mặc 
bộ quần áo lao động. Ngày nay, người sửa ống nước của tôi ở Palo 
Alto ăn mặc cũng chẳng khác gì tôi khi giảng bài ở Đại học Stanford. 
Nhưng vào năm 1961 thì trang phục sửa ống nước của tôi cũng 
giống như của bố tôi và tất cả những người bạn sửa ống nước của 
ông ở Nam Bronx nói chung, là một áo sơmi bằng vải flanen xanh, 
và đôi giày lao động mũi bằng thép khá nặng nề. Tôi cũng chưng 
một cái mũ len đan màu xanh sẫãm để giữ cho tóc khỏi bị bụi bẩn. 
Khi Harry tới đón tôi để cùng đến Princeton, ông đứng sững một 
lúc, điếu xìgà rớt xuống khỏi miệng, rồi ông bảo tôi phải lên gác 
thay đồ ngay. Ông bảo John Wheeler không phải típ người như vậy. 
Khi bước chân vào văn phòng của vị giáo sư nổi tiếng ấy, tôi đã 
thấy ngay điều mà Harry muốn nói. Chỉ có một cách miêu tả người 


175 
TÍCH BẢO 


đang chào đón tôi lúc đó là trông ông như một người cộng hòa 
chính hiệu. Tôi đang làm cái quái quỷ gì ở sào huyệt của người da 
trắng theo đạo tin lành của một trường đại học cơ chứ? 

Hai giờ sau, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc. John mô tả một cách 
hào hứng hình dung của ông về không gian và thời gian sẽ trở 
thành một thế giới sủi bọt, hoang dại của những thăng giáng lượng 
tử khi được nhìn qua một kính hiển vi cực mạnh. Ông nói với tôi 
rằng vấn đề sâu sắc và hứng thú nhất của vật lý đó là thống nhất 
hai lý thuyết vĩ đại của Einstein - Thuyết tương đối rộng và Cơ học 
lượng tử. Ông còn giải thích rằng chỉ ở khoảng cách Planck thì các 
hạt cơ bản mới bộc lộ hết bản chất tự nhiên của chúng, và tất cả 
đều là hình học - hình học lượng tử. Với một nhà vật lý trẻ tuổi 
đây khao khát thì vẻ ngoài của vị thương gia bảo thủ này đã biến 
thành một người nhìn xa trông rộng lý tưởng. Hơn bất kỳ điều gì 
khác, tôi muốn được theo con người này tham gia vào trận chiến. 

John Wheeler có thực sự bảo thủ như vẻ ngoài của ông không? 
Tôi thực sự không biết. Nhưng chắc chắn ông không phải là người 
làm ra vẻ đạo đức kiểu cách. Một lần, khi John cùng Anne, vợ tôi, 
và tôi đang uống nước ở quán cà phê Valparaiso trên bờ biển, ông 
chợt đứng dậy nói là để đi dạo và muốn xem các cô gái Nam Mỹ 
mặc bikini trông thế nào. Lúc đó, ông ấy đã ngoài 80 tuổi. 

Dù sao tôi cũng không bao giờ trở thành học trò của Wheeler; 
Princeton đã không nhận tôi. Vì vậy tôi trở lại Cornell, nơi mà vật 
lý học tế nhạt hơn rất nhiều. Phải mất nhiều năm tôi mới lại có 
cảm giác xúc động như hồi năm 1961. 

Vào khoảng năm 1967, Wheeler đã tỏ ra rất quan tâm đến những 
thiên thể bị co sập lại do hấp dẫn mà Karl Schwarzschild đã mô tả 
từ năm 1917. Lúc đó, chúng được gọi là các sao đen hay sao tối. 


176 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nhưng cái tên đó không thể hiện được bản chất của các thiên thể 
đó - thực tế thì chúng là những cái lỗ sâu trong không gian mà lực 
hút hấp dẫn của chúng là không thể cưỡng lại được. Wheeler bắt 
đầu gọi chúng là các lỗ đen. Đầu tiên cái tên này bị phản đối bởi 
ban biên tập của tạp chí Physical Reuieu - một tạp chí vật lý hàng 
đầu của Mỹ. Ngày nay, lý do mà tạp chí đó đưa ra nghe có vẻ khá 
buôn cười: thuật ngữ /ỗ đen được cho là tục tĩu! Nhưng John đã đấu 
tranh kiên quyết với ban biên tập và thế là cái tên lỗ đen ra đời!. 
Buôn cười hơn nữa là câu nói sau đó của John: “Lỗ đen không có 
tóc”. Tôi không biết liệu Physical Reuieu có giận dữ lần nữa không, 
nhưng thuật ngữ này không được phổ biến lắm. Wheeler không phải 
cố chọc tức ban biên tập. Mà là ông muốn nêu một điểm quan trọng 
trong tính chất của chân trời lỗ đen. Từ “tóc” ở đây là ông muốn ám 
chỉ các đặc tính có thể quan sát được, có thể là các chỗ lồi lõm hoặc 
các bất thường khác. Wheeler đã chỉ ra rằng chân trời của một lỗ đen 
trơn nhãn và không có nét gì đặc biệt, giống như cái đầu hói nhẫn 
thín vậy - thực sự thì nó còn trơn nhẫn hơn nhiều. Khi một lỗ đen 
được hình thành - chẳng hạn một ngôi sao bị co sập lại - chân trời 
nhanh chóng hình thành nên một mặt cầu vô cùng bình thường và 
không có nét gì đặc biệt hết. Ngoài khối lượng và tốc độ quay ra, mọi 
lỗ đen đều giống hệt như nhau. Hay chí ít là người ta nghĩ như vậy. 
Jacob Bekenstein, người Israel, là một người đàn ông ít lời và nhỏ 
bé. Nhưng cái vẻ ngoài nho nhã và hiền lành của ông khiến người ta 
dễ hiểu nhầm, không thấy được sự táo bạo về trí tuệ của ông. Năm 
1972, ông là một trong những nghiên cứu sinh của Wheeler, rất quan 
tâm đến lỗ đen. Nhưng ông không quan tâm tới những đối tượng đó 


! Lân đầu tiên tôi được nghe câu chuyện này là từ nhà nghiên cứu thuyết tương đối 
rộng nổi tiếng Werner Israel. 


177 
TÍCH BẢO 


như những thiên thể mà một ngày nào đó có thể nhìn thấy bằng kính 
thiên văn. Sự say mê của ông chính là nền tảng của vật lý học — tức 
những nguyên lý cơ bản còn ẩn giấu - và ông đã có cảm giác rằng 
lỗ đen chứa đựng điều gì đó sâu sắc liên quan đến các quy luật của 
tự nhiên. Ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề các lỗ đen có thể tương 
thích như thế nào với các nguyên lý của Cơ học lượng tử và Nhiệt 
động lực học, những điều mà chính Einstein đã từng trăn trở. Thực 
tế, cách thức nghiên cứu vật lý của Bekenstein rất giống của Einstein 
- cả hai đều là những bậc thầy của thí nghiệm tưởng tượng. Với rất ít 
toán học, nhưng rất nhiều tư duy sâu sắc về những nguyên lý của vật 
lý học, cũng như về cách áp dụng chúng cho những tình huống vật 
lý tưởng tượng (nhưng khả dĩ), cả hai người đều đưa ra được những 
kết luận có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai của vật lý học. 

Dưới đây là tóm tắt câu hỏi của Bekenstein. Hãy tưởng tượng 
chính bạn đang quay xung quanh một lỗ đen. Bạn có một bình 
chứa khí nóng, tức khí với rất nhiều entropy. Bạn ném bình chứa 
entropy này vào lỗ đen. Theo suy xét thông thường, thì bình chứa 
đơn giản là sẽ biến mất sau chân trời. Đối với tất cả những mục đích 
thực tiễn thì lượng entropy này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vùng vũ 
trụ quan sát được. Theo quan điểm đang thịnh hành thì chân trời 
trơn nhẫn không thể che giấu bất kỳ thông tin nào. Vì vậy có nghĩa 
là tổng entropy của thế giới sẽ giảm, nhưng theo Nguyên lý thứ hai 
của Nhiệt động học thì entropy lại không bao giờ giảm. Liệu có thể 
dễ dàng vi phạm một nguyên lý sâu sắc như Nguyên lý thứ hai này 
hay không? Nếu còn sống thì chắc là Einstein sẽ rất kinh hoàng. 

Bekenstein kết luận rằng Nguyên lý thứ hai đã bắt rễ quá sâu 
trong các quy tắc của vật lý đến mức không thể dễ dàng vi phạm 
nó như thế được. Thay vào đó, ông đã đưa ra một đề xuất mới rất 


178 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


triệt để: bản thân lỗ đen cũng phải có entropy. Ông lập luận rằng 
khi tính tổng mọi entropy trong vũ trụ - thông tin bị mất trong 
các ngôi sao, khí giữa các sao, khí quyển của các hành tinh và tất 
cả các bồn nước nóng - bạn phải cộng cả một lượng entropy nhất 
định của mỗi lỗ đen. Hơn nữa, lỗ đen càng lớn thì entropy của nó 
càng lớn. Với ý tưởng đó, Bekenstein đã cứu được Nguyên lý thứ 
hai. Điều này thì chắc chắn Einstein cũng sẽ đồng ý. 

Dưới đây là cách suy luận của Bekenstein. Entropy luôn đi 
cùng với năng lượng. Entropy có liên quan đến các cách sắp xếp 
của một cái gì đó, và cái gì đó, trong mọi trường hợp, đều có năng 
lượng. Ngay cả mực trên một trang giấy cũng được tạo bởi nhiều 
nguyên tử có khối lượng, mà theo Einstein thì điều đó có nghĩa là 
chúng có năng lượng, vì khối lượng là một dạng của năng lượng. 
Người ta có thể nói rằng entropy là số các cách sắp xếp khả dĩ của 
các bit năng lượng. 

Khi Bekenstein, trong trí tưởng tượng của mình, ném một bình 
chứa khí nóng vào một lỗ đen, nghĩa là ông đã làm tăng thêm năng 
lượng của nó. Đến lượt mình, điều đó có nghĩa là tăng thêm khối 
lượng và kích thước của lỗ đen. Theo suy đoán của Bekenstein, 
nếu các lỗ đen có entropy và entropy này tăng lên cùng với khối 
lượng của nó, thì có cơ may cứu được Nguyên lý thứ hai. Entropy 
của lỗ đen sẽ tăng nhiều hơn đủ để bù đắp cho những gì đã mất đi. 

Trước khi giải thích làm thế nào mà Bekenstein đã đoán được 
công thức cho entropy của lỗ đen, tôi sẽ giải thích tại sao đó lại là 
một ý tưởng gây sốc đến như vậy, sốc đến mức mà theo Stephen 
Hawking thì thoạt đầu ông đã gạt bỏ nó như là một điều nhằm nhí. 


1 Bạn có thể đọc những chỉ trích ban đầu của ông trong cuốn Lọc sử thời gian, bản 
dịch của Cao Chi và Phạm Văn Thiều, Nxb Trẻ, 2008. 


179 
TÍCH BẢO 


Entropy đếm số cách sắp xếp khác nhau, nhưng là sắp xếp của 
cái gì? Nếu một chân trời lỗ đen cũng không có gì đặc biệt như cái 
đầu hói trơn nhẫn nhất có thể tưởng tượng được thì nó đếm cái gì 
ở đó? Theo logic này thì một lỗ đen không thể có entropy. Tuyên 
bố của John Wheeler “lỗ đen không có tóc” có vẻ như phủ nhận 
trực tiếp lý thuyết của Jacob Bekenstein. 

Làm thế nào để dung hòa được thầy với trò đây? Tôi xin đưa 
ra một ví dụ để giúp bạn hiểu được vấn đề này. Bản in trên một 
trang giấy được trang trí với các bóng màu xám khác nhau, thực 
sự được tạo bởi những chấm trắng và đen nhỏ xíu. Hãy giả sử rằng 
chúng ta có một triệu chấm đen và một triệu chấm trắng trộn với 
nhau. Một mẫu hình khả dĩ là chia trang giấy làm hai nửa, theo 
chiều dọc hoặc chiều ngang. Chúng ta có thể làm cho một nửa là 
màu đen và nửa kia là màu trắng. Chỉ có bốn cách để làm điều đó. 


ER ””m 


Chúng ta thấy ở đây một hình mẫu rõ ràng với sự khác biệt sắc 


nét, nhưng chỉ có rất ít cách sắp xếp như vậy. Những hình mẫu 
này rõ ràng có entropy nhỏ. 

Nhưng giờ ta hãy xét một trường hợp cực đoan khác là sự pha 
trộn cũng của số điểm trắng và đen đó một cách ngẫu nhiên trên 
cùng một hình vuông như trước. Điều mà chúng ta nhận thấy là 
một màu ghi hầu như đồng đều. Nếu các điểm màu thực sự là nhỏ 


180 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


thì màu ghi nhìn sẽ cực kỳ đồng đều. 
Có một số cực lớn các cách sắp xếp 
khác nhau các chấm trắng và đen mà 
chúng ta không thể nào nhận ra nếu 
không có kính lúp. 


Trong trường hợp này, chúng ta 


thấy rằng entropy lớn thường đi cùng 
với vẻ ngoài đồng nhất và “trọc lốc”. 
Sự kết hợp giữa tính đông nhất bề ngoài và entropy lớn biểu 
thị điều gì đó rất quan trọng. Nó ngụ ý rằng hệ thống - dù là gì đi 
nữa - phải được tạo bởi số rất lớn các vật cực bé sao cho (a) chúng 
quá nhỏ khiến ta không nhìn thấy được và (b) có thể được sắp xếp 
theo rất nhiều cách khác nhau mà không làm thay đổi một cách 


căn bản vẻ bên ngoài của hệ đó. 


Lm thế no mò Bekens†ein †ính †toón được 
en†rooy của một lỗ đen 


Nhận xét của Bekenstein cho rằng lỗ đen phải có entropy - nói 
cách khác, mặc dù vẻ ngoài trơn nhẫn, nhưng các lỗ đen vẫn chứa 
những thông tin ẩn giấu - là một trong những nhận xét đơn giản 
nhưng sâu sắc mà ngay tức khắc đã làm thay đổi tiến trình của vật 
lý học. Khi bắt đầu viết những cuốn sách phổ biến khoa học, tôi đã 
được nhiều người khuyên một cách mạnh mẽ rằng chỉ nên giữ lại 
một phương trình duy nhất: đó là E = mc”. Tôi đã được thông báo 
rằng cứ thêm vào một phương trình là số lượng sách được bán sẽ 
giảm đi 10 ngàn cuốn. Thực lòng thì điều đó trái ngược với kinh 
nghiệm của tôi. Con người ta thích thử thách, họ không muốn bị 


181 
TÍCH BẢO 


nhàm chán. Vì vậy sau nhiều lần tự vấn lương tâm, tôi quyết định 
mạo hiểm. Suy luận của Bekenstein là cực kỳ đơn giản và đẹp tới 
mức tôi cảm thấy nếu không đưa nó vào cuốn sách này sẽ là một 
sự mất mát đáng buồn. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giải thích các kết 
quả, vì vậy những bạn đọc ít có thiên hướng toán học có thể an 
tâm bỏ qua một vài phương trình đơn giản mà không mất đi bản 
chất của vấn đề. 

Bekenstein không hỏi một cách trực tiếp có bao nhiêu bit có 
thể được chứa trong một lỗ đen với kích thước đã cho. Thay vì thế, 
ông hỏi kích thước một lỗ đen sẽ thay đổi như thế nào nếu một 
bit thông tin rơi vào trong nó. Điều này cũng tương tự như khi hỏi 
lượng nước trong bồn dâng lên bao nhiêu nếu thêm một giọt nước 
vào nó. Hay tốt hơn nữa là mực nước sẽ dâng lên bao nhiêu nếu 
thêm vào đó một nguyên tử. 

Điều này gợi ra một câu hỏi khác: làm thế nào để thêm vào chỉ 
một bit? Bekenstein sẽ ném vào một dấu chấm in trên một mầu 
giấy? Tất nhiên là không; dấu chấm đó được tạo bởi một số lượng 
lớn các nguyên tử và mầu giấy cũng vậy. Có nhiều thông tin chứa 
trong dấu chấm đó hơn một bit. Chiến lược tốt nhất là ném vào 
đó một hạt cơ bản. 

Chẳng hạn, giả sử rằng một photon đơn lẻ rơi vào lỗ đen. Ngay 
cả một photon cũng có thể mang thông tin nhiều hơn một bit. Cụ 
thể là có một lượng lớn thông tin cho biết chính xác vị trí photon 
khi đi vào chân trời. Ở đây Bekenstein đã tận dụng một cách thông 
minh khái niệm bất định của Heisenberg. Ông lập luận rằng vị trí 
của photon sẽ là bất định nhất có thể, miễn là nó đi vào lỗ đen. 
Sự tôn tại của một “photon bất định” như vậy sẽ chỉ mang một bit 
thông tin duy nhất - đó là nó ở đấy, đâu đó trong lỗ đen. 


182 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Như đã nói trong Chương 4, năng suất phân giải của một tia sáng 
không thể tốt hơn bước sóng của nó. Nhưng bây giờ, trong trường 
hợp cụ thể này thì Bekenstein không muốn phân giải chấm sáng 
trên chân trời lỗ đen, ông muốn nó càng mờ nhòe càng tốt. Mẹo ở 
đây là sử dụng một photon với bước sóng dài tới mức nó trải rộng 
trên toàn bộ chân trời. Hay nói một cách khác, nếu chân trời có 
bán kính Schwarzschild R, thì photon cũng phải có bước sóng dài 
như thế. Thậm chí các bước sóng dài hơn cũng có thể là một lựa 
chọn, song chúng sẽ văng ra khỏi lỗ đen mà không bị giữ lại ở đó. 

Bekenstein ngờ rằng nếu thêm một bit vào lỗ đen sẽ khiến cho 
nó lớn thêm với một sự gia tăng rất nhỏ, tương tự như khi thêm 
một phân tử cao su vào quả bóng sẽ làm tăng kích thước của nó. 
Nhưng để tính toán được sự tăng lên đó đòi hỏi phải có một vài 
bước trung gian. Trước hết tôi sẽ nêu vắn tắt các bước đó. 


1. Để bắt đầu, chúng ta cần phải biết năng lượng của lỗ đen tăng lên 
bao nhiêu khi ta thêm vào nó một bit thông tin. Tất nhiên, lượng 
tăng thêm đó chính là năng lượng của photon chứa bit. Vì vậy xác 
định năng lượng của photon là bước đầu tiên. 

2. Tiếp theo, chúng ta cần phải xác định khối lượng lỗ đen thay đổi 
thế nào khi thêm vào một bit. Để làm điều này, chúng ta nhớ lại 
phương trình nổi tiếng của Einstein: 

.= nữ" 
Nhưng chúng ta dùng nó theo hướng ngược lại. Nó cho chúng ta 
biết sự thay đổi về khối lượng khi năng lượng được bổ sung thêm. 

3. Một khi sự thay đổi khối lượng đã biết, chúng ta có thể tính được sự 
thay đổi của bán kính Schwarzschild, bằng cách sử dụng công thức 


mà Mitchell Laplace và Schwarzschild đã tìm ra (xem Chương 2): 


R= 2mGic” 


183 
TÍCH BẢO 


4.. Cuối cùng, chúng ta phải xác định độ tăng diện tích của chân trời. Để 
làm điều đó, chúng ta cần biết công thức tính diện tích của hình cầu: 


Diện tích chân trời = 4TR ° 


Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với năng lượng của photon 
một bit. Như tôi đã giải thích ở trên, photon phải có bước sóng đủ 
dài để vị trí của nó là bất định bên trong lỗ đen. Điều đó có nghĩa 
là bước sóng của nó phải là R.. Theo Einstein, một photon với bước 
sóng sẽ có năng lượng E được tính bằng công thức sau': 


đc NGIÀ, 


Trong công thức này, h là hằng số Planck, và c là tốc độ ánh 
sáng. Từ đó suy ra, thêm một bit thông tin vào lỗ đen sẽ làm tăng 
năng lượng một lượng bằng c/R. 

Bước tiếp theo là tính toán xem khối lượng của lỗ đen sẽ thay 
đổi bao nhiêu. Để đổi năng lượng ra khối lượng, bạn phải chia nó 
cho £, tức là khối lượng của lỗ đen sẽ tăng một lượng bằng h/Rc. 


Khối lượng thay đối một lượng = h/R c 


Bây giờ hãy thay trị số của các đại lượng trong công thức 
trên để thấy khi thêm một bit vào thì khối lượng của một lỗ đen 
nặng cỡ Mặt trời sẽ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu. Ta đã biết: 


Hằng số Planck h 6,6 x103J.s 

Bán kính Schuarzschild R_của lỗ đen 3.000 mét 

Tốc độ ánh sáng c 3x108°m/s 

Hằng số hấp dẫn G 6,7x10'Nm”/kg? 


! Tần số f của photon với bước sóng # bằng ơ⁄#,. Sử dụng công thức Einstein-Planck 
E = h/sẽ cho ta năng lượng của photon là he⁄R. 


184 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Như vậy, một bit thông tin thêm vào lỗ đen có khối lượng 
cỡ Mặt trời sẽ làm cho khối lượng của nó tăng một lượng nhỏ đến 
kinh ngạc: 

Khối lượng tăng thêm = 105 kg. 

Nhưng dù sao, như người ta nói, “điều đó không phải là 
không can hệ gì”. 

Hãy tiếp tục bước thứ ba, tức là sử dụng mối liên hệ giữa 
khối lượng và bán kính để tính sự thay đổi của R. Theo ký hiệu 
đại số thì đáp số là: 

Sự thay đối của R_= 2hGI(R c°) 


Đối với lỗ đen có khối lượng cỡ như Mặt trời, R, vào khoảng 
3.000 mét. Nếu thay các trị số đã biết vào, chúng ta sẽ nhận được 
sự thay đổi của bán kính vào khoảng 102 mét. Con số này không 
chỉ nhỏ hơn nhiều so với một photon mà còn nhỏ hơn rất nhiều 
so với độ dài Planck (1035 mét). Với sự thay đổi quá nhỏ như vậy, 
bạn có thể tự hỏi tại sao chúng ta lại phải bận tâm tính toán làm 
gì, nhưng sẽ là một sai lầm nếu bạn bỏ qua nó. 

Bước cuối cùng là tính toán xem diện tích của chân trời sẽ 
thay đổi như thế nào. Đối với lỗ đen có khối lượng cỡ Mặt trời, sự 
tăng lên của diện tích chân trời vào khoảng 107”° mét vuông. Nó 
rất nhỏ, nhưng một lần nữa, “điều đó không phải là không can hệ 
gì”. Và không chỉ có can hệ mà còn có một điểm rất đặc biệt: 1079 
mét vuông lại chính là một đơn uị Planck Uuuông. 

Liệu đó có phải là một sự tình cờ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu 
chúng ta thử với một lỗ đen có khối lượng cỡ Trái đất (một lỗ đen 
to bằng một quả mận) hay một lỗ đen có khối lượng lớn gấp I1 tỉ 
lần khối lượng Mặt trời? Bạn hãy thử tính xem, với các con số hoặc 


185 
TÍCH BẢO 


các phương trình. Và bạn sẽ nhận thấy bất kể kích thước ban đầu 
của lỗ đen là bao nhiêu đi nữa thì đây là quy tắc: 


Thêm 0uào một bit thông tin sẽ làm cho diện tích của chân trời 
của lỗ đen bất kỳ tăng thêm một đơn 0ị Plancb diện tích, hay 
một ñơn 0‡ Planch 0uông. 


Bằng cách nào đó, ẩn giấu bên trong các nguyên lý của Cơ học 
lượng tử và Thuyết tương đối rộng có một mối liên hệ bí ẩn giữa 
các bit thông tin không thể chia nhỏ và các bit diện tích kích thước 
Planck. 

Khi tôi giải thích tất cả điều này trước lớp vật lý dự bị y học 
của tôi ở Stanford, có ai đó ở phía cuối lớp đã huýt sáo thật dài và 
thốt lên “Tuyệt thật”. Nó rhậr tuyệt, nhưng cũng thật sâu sắc và 
có thể nó giữ cái chìa khóa để giải đáp câu đố về hấp dẫn lượng 
tử cũng nên. 

Giờ hãy tưởng tượng chúng ta dựng nên một lỗ đen bằng từng 
bit một, y như khi bạn chất đầy bồn tắm bằng từng nguyên tử nước 
một. Mỗi lần bạn thêm vào một bit thông tin, diện tích của chân 
trời sẽ tăng lên một đơn vị diện tích Planck. Cho đến khi lỗ đen 
hoàn thành, diện tích của chân trời sẽ tương đương với tổng số các 
bit thông tin ẩn chứa bên trong lỗ đen ấy. Đó chính là thành tựu 
vĩ đại của Bekenstein, tất cả được tóm tắt trong câu khẩu hiệu sau: 


Entroby của lỗ đen, được ảo bằng bút, tỷ lệ uới diện tích chân 
trời của nó, được ão bằng đơn 0ị diện tích Plancb. 


Hay cô đọng hơn: 


Thông tin bằng diện tích. 


186 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Có vẻ hầu như là chân trời được phủ dày đặc bởi các bit thông 
tin không nén lại được, gần giống như một mặt bàn phủ kín bởi 
các đồng xu. 

Thêm vào một đồng xu nữa sẽ làm tăng 
diện tích một lượng bằng diện tích của một 
đồng xu. Bit, đồng xu, đều có cùng một 
nguyên lý như nhau. 

Chỉ có một vấn đề duy nhất với bức tranh 
này là không có đồng xu nào ở chân trời, nếu 
có, Alice hẳn sẽ phát hiện ra khi cô rơi vào lỗ 
đen. Theo Thuyết tương đối rộng, với Alice 


đang rơi tự do, chân trời là một điểm không 
thể quay lui vô hình. Khả năng mà cô sẽ bắt gặp bất kỳ vật gì như 
một cái bàn đầy đồng xu là mâu thuẫn trực tiếp với Nguyên lý 
tương đương của Einstein. 

Sự căng thẳng này - tức mâu thuẫn bề ngoài giữa chân trời được 
xem như là một bề mặt, phú dày đặc bởi các bit Uuật chất và chân 
trời được xem đơn giản như là điểm không thể quay lui - chính là 
biến cố khai mào cho Cuộc chiến lỗ đen. 

Một điểm khác làm rối trí các nhà vật lý vì khám phá của 
Bekenstein, đó là tại sao entropy lại tỷ lệ với diện tích của chân 
trời chứ không phải với thể tích bên trong của lỗ đen? Có vẻ như 
có sự lãng phí rất lớn không gian bên trong. Thực tế, một lỗ đen 
xem ra giống một cách kỳ lạ với thư viện của Ptolemy. Chúng ta 
sẽ trở lại vấn đề này ở Chương 18, ở đó ta sẽ thấy rằng toàn bộ thế 
giới là một bức toàn ảnh (hologram). 

Mặc dù Bekenstein đã có ý tưởng đúng - entropy của lỗ đen 
thực sự tỷ lệ với diện tích - song lập luận của ông chưa hoàn toàn 


187 
TÍCH BẢO 


chính xác và ông biết điều đó. Ông đã không nói rằng entropy 
đúng bằng diện tích được đo bởi đơn vị Planck. Do có một vài bất 
định trong tính toán của mình nên tất cả những gì ông có thể nói 
là entropy của một lỗ đen gân bằng (hay tỷ lệ với) diện tích. Trong 
vật lý, gân bằng là một từ khá mơ hồ. Nó gấp đôi hay bằng 1/4 
diện tích? Những lập luận của Bekenstein, dù rất tuyệt vời, song 
vẫn chưa đủ mạnh để xác định thừa số tỷ lệ một cách chính xác. 

Trong chương sau, chúng ta sẽ thấy khám phá của Bekenstein 
về entropy của lỗ đen đã dẫn Stephen Hawking đến sự thấu hiểu 
vĩ đại nhất: lỗ đen không chỉ có entropy, như Bekenstein đã phỏng 
đoán chính xác, mà chúng còn có cả nhiệt độ nữa. Chúng không 
phải là những vật thể chết, vô cùng lạnh lẽo như các nhà vật lý đã 
nghĩ. Lỗ đen nóng rực với hơi ấm bên trong, nhưng rồi cuối cùng 
chính cái hơi ấm đó sẽ dẫn nó tới sự hủy diệt. 


188 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Ọ 
ÁNH SÁNG ĐEN 


NHỮNG CƠN GIÓ MÙA ĐÔNG là ác nghiệt nhất trong những thành 
phố lớn. Nó lùa dọc theo các hành lang dài giữa các tòa nhà có 
bề mặt phẳng lỳ, thốc mạnh quanh các góc và quất một cách tàn 
nhẫn vào những khách bộ hành không may. Một ngày rất khó chịu 
năm 1924, tôi đã chạy một chặng đường dài dọc theo các đường 
phố băng giá của vùng bắc Manhattan, những mảng mô hôi đóng 
băng bám đầy mái tóc dài của tôi. Sau 15 dặm, tôi đã mệt lử, nhưng 
tiếc rằng tôi ở cách xa văn phòng ấm áp của tôi những hai dặm. 
Không có ví, tôi thậm chí không có cả 20 cent cần thiết để đi tàu 
điện ngầm quay trở lại. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi. Khi 
bước xuống vỉa hè đâu đó quanh đường Dyckman, một chiếc xe 
ôtô đỗ xịch ngay cạnh tôi và Aage Peterson thò đầu ra cửa xe. Aage 
là một gã yêu tỉnh vui tính người Đan Mạch, đã từng là trợ lý của 
Niels Bohr ở Copenhagen trước khi đến Mỹ. Ông ta rất yêu Cơ học 
lượng tử, sống và hít thở bằng triết lý của Bohr. 

Khi đã ở trong xe, Aage hỏi tôi có phải đang trên đường đến 
buổi thuyết trình của Dennis Sciama ở trường Belffer hay không. 
Tôi không đến đó. Thực ra, tôi không hề biết gì về Sciama hay 
buổi thuyết trình của ông ta cả. Thay vì, tôi đang nghĩ tới một tô 
Súp nóng ở quán ăn của trường. Aage đã gặp Sciama ở Anh và bảo 


189 
TÍCH BẢO 


tôi rằng ông ta là một người Anh rất vui tính, làm việc ở Đại học 
Cambridge, người được coi là có rất nhiều chuyện vui thú vị. Aage 
cho tôi biết rằng bài thuyết trình hình như có liên quan gì đó đến 
lỗ đen - công trình mà một sinh viên của Sciama đã hoàn thành 
và khiến cả trường Cambridge phải xôn xao. Tôi hứa với Aage là 
sẽ đến dự. 

Quán ăn của Đại học Yeshiva không phải là nơi ưa thích của 
tôi. Thức ăn không tệ - món súp đúng tiêu chuẩn của người Do 
Thái (điều mà tôi không thể không quan tâm) và nóng (điều đó rất 
quan trọng), nhưng cuộc chuyện trò của đám sinh viên đã làm tôi 
bực mình: hầu như lúc nào cũng là về luật. Không phải luật liên 
bang, hay bang hay thành phố, hay các định luật khoa học; mà là 
những chuyện vụn vặt chẻ sợi tóc làm tư của luật Talmud (Luật 
và truyền thống Do Thái) đã khiến đám sinh viên trẻ của Yeshiva 
bàn luận sôi nổi: “Pepsi liệu có trở thành món ăn kiêng nếu nó 
được sản xuất trong nhà máy trên nên trại chăn nuôi lợn trước 
đây?” “Thế nếu đất được phủ bằng gỗ dán trước khi xây nhà máy 
thì sao?” Đại loại là những chuyện tầm phào như vậy. Nhưng súp 
nóng và thời tiết lạnh giá bên ngoài đã khuyến khích tôi lãng phí 
thời gian ngồi nghe lỏm mấy cậu sinh viên ngồi bàn bên. Lúc này 
đề tài của cuộc chuyện trò đã là vấn đề mà ngay cả tôi cũng quan 
tâm - giấy vệ sinh! Cuộc tranh luận dữ dội về Talmud đã chuyển 
qua vấn đề quan trọng là liệu ống lắp các cuộn giấy vệ sinh có được 
bổ sung thêm trong lễ Sabbath (kỳ nghỉ thờ phụng Chúa của người 
Do Thái) hay người ta phải sử dụng giấy trực tiếp từ những cuộn 
giấy không lồng vào ống. Từ những đoạn khác nhau trong các tác 
phẩm của Giáo sĩ Akiva, một nhóm đã phỏng đoán rằng chúa vĩ 
đại sẽ đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật nhất định, theo 


190 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


đó cấm không được lắp các cuộn giấy vệ sinh. Nhóm khác lại tin 
rằng Rambam! vô song đã khẳng định rất rõ ràng trong Chí dẫn 
cho người rối trí rằng một số những nhiệm vụ cần thiết được miễn 
trừ khỏi những huấn thị Talmud này, và sự phân tích logic thiên 
về quan điểm cho rằng việc lắp các cuộn giấy vệ sinh cũng là một 
trong các nhiệm vụ đó. Sau nửa giờ, cuộc tranh luận vẫn rất dữ 
đội. Vài chàng trai trẻ sắp trở thành giáo sĩ mới đến cũng nhảy vào 
tranh luận với những lập luận thông minh, chủ yếu là toán học, và 
cuối cùng tôi cũng thấy mệt với trò cãi vã của họ. 

Bạn có thể băn khoăn tự hỏi điều này thì có liên quan gì đến lỗ 
đen, chủ đề của cuốn sách này. Chỉ thế này thôi: sự rễ rà của tôi ở 
quán ăn đã khiến tôi bỏ lỡ 40 phút đầu tiên của buổi thuyết trình 
xuất sắc của Dennis Sciama. 

Đại học Cambridge, nơi Sciama là giáo sư dạy môn vũ trụ học 
và thiên văn học, là một trong ba nơi (bên cạnh Princeton và 
Mátxcova?) có “những người xuất sắc và giỏi giang nhất” đang trắc 
nghiệm trí tuệ của họ trước những câu đố hết sức sâu sắc về hấp 
dẫn. Và cũng giống như ở Princeton, những chiến binh trí tuệ trẻ 
tuổi của Cambridge được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo có uy tín và 
biết khơi gợi cảm hứng. Sinh viên của Sciama là một nhóm những 
ngôi sao sáng bao gồm những nhà vật lý trẻ xuất sắc, trong đó có 
Brandon Carter, người đã phát biểu Nguyên lý vị nhân trong vũ 
trụ học; rồi Ngài Martin Rees, nhà thiên văn học Hoàng gia Anh, 
! “Rambam” là biệt hiệu của Giáo sĩ Moses Ben Maimon, người nổi tiếng hơn trong 

thế giới phi Do Thái với cái tên Maimonides (1135-1204, giáo sĩ, nhà vật lý, nhà 
triết học ở Tây Ban Nha, Marốc và Ai cập thời Trung cổ. Các tác phẩm và quan 
điểm của ông ngày nay được xem như là nên tảng tư tưởng và nghiên cứu của 
người Do Thái). 


? Trung tâm nghiên cứu hấp dẫn lớn nhất ở Matxcova được dẫn dắt bởi nhà vật lý 
thiên văn và vũ trụ học huyền thoại người Nga, Yakov B. Zeldovich. 


191 
TÍCH BẢO 


hiện đang giữ chiếc ghế trước đây thuộc Ngài Edmond Halley 
(được đặt tên cho sao chổi nổi tiếng); Philip Candelas, người thế 
vị Giáo sư toán học Rouse Ball tại Oxford (Walter William Rouse 
Ball 1850-1925; là nhà toán học, luật sư và uỷ viên Ban giám đốc 
trường Trinity College, Cambridge); David Deutsch, một trong 
những người sáng chế ra máy tính lượng tử; John Barrow, nhà 
thiên văn xuất sắc của Cambridge, và George Ellis, nhà vũ trụ học 
nổi tiếng. Và tất nhiên, còn có cả Stephen Hawking, người hiện giờ 
đang ngồi chiếc ghế của Isaac Newton ở Cambridge. Thực ra thì 
nội dung được Denmnis thuyết trình vào cái ngày mùa đông lạnh 
giá năm 1974 ấy chính là công trình của Stephen, nhưng vào lúc 
đó, cái tên Stephen Hawking chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. 

Vào lúc tôi tới, thì hai phần ba thời lượng buối thuyết trình của 
Sciama đã trôi qua. Tôi ngay lập tức xin lỗi rằng mình đã không 
thể tới sớm hơn. Chỉ vì một lý do là tôi không muốn lại đi ra ngoài 
trời mưa tuyết lạnh giá với bộ quần áo tập chạy của tôi. Trời đã tối 
và chắc chắn là sẽ còn lạnh hơn nữa khi Dennis kết thúc. Nhưng 
còn hơn cả nỗi sợ sự lạnh cóng khiến tôi cầu mong Siama mới chỉ 
bắt đầu. Đúng như Aage đã nói, Dennis là một diễn giả vô cùng 
thú vị. Những câu chuyện đùa của ông thật sự sắc sảo, nhưng cái 
cuốn hút tôi hơn cả là một phương trình duy nhất trên bảng đen. 

Thường thì sau khi kết thúc một bài thuyết trình về vật lý lý 
thuyết, chiếc bảng đen sẽ chỉ chít những ký hiệu toán học. Nhưng 
Sciama là một người đàn ông rất ít dùng các phương trình. Khi tôi 
tới, tấm bảng đen trông gần giống như hình trang 193. 

Trong vòng 5 phút, tôi đã giải mã ra ngay các ký hiệu biểu thị 
cái gì. Thực tế, chúng đều là những ký hiệu chuẩn của các đại 
lượng quen thuộc trong vật lý. Nhưng tôi không biết bối cảnh 


192 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


của nó - tức công thức này mô tả cái gì - mặc dù tôi có thể nói 
rằng hoặc là nó rất sâu sắc hoặc là nó thật ngu ngốc. Nó chỉ gồm 
những hằng số cơ bản nhất của tự nhiên: hằng số hấp dẫn G, chỉ 
phối lực hấp dẫn, nằm dưới mẫu số - thật kỳ lạ khi thấy nó ở đó; 
c là tốc độ ánh sáng, điều này chỉ ra rằng công thức có liên quan 
đến Thuyết tương đối hẹp; hằng số Planck h, thầm thì về Cơ học 
lượng tử; và sau đó là k, hằng số Boltzmann. Dường như hằng số 
cuối cùng này xuất hiện không đúng chỗ lắm. Nó làm cái quái gì 
ở đây nhỉ? Hằng số Boltzmamn có liên quan đến nhiệt và nguồn 
gốc vi mô của entropy. Nhiệt và entropy thì đóng vai trò gì trong 
công thức hấp dẫn lượng tử? 

Và còn con số 16 và 7 thì sao? Đó là các con số toán học xuất 
hiện trong mọi loại phương trình. Không có ẩn ý gì ở đây cả. M thì 
quen thuộc rồi và những lời của Sciama càng khẳng định ấn tượng 
của tôi về ý nghĩa của nó. M chính là khối lượng. Trong vài phút, 
tôi có thể nói rằng đây là khối lượng của một lỗ đen. 

Ô kê, lỗ đen, hấp dẫn, và thuyết tương đối. Điều đó có thể hiểu 
được, nhưng thêm Cơ học lượng tử nữa thì có vẻ hơi kỳ quặc. Lỗ 
đen vô cùng nặng - nặng bằng những ngôi sao tạo nên chúng. 


193 
TÍCH BẢO 


Nhưng Cơ học lượng tử lại dành cho những thứ bé nhỏ: nguyên 
tử, electron và photon. Điều gì đưa Cơ học lượng tử vào cuộc thảo 
luận về một thứ gì đó nặng như một ngôi sao này? 

Điều rối trí nhất là bên trái của phương trình biểu thị nhiệt độ 
T. Vậy nhiệt độ này là của cái gì? 

15 hay 16 phút cuối cùng trong bài thuyết trình của Sciama cũng 
đủ để ghép nối các mảnh rời rạc lại với nhau. Một trong những 
sinh viên của Dennis đã khám phá ra điều gì đó thật kỳ lạ: Cơ học 
lượng tử đã cho các lỗ đen những tính chất nhiệt và cùng với nhiệt 
là nhiệt độ. Phương trình trên bảng đen chính là một công thức 
để tính nhiệt độ của một lỗ đen. 

Thật kỳ lạ, tôi nghĩ. Điều gì đã khiến Sciama lại có một ý tưởng 
gàn dở rằng một ngôi sao chết, một ngôi sao hoàn toàn không còn 
nhiên liệu, lại có nhiệt độ không phải là 0 độ tuyệt đối. 

Nhìn vào công thức kích thích sự tò mò này, tôi thấy có một sự 
tương quan thú vị: nhiệt độ của một lỗ đen tỷ lệ nghịch với khối 
lượng; khối lượng càng lớn thì nhiệt độ càng nhỏ. Một lỗ đen vô cùng 
lớn, lớn như một ngôi sao, sẽ có nhiệt độ cực nhỏ, nó lạnh hơn nhiều 
so với bất kỳ vật thể nào trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào trên Trái 
đất. Nhưng điều thực sự đáng ngạc nhiên, khiến tôi phải ngồi thẳng 
người trên ghế, là các lỗ đen cực bé, nếu chúng tôn tại, sẽ là cực kỳ 
nóng - nóng hơn bất kỳ thứ gì chúng ta có thể tưởng tượng được. 

Nhưng Sciama còn có một điều ngạc nhiên lớn hơn nhiều: lỗ đen 
bốc hơi! Các nhà vật lý đến lúc đó vẫn tin rằng lỗ đen, giống như 
kim cương, sẽ tổn tại vĩnh viễn. Một khi đã hình thành thì không có 
một cơ chế vật lý nào đã từng được biết đến có thể phá hủy hay loại 
bỏ một lỗ đen. Khoảng trống tối đen được tạo bởi một ngôi sao chết 
sẽ tiếp tục tồn tại - vô cùng lạnh, vô cùng yên lặng - đến thiên thu. 


194 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nhưng Sciama nói với chúng tôi rằng, giống như một giọt nước 
biến mất dưới ánh nắng Mặt trời, từng chút từng chút một, lỗ đen 
cũng bốc hơi và cuối cùng biến mất. Như ông giải thích, bức xạ 
nhiệt điện từ sẽ mang đi khối lượng của một lỗ đen. 

Để giải thích tại sao Dennis và cậu sinh viên của ông nghĩ ra điều 
này, tôi cần phải nói với bạn đôi điều về nhiệt và bức xạ nhiệt. Tôi sẽ 
trở lại câu chuyện về lỗ đen, nhưng trước tiên hãy lạc đề một chút. 


Nhiệt vỏ Nhiệt độ 

Nhiệt và nhiệt độ thuộc số những khái niệm quen thuộc nhất trong 
vật lý học. Trong cơ thể của tất cả chúng ta đều có sẵn nhiệt kế và máy 
điều nhiệt. Sự tiến hóa đã giúp chúng ta có cảm giác về nóng và lạnh. 
Ấm là nhiệt và lạnh là sự thiếu vắng nhiệt. Nhưng thứ được gọi 

là nhiệt đó chính xác là gì? Điều gì diễn ra bên trong một bồn tắm 
nước nóng khi nước tắm nguội đi? Nếu bạn quan sát thật kỹ qua 
kính hiển vi những hạt bụi nhỏ hoặc hạt phấn hoa lơ lửng trong 
nước ấm, bạn sẽ thấy các hạt này chuyển động ngẫu nhiên như 
những thủy thủ say rượu. Nước càng nóng thì các hạt này có vẻ 
như càng hỗn loạn hơn. Chính Albert Einstein', vào năm 1905, lần 
đầu tiên đã giải thích rằng chuyển động hỗn loạn (hay thường gọi 
là chuyển động Brown) của các hạt là do chúng liên tục bị bắn phá 
1 Năm 1905, Einstein đã khởi đầu hai cuộc cách mạng trong vật lý và đã hoàn tất 
cuộc cách mạng thứ ba. Hai cuộc cách mạng mới, tất nhiên là Thuyết tương đối 
hẹp và Thuyết lượng tử (hay thuyết photon) về ánh sáng. Cùng năm đó, Einstein 
đã đưa ra bằng chứng xác định đầu tiên cho thuyết phân tử của vật chất trong một 
bài báo của ông về chuyển động Brown. Các nhà vật lý như James Clerk Maxwell 
và Ludwig Boltzmann đã từ lâu ngờ rằng nhiệt là sự chuyển động ngẫu nhiên của 


các phân tử giả thuyết của vật chất, nhưng chính Einstein mới là người cung cấp 
được bằng chứng xác thực. 


195 
TÍCH BẢO 


bởi các phân tử chuyển động nhanh và có năng lượng lớn. Nước, 
giống như mọi vật chất khác, được tạo bởi các phân tử chuyển động 
hỗn loạn, chúng va đập vào nhau, vào thành bình chứa và vào bất 
kỳ ngoại vật nào. Khi chuyển động đó là ngẫu nhiên và hỗn loạn, 
chúng ta gọi đó là nhiệt. Đối với những vật thể thông thường, khi 
bạn bổ sung cho nó năng lượng dưới dạng nhiệt, bạn sẽ làm tăng 
động năng chuyển động ngẫu nhiên của các phân tử. 

Nhiệt độ có liên quan đến nhiệt, tất nhiên rồi. Khi các phân tử 
chạy hỗn loạn đập vào da bạn, chúng sẽ kích thích các đầu dây 
thần kinh, và làm cho bạn cảm nhận được nhiệt độ. Năng lượng 
của mỗi phân tử đơn lẻ càng lớn thì các đầu dây thần kinh của 
bạn càng bị tác động mạnh hơn và bạn càng cảm thấy nóng hơn. 
Da bạn chỉ là một trong số nhiều loại nhiệt kế có thể cảm thấy và 
ghi nhận chuyển động hỗn loạn của các phân tử. 

Vì vậy, nói đại thể thì nhiệt độ của một vật là thước đo năng lượng 
của các phân tử đơn lẻ của nó. Khi một vật nguội đi, năng lượng 
bị mất mát và các phân tử chuyển động chậm dần. Cuối cùng, khi 
càng nhiều năng lượng bị mất mát, các phân tử đạt tới trạng thái 
năng lượng thấp nhất có thể. Nếu không tính đến Cơ học lượng tử, 
thì điều này sẽ xảy ra khi chuyển động của các phân tử ngừng hoàn 
toàn. Tại điểm đó, sẽ không còn năng lượng thoát ra nữa, vật sẽ ở 0 
độ tuyệt đối và nhiệt độ không còn có thể thấp hơn thế được nữa. 


Lễ đen lò một vột đen 


Hầu hết các vật đều phản xạ chí ít là một chút ánh sáng. Lý do 
sơn có màu đỏ là do nó phản xạ ánh sáng đỏ. Chính xác hơn là 
nó phản xạ một tổ hợp nhất định các bước sóng mà mắt và não 


196 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


bộ cảm nhận là màu đỏ. Tương tự như vậy, sơn màu xanh phản 
xạ một tổ hợp mà chúng ta cảm nhận là màu xanh. Tuyết có màu 
trắng là vì bề mặt các tinh thể băng phản xạ như nhau đối với tất 
cả các màu nhìn thấy được. (Sự khác biệt duy nhất giữa tuyết và 
một miếng băng giống như gương là cấu trúc hạt của tuyết làm tán 
xạ ánh sáng theo mọi hướng và phá vỡ hình ảnh phản xạ thành 
hàng ngàn mảnh li ti). Nhưng một số bề mặt hầu như không phản 
xạ ánh sáng. Ánh sáng nào chạm vào bề mặt đây nhọ nồi của một 
chiếc chảo màu đen đều bị hấp thụ vào lớp nhọ nồi, làm nóng cả 
mặt ngoài đen kịt và cuối cùng cả chính lớp gang bên trong. Đó 
là những vật thể mà não của chúng ta cảm nhận là có màu đen. 


== -= 


Thuật ngữ mà các nhà vật lý dùng để gọi các vật hấp thụ hoàn 
toàn ánh sáng là uậ đen. Vào thời điểm mà Sciama thuyết trình tại 
trường đại học của tôi ở New York, các nhà vật lý đã biết từ lâu rằng 
lỗ đen là các vật đen. Laplace và Mitchell cũng đã ngờ như vậy vào 
thế kỷ 18 và lời giải của Schwarzschild cho các phương trình của 
Einstein đã chứng minh điều đó. Ánh sáng, khi chạm đến chân trời 
của một lỗ đen, hoàn toàn bị hấp thụ. Chân trời lỗ đen là đen nhất. 

Nhưng điều mà không ai biết trước khám phá của Hawking là 
lỗ đen có nhiệt độ. Trước đó, nếu bạn hỏi một nhà vật lý “Nhiệt 
độ của lỗ đen là bao nhiêu?” thì câu trả lời ban đầu chắc sẽ là: “Lỗ 
đen không có nhiệt độ”. Bạn có thể phản bác lại, “Vô lý. Cái gì mà 
chả có nhiệt độ”. Một chút suy nghĩ, rồi sau đó câu trả lời sẽ là: “Ô 
kê, một lỗ đen không có nhiệt, vậy nó phải ở 0 độ tuyệt đối - nhiệt 
độ thấp nhất có thể”. Thực tế, trước Hawking, mọi nhà vật lý đều 


197 
TÍCH BẢO 


tuyên bố rằng lỗ đen là các vật đen, nhưng mà là những vật đen 
ở0 độ tuyệt đối. 

Giờ thì sẽ không đúng nếu nói rằng các vật đen không tỏa ra 
chút ánh sáng nào. Lấy một cái chảo đen và làm nóng nó đến vài 
trăm độ cho đến khi nó đỏ rực. Nóng hơn nữa nó sẽ chuyển màu 
cam, rồi vàng và cuối cùng là một màu trắng xanh sáng chói xuất 
hiện. Điều lạ lùng là theo định nghĩa của các nhà vật lý thì Mặt trời 
là một vật đen. Lạ quá đi chứ, bạn nói, Mặt trời khó có thể gọi là 
đen như bất kỳ thứ gì bạn có thể tưởng tượng ra. Thực sự thì bề mặt 
của Mặt trời phát ra đầy ánh sáng, nhưng nó không phản xạ. Đối 
với nhà vật lý, thì điều đó làm cho nó là một vật đen. 

Để nguội chiếc chảo nóng, nó sẽ phát ra bức xạ hồng ngoại không 
nhìn thấy được. Ngay cả vật thể lạnh nhất cũng phát xạ bức xạ điện 
từ nào đó, chừng nào chúng còn có nhiệt độ cao hơn 0 độ tuyệt đối. 


%. È 1 k 


-_mm% 


P Đi, Ụ 


Nhưng bức xạ phát ra từ các vật đen không phải là ánh sáng 
phản xạ; nó được tạo bởi các nguyên tử dao động hay va chạm, 
và không giống như ánh sáng phản xạ, màu sắc của vật phụ thuộc 
vào nhiệt độ của nó. 

Điều mà Dennis Sciama giải thích là rất quan trọng (và có về 
như hơi điên rồ vào thời điểm đó). Ông nói rằng các lỗ đen là các 
vật đen, nhưng chúng không ở 0 độ tuyệt đối. Mọi lỗ đen đều có 
nhiệt độ, phụ thuộc vào khối lượng của chúng, như công thức trên 
tấm bảng đen đã chỉ rõ. 


198 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Ông nói với chúng tôi thêm một điều nữa, điều mà theo một 
nghĩa nào đó là đáng ngạc nhiên nhất. Vì lỗ đen có nhiệt và nhiệt 
độ, nó phải phát ra bức xạ điện từ - tức là các photon - giống như 
chiếc chảo nóng. Điều đó có nghĩa là nó sẽ mất dần năng lượng. 
Theo công thức E = m€ của Einstein, năng lượng và khối lượng 
thực sự là một. Vì vậy nếu một lỗ đen mất năng lượng có nghĩa là 
nó cũng mất khối lượng. 

Điều này dẫn ta đến điểm nút trong câu chuyện của Sciama. 
Kích thước của một lỗ đen - tức bán kính chân trời của nó - là tỷ 
lệ với khối lượng. Nếu khối lượng giảm, suy ra kích thước của lỗ 
đen cũng giảm. Vì vậy khi một lỗ đen phát xạ năng lượng, nó sẽ bị 
co lại, cho đến khi nó không lớn hơn một hạt cơ bản, và sau đó thì 
biến mất. Theo Sciama, lỗ đen bốc hơi giống như một vũng nước 
nhỏ trong ngày hè. 

Suốt buổi thuyết trình, hay ít nhất là phần tôi được nghe, Sciama 
đã nói rõ ràng rằng ông không phải là chủ nhân của những khám 
phá này. Mà là “Stephen nói thế này” và “Stephen nói thế nọ”. 
Nhưng dù Dennis có nói gì đi nữa thì ấn tượng của tôi vào cuối 
buổi thuyết trình là cái người mang tên Stephen Hawking chưa ai 
biết tới kia chỉ là một anh sinh viên may mắn, đã tình cờ ở đúng 
chỗ, đúng thời điểm trong dự án nghiên cứu của Dennis mà thôi. 
Trong buổi thuyết trình, một nhà vật lý nổi tiếng đã hào phóng 
nhắc đến tên một sinh viên thông minh cũng là chuyện thường 
tình thôi. Dù các ý tưởng này có xuất sắc hay lập dị, thì tôi cũng 
mặc nhiên cho rằng chúng phải khởi nguồn từ nhà vật lý có đẳng 
cấp cao hơn. 

Tối hôm đó, tôi mới thực sự tỉnh ngộ trước giả thuyết này. Aage, 
một vài thành viên khác của khoa vật lý ở Belfer và tôi đã mời 


199 
TÍCH BẢO 


Dennis đi ăn tối tại một nhà hàng Ý khá ngon ở Little Italia. Trong 
suốt bữa ăn, Dennis đã kể với chúng tôi mọi chuyện về cậu sinh 
viên xuất sắc của mình. 

Thực tế thì Stephen hoàn toàn không phải là một sinh viên. Khi 
Demnis nói về “Hawking của ông ấy”, cái cách ông nói giống hệt 
như một người cha đầy tự hào của đứa con đoạt giải Nobel nói về 
“con trai của tôi”. Vào năm 1974, Stephen là một ngôi sao mới nổi 
trong thế giới của Thuyết tương đối rộng. Ông và Roger Penrose 
đã có những đóng góp chủ yếu cho lĩnh vực này. Chính vì sự chưa 
biết của tôi đã khiến tôi tin là Stephen đơn giản chỉ là sinh viên 
của một người hướng dẫn luận văn hào phóng. 

Trong lúc thưởng thức món ăn Ý và rượu ngon, tôi đã nghe câu 
chuyện kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết về thiên tài trẻ tuổi này, người đã 
bộc lộ tài năng rực rỡ ngay sau khi được chẩn đoán là mắc chứng 
tê liệt thần kinh. Là một nghiên cứu sinh xuất sắc nhưng phần 
nào khá tự cao tự đại, Stephen mắc chứng bệnh Lou Gehrig (căn 
bệnh teo cứng cơ bên ALS, mang tên cầu thủ bóng chày nổi tiếng 
người Mỹ, người cũng mắc căn bệnh này). Bệnh tình của Stephen 
tiến triển rất nhanh và vào thời điểm chúng tôi ăn tối hôm đó thì 
ông đã hoàn toàn bị liệt. Mặc dù không thể viết các phương trình 
và giao tiếp rất khó khăn, nhưng Stephen vừa phải chống đỡ sự 
dồn đến đường cùng của bệnh tật vừa bùng nổ những ý tưởng 
xuất sắc. Sự chẩn đoán thực sự ác nghiệt. Căn bệnh Lou Gehrig 
là một kẻ sát nhân tàn bạo, và theo người ta nói thì Stephen sẽ 
không thể sống nổi quá vài năm nữa. Trong khi đó thì ông đang 
có cơ hội thành công trong một sự nghiệp đầy phấn khích, đó 
là làm một cuộc cách mạng trong vật lý. Vào lúc chúng tôi ngồi 
ăn với nhau, tôi có cảm giác sự miêu tả của Sciama về lòng dũng 


200 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


cảm của Stephen trong nghịch cảnh của mình dường như có hơi 
phóng đại đôi chút. Song sau khi quen biết Stephen gần hai mươi 
lăm năm nay, tôi có thể nói rằng ông ấy đúng là như vậy. 

Cả Stephen và Sciama đều là những ẩn số đối với tôi, và tôi 
không biết lỗ đen bốc hơi là một chuyện xác thực hay chỉ là một 
câu chuyện phóng đại khó tin, một sự suy luận liều lĩnh. Có thể là 
tôi đã bỏ lỡ mất một số phần quan trọng của quá trình lập luận, khi 
ngôi nghe các luật về giấy vệ sinh Do Thái. Cũng có thể là Dennis 
chỉ công bố kết luận của Stephen mà không đưa ra bất kỳ cơ sở 
kỹ thuật nào. Xét cho cùng thì Sciama không phải là một chuyên 
gia về các phương pháp tiên tiến của Lý thuyết trường lượng tử 
mà Hawking sử dụng. Như tôi đã nói ở trên, ông là một người đàn 
ông sử dụng rất ít phương trình. 

Hồi tưởng lại, thật lạ là tại sao tôi lại không kết nối bài thuyết 
trình của Sciama với cuộc nói chuyện ngắn ngủi của tôi với Richard 
Feynman hai năm trước ở quán cà phê West End. Feynman và tôi 
cũng đã suy luận về việc lỗ đen cuối cùng có thể sẽ phân rã như 
thế nào. Nhưng phải rất nhiều tháng sau tôi mới lắp ghép được 
hai chuyện đó với nhau. 


Lộp luôn củo S†ephen 


Theo lời giải thích của chính Stephen thì ban đầu ông không tin 
vào kết luận kỳ lạ mà Jacob Bekenstein - người hồi đó còn là sinh 
viên chưa ai biết đến ở Princeton - đã đưa ra. Làm sao mà lỗ đen 
lại có entropy? Mà entropy lại thường gắn với sự không biết - 
không biết những cấu trúc vi mô ẩn giấu, như chúng ta không biết 
vị trí chính xác của phân tử nước trong một bồn tắm nước nóng, 


201 
TÍCH BẢO 


chẳng hạn. Lý thuyết hấp dẫn của Einstein và lời giải lỗ đen của 
Schwarzschild chẳng có liên quan gì đến những thực thể vi mô cả. 
Hơn nữa, dường như không có gì về lỗ đen mà người ta chưa biết 
đến. Nghiệm của phương trình Einstein do Schwarzschild tìm ra 
là duy nhất và chính xác. Với mỗi giá trị của khối lượng và mômen 
động lượng, có một và chỉ một nghiệm là lỗ đen. Đó chính là hàm 
ý của John Wheeler khi ông nói “Lỗ đen không có tóc”. Bằng logic 
thông thường, một cấu hình duy nhất (hãy nhớ lại chiếc BMW 
hoàn hảo nói ở Chương 7) thì không thể có entropy được. Do đó, 
entropy của Bekenstein không ý nghĩa đối với Hawking cho đến 
khi ông tìm ra cách nghĩ của riêng ông về nó. 

Chìa khóa đối với Hawking chính là nhiệt độ, chứ không phải 
là entropy. Sự tôn tại của entropy tự nó không hàm ý rằng một 
hệ có nhiệt độ!. Một đại lượng thứ ba, tức năng lượng, cũng có 
mặt trong phương trình. Mối quan hệ giữa năng lượng, entropy 
và nhiệt độ dẫn ta trở lại khởi nguyên của Nhiệt động lực học? vào 
đầu thế kỷ 19. Động cơ hơi nước là một sự kiện lúc đó và người 
Pháp tên là Nicolas Léonard Sadi Carnot là người mà bạn có thể 
gọi là kỹ sư hơi nước. Ông quan tâm đến một câu hỏi rất thực tế: 
làm thế nào để sử dụng nhiệt trong một lượng hơi nước nhất định 
để tạo ra công hữu ích một cách hiệu quả nhất - tức là làm thế 
nào để thu được hiệu suất lớn nhất. Trong trường hợp này, công 
hữu ích có nghĩa là làm gia tốc một đầu máy xe lửa, và điều này 
đòi hỏi phải chuyển đổi nhiệt năng thành động năng của một 
khối sắt thép lớn. 

1 Vẻ logic, có thể hình dung các hệ được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau mà 
không làm thay đổi năng lượng của nó, song điều này không bao giờ xảy ra trong 


những tình huống thuộc thế giới thực. 
?. Nhiệt động lực học là môn khoa học nghiên cứu về nhiệt. 


202 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nhiệt năng có nghĩa là năng lượng chuyển động hỗn loạn vô tổ 
chức của các phân tử. Ngược lại, động năng của một đầu máy xe 
lửa được tổ chức thành chuyển động đồng bộ đồng thời của một 
số lượng lớn các phân tử, tất cả đều chuyển động cùng nhau. Vì 
vậy, vấn đề là làm thế nào để biến một lượng năng lượng không 
trật tự thành năng lượng có trật tự. Nhưng khốn nỗi không ai thực 
sự hiểu một cách chính xác năng lượng có trật tự và không có trật 
tự nghĩa là gì. Carnot là người đầu tiên định nghĩa entropy là thước 
đo của sự mất trật tự. 

Sự làm quen của bản thân tôi với entropy là từ hồi còn là sinh 
viên khoa cơ khí. Tôi cũng như bất kỳ sinh viên nào khác hồi đó 
đều không biết gì về thuyết phân tử của nhiệt cả và tôi dám cá là 
ngay cả giáo sư của chúng tôi cũng không biết. Môn Nhiệt động 
lực học cho kỹ sư cơ khí khó hiểu đến nỗi ngay cả tôi, sinh viên 
xuất sắc nhất trong lớp, cũng không hiểu gì hết. Điều tôi tệ nhất 
trong tất cả là khái niệm entropy. Chúng tôi được dạy là nếu bạn 
làm nóng một thứ gì đó thì lấy độ biến thiên nhiệt năng chia cho 
nhiệt độ bạn sẽ nhận được độ biến thiên của entropy. Ai cũng ghi 
lại điều đó, nhưng chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó là gì. Đối với tôi, 
nó cũng khó hiểu giống như khi nói “Độ biến thiên của lượng xúc 
xích chia cho độ ướp hành được gọi là thịt ướp” vậy. 

Một phần vấn đề là tôi thực sự không hiểu về nhiệt độ. Theo giáo 
sư của tôi thì nhiệt độ là thứ mà bạn đo bằng nhiệt kế. “Vâng,” tôi 
có thể hỏi, “nhưng nó /à gì?”. Tôi khá chắc chắn câu trả lời sẽ là: 
“Tôi đã nói với cậu rôi, đó là thứ mà cậu đo được bằng nhiệt kế”. 

Định nghĩa entropy theo nhiệt độ cũng giống như đặt chiếc 
xe ở trước con ngựa. Mặc dù đúng là chúng ta đều có cảm giác 
bẩm sinh về nhiệt độ, nhưng những khái niệm trừu tượng hơn 


203 
TÍCH BẢO 


như năng lượng và entropy thì lại cơ bản hơn nhiều. Giáo sư lẽ ra 
trước tiên phải giải thích rằng entropy là thước đo thông tin chưa 
biết và tính bằng bit. Sau đó thì ông có thể tiếp tục diễn đạt (một 
cách chính xác) như sau: 


Nhiệt độ là sự tăng năng lượng của một hệ hi bạn thêm ào 
một bit enroÐy1. 


Năng lượng thay đổi khi bạn thêm vào một bit? Đó chính xác là 
điều mà Bekenstein đã hình dung ra đối với một lỗ đen. Rõ ràng là 
Bekenstein đã có thể tính được nhiệt độ của một lỗ đen mà không 
hề nhận ra. 

Hawking ngay lập tức nhìn ra điều mà Bekenstein đã không để 
ý đến, nhưng ý tưởng cho rằng một lỗ đen có nhiệt độ dường như 
quá vô lý đối với Stephen đến nỗi phản ứng đầu tiên của ông là 
gạt bỏ tất cả những gì là vô lý, cả entropy cũng như nhiệt độ. Có lẽ 
phần nào lý do khiến ông phản ứng mạnh mẽ như vậy là vì sự bốc 
hơi của một lỗ đen có vẻ như là rất kỳ cục. Tôi không biết chính 
xác điều gì đã khiến Stephen suy nghĩ lại, nhưng ông đã làm như 
vậy. Sử dụng những công cụ toán học rất phức tạp của Lý thuyết 
trường lượng tử, ông đã tìm ra cách riêng của mình để chứng minh 
rằng các lỗ đen phát xạ năng lượng. 

Thuật ngữ Lý thuyết trường lượng tử phân ánh sự mơ hồ còn sót 
lại tiếp sau sự khám phá của Einstein về photon. Một mặt, Maxwell 
đã chứng minh một cách thuyết phục rằng ánh sáng là sự nhiễu 
động giống như sóng của trường điện từ. Ông và những người khác 
1 Nói một cách chặt chế thì đó là nhiệt độ (tính từ 0 độ tuyệt đối) nhân với hằng số 


Boltzmann. Hằng số Boltzmann chỉ là hệ số chuyển đổi mà các nhà vật lý thường 
đặt bằng 1 khi chọn đơn vị thích hợp cho nhiệt độ. 


204 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


đã xem không gian như là một thứ gì đó có thể dao động, gần giống 
như một bát thạch đông Jell-O. Thứ Jell-O giả thuyết này được gọi 
là ête truyền ánh sáng, và giống như Jell-O, khi nó bị nhiễu động 
bởi một dao động (trong trường hợp Jell-O, bằng cách cho chạm 
vào nó một âm thoa dao động), thì sóng sẽ lan truyền từ sự nhiễu 
động đó. Maxwell đã hình dung các điện tích dao động làm nhiễu 
động ête và phát xạ sóng ánh sáng. Photon của Einstein khiến 
người ta lúng túng trong suốt hơn hai mươi năm cho đến khi Paul 
Dirac cuối cùng đã ứng dụng toán học đầy quyền năng của Cơ 
học lượng tử cho các dao động giống như sóng của trường điện từ. 

Hệ quả quan trọng nhất của Lý thuyết trường lượng tử đối với 
Hawking là ý tưởng cho rằng trường điện từ có “những thăng giáng 
lượng tử” (xem Chương 4), ngay cả khi không có điện tích dao động 
làm nhiễu động nó. Trong không gian trống rỗng, trường điện từ 
tỏa sáng mờ mờ và dao động với những thăng giáng chân không. 
Nhưng tại sao chúng ta lại không cảm thấy những rung động đó 
trong không gian trống rỗng? Đó không phải bởi vì chúng rất yếu. 
Thực tế, dao động của trường điện từ trong một vùng không gian 
nhỏ là rất dữ dội. Nhưng vì không gian trống rỗng có ít năng lượng 
hơn bất kỳ thứ gì khác, nên không có cách nào để năng lượng trong 
những thăng giáng chân không được truyền đến cơ thể chúng ta. 

Có một loại thăng giáng khác trong tự nhiên /à rất dễ nhận thấy: 
đó là thăng giáng nhiệt. Có gì khác giữa một bình nước nóng và 
một bình nước lạnh? Nhiệt độ chứ gì, chắc là bạn sẽ nói như vậy. 
Nhưng đó chỉ là một cách nói rằng nước nóng cảm thấy nóng và 
nước lạnh cảm thấy lạnh mà thôi. Sự khác biệt thực sự chính là 
nước nóng thì có nhiều năng lượng hơn và nhiều entropy hơn - 
tức là bình chứa đầy những phân tử chuyển động hỗn loạn và 


205 
TÍCH BẢO 


ngẫu nhiên rất khó có thể theo dõi được. Chuyển động này không 
liên quan gì đến Cơ học lượng tử, và nó cũng không tinh tế đến 
mức khó phát hiện. Nhúng ngón tay của bạn vào bình và bạn sẽ 
không khó khăn gì phát hiện được những thăng giáng nhiệt. 

Chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử không thể nhìn 
thấy là bởi vì phân tử nước rất nhỏ, nhưng hiệu ứng trực tiếp của 
những thăng giáng nhiệt lại là không khó phát hiện. Như tôi đã đề 
cập ở trên, chuyển động của các hạt phấn hoa lơ lửng trong một 
ly nước ấm chính là chuyển động Brown hỗn loạn, ngẫu nhiên, 
không liên quan gì đến Cơ học lượng tử cả. Nguyên do ở đây là 
nhiệt trong nước, nó làm cho các phân tử nước bắn phá một cách 
ngẫu nhiên vào các hạt đó. Khi bạn nhúng ngón tay vào ly nước, 
cũng chính những bắn phá ngẫu nhiên này vào da bạn sẽ kích 
thích đầu dây thần kinh và làm cho bạn cảm thấy nước ấm. Da 
và các dây thần kinh của bạn đã hấp thụ một chút năng lượng từ 
nhiệt xung quanh. 

Nhưng ngay cả khi không có nước, không khí hay bất kỳ một 
chất nào khác, các dây thần kinh nhạy cẩm với nhiệt cũng có thể 
bị kích thích bởi những dao động nhiệt của các bức xạ từ vật đen. 
Trong trường hợp này, dây thần kinh hấp thụ nhiệt từ môi trường 
xung quanh bằng cách hấp thụ photon. Nhưng điều này có thể xảy 
ra chỉ khi nhiệt độ ở trên 0 độ tuyệt đối. Tại 0 độ tuyệt đối, những 
thăng giáng lượng tứ của trường điện và từ là khó phát hiện hơn 
và không có những hiệu ứng rõ ràng như vậy. 

Hai loại thăng giáng - nhiệt và lượng tử - là rất khác nhau và 
dưới những điều kiện bình thường cũng không liên quan gì đến 
nhau. Thăng giáng lượng tử là phần không thể chia nhỏ được nữa 
của chân không và không thể loại bỏ được, trong khi thăng giáng 


206 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


nhiệt là do năng lượng dư. Sự khó phát hiện của thăng giáng lượng 
tử - đó là lý do tại sao chúng ta không cảm thấy chúng và khiến 
chúng khác với thăng giáng nhiệt - sẽ khó có thể giải thích được 
trong một cuốn sách cố tránh những công thức toán học phức tạp, 
và mọi mô hình tương tự hay giản đồ nào mà tôi sử dụng cũng đều 
sẽ có những nhược điểm về mặt logic của nó. Nhưng sự giải thích 
là cần thiết nếu bạn định nắm bắt điều gì đang bị đe dọa trong 
Cuộc chiến lỗ đen. Hãy nhớ lại sự báo trước của Feynman về việc 
giải thích các hiện tượng lượng tứ (xem trang 102). 

Lý thuyết trường lượng tử đã gợi ý một cách hình dung hai loại 
thăng giáng. Thăng giáng nhiệt là nhờ có sự hiện diện của các 
photon thực, các photon bắn phá vào da chúng ta và truyền năng 
lượng cho nó. Còn thăng giáng lượng tử là nhờ các cặp photon áo, 
được tạo ra rồi nhanh chóng bị hấp thụ trở lại vào chân không. 
Dưới đây là giản đồ Feynman về không-thời gian - phương thẳng 
đứng là thời gian và phương ngang là không gian - với cả các 
photon thực và các cặp photon ảo. 

Photon thực là những đường vũ trụ, , 
đứt nét kéo dài vô tận. Sự hiện diện của ¡ ¡ ' 
chúng biểu thị nhiệt và thăng giáng nhiệt. - : - 
Nhưng nếu không gian ở 0 độ tuyệt đối ¡  ! *  j 
thì sẽ không có các photon thực nữa. ;¡  - lại 
Khi đó, còn lại chỉ là các vòng kín cực 
nhỗ của các phoron ảo, hiện ra rồi biến | 
mất rất nhanh. Các cặp photon ảo là một [ 
phần của chân không - thứ mà chúng :  :: ; x.. 
ta thường cho là không gian trống rỗng | ị 

- ngay cả khi nhiệt độ ở 0 độ tuyệt đối.  - ¬. 


207 
TÍCH BẢO 


Dưới những điều kiện thông thường, không hề có sự lẫn lộn nào 
giữa hai loại thăng giáng đó. Nhưng một chân trời lỗ đen thì không 
thông thường chút nào. Gần chân trời, hai loại thăng giáng này trở 
nên xáo trộn theo cách mà không ai có thể ngờ tới. Để có một ý 
niệm nào đó về chuyện này xảy ra như thế nào, hãy tưởng tượng 
Alice đang rơi tự do vào lỗ đen trong một môi trường có nhiệt độ ở 
0 độ tuyệt đối: một chân không hoàn hảo. Cô bị vây quanh bởi các 
cặp photon ảo, nhưng hoàn toàn không nhận thấy chúng. Không 
có photon thực nào ở trong vùng lân cận cô cả. 

Giờ hãy xét Bob, người đang treo lơ lửng ở phía trên chân trời. Với 
anh thì mọi thứ rối rắm hơn. Một vài cặp photon ảo - những photon 
mà Alice không nhận thấy - có thể một nửa ở bên ngoài chân trời và 
một nửa ở bên trong. Nhưng một hạt ở phía sau chân trời thì không 
có liên quan gì đến Bob hết. Bob thấy một photon và không có cách 
nào nhận ra rằng nó thuộc về một cặp photon ảo. Dù tin hay không 
thì một photon bị mắc kẹt ở bên ngoài trong khi photon cùng cặp 
của nó lại ở sau chân trời, cũng sẽ ảnh hưởng đến Bob và da của 
anh giống y như một photon nhiệt thực thụ. Gần chân trời, sự tách 
bạch giữa thăng giáng nhiệt và thăng giáng lượng tử phụ thuộc vào 
người quan sát: điều mà Alice nhận thấy (hay không nhận thấy) như 
những thăng giáng lượng tử, thì đối với Bob là năng lượng nhiệt. Đối 
với một lỗ đen, những thăng giáng nhiệt và thăng giáng lượng tử 
trở thành hai mặt của một đồng xu. Chúng ta sẽ trở lại điểm này ở 
Chương 20, khi nghiên cứu về chiếc máy bay của Alice. 

Sử dụng các công cụ toán học của Lý thuyết trường lượng tử, 
Hawking đã tính được rằng sự nhiễu động của các thăng giáng chân 
không do một lỗ đen khiến cho các photon bị phát xạ, như thể chân 
trời lỗ đen là một vật đen nóng. Các photon này được gọi là bức xạ 


208 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Hauking. Điều thú vị nhất là, một lỗ đen phát xạ như thể nhiệt 
độ của nó gần xấp xỉ với nhiệt độ nếu như Bekenstein tính ra theo 
lập luận của mình. Thực tế, Hawking đã tiến xa hơn Bekenstein; 
các phương pháp của ông chính xác tới mức ông có thể tính được 
chính xác nhiệt độ và, tính ngược trở lại được entropy của lỗ đen. 
Bekenstein chỉ tuyên bố rằng entropy tỷ lệ với diện tích của chân 
trời được đo bằng đơn vị Planck. Nhưng Hawking không cần phải 
sử dụng cụm từ mơ hồ “tỷ lệ với” như vậy nữa. Theo tính toán của 
ông, entropy của một lỗ đen chính xác bằng một phần tư diện tích 
chân trời được đo bằng đơn vị Planck. 

Phương trình mà Hawking thu được cho nhiệt độ của một lỗ 
đen chính là cái phương trình viết trên bảng đen khi tôi bước vào 
buổi thuyết trình của Dennis Sciama: 

__ b ch 
lối GMk 


Hãy lưu ý rằng trong công thức của Hawking, khối lượng của lỗ 
đen nằm ở mẫu số. Điều đó có nghĩa là khối lượng càng lớn thì lỗ đen 
càng lạnh, và ngược lại, khối lượng càng nhỏ thì lỗ đen càng nóng. 


Hãy thử công thức này với một lỗ đen. Dưới đây là giá trị các 


hằng số": 
ÿ=53x1ữ 
G=6,/x I0” 
=7xl0” 
k=1,4x10^ 


1 Các số này đều được tính theo mét, giây, kg và nhiệt độ Kelvin (K). Đơn vị đo theo 
thang Kelvin cũng tương tự như độ C nhưng nhiệt độ được đo từ 0 độ tuyệt đối 
thay vì từ điểm đóng băng của nước. Nhiệt độ phòng thường vào khoảng 300K. 


209 
TÍCH BẢO 


Hãy xét trường hợp một ngôi sao với khối lượng lớn gấp 5 lần 
Mặt trời cuối cùng bị co sập lại tạo nên một lỗ đen. Khối lượng 
của nó, tính bằng kg sẽ là: 


M=10" 


Nếu chúng ta thay các con số trên vào công thức của Hawking, 
ta sẽ tính được nhiệt độ của lỗ đen là 10% độ Kelvin. Đó là nhiệt 
độ rất nhỏ - khoảng 10 phần tỉ độ trên 0 độ tuyệt đối! Không có gì 
trong thế giới tự nhiên lại lạnh đến như vậy. Ngay cả trên các sao 
và thiên hà, không gian cũng ấm hơn rất nhiều. 

Có những lỗ đen thậm chí có nhiệt độ còn thấp hơn nằm ở trung 
tâm của thiên hà. Một tỉ lần nặng hơn lỗ đen tạo thành từ các sao, 
mà một tỉ lần nặng hơn, có nghĩa là sẽ lạnh hơn 1 tỉ lần. Nhưng 
chúng ta cũng có thể xét các lỗ đen nhỏ hơn nhiều. Giả sử một tai 
họa nào đó sập xuống Trái đất. Khối lượng của Trái đất khoảng 1 
triệu lần nhỏ hơn khối lượng một ngôi sao. Lỗ đen tạo thành sẽ có 
nhiệt độ khá lớn, vào khoảng 0,01K: tức ấm hơn rất nhiều so với lỗ 
đen tạo thành từ sao, nhưng vẫn lạnh khủng khiếp - lạnh hơn cả 
heli lỗng và lạnh hơn nhiều so với oxi đóng băng. Một lỗ đen với 
khối lượng như Mặt trăng sẽ có nhiệt độ khoảng 1K. 

Nhưng giờ hãy xem điều gì xảy ra khi một lỗ đen phát ra bức 
xạ Hawking và bốc hơi. Khi khối lượng giảm và lỗ đen co lại, nhiệt 
độ sẽ tăng lên. Dần dần, lỗ đen sẽ trở nên rất nóng. Đến khi nó 
đạt đến khối lượng của một tảng đá lớn, nhiệt độ của nó sẽ lên 
tới cả tỈ tỉ độ. Khi nó đạt tới khối lượng Planck, thì nhiệt độ của 
nó sẽ là 103? độ. Chỉ có một thời điểm mà khắp nơi trong vũ trụ 
có thể ở gần nhiệt độ như vậy, đó chính là khi bắt đầu Vụ nổ lớn 
(Big Bang). 


210 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tính toán của Hawking cho thấy lỗ đen bốc hơi như thế nào 
còn hơn cả một chuyến du lịch tuyệt vời. Tôi tin rằng vào lúc mà 
những hệ quả của nó được thấu hiểu một cách đầy đủ thì các nhà 
vật lý sẽ xem nó là sự bắt đầu của một cuộc cách mạng khoa học vĩ 
đại. Sẽ còn quá sớm để biết chính xác cuộc cách mạng này sẽ diễn 
tiến như thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ chạm tới những vấn đề 
sâu sắc nhất: đó là bản chất của không gian và thời gian, ý nghĩa 
của các hạt cơ bản, và những bí ẩn về sự khởi đầu của vũ trụ. Các 
nhà vật lý không ngừng hỏi liệu Hawking có thuộc số những nhà 
vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại hay không và đẳng cấp của ông là ở 
đâu. Để đáp lại những ai còn nghi ngờ về sự vĩ đại của Hawking, 
tôi chỉ xin gợi ý rằng họ nên trở lại và đọc bài báo viết năm 1995 
của ông Sự sản xuất ra các hạt bởi các lỗ đen. 

Nhưng dù ông có thể vĩ đại như thế nào đi nữa thì ít nhất trong 
một trường hợp ông đã để mất dấu vết các bit thông tin của mình, 
và đó chính là điều đã khơi mào cho Cuộc chiến lỗ đen. 


211 
TÍCH BẢO 


PHẦN II 


Cuộc †ến công 
bết ngờ 


10 
STEPHEN ĐÃ ĐỂ MẤT CÁC BIT CỦA MÌNH 
VÀ KHÔNG BIẾT PHẢI TÌM CHÚNG Ở ĐÂU 


Điều đó là bhông thể như tôi nói, 0à 0ì 0uậy, ở bhía cạnh nào 
đó, tôi phải nói điều đó là sai. 
SHERLOCK HOLMES 


THEO MỘT VÀI BÀI BÁO, chiến tranh ở Iraq đã kéo dài hơn cả Thế 
chiến thứ II. Điều mà các nhà báo đó thực sự muốn nói là cuộc 
chiến tranh này đã kéo dài hơn sự tham gia của người Mỹ trong 
Thế chiến thứ II. Chiến tranh thế giới bắt đầu vào mùa thu năm 
1939 và chỉ kết thúc vào mùa hè năm 1945. Người Mỹ có xu hướng 
muốn quên thực tế rằng cuộc chiến đã xảy ra 3 năm trước khi Trân 
châu cảng bị tấn công. 

Có lẽ tôi cũng đang mắc phải sai lầm tương tự khi nói rằng Cuộc 
chiến lỗ đen bắt đầu vào năm 1983 ở căn gác áp mái nhà Werner 
Erhard. Thực ra, cuộc tấn công của Stephen đã bắt đầu từ năm 
1976, nhưng bạn không thể có cuộc chiến mà không có hai chiến 
tuyến. Mặc dù cuộc tấn công hầu như không ai để ý tới, nhưng 
nó vẫn là một cú đánh trực diện vào một trong những nguyên 
lý được tin cậy nhất của vật lý học: định luật cho rằng thông tin 


214 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


không bao giờ bị mất, hay, nói một cách ngắn gọn thì hông tin 
được bảo toàn. Vì nó là một định luật trung tâm đến nỗi mọi thứ 
đều tuân theo nó, nên chúng ta hãy ôn lại một lần nữa định luật 
bảo toàn thông tin này. 


Thông Tin lò vĩnh cửu 


Nói thông tin bị phá hủy có nghĩa là gì? Trong vật lý học cổ điển, 
câu trả lời thật đơn giản. Thông tin bị phá hủy nếu tương lai không 
còn dấu vết của quá khứ. Đáng ngạc nhiên là điều này lại có thể xây 
ra ngay cả với một định luật có tính tất định. Để minh họa, chúng 
ta hãy trở lại với đồng xu ba mặt mà chúng ta đã chơi ở Chương 4. 
Ba mặt của đồng xu được gọi là H, T và F (biểu thị cho mặt ngửa, 
mặt sấp và mặt đứng). Trong chương đó, tôi đã mô tả hai định luật 
có tính tất định bằng biểu đồ dưới đây: 


⁄ Z2 ỬN 
T 


H + 


F F 


Cả hai định luật đều có tính tất định, trong đó cho dù đồng 
xu đang ở trạng thái nào, người ta cũng đều có thể chỉ ra trạng 
thái tiếp sau và trước đó của nó một cách hoàn toàn xác định. 
Hãy so sánh nó với định luật được mô tả bởi một biểu đô khác 
dưới đây: 


215 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


hay bởi công thức sau: 

HTI TH FCT 

Diễn đạt bằng lời thì nếu đồng xu là ngửa (H) tại một thời điểm, 
nó sẽ là sấp (T) ở thời điểm tiếp theo. Nếu nó là sấp thì sau đó sẽ 
là ngửa. Và nếu nó đứng (F) thì tiếp theo sẽ là sấp. Quy tắc là hoàn 
toàn tất định: bạn bắt đầu ở bất kỳ đâu thì tương lai cũng đều đã 
được an bài mãi mãi bởi quy luật đã cho. Chẳng hạn, giả sử chúng 
ta bắt đầu từ mặt E, thì lịch sử tiếp theo là hoàn toàn được xác định: 
ETHTHTHTHTT... Nếu chúng ta bắt đầu từ H, thì lịch sử sẽ là 
HTHTHTHTHTHTT... Và nếu chúng ta bắt đầu từ T, thì sẽ là 
1.H/IHIHTITIHTIHT,,, 

Có điều gì đó hơi kỳ quặc ở quy luật này, nhưng nó chính xác là 
gì? Giống như các định luật tất định khác, tương lai là hoàn toàn có 
thể tiên đoán được. Nhưng khi chúng ta thử xác định quá khứ thì 
tình hình không suôn sẻ như thế nữa. Giả sử chúng ta thấy đồng 
xu ở trạng thái H. Chúng ta có thể chắc chắn rằng trạng thái trước 
đó là T. Đến đây mọi thứ đều ốn. Nhưng hãy thử lần ngược thêm 
một bước nữa. Có hai trạng thái có thể dẫn đến T, đó chính là H 
và F. Một câu hỏi được đặt ra: vậy chúng ta nhận được T từ H hay 
từ F? Hoàn toàn không có cách nào biết được. Điều này có nghĩa 
là thông tin đã mất, nhưng nó không bao giờ xảy ra trong vật lý cổ 
điển. Các quy tắc toán học làm cơ sở cho các định luật của Newton 


216 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


và lý thuyết trường điện từ của Maxwell đều rất rõ ràng: mọi trạng 
thái đều được tiếp sau bởi một trạng thái duy nhất, và mọi trạng 
thái đều có trạng thái đứng trước duy nhất. 

Còn có một con đường khác mà thông tin có thể bị mất, đó là khi 
có một mức độ ngẫu nhiên nào đó trong quy luật. Trong trường hợp 
đó, rõ ràng là không thể có sự chắc chắn về tương lai hay quá khứ. 

Như tôi đã giải thích ở trên, Cơ học lượng tử có yếu tố ngẫu 
nhiên của nó, nhưng cũng có một ý nghĩa sâu xa mà trong đó thông 
tin không bao giờ bị mất. Tôi đã minh họa điều này đối với một 
photon ở Chương 4, nhưng chúng ta hãy làm lại một lần nữa, và 
lần này ta sẽ dùng một electron va chạm với một bia đứng yên, như 
một hạt nhân nặng, chẳng hạn. Electron đến từ phía trái, chuyển 
động theo hướng nằm ngang. 


. —È © 


Nó va chạm với hạt nhân và bắn ra theo một hướng mới không 
thể đoán trước được. Một nhà lý thuyết lượng tử giỏi có thể tính 
được xác suất để nó bắn ra theo một hướng cụ thể nào đó, nhưng 
không thể tiên đoán được hướng đó một cách chắc chắn. 


217 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Có hai cách để kiểm tra xem thông tin về chuyển động ban đầu 
có còn được giữ lại hay không. Cả hai cách này đều liên quan đến 
việc cho electron đi ngược trở lại theo một quy luật nghịch đảo. 

Trong trường hợp thứ nhất, một người quan sát kiểm tra xem 
electron ở đâu ngay trước khi đảo ngược lại quy luật. Anh ta có thể 
làm điều đó bằng nhiều cách khác nhau, hầu hết các cách đều sử 
dụng photon như là một máy dò. Trong trường hợp thứ hai, người 
quan sát không kiểm tra gì hết; anh ta chỉ đảo ngược quy luật mà 
không can thiệp đến electron bằng bất cứ cách nào. Kết quả của 
hai thí nghiệm sẽ là hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp thứ 
nhất, sau khi electron chạy ngược trở lại, nó sẽ kết thúc ở một vị trí 
ngẫu nhiên, theo một hướng không thể dự đoán trước được. Trong 
trường hợp thứ hai, khi không thực hiện việc kiểm tra, electron 
luôn kết thúc sự chuyển động ngược của nó theo hướng nằm ngang. 
Khi người quan sát nhìn vào electron lần đầu tiên sau khi bắt đầu 
thí nghiệm, anh ta sẽ thấy nó di chuyển chính xác như khi nó bắt 
đầu, chỉ có khác là theo chiều ngược lại. Như vậy, có vẻ như thông 
tin bị mất chỉ khi chúng ta chủ động can thiệp vào electron. Trong 
Cơ học lượng tử, chừng nào chúng ta không can thiệp vào một hệ, 
thì thông tin mà hệ chứa đựng sẽ không thể phá hủy được, y như 
trong vật lý cổ điển vậy. 


S†ephen tốn công 


Sẽ là rất khó khăn để tìm thấy hai khuôn mặt nào ở khắp San Francisco 
này sưng sỉa hơn của Gerard”t Hooft và tôi vào cái ngày hôm đó của 
năm 1983. Tại phố Franklin, trên căn gác áp mái nhà Werner Erhard, 
cuộc chiến tranh đã được tuyên bố - một cuộc tấn công trực diện vào 


218 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


những niềm tin sâu sắc nhất của chúng tôi. Stephen Táo bạo, Stephen 
Liều lĩnh, Stephen Kẻ Tiêu diệt đã có tất cả các vũ khí hạng nặng và 
nụ cười nửa thiên thần nửa ác quý đã cho thấy ông ta biết điều đó. 
Đây hoàn toàn không phải là cuộc tấn công cá nhân. Cuộc tấn 
công ô ạt chớp nhoáng này nhắm thẳng vào trụ cột trung tâm của 
vật lý học: đó là tính không thể phá 


điếm kì dị 


hủy được của thông tin. Thông tin 
thường bị xáo trộn tới mức khó có 
thể nhận ra, nhưng Stephen biện 
luận rằng các bit thông tin rơi vào 
một lỗ đen sẽ bị biến mất đối với thế 
giới bên ngoài. Trên bảng đen, ông 
đã sử dụng một giản đô để chứng 


minh điều đó. 

Trong những nghiên cứu xuất sắc của mình về hình học không- 
thời gian, Roger Penrose đã phát minh ra một cách để làm hiển 
thị toàn bộ không-thời gian trên một tấm bảng đen hay trên một 
tờ giấy. Ngay cả khi không-thời gian là vô hạn, Penrose cũng có 
thể bóp méo và nén nó theo những cách thức toán học rất thông 
minh để có được toàn bộ nằm gọn trên một diện tích hữu hạn. Giản 
đồ Penrose được vẽ trên bảng đen trong căn gác nhà Werner biểu 
thị một lỗ đen với các bit thông tin đang rơi qua chân trời. Chân 
trời được biểu thị bằng một đường chéo mảnh, và một khi một bit 
đi qua ranh giới đó, nó sẽ không thể thoát ra nếu không có tốc độ 
vượt quá tốc độ ánh sáng. Giản đồ cũng biểu thị rằng mọi bit như 
vậy đều có chung số phận là sẽ chạm vào điểm kỳ dị. 

Các giản đồ Penrose là công cụ không thể thiếu của các nhà vật 
lý lý thuyết, nhưng chúng đòi hỏi phải luyện tập một chút mới có 


219 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


thể hiểu được. Dưới đây là một bức tranh quen thuộc hơn biểu 
thị cùng một lỗ đen 


chân trời 


điểm kỳ dị 


Luận điểm của Stephen rất đơn giản. Các bit rơi vào một lỗ 
đen cũng giống như những con nòng nọc ẩn dụ nói tới ở Chương 
2 đã bất cẩn để rơi qua điểm không thể quay lui. Một khi một bit 
đi qua chân trời, sẽ không có cách nào để nó quay trở lại thế giới 
bên ngoài được nữa. 

Không phải vấn đề các bit thông tin có thể bị biến mất sau chân 
trời đã khiến tôi và 't Hooft bối rối như vậy. Thông tin rơi vào lỗ đen 
cũng không tôi tệ hơn việc khóa nó trong một căn hầm bị bít chặt. 
Nhưng có điều gì đó còn tai hại hơn đang đùa giỡn ở đây. Khả năng 
cất giấu thông tin trong một căn hầm khó có thể là nguyên nhân 
gây ra lo lắng, nhưng tình hình sẽ ra sao nếu cửa bị khóa chặt, rồi 
căn hầm bốc hơi ngay trước mắt chúng ta? Mà đó lại chính xác là 
điều mà Hawking dự đoán sẽ xảy ra với lỗ đen. 


220 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Đến mãi năm 1983, qua một thời gian khá dài tôi mới liên hệ 
được sự bốc hơi của lỗ đen với cuộc nói chuyện giữa tôi với Richard 
Feynman ở quán cà phê West End năm 1972. Ý tưởng cho rằng lỗ 
đen cuối cùng sẽ bị phân rã thành các hạt cơ bản không hề làm tôi 
phải băn khoăn chút nào. Nhưng tuyên bố của Stephen đã khiến 
tôi phải nghi ngờ: Khi một lỗ đen bốc hơi, các bit thông tin bị bây 
Uào trong nó sẽ biến mất khói uũ trụ của chúng ta. Thông tin không 
bị xáo trộn. Nó bị xóa sạch một cách bất thuận nghịch Uà uĩnh uiễn. 

Stephen nhảy múa vui vẻ trên nấm mô của Cơ học lượng tử, trong 
khi 't Hooft và tôi hoàn toàn bị rối tung lên. Đối với chúng tôi, một 
ý tưởng như vậy sẽ khiến cho toàn bộ các định luật vật lý bị lung 
lay. Dường như là sự kết hợp giữa Thuyết tương đối rộng với các 
quy tắc của Cơ học lượng tử sắp sửa gây ra một sự đổ vỡ ghê gớm. 

Tôi không biết “t Hooft có biết về ý tưởng cực đoan này của 
Stephen trước khi có cuộc hội họp ở căn gác áp mái nhà Werner 
hay không, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe về nó. Ngay cả 
như vậy thì ý tưởng này cũng không phải là mới vào lúc đó. Stephen 


221 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


đã đưa ra những lập luận này của mình trong một bài báo đã công 
bố vài năm trước đấy và đã hoàn tất một cách thận trọng cái bài 
tập đó của mình. Ông đã thực sự suy nghĩ và bác bỏ mọi cách mà 
tôi có thể đưa ra để tránh khỏi cái “nghịch lý thông tin” của mình. 
Chúng ta sẽ xem xét qua bốn trong số những cách đó dưới đây. 


1. Lỗ đen không thực sự bốc hơi 


Đối với hầu hết các nhà vật lý thì kết luận lỗ đen bốc hơi là một bất 
ngờ rất lớn. Nhưng lý luận về sự bốc hơi, dù nặng tính chuyên môn, 
cũng vô cùng hấp dẫn. Bằng việc nghiên cứu các thăng giáng lượng 
tử ở rất gần chân trời, Hawking, cũng như Bill Unruh, đã chứng 
minh được rằng lỗ đen có nhiệt độ và, giống như bất kỳ một vật 
thể nóng nào khác, nó phải phát ra bức xạ nhiệt (bức xạ vật đen). 
Thỉnh thoảng lại có một bài báo về vật lý xuất hiện tuyên bố rằng 
các lỗ đen không bốc hơi. Nhưng những bài báo như vậy nhanh 
chóng biến mất trong đống tạp nham vô hạn các ý tưởng bên lề. 


2. Lỗ đen để lợi cóc †tòn dư 


Tuy sự bốc hơi của các lỗ đen có vẻ như liên tục, nhưng cũng có 
một sự thật là khi chúng bốc hơi, chúng trở nên nóng hơn và nhỏ 
đi. Tại điểm nào đó, một lỗ đen bốc hơi sẽ trở nên nóng tới mức 
nó sẽ phát ra các hạt với năng lượng cực lớn. Trong cơn bùng phát 
bốc hơi cuối cùng, các hạt phát ra sẽ có năng lượng vượt xa bất 
kỳ thứ gì chúng ta đã từng chứng kiến. Người ta biết rất ít về cơn 
hấp hối này của lỗ đen. Có lẽ lỗ đen sẽ dừng bốc hơi khi nó đạt 
đến khối lượng Planck (cỡ khối lượng của một hạt bụi). Tại điểm 
đó, bán kính của nó sẽ bằng độ dài Planck, và không ai có thể nói 


222 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Về mặt logic có khả năng 
là lỗ đen sẽ dừng bốc hơi và để lại tàn dư - một hầm chứa thông 
tin cực nhỏ - với tất cả các thông tin bị mất được lưu giữ lại bên 
trong nó. Theo ý tưởng này thì mọi bit thông tin rơi vào lỗ đen sẽ 
được khóa chặt bên trong cái hộp cực nhỏ này. Tàn dư có kích cỡ 
Planck nhỏ xíu có một tính chất kỳ lạ: nó là một hạt cực nhỏ mà 
bên trong có thể ẩn giấu bất kỳ lượng thông tin nào. 

Mặc dù ý tưởng tàn dư là một lựa chọn phổ biến cho sự phá hủy 
của thông tin (trong thực tế, còn phổ biến hơn nhiều so với ý tưởng 
đúng đắn), nhưng nó chưa bao giờ hấp dẫn tôi cả. Nó có vẻ như là 
tìm cách lảng tránh vấn đề. Nhưng đây không phải là vấn đề khẩu 
vị. Một hạt có thể chứa một lượng thông tin vô hạn sẽ là một hạt có 
entropy vô hạn. Mà sự tôn tại của các hạt có entropy vô hạn như 
vậy là một thảm họa đối với nhiệt động lực học: do các thăng giáng 
nhiệt, các hạt này sẽ rút hết nhiệt của bất kỳ hệ nào. Theo cách nghĩ 


của tôi thì ý tưởng tàn dư chưa được xem xét một cách nghiêm túc. 


3. Cóc vũ Trụ sơ sinh 


Thỉnh thoảng tôi lại nhận được các bức thư điện tử mà thường 
bắt đầu tương tự nhau: “Tôi không phải là một nhà khoa học và 
tôi không biết nhiều về vật lý hay toán học, nhưng tôi nghĩ là tôi 
có câu trả lời cho vấn đề mà ông và Hawkins - lúc thì “Hawkings” 
và lúc thì “Haskins” - “đang nghiên cứu”. Giải pháp được đề xuất 
trong các thư đó hầu như luôn là 0ø frụ sơ sinh. Ở đâu đó bên trong 
lỗ đen, một phần nhỏ không gian sẽ tách rời ra và tạo thành một 
vũ trụ nhỏ xíu, độc lập, tách biệt hoàn toàn khỏi phần không-thời 
gian của chúng ta. (Tôi luôn nghĩ đến những quả bóng bay bị tuột 


223 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


khỏi tay và bay mất). Tác giả bức thư tiếp tục biện luận rằng tất cả 
các thông tin từng bị rơi vào lỗ đen đều nằm lại trong vũ trụ sơ sinh 
này. Điều này sẽ giải quyết được vấn đề: thông tin không bị phá hủy; 
nó chỉ trôi nổi đâu đó trong siêu không gian hay bất cứ nơi nào mà 
vũ trụ sơ sinh trở thành. Cuối cùng, sau khi lỗ đen bốc hơi, vết nứt 
trong không gian lành lại và, bởi vì hoàn toàn cách biệt, nên những 
bit thông tin bị mắc kẹt trở nên hoàn toàn không thể quan sát được. 

Ý tưởng vũ trụ sơ sinh có thể không phải hoàn toàn là ngu ngốc, 
đặc biệt là nếu chúng ta giả sử rằng những vũ trụ sơ sinh đó sẽ lớn 
lên. Vũ trụ của chúng ta đang giãn nở. Có lẽ mỗi vũ trụ sơ sinh cũng 
giãn nở và cuối cùng trưởng thành và trở thành một vũ trụ với đầy 
đủ các thiên hà, sao, hành tinh, chó, mèo, con người và cả những 
lỗ đen của chính nó. Thậm chí có thể là vũ trụ của chính chúng ta 
cũng có nguồn gốc như vậy. Nhưng nếu coi đó là một lời giải cho 
vấn đề thông tin bị biến mất thì nó đơn giản là không đi vào đúng 
vấn đề. Vật lý học là quan sát và thực nghiệm. Nếu vũ trụ sơ sinh 
mang đi thông tin khiến nó trở nên không thể quan sát được nữa thì 
đối với thế giới của chúng ta, điều này cũng chẳng khác gì thông tin 
bị phá hủy với tất cả những hệ lụy không may của sự phá hủy đó!. 


4. Xem xé† lựa chọn bồn nước †ắm 


Lựa chọn bồn nước tắm là lý lẽ chống lại ý tưởng của Hawking ít 
phổ biến nhất. Các chuyên gia về lỗ đen và các nhà nghiên cứu 


! Trong Chương 1, tôi đã đề cập vắn tắt đến một trong những hệ quả không may 
nhất này: mất thông tin có nghĩa là gia tăng entropy, mà điều đó thì có nghĩa là 
sẽ tạo ra nhiệt. Như Banks, Peskin và tôi đã giải thích, khi đó thăng giáng lượng 
tử sẽ trở thành thăng giáng nhiệt và gần như ngay lập tức làm nóng thế giới đến 
nhiệt độ rất cao. 


224 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Thuyết tương đối rộng xem nó như là “một sự lạc đề”. Tuy nhiên, 
nó lại là khả năng duy nhất có ý nghĩa đối với tôi. Hãy hình dung 
những giọt mực rơi vào một bồn nước, mang theo một thông điệp 
- tí, tí, tách, tí, tách, dấu cách, tách, tí. 


Những giọt mực tròn trịa nhanh chóng hòa tan, thông điệp trở 
nên khó đọc hơn và nước cũng đục hơn. 


Sau một vài giờ, tất cả còn lại là một bồn nước đồng nhất màu ghi. 


Tuy từ cách nhìn thực tế thì thông điệp này đã bị xáo trộn đến 
mức không còn hy vọng đọc được nữa, nhưng các nguyên lý của 
Cơ học lượng tử thì đảm bảo rằng nó vẫn còn ở đó giữa một số rất 
lớn các phân tử chuyển động hỗn loạn. Nhưng sau đó chất lỏng 
bắt đầu bốc hơi khỏi bồn. Hết phân tử này đến phân tử khác - mực 
cũng như nước - thoát ra không gian trống rỗng và cuối cùng để lại 


225 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


một cái bồn rỗng và khô. Thông tin đã biến mất, nhưng liệu nó đã 
bị phá hủy hay chưa? Mặc dù bị xáo trộn đến mức khó có thể phục 
hồi bằng bất kỳ một phương cách thực tế nào, song không một bit 
thông tin nào bị xóa sạch. Rõ ràng là nó bị mang theo trong các sản 
phẩm bốc hơi, các đám mây phân tử hơi thoát ra ngoài không gian. 


Trở lại với các lỗ đen, vậy điều gì sẽ xảy ra với các thông tin 
trong lỗ đen khi nó bốc hơi? Nếu một lỗ đen là thứ gì đó giống như 
bồn tắm, thì câu trả lời là tương tự: mọi bit thông tin cuối cùng 
sẽ được chuyển giao cho các photon và các hạt khác đã mang đi 
năng lượng của lỗ đen. Nói cách khác, thông tin được chứa trong 
rất nhiều hạt tạo nên bức xạ Hawking. “T Hooft và tôi cảm thấy 
chắc chắn là như vậy, nhưng thực tế là không một ai biết nhiều về 
lỗ đen lại tin chúng tôi. 

Dưới đây là một cách khác để hiểu nghịch lý thông tin của 
Stephen. Thay vì để cho lỗ đen biến mất, khi nó bốc hơi, chúng ta 
có thể nuôi dưỡng nó bằng những thứ mới - như máy tính, sách, 
đĩa CD - theo một tỷ lệ vừa phải để giữ cho nó không bị co sập lại. 
Nói cách khác, chúng ta cung cấp cho lỗ đen một dòng thông tin 
vô hạn để giữ nó không bị nhỏ đi. Theo Hawking, mặc dù lỗ đen sẽ 
không lón lên (nó sẽ vẫn bốc hơi khi được nuôi dưỡng), song thông 
tin bị nó nuốt chứng, có vẻ như không bao giờ chấm dứt. 


226 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tất cả những điều này khiến tôi nhớ đến màn trình diễn xiếc 
ưa thích của tôi khi còn nhỏ. Tôi thích các chú hề hơn bất kỳ thứ 
gì khác và trong tất cả các buổi diễn hài thì thứ hấp dẫn tôi nhất là 
trò ôtô chú hề. Tôi không biết họ đã làm như thế nào, nhưng một 
số lượng đáng kể các chú hề bị nhồi nhét vào một chiếc ôtô bé tí. 
Nhưng sẽ là như thế nào nếu như một chuỗi vô tận các chú hề cứ 
liên tục trèo vào trong xe mà không có ai đi ra? Điều đó sẽ không 
thể tiếp diễn mãi mãi, phải vậy không? Sức chứa các chú hề của 
bất kỳ chiếc xe nào cũng là hữu hạn, và một khi khả năng đó đã 
bão hòa thì cái gì đó - có thể là các chú hề, có thể là xúc xích - sẽ 
phải bắt đầu thoát ra. 

Thông tin cũng giống như các chú hề, và lỗ đen giống như chiếc 
xe. Một lỗ đen với kích thước đã cho có số lượng bit thông tin tối 
đa mà nó có thể chứa được. Giờ thì bạn có thể đoán được giới 
hạn đó chính là entropy của lỗ đen. Nếu một lỗ đen giống như 
bất kỳ vật thể nào khác, thì một khi bạn đã chất đầy vào nó đến 
hết sức chứa thì hoặc là lỗ đen phải lớn lên hoặc là thông tin phải 
bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Nhưng làm thế nào mà nó có thể rò rỉ ra 
ngoài được nếu chân trời thực sự là một điểm không thể quay lui? 

Lẽ nào Stephen lại quá ngu ngốc để không nhận thấy bức xạ 
Hawking có thể chứa đựng những thông tin ẩn giấu? Tất nhiên là 
không. Mặc dù tuổi còn trẻ, song Hawking ít nhất cũng đã biết 
nhiều về lỗ đen như bất kỳ ai khác, và chắc chắn là nhiều hơn 
những gì tôi đã biết. Ông đã nghĩ rất sâu sắc về lựa chọn bồn tắm 
và có những lý do rất mạnh mẽ để loại bỏ nó. 

Hình học lỗ đen của Schwarzschild đã được hiểu một cách thấu 
đáo vào giữa những năm 1970. Những ai đã quen với chủ đề này 
đều coi chân trời chỉ là điểm không thể quay lui. Cũng tương tự như 


227 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


trường hợp lỗ rò, lý thuyết của Einstein tiên đoán rằng ai đó tình 
cờ vượt quá chân trời sẽ không thấy có gì đặc biệt ở đây cả - chân 
trời chỉ là một mặt toán học chứ không hề có thực tại vật lý nào. 

Có hai thực tế quan trọng nhất đã ăn sâu vào tâm tưởng của 
các nhà nghiên cứu thuyết tương đối, đó là: 


+ Không có một cản trở nào ở chân trời ngăn chặn, không cho vật 
vượt qua nó để đi vào bên trong lỗ đen. 

+. Không gì, ngay cả một photon - tức không một tín hiệu bất kỳ loại 
nào - có thể quay trở lại từ phía sau chân trời. Để làm được điều 
đó đòi hỏi phải có tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng - mà điều này, 
theo Einstein, là không thể. 


Để làm rõ điểm này, chúng ta hãy trở lại với cái hồ nước vô hạn 
ở Chương 2 với cái lỗ rò nguy hiểm ở chính giữa của nó. 


Hãy tưởng tượng một bit thông tin trôi nổi theo dòng chảy. 
Chừng nào còn chưa vượt qua điểm không thể quay lui, thì bit 
thông tin đó còn có thể quay trở lại. Nhưng không có dấu hiệu nào 
báo trước ở điểm không thể quay lui; bit thông tin sẽ trôi qua nó 


228 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


và một khi đã trôi qua, nó không thể quay trở lại nếu không vượt 
quá tốc độ giới hạn. Và bit này sẽ bị mất vĩnh viễn. 

Toán học của Thuyết tương đối rộng là hoàn toàn rõ ràng về 
chân trời lỗ đen. Chúng đơn giản là những điểm không thể quay 
lui, không được đánh dấu và không bộc lộ sự cản trở nào đối với 
các vật đang rơi vào nó. 

Đó là logic đã bén rễ sâu vào tiềm thức của tất cả các nhà vật 
lý lý thuyết. Và đó cũng là lý do vì sao Hawking chắc chắn rằng bit 
thông tin đó không chỉ rơi qua chân trời mà còn vĩnh viễn biến 
mất đối với thế giới bên ngoài. Vì vậy khi khám phá ra lỗ đen bốc 
hơi, Stephen đã lập luận rằng thông tin không thể thoát ra ngoài 
cùng với bức xạ. Nó đã bị bỏ lại, nhưng bỏ lại ở đâu? Một khi lỗ 
đen bốc hơi, sẽ chẳng còn chỗ nào để cho nó ẩn giấu nữa. 

Tôi rời nhà Werner với tâm trạng rất tôi tệ. Trời rất lạnh đúng 
theo kiểu thời tiết của San Francisco, mà tôi thì chỉ mặc mỗi chiếc 
áo khoác mỏng. Tôi không thể nhớ là mình đã đỗ xe ở đâu và tôi 
đã tức tối với cả các đồng nghiệp của mình. Trước khi ra về, tôi 
đã cố trao đổi về lập luận của Hawking với họ và ngạc nhiên khi 
thấy họ không hề tò mò và cũng chẳng quan tâm gì. Nhóm hôm 
đó đa phần là các nhà vật lý hạt cơ bản, những người hầu như 
không quan tâm lắm đến hấp dẫn. Giống như Feynman, họ nghĩ 
rằng kích thước Planck là quá nhỏ nên không thể ảnh hưởng đến 
các hạt cơ bản. Thành Rome bốc cháy và quân Huns man rợ đã 
đến ngay cổng thành mà không ai nhận ra cả. 

Trên đường lái xe về nhà, kính chắn gió bị đóng băng và giao 
thông thì tắc nghẽn đến mức luôn phải dừng lại dọc theo Đường 
101. Tôi không sao gạt bỏ được tuyên bố của Stephen ra khỏi 
đầu. Sự tắc nghẽn giao thông cộng với lạnh giá đã cho phép tôi vẽ 


229 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


nguệch ngoạc vài giản đồ và một hay hai phương trình lên kính 
chắn gió, nhưng không thể tìm ra lối thoát nào. Hoặc là thông tin 
đã bị mất vĩnh viễn và các quy tắc cơ bản của vật lý cần phải được 
xây dựng lại hoàn toàn hoặc là có điều gì đó sai lầm một cách cơ 
bản với lý thuyết hấp dẫn của Einstein ở gần chân trời lỗ đen. 

Còn “t Hooft đã thấy những điều này như thế nào? Rất rõ ràng, 
tôi có thể nói như vậy. Sự chống đối của ông với tuyên bố của 
Stephen là điều tuyệt đối không thể nghỉ ngờ. Tôi sẽ giải thích 
quan điểm của Gerard trong chương sau, nhưng trước hết tôi sẽ 
giải thích ý nghĩa của ma trận S, vũ khí mạnh nhất của ông. 


230 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


11 
SỰ CHỐNG TRẢ CỦA NGƯỜI HÀ LAN 


CHÚNG TA HÃY TÌM HIỂU lịch sử lâu dài - không phải của chính 
chúng ta mà là của một hệ mặt trời nào đó với ngôi sao ở trung 
tâm nặng gấp 10 lần Mặt trời. Nó không phải đã ngay lập tức là 
một hệ mặt trời, mà bắt đầu là một đám khí khổng lô, hầu hết là 
các nguyên tử hiđrô và hêli nhưng cũng có tất cả các nguyên tố 
khác trong bảng tuần hoàn, mỗi thứ một ít. Thêm vào đó cũng có 
cả các electron và ion tự do. Nói cách khác, nó bắt đầu như là một 
đám mây rất loãng của các hạt. 

Sau đó thì lực hấp dẫn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. 
Đám mây bắt đầu tự co lại. Dưới sức nặng của chính mình, nó thu 
nhỏ lại và trong khi làm như vậy, thế năng hấp dẫn sẽ chuyển đổi 
thành động năng. Các hạt bắt đầu chuyển động với tốc độ nhanh 
hơn, trong khi khoảng cách giữa chúng thu hẹp lại. Khi đám mây 
co lại, nó cũng nóng lên, cuối cùng nó sẽ đủ nóng đến mức khơi 
mào các phản ứng tổng hợp hạt nhân và trở thành một ngôi sao. 
Trong khi đó, không phải toàn bộ khí đều bị giữ lại bởi ngôi sao; 
một số vẫn sẽ tiếp tục trên quỹ đạo và kết tụ lại tạo thành các hành 
tỉnh, tiểu hành tinh, sao chổi và các mảnh vụn khác. 

Mười triệu năm sẽ trôi qua trước khi ngôi sao cạn kiệt hiđrô, 
và từ đó nó có một cuộc sống ngắn ngủi - có lẽ khoảng vài trăm 


231 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


ngàn năm - của một sao siêu kênh đỏ. Cuối cùng thì nó sẽ chết 
trong một vụ co sập dữ dội và tạo nên lỗ đen. 

Sau đó, một cách rất chậm rãi, lỗ đen phát xạ dần khối lượng 
của nó. Sự bốc hơi Hawking làm cho nó hao mòn, bởi năng lượng 
của nó đã được phát xạ thành các photon và những hạt khác. Sau 
một thời gian dài kinh khủng - cỡ 1058 năm - lỗ đen biến mất trong 
một vụ bùng nổ cuối cùng thành các hạt năng lượng cao. Tới lúc 
đó, thì các hành tinh đã bị phân rã thành các hạt cơ bản từ đời 
nảo đời nào rồi. 

Các hạt đi vào và các hạt đi ra: đó là cái nhìn lâu dài của lịch sử. 
Tất cả những va chạm của các hạt cơ bản, kể cả những va chạm 
được thực hiện trong phòng thí nghiệm, đều bắt đầu và kết thúc 
theo cùng một cách - các hạt tiến lại gần nhau rồi bay ra xa nhau 
- và giữa đó đã xảy ra một điều gì đó. Vậy lịch sử lâu dài của một 
ngôi sao, ngay cả nếu nó nhất thời có dính dáng đến một lỗ đen, 
thì về cơ bản có khác gì với bất kỳ va chạm nào của các hạt cơ 
bản? Quan điểm của Gerard “t Hooft là không có gì khác biệt cả 
và điều đó chính là chìa khóa để giải thích tại sao Hawking lại sai. 

Va chạm của các hạt - nguyên tử cũng như các hạt cơ bản — 
được mô tả bằng một đối tượng toán học gọi là ma trận S (hay 
S-ma trận), với chữ § ở đây là biểu thị sự tán xạ (scaffering). Ma 
trận § là một bảng khổng lô chứa các đầu vào (inpu) và các 
đầu ra (ouipui) của một va chạm, cũng như một số đại lượng 
khác có thể được xử lý thành các xác suất. Nó không phải là một 
bảng trong cuốn sách dày nào đó mà chỉ là một sự trừu tượng 
hóa toán học. 

Hãy xét trường hợp sau: một electron và một proton tiến lại 
nhau theo trục ngang với tốc độ tương ứng là 20% và 4% tốc độ 


232 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


ánh sáng. Xác suất để chúng va chạm với nhau và cuối cùng tạo 
thành một electron và một proton, cùng với 4 photon sẽ là bao 
nhiêu? Ma trận S là một bảng toán học gồm các xác suất như vậy 
- mà nói một cách chặt chẽ ra là gồm các biên độ xác suất - nó 
giống như một bảng tóm lược lịch sử lượng tử của va chạm đó. 
Giống như tôi, 't Hooft tin tưởng một cách sâu sắc rằng toàn bộ 
lịch sử của ngôi sao - từ đám mây khí —› hệ mặt trời —› sao kềnh 
đỏ —› lỗ đen —› bức xạ Hawking - có thể được tóm lược bởi một 
ma trận S như thế. 

Một trong những tính chất quan trọng nhất của ma trận S là 
tính khả nghịch. Để giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của thuật ngữ này, 
tôi sẽ đưa ra một ví dụ rất cực đoan. Thí nghiệm tưởng tượng này 
có tham gia hai “hạt” va chạm nhau. Một trong hai hạt này hơi 
bất thường một chút. Thay vì là một hạt cơ bản, nó có cấu tạo 
gồm một số lượng lớn các nguyên tử plutoni. Thực tế thì hạt rất 
nguy hiểm này là một quả bom hạt nhân, với bộ phận phát hỏa 
nhạy đến mức ngay cả một electron đơn lẻ cũng có thể làm cho 
quả bom phát nổ. 

Hạt thứ hai trong va chạm này là một electron. Vậy đầu vào 
ban đầu của bảng S-ma trận là “quả bom và electron”. Thế còn 
đầu ra là gì? Là các mảnh vụn. Một sự nổ tung các nguyên tử khí 
nóng, các nơtron, photon và nơtrino. Tất nhiên, S-ma trận thực 
sự sẽ phức tạp một cách kinh khủng. Các mảnh vụn sẽ phải được 
liệt kê một cách chỉ tiết, cùng với vận tốc và hướng bay của chúng 
và tiếp đó là biên độ xác suất được ấn định cho mỗi đầu ra cuối 
cùng. Một phiên bản cực kỳ đơn giản hóa của S-ma trận nhìn đại 
khái sẽ giống như thế này: 


233 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


electron, proton 
và bốn photon 


mảnh vụn 


electron và 
proton 


Đầu vào 


electron và 
bom 


Giờ chúng ta hãy chuyển sang tính khả nghịch. S-ma trận có một 
tính chất được gọi là “có nghịch đảo”. Có nghịch đảo là một cách 
toán học để mô tả định luật nói rằng thông tin không bao giờ bị mất. 
Nghịch đảo của một S-ma trận là một phép toán xóa bỏ những thay 
đổi mà S-ma trận đã thực hiện. Nói cách khác, nó chính là điều mà 
tôi đã mô tả ở trên khi làm đáo ngược một quy luật. Nghịch đảo của 
S-ma trận vận hành mọi thứ theo chiều ngược lại, từ đầu ra tới đầu 
vào. Bạn cũng có thể nghĩ về nó như là sự đão ngược chuyển động 
của tất cả các hạt cuối cùng và theo trình tự ngược lại, rất giống như 
cho tua ngược một cuốn phim. Sau khi sự va chạm kết thúc, nếu 
bạn áp dụng phép nghịch đảo (tức là cho mọi thứ chạy ngược lại), 
thì các mảnh vụn sẽ kết hợp lại với nhau và lắp ráp lại thành quả 
bom ban đầu, kể cả các mạch điện với độ chính xác cao và các cơ 
cấu tỉnh vi của nó. Và cũng sẽ có cả electron ban đầu, giờ sẽ bay ra 
xa quả bom. Nói cách khác, S-ma trận không những tiên đoán được 
tương lai từ quá khứ mà còn cho phép bạn tái dựng lại quá khứ từ 
tương lai. S-ma trận là một bộ luật mà các chỉ tiết của nó đảm bảo 
rằng không thông tin nào bị mất mát cả. 


234 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nhưng thí nghiệm này là rất khó khăn. Chỉ một sai sót nhỏ - một 
photon bị nhiễu động, chẳng hạn - là sẽ phá hỏng cả bộ luật. Đặc 
biệt, bạn không được nhìn hay can thiệp vào nó, dù chỉ một hạt 
thôi, trước khi đảo ngược hành động. Nếu bạn làm thế, thay vì sẽ 
nhận được quả bom và electron ban đầu, tất cả những gì bạn nhận 
được sẽ chỉ là những mảnh vụn còn ngẫu nhiên hơn. 

Gerard 't Hooft đã chiến đấu trong Cuộc chiến lỗ đen dưới ngọn 
cờ của S-ma trận. Quan điểm của ông rất đơn giản: sự tạo thành 
và bốc hơi sau đó của lỗ đen chỉ là một ví dụ rất phức tạp của sự 
va chạm các hạt. Nó không có gì khác một cách cơ bản so với sự 
va chạm của một electron và một photon trong phòng thí nghiệm. 
Thực tế, nếu ta có thể làm tăng năng lượng của electron và photon 
va chạm nhau đến mức cực lớn thì sự va chạm sẽ tạo thành một lỗ 
đen. Sự co sập lại của một đám mây khí chỉ là một cách tạo ra lỗ 
đen mà thôi. Với một máy gia tốc đủ lớn, chỉ hai hạt va chạm với 
nhau cũng có thể tạo ra một lỗ đen, để rồi sau đó nó sẽ bốc hơi. 

Với Stephen Hawking, thực tế rằng S-ma trận hàm ý về sự bảo 
toàn thông tin đã chứng tỏ rằng nó đã mô tả sai lịch sử của lỗ 
đen. Quan điểm của ông là những chỉ tiết chính xác về đám mây 
khí - dù nó được cấu tạo từ hiđrô, hêli, hay khí gây cười (N,O) đi 
nữa - rốt cục cũng sẽ trôi về phía lỗ rò, vượt qua điểm không thể 
quay lui, rồi biến mất cùng với lỗ đen khi nó bốc hơi. Dù đám khí 
ban đầu có mấp mô hay trơn nhẫn, chính xác có bao nhiêu hạt 
trong đó thì tất cả những chỉ tiết ấy cũng đều sẽ bị biến mất vĩnh 
viễn. Đảo ngược lại tất cả các hạt cuối cùng và để cho mọi thứ quay 
ngược trở lại thì cũng sẽ không tái tạo được đầu vào ban đầu. Theo 
Hawking, kết quả của sự đảo ngược bức xạ cuối cùng sẽ chỉ là bức 
xạ Hawking nhưng càng khó phân định hơn mà thôi. 


235 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Nếu Hawking đúng, thì toàn bộ dãy : hạt —› lỗ đen —› bức xạ 
Hawking - không thể được mô tả bằng toán học thông thường của 
s-ma trận. Và vì vậy Stephen đã phát minh ra một khái niệm mới 
để thay thế cho nó. Bộ luật mới này có mức độ ngẫu nhiên lớn hơn 
và sẽ xóa sạch các thông tin ban đầu. Để thay thế cho S-ma trận, 
Stephen đã phát minh ra “phi S-ma trận”. Ông gọi nó là $-ma trận 
và sau này nó được biết đến dưới cái tên Ma trận đôia. 

Giống như S-ma trận, ma trận đôiz là một quy tắc để liên kết 
đầu vào với đầu ra. Nhưng thay vì giữ được sự khác biệt cố hữu 
giữa các điểm xuất phát khác nhau, trong trường hợp lỗ đen, nó 
xóa nhòa những khác biệt đó tới mức bất kể đầu vào là gì - Alice, 
một quả bóng chày, miếng pizza đã cũ 3 ngày - thì khi đảo ngược 
lại, sẽ chỉ có chính xác cùng một thứ đi ra mà thôi. Ném máy tính 
của bạn với tất cả các tệp của nó vào lỗ đen. Đi ra sẽ chỉ là bức xạ 
Hawking chẳng có gì đặc biệt. Nếu bạn đảo ngược hành động, thì 
S-ma trận sẽ thảy ra một cái máy tính, nhưng một §$-ma trận sẽ chỉ 
tuôn ra bức xạ Hawking còn ít đặc biệt hơn. Theo Hawking, mọi 
ghi nhớ về quá khứ đều bị biến mất ở tâm của lỗ đen. 

Đó là một sự bế tắc khiến người ta nản lòng: Gerard thì bảo S-ma 
trận; còn Stephen thì lại nói $-ma trận. Lập luận của Stephen là rõ 
ràng và thuyết phục, nhưng niềm tin của Gerard vào các định luật 
của Cơ học lượng tử là không thể lay chuyển nổi. 

Có lẽ, như một số người cho rằng, Gerard và tôi chống lại kết 
luận của Stephen là bởi vì chúng tôi là các nhà vật lý hạt, chứ 
không phải là những nhà nghiên cứu thuyết tương đối. Hầu hết 
các phương pháp luận của vật lý hạt đều xoay quanh nguyên lý 
cho rằng sự va chạm giữa các hạt được chi phối bởi một S-ma trận 
khả nghịch. Nhưng tôi không cho rằng sự quá gắn bó với vật lý hạt 


236 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


lại là cơ sở để chúng tôi từ chối vứt bỏ các quy tắc đó. Toàn bộ vật 
lý học, chứ không chỉ vật lý lỗ đen, sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn một khi 
cánh cửa cho thông tin bị biến mất được mở ra. Thách thức của 
Stephen đã châm ngòi cho bó thuốc nổ lý thuyết. 

Chính vì lẽ đó, có lẽ đây là thời điểm tốt để giải thích tại sao 
các nhà vật lý lại tin rằng một vụ nổ bom có thể đảo ngược được. 
Chắc chắn là không thể thử được điều đó trong phòng thí nghiệm. 
Nhưng hãy giả sử rằng có thể bắt giữ được tất cả các nguyên tử và 
photon đi ra và bắt chúng quay ngược trở lại. Nếu điều đó có thể 
thực hiện được với một độ chính xác vô hạn, thì các quy luật vật 
lý hoàn toàn cho phép quả bom sẽ được tái tạo lại. Nhưng bất kỳ 
một sai sót nhỏ nào, có thể chỉ là một photon biến mất hay thậm 
chí là một lỗi nhỏ ở hướng bay của một photon thôi, cũng sẽ là 
một thảm họa. Sai một li đi một dặm. Một tỉnh trùng lạc mất mục 
tiêu có thể làm thay đổi lịch sử nếu tinh trùng đó thuộc về cha 
của Thành Cát Tư Hãn. Trong trò chơi bida, một sự thay đổi vô 
cùng nhỏ trong cách sắp xếp ban đầu của các quả bida hay trong 
hướng đánh bóng đầu tiên cũng sẽ trở nên rất lớn sau một vài va 
đập và dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác. Cũng như vậy với một 
quả bom nổ hay một cặp các hạt năng lượng cao va chạm nhau: 
một sai sót nhỏ trong việc đảo ngược chuyển động sẽ cho kết quả 
chẳng có gì giống với một quả bom hay hạt nữa. 

Vậy làm thế nào để đảm bảo chắc chắn rằng sự đảo ngược hoàn 
hảo của các miếng ghép có thể tái tạo lại thành quả bom? Chúng ta 
biết điều đó là vì các định luật toán học cơ bản của vật lý nguyên 
tử là khả nghịch. Các định luật này đã được kiểm chứng với độ 
chính xác đáng tin cậy, trong những bối cảnh đơn giản hơn nhiều 
so với quả bom. Một quả bom không gì khác là một tập hợp các 


237 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


nguyên tử. Sẽ là vô cùng phức tạp để có thể theo dõi diễn tiến của 
10? nguyên tử khi bom nổ, song hiểu biết của chúng ta về các quy 
luật của nguyên tử là hoàn toàn đảm bảo. 

Nhưng cái gì sẽ thay thế cho các nguyên tử, và các định luật của 
vật lý nguyên tử, khi quả bom nổ được thay thế bởi một lỗ đen bốc 
hơi? Mặc dù “t Hooft có sự hiểu biết rất sâu rộng về bản chất của 
chân trời, ông cũng không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. 
Nhưng, ông biết rằng thay thế cho các nguyên tử phải là các đối 
tượng vi mô tạo nên entropy của chân trời. Nhưng những đối tượng 
đó là gì và các định luật chính xác nào chỉ phối cách mà những đối 
tượng này chuyển động, kết hợp, tách ra rôi lại tái hợp? “T Hooft 
không biết. Hawking và hầu hết các nhà nghiên cứu thuyết tương 
đối khác đơn giản là bỏ qua ý tưởng về một nền móng vi mô như 
vậy, họ tuyên bố rằng: “Nguyên lý thứ hai của Nhiệt động lực học 
cho chúng ta biết rằng các quá trình vật lý là bất thuận nghịch”. 

Thực tế, đó không phải là điều mà Nguyên lý thứ hai nói. Nó 
phát biểu rằng đảo ngược vật lý là vô cùng khó, và chỉ một sai sót 
nhỏ nhất cũng sẽ làm cho những cố gắng của bạn thất bại. Hơn 
nữa, tốt nhất là bạn nên biết các chỉ tiết chính xác - cấu trúc vi 
mô - nếu không bạn sẽ thất bại. 

Quan điểm của cá nhân tôi trong những năm đầu của cuộc 
tranh cãi là S-ma trận, chứ không phải $-ma trận, là đúng. Nhưng 
chỉ nói rằng “S, chứ không phải $” thì không thuyết phục được ai. 
Điều tốt nhất cần làm là thử khám phá nguồn gốc vi mô bí ẩn của 
entropy lỗ đen. Trên tất cả, việc làm đó là cần thiết để hiểu được 
điều gì sai trong lập luận của Stephen. 


238 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


12 
AI QUAN TÂM CHỨ? 


CHƯA AI TỪNG CÓ Ý ĐỊNH sử dụng bức xạ Hawking để chữa bệnh 
ung thư hay làm cho các động cơ hơi nước tốt hơn. Các lỗ đen 
cũng sẽ chẳng bao giờ hữu dụng để lưu trữ thông tin hay để nuốt 
các tên lửa của đối phương. Tệ hơn nữa, không giống như vật lý 
các hạt cơ bản hay thiên văn học giữa các thiên hà - hai lĩnh vực 
cũng chưa bao giờ có ứng dụng thực tế nào - lý thuyết lượng tử 
về sự bốc hơi của lỗ đen chắc có lẽ thậm chí sẽ không bao giờ dẫn 
tới những quan sát hay thực nghiệm trực tiếp. Vậy tại sao người 
ta phải mất thời gian với chúng làm gì? 

Trước khi nói cho bạn biết tại sao, tôi sẽ giải thích vì sao bức xạ 
Hawking lại rất ít có khả năng quan sát được. Phải đợi đến tương 
lai, khi chúng ta có thể tiến đủ gần đến một lỗ đen lớn để quan sát 
được các chỉ tiết nào đó của nó. Nhưng ngay cả khi đó, cũng không 
có cơ hội nào để quan sát nó bay hơi chỉ vì một lý do rất đơn giản: 
không lỗ đen lớn nào hiện đang bay hơi cả. Mà là hoàn toàn ngược 
lại, chúng đều đang hấp thụ năng lượng và lớn lên; thậm chí ngay 
cả lỗ đen biệt lập nhất cũng được bao quanh bởi nhiệt. Những vùng 
trống rỗng và lạnh lẽo nhất trong không gian giữa các thiên hà cũng 
còn ấm hơn nhiều so với một lỗ đen khối lượng cỡ ngôi sao. Không 
gian tràn ngập bức xạ vật đen (các photon) còn sót lại từ Vụ nổ lón. 


239 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Vùng lạnh nhất trong vũ trụ có nhiệt độ khoảng 3K, trong khi đó 
những lỗ đen ấm nhất cũng lạnh hơn khoảng hàng trăm triệu lần. 

Nhiệt, nhiệt năng, luôn truyền từ nơi nóng sang nơi lạnh, chứ 
không bao giờ ngược lại, do vậy bức xạ từ vùng không gian ấm 
hơn sẽ truyền sang những lỗ đen lạnh hơn. Thay vì bốc hơi và co 
sập lại, nếu nhiệt độ của không gian ở 0K, những lỗ đen thực thụ 
đang liên tục hấp thụ năng lượng và lớn lên. 

Không gian đã từng có thời nóng hơn ngày nay rất nhiều, và 
trong tương lai, sự giãn nở của vũ trụ sẽ khiến cho nó lạnh hơn. 
Cuối cùng, trong vài trăm tỉ năm nữa, nó sẽ nguội đến mức còn 
lạnh hơn cả những lỗ đen do sao chết tạo thành. Khi điều đó xảy ra, 
lỗ đen sẽ bắt đầu bốc hơi. (Liệu khi đó có ai ở cạnh để chứng kiến? 
Ai mà biết được, nhưng chúng ta hãy cứ lạc quan). Tuy nhiên, sự 
bốc hơi diễn ra sẽ vô cùng chậm chạp - sẽ phải mất ít nhất khoảng 
10%° năm mới có thể phát hiện được bất kỳ sự thay đổi nào về khối 
lượng hay kích thước của lỗ đen, vì vậy sẽ không chắc là có ai đó 
sẽ có thể nhận thấy lỗ đen co lại. Cuối cùng, ngay cả nếu chúng 
ta có đủ thời gian thì cũng sẽ không có hy vọng nào giải mã được 
các thông tin ẩn chứa trong bức xạ Hawking. 

Nếu giải mã các thông tin trong bức xạ Hawking lại cực kỳ vô 
vọng và không có lý do thực tế nào để làm điều đó, vậy thì tại sao 
vấn đề này lại hấp dẫn nhiều nhà vật lý đến như thế? Theo nghĩa 
nào đó thì câu trả lời là rất ích kỷ: chúng ta làm điều đó để thỏa 
mãn sự tò mò của mình về chuyện vũ trụ vận hành như thế nào 
và các quy luật vật lý ăn khớp với nhau ra sao. 

Sự thực là, khá nhiều lĩnh vực vật lý đi theo hình mẫu sau. Đôi 
khi, những vấn đề thực tế đã dẫn tới những tiến bộ khoa học sâu 
sắc. Sadi Carnot, một kỹ sư máy hơi nước, đã làm một cuộc cách 


240 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


mạng trong vật lý khi ông thử chế tạo một động cơ hơi nước tốt 
hơn. Nhưng thường thường, sự tò mò thuần túy đã dẫn tới những 
thay đổi hình mẫu vĩ đại trong vật lý học. Sự tò mò giống như bệnh 
ngứa; nó cứ buộc bạn phải gãi suốt. Và với một nhà vật lý, không gì 
ngứa hơn một nghịch lý, một sự không tương hợp giữa những thứ 
khác nhau mà người ta nghĩ là đã biết. Không biết một điều gì đó 
vận hành ra sao đã đủ tôi tệ rồi, nhưng phát hiện ra mâu thuẫn giữa 
những điều bạn nghĩ là đã biết thì không thể chịu đựng được, đặc 
biệt là khi nó đụng chạm đến những nguyên lý cơ bản. Cũng đáng 
để nhắc đến một vài đụng chạm như vậy và chúng đã đưa vật lý 
học đến những kết luận có ảnh hưởng sâu rộng nhất như thế nào. 
Các nhà triết học cổ Hy Lạp đã để lại một di sản đầy nghịch lý, đó 
là sự xung đột giữa hai học thuyết không tương hợp chỉ phối hai thế 
giới hiện tượng hoàn toàn tách rời nhau: trên trời và dưới đất. Trên 
trời biểu thị cho thế giới của các thiên thể mà chúng ta gọi là thiên 
văn học. Thế giới trên trời là một thế giới tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn, 
hoàn hảo hơn - một thế giới có độ chính xác tuyệt đối và vĩnh cửu 
như một bộ máy đông hồ. Thực vậy, theo Aristotle, mọi thiên thể 
đều chuyển động trên một trong 55 tinh cầu đồng tâm hoàn hảo. 
Trái lại, những định luật của các hiện tượng trên mặt đất có vẻ 
như đầy sai lạc. Không có gì chuyển động một cách đơn giản trên 
bề mặt dơ bẩn của Trái đất. Một chiếc xe ngựa nặng sẽ lắc lư và 
dừng lại nếu con ngựa không tiếp tục kéo nó nữa. Cả khối vật chất 
sẽ đổ xuống đất một cách không đẹp mắt rồi nằm nguyên ở đó. 
Các định luật cơ bản này chỉ phối bốn nguyên tố: lửa bốc lên cao, 
không khí lơ lửng, nước chảy và đất lún xuống độ cao thấp nhất. 
Người Hy Lạp rõ ràng là hài lòng với hai hệ quy tắc hoàn toàn 
khác nhau. Nhưng Galileo, và thậm chí với một quy mô còn lớn hơn 


241 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


nữa là Newton, đã nhận thấy sự phân đôi này thật khó mà chấp 
nhận được. Thí nghiệm tưởng tượng đơn giản của Galileo đã đập 
tan ý tưởng cho rằng có hai tập hợp tách rời nhau của các quy luật 
tự nhiên. Ông tưởng tượng mình đứng trên đỉnh một ngọn núi và 
ném xuống một hòn đá, đầu tiên là đủ mạnh để nó rơi xuống cách 
chân ông vài mét; sau đó ném mạnh hơn để nó văng xa khoảng 
cả ngàn dặm trước khi rơi xuống đất và cuối cùng ném mạnh hơn 
nữa để nó đi hết một vòng quanh Trái đất. Ông đã nhận thấy rằng 
hòn đá sẽ quay quanh Trái đất theo một quỹ đạo tròn. Điều này 
tạo nên một nghịch lý mới: làm thế nào mà các quy luật của những 
hiện tượng trên mặt đất lại có thể hoàn toàn khác so với các định 
luật của các hiện tượng trên trời, nếu như một viên đá trên mặt 
đất lại có thể trở thành một thiên thể? 

Newton, người ra đời đúng vào năm mà Galileo mất, đã giải được 
câu đố này. Ông nhận thấy rằng chính định luật vạn vật hấp dẫn 
khiến các quả táo rơi từ trên cây xuống đất cũng đã giữ cho Mặt trăng 
quay xung quanh Trái đất và Trái đất quay xung quanh Mặt trời. Các 
định luật về chuyển động và về hấp dẫn của ông là những định luật 
vật lý bao quát toàn diện đầu tiên có giá trị phổ quát. Liệu Newton 
có biết chúng sẽ hữu dụng như thế nào đối với các kỹ sư hàng không 
vũ trụ tương lai hay không? Không chắc là ông đã quan tâm đến điều 
đó. Chỉ là sự tò mò, chứ không phải tính thực tế, đã dẫn dắt ông. 

Nốt ngứa tiếp theo là một vết ngứa mà Ludwig Boltzmann gãi 
một cách rất hăm hở. Một lần nữa lại là sự xung đột về nguyên lý, 
làm thế nào mà một quy luật một chiều đòi hỏi entropy chỉ luôn 
tăng lại cùng tôn tại với các định luật chuyển động có thể đảo ngược 
được của Newton? Nếu, như Laplace đã tin, thế giới được tạo bởi 
các hạt tuân thủ các định luật của Newton, thì nó có thể đảo ngược 


242 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


được. Cuối cùng thì Boltzmann đã giải quyết được vấn đề, đầu tiên 
là nhờ việc nhận ra rằng entropy là những thông tin ui mô ẩn giấu và 
sau đó là nhờ phát hiện ra rằng entropy không phải luôn luôn tăng. 
Đôi khi vẫn có những hiện tượng không chắc chắn xảy ra nhưng 
vẫn cứ xuất hiện. Bạn xáo một cỗ bài ngẫu nhiên, và hoàn toàn tình 
cờ chúng được sắp theo số thứ tự một cách hoàn hảo, với các quân 
cơ tiếp theo rô, tiếp theo bích, rồi tiếp theo là nhép. Nhưng các sự 
kiện entropy giảm là những ngoại lệ rất hiếm hoi. Boltzmann đã 
xử lý nghịch lý này bằng cách nói rằng enropy hầu như luôn tăng. 
Ngày nay, quan điểm thống kê của Boltzmann về entropy là cơ sở 
của các khoa học thông tin thực hành, nhưng với ông, câu đố về 
entropy chỉ là một nốt ngứa kinh khủng cần phải được gãi. 

Thật thú vị là trong trường hợp của Galileo và Boltzmann, điều 
đáng kinh ngạc là sự xung đột không phải được giải quyết bằng những 
khám phá nhờ thực nghiệm. Chìa khóa cho mỗi trường hợp đều là 
những thí nghiệm tưởng tượng đúng đắn. Sự ném đá của Galileo và 
thí nghiệm đảo ngược thời gian của Boltzmann chưa bao giờ được 
thực hiện cả; chỉ cần nghĩ về chúng thôi là đủ. Nhưng chính Albert 
Einstein mới là bậc thầy vĩ đại nhất của thí nghiệm tưởng tượng. 

Có hai mâu thuẫn rắc rối sâu sắc đã hành hạ các nhà vật lý vào 
bước ngoặt chuyển sang thế kỷ hai mươi. Đầu tiên là sự xung đột 
giữa các nguyên lý của vật lý Newton và lý thuyết về ánh sáng của 
Maxwell. Nguyên lý tương đối mà chúng ta vẫn thường gán cho 
Einstein, thực ra bắt nguồn từ NÑewton, và thậm chí xa hơn nữa là 
từ Galileo. Đó là một phát biểu đơn giản nói về các định luật vật lý 
khi được nhìn từ các hệ quy chiếu khác nhau. Để minh họa cho điều 
này, hãy tưởng tượng một nghệ sĩ xiếc chuyên biểu diễn trò tung 
hứng bóng đi trên một chuyến tàu tới thị trấn bên cạnh. Trong khi 


243 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


ở trên tàu, anh ta cảm thấy cần phải luyện tập tung hứng một chút. 
Do chưa tung hứng ở trên tàu bao giờ nên anh ta băn khoăn tự hỏi: 
“Liệu mình có cần phải bù trừ chuyển động của con tàu khi ném 
bóng lên không trung rồi bắt lại nó hay không? Hãy thử xem nào. 
Con tàu đang chạy về phía tây. Vì vậy, mỗi khi bắt bóng thì mình tốt 
hơn là nên với sang phía đông một chút”. Nghĩ vậy, rồi anh lấy quả 
bóng ra thử. Tung nó lên, rồi đưa tay sang phía đông và rồi bộp... 
quả bóng rơi xuống sàn. Thử lại lần nữa, nhưng lần này giảm bớt đi 
sự bù trừ sang phía đông, nhưng anh ta vẫn lại bắt hụt. 

Thì ra con tàu này có chất lượng cực cao. Đường ray trơn nhẫn và 
hệ thống giảm xóc hoàn hảo tới mức hành khách không hề cảm nhận 
được sự chuyển động của con tàu. Người tung hứng cười và tự nhủ: 
“Mình hiểu rồi. Thế mà không nhận ra. Giờ con tàu đang chạy chậm 
dần và sắp dừng lại. Trước khi nó chạy trở lại, mình sẽ luyện tập theo 
cách thông thường. Chỉ cần trở lại với các quy luật tung hứng tốt đẹp 
cũ là ổn thôi mà”. Và đúng là anh đã thành công một cách hoàn hảo. 

Nhưng bạn hãy thử hình dung xem anh ta sẽ ngạc nhiên thế nào 
khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy vùng quê bên ngoài vùn vụt lướt 
qua với tốc độ 150km/h. Vô cùng bối rối, người nghệ sĩ tung hứng 
bèn hỏi người bạn của mình là một anh hề (tình cờ anh hề lại là 
một giáo sư vật lý ở Harvard đang lúc nghỉ hè) để được giải thích. 
Và sau đây là những gì mà anh hề nói: “Theo nguyên lý của cơ học 
Newton, các định luật chuyển động là như nhau trong mọi hệ quy 
chiếu, chừng nào mà các hệ quy chiếu này còn chuyển động với vận 
tốc đều đối với nhau. Vì vậy, các định luật chi phối trò tung hứng là 
hoàn toàn như nhau trong hệ quy chiếu đứng yên trên mặt đất cũng 
như trong hệ quy chiếu chuyển động cùng với con tàu chạy êm ru. 
Không thể nhận ra được chuyển động của con tàu bằng bất kỳ thí 


244 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


nghiệm nào được thực hiện hoàn toàn bên trong toa tàu. Chỉ khi 
nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn mới có thể biết tàu đang chuyển động so 
với mặt đất, và ngay cả khi đó, bạn cũng không thể nói là con tàu hay 
mặt đất đang chuyển động. Mọi chuyển động chỉ là tương đối”. Vẫn 
còn sửng sốt, người tung hứng nhặt bóng lên và tiếp tục luyện tập. 

Mọi chuyển động chỉ là tương đối. Chuyển động của một toa tàu 
với vận tốc 150km/h, chuyển động của Trái đất quay xung quanh 
Mặt trời là 30km/s, và chuyển động của hệ mặt trời xung quanh 
thiên hà là 200km/s - tất cả các chuyển động đó đều không thể 
cảm nhận được chừng nào chúng còn trơn tru. 

Trơn tru ư? Điều đó có nghĩa là gì? Hãy xem người tung hứng 
khi con tàu bắt đầu chuyển động. Nó đột ngột xô về phía trước. 
Không chỉ các quả bóng bị giật mạnh thình lình về phía sau mà 
cả người tung hứng thậm chí còn có thể bị ngã. Khi tàu phanh lại, 
điều tương tự cũng xảy ra. Hoặc giả sử con tàu đi qua một khúc 
quanh đột ngột. Chắc chắn là trong tất cả các tình huống này, quy 
tắc tung hứng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh. Vậy yếu tố mới ở đây 
là gì? Câu trả lời là gia tốc. 

Gia tốc có nghĩa là sự thay đổi về vận tốc. Khi toa tàu xô về phía 
trước, hay khi nó dừng lại đột ngột, vận tốc thay đổi và gia tốc xuất 
hiện. Vậy khi nó đi qua khúc quanh thì sao? Khi này xem ra có vẻ 
ít rõ ràng hơn, nhưng tất nhiên là vận tốc có thay đổi - không phải 
là thay đối về độ lớn của vận tốc mà là hướng của nó. Với một nhà 
vật lý, bất kỳ sự thay đổi nào về vận tốc đều được gọi là gia tốc, dù 
là sự thay đổi về độ lớn hay về hướng. Vì vậy, nguyên lý tương đối 
phải được nói rõ thêm: 


Các định luật uật lý là uhw nhau trong mọi hệ quy chiếu chuyến 
động uới uận tốc đều (Híc không có gia tốc) đối uới nhau. 


245 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Nguyên lý tương đối được phát biểu lần đầu tiên vào khoảng 250 
năm trước khi Einstein ra đời. Vậy tại sao Einstein lại nổi tiếng đến 
như vậy? Đó là bởi vì ông đã phát hiện ra mâu thuẫn rõ ràng giữa 
Nguyên lý tương đối và một nguyên lý khác của vật lý, mà ta có thể 
gọi là Nguyên lý Maxwell. Như đã trình bày ở Chương 2 và 4, James 
Clerk Maxwell đã phát minh ra lý thuyết hiện đại về điện và từ — lý 
thuyết về tất cả các lực điện và từ trong tự nhiên. Khám phá vĩ đại 
nhất của Maxwell là đã vén bức màn bí mật về ánh sáng. Ông cho rằng 
ánh sáng được tạo bởi các sóng của những nhiễu động điện và từ lan 
truyền qua không gian giống như sóng trên biển. Nhưng với chúng ta 
bây giờ, điều quan trọng nhất là Maxwell đã chứng minh được rằng 
ánh sáng truyền qua không gian trống rỗng luôn với cùng một vận 
tốc, xấp xỉ 300.000 km/s. Đó là cái mà tôi gọi là Nguyên lý Maxwell: 


Ánh sáng, bất bể được tạo va như thế nào, đều lan truyền trong 
bhông gian trống rỗng (chân bhông) tới cùng một uận tốc. 


Nhưng giờ nảy sinh vấn đề: đó là sự xung đột nghiêm trọng giữa 
hai nguyên lý đó. Einstein không phải là người đầu tiên lo ngại về mâu 
thuẫn giữa Nguyên lý Maxwell và Nguyên lý tương đối, nhưng ông 
là người đã nhận ra vấn đề đó một cách rõ ràng nhất. Và trong khi 
những người khác gặp vấn đề với các dữ liệu thí nghiệm thì Einstein 
- bậc thầy của thí nghiệm tưởng tượng - lại gặp rắc rối với một thí 
nghiệm được thực hiện hoàn toàn trong đầu ông. Theo những ghi 
chép của chính ông thì vào năm 1895, ở tuổi 16, Einstein đã tạo ra 
nghịch lý sau đây. Hãy tưởng tượng chính ông đang ngồi trên một toa 
tàu chuyển động ưới tốc độ ánh sáng và quan sát một sóng ánh sáng 
lan truyền ngay bên cạnh theo cùng một hướng. Liệu ông có thấy tia 
sáng ấy đứng yên? 


246 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Vào thời Einstein không có máy bay trực thăng, nhưng chúng ta 
có thể tưởng tượng ông lơ lửng ở bên trên mặt biển, và chuyển động 
với cùng tốc độ với sóng biển. Khi đó sóng nhìn có vẻ như đứng 
yên. Tương tự như vậy, chàng trai 16 tuổi lập luận rằng hành khách 
bên trong toa tàu (hãy nhớ là anh ta đang chuyển động với tốc độ 
ánh sáng) sẽ nhận thấy sóng ánh sáng hoàn toàn không chuyển 
động. Bằng cách nào đó, vào lúc tuổi còn trẻ như thế, Einstein đã 
có những hiểu biết về lý thuyết của Maxwell đủ để nhận ra rằng 
điều mà ông nghĩ là không thể: Nguyên lý Maxwell khẳng định rằng 
mọi ánh sáng đều chuyển động với cùng một vận tốc. Nếu các định 
luật của tự nhiên là như nhau trong mọi hệ quy chiếu thì Nguyên lý 
Maxwell cũng áp dụng được trong con tàu chuyển động. Như vậy, 
Nguyên lý Maxwell và Nguyên lý tương đối của Galileo và Newton 
là mâu thuẫn nhau. 

Einstein đã gãi nốt ngứa này trong một thập kỷ trước khi ông 
tìm được giải pháp. Năm 1905, ông đã viết bài báo nổi tiếng Về 
Điện động lực học của các uật chuyển động, trong đó ông đã trình 
bày một lý thuyết hoàn toàn mới về không gian và thời gian, đó là 
Thuyết tương đối hẹp. Lý thuyết mới này đã làm thay đổi triệt để 
các khái niệm về độ dài và khoảng thời gian và đặc biệt là đối với 
khái niệm đồng thời của hai sự kiện. 

Cùng lúc với việc tìm ra Thuyết tương đối hẹp, Einstein còn bối 
rối trước một nghịch lý khác. Vào cuối thế kỷ 19, các nhà vật lý đã 
vô cùng lúng túng trước bức xạ của vật đen. Hãy nhớ rằng trong 
Chương 9 tôi đã giải thích bức xạ vật đen là năng lượng điện từ 
do một vật nóng sáng phát ra. Hãy tưởng tượng một bình rỗng bịt 
kín hoàn toàn ở 0K. Bên trong bình là chân không tuyệt đối. Giờ 
ta hãy làm nóng bình từ bên ngoài. Thành bình bên ngoài bắt đầu 


247 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


phát ra bức xạ vật đen, và thành bình bên trong cũng vậy. Bức xạ 
từ thành bình bên trong sẽ truyền ra không gian khép kín trong 
bình và lấp đầy nó bằng bức xạ vật đen. Sóng điện từ của tất cả 
các bước sóng khác nhau chạy loạn xạ xung quanh và phản xạ từ 
thành trong của bình: gồm ánh sáng đỏ, xanh, hồng ngoại và tất 
cả các màu của quang phổ. 


Theo các nhà vật lý cổ điển, mỗi bước sóng như vi sóng, hồng 
ngoại, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím và cực tím - đều đóng 
góp cùng một lượng năng lượng như nhau. Nhưng tại sao lại dừng 
ở đó? Ngay cả các bước sóng ngắn hơn như tỉa X, tia gama, và các 
bước sóng nhỏ hơn nữa cũng có thể đóng góp cùng lượng năng 
lượng như vậy. Vì không có giới hạn một bước sóng có thể ngắn tới 
cỡ nào nên các nhà vật lý cổ điển dự đoán rằng trong bình sẽ có 
một lượng năng lượng lớn uô hạn. Điều này rõ ràng là phi lý. Toàn 
bộ năng lượng đó sẽ ngay lập tức làm cho bình bốc hơi, nhưng thế 
thì các nhà vật lý đã sai ở đâu? 

Điều này dẫn đến một vấn đề tôi tệ đến mức mà vào cuối thế 
kỷ 19, nó được gọi là thảm họa tử ngoại. Một lần nữa, vấn đề lại 
phát sinh từ sự mâu thuẫn giữa các nguyên lý được tin tưởng một 
cách sâu sắc, mà cả hai đều rất khó có thể từ bỏ. Một mặt, thuyết 
sóng ánh sáng đã thành công một cách đáng kinh ngạc trong việc 
giải thích các tính chất nổi tiếng của ánh sáng như nhiễu xạ, khúc 


248 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


xạ, phản xạ, và ấn tượng nhất là sự giao thoa. Không ai thực sự sẵn 
sàng từ bỏ lý thuyết sóng, nhưng mặt khác, nguyên lý cho rằng mỗi 
bước sóng đều có cùng năng lượng, được gọi là Nguyên lý phân 
bố đều, được suy ra từ những khía cạnh chung nhất của lý thuyết 
nhiệt, đặc biệt nhiệt là chuyển động ngẫu nhiên. 

Vào năm 1900, Max Planck đã đóng góp thêm một số ý tưởng 
mới quan trọng tiến gần tới việc giải quyết được tình trạng tiến 
thoái lưỡng nan này. Nhưng chính Einstein vào năm 1905 mới là 
người tìm ra câu trả lời chính xác. Không hề do dự, một nhân viên 
vô danh ở một Văn phòng cấp bằng phát minh sáng chế đã tạo nên 
một bước tiến táo bạo đáng kinh ngạc. Ông nói ánh sáng không 
phải là một vệt năng lượng liên tục như hình dung của Maxwell. 
Nó được tạo bởi các hạt không thể phân chia được nữa, tức là các 
lượng tử, của năng lượng, mà sau này được gọi là các photon. Người 
ta chỉ có thể kinh ngạc trước sự ngạo mạn tuyệt đối của chàng trai 
trẻ, người đã nói với các nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới rằng mọi 
điều họ biết về ánh sáng đều sai cả. 

Giả thuyết cho rằng ánh sáng được tạo bởi các photon không thể 
phân chia được nữa, có năng lượng tỷ lệ thuận với tần số, đã giải 
quyết được vấn đề. Ứng dụng cơ học thống kê của Boltzmanmn với 
các photon này, Einstein đã phát hiện những bước sóng rất ngắn 
(tần số rất cao) sẽ có ít hơn một photon. Ít hơn một có nghĩa là 
không có. Vì vậy, những bước sóng rất ngắn không có đóng góp 
vào năng lượng, và thảm họa tử ngoai chấm hết, không còn tôn tại 
nữa. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là kết thúc cuộc tranh cãi. Phải 
mất gần 30 năm thì Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger, và Paul 
Dirac mới làm cho photon của Einstein hòa hợp được với các sóng 
của Maxwell. Nhưng đột phá của Einstein là đã mở ra cánh cửa. 


249 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Thuyết tương đối rộng, một kiệt tác của Einstein cũng được tạo 
nên từ một thí nghiệm tưởng tượng đơn giản về mâu thuẫn của các 
nguyên lý. Thí nghiệm đơn giản đến mức một đứa trẻ cũng có thể 
thực hiện được. Tất cả liên quan đến sự quan sát hàng ngày, đó là 
khi một đoàn tàu tăng tốc từ trạng thái đứng yên, các hành khách 
sẽ bị hất ngược ra sau, ép vào lưng ghế ngôi, giống như thể toa tàu 
lao lên phía trước nên lực hấp dẫn đã kéo họ về phía sau của toa 
vậy. Ông đã tự hỏi, vậy làm thế nào chúng ta có thể nói rằng một 
hệ quy chiếu được gia tốc? Gia tốc so với cái gì? 

Câu trả lời của Einstein đã được anh hề truyền đạt lại: chúng ta 
không thể nói được. “Sao?” - người tung hứng nói, - “Hiển nhiên 
là anh có thể chứ. Chẳng phải anh vừa nói với tôi rằng anh bị đẩy 
ép vào lưng ghế ngôi là gì?” “Đúng thế” - anh hề trả lời, - “chính 
xác là như thể có ai đó xô toa tàu về phía trước nên lực hấp dẫn đã 
kéo ngược anh trở lại”. Einstein đã nắm được ý tưởng đó: không thể 
phân biệt gia tốc với hiệu ứng của hấp dẫn. Hành khách không có 
cách nào biết được liệu đoàn tàu đang bắt đầu khởi hành hay lực 
hấp dẫn đang đẩy anh ta ép vào lưng ghế ngồi. Nguyên lý Tương 
đương được sinh ra từ nghịch lý và mâu thuẫn äó: 


Hiệu ứng của hấp dẫn 0ò gia tốc là hoàn toờn bhông thể phân 
biệt được. Hiệu ứng hấp dẫn đối uới một hệ 0ật lý bất bỳ cũng 
giống hệt như hiệu ứng của gia tốc 0ậy. 


Lại một lần nữa chúng ta đã gặp hình mẫu tương tự. Tôi dám 
mạo hiểm mà nói quá lên rằng, những tiến bộ vĩ đại trong vật lý học 
đều được khám phá nhờ những thí nghiệm tưởng tượng làm bộc lộ 
mâu thuẫn giữa những nguyên lý có ảnh hưởng sâu sắc. Xét ở khía 
cạnh này thì hiện nay cũng không khác so với ngày xưa bao nhiêu. 


250 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Xung đột 


Hãy trở lại câu hỏi gốc đã được đặt ra từ đầu chương này: tại 
sao chúng ta lại phải quan tâm đến chuyện thông tin có bị mất 
trong sự bay hơi của lỗ đen hay không? 

Nhiều ngày và nhiều tuần sau cuộc gặp mặt tại căn gác áp mái 
nhà Werner Erhard, tôi bắt đầu nhận ra rằng Stephen Hawking 
đã chạm vào sự xung đột giữa các nguyên lý - sự xung đột ngang 
ngửa với những nghịch lý lớn trong quá khứ. Có điều gì đó lệch lạc 
trong những khái niệm cơ bản nhất của chúng ta về không gian và 
thời gian. Rõ ràng - Hawking đã nói với chính mình - rằng Nguyên 
lý tương đương và Cơ học lượng tử đang trong chiều hướng xung 
đột nhau. Nghịch lý này có thể sẽ làm sụp đổ cả toàn bộ cấu trúc, 
hoặc sự dung hòa được chúng có thể sẽ mang lại sự thấu hiểu mới 
sâu sắc hơn trong cả hai. 

Đối với tôi, sự xung đột này tạo nên một nốt ngứa không thể 
chịu đựng nổi, nhưng nó không phải quá dễ lây. Stephen dường 
như hài lòng với kết luận rằng thông tin bị biến mất và một số người 
khác nữa dường như cũng không quan tâm nhiều đến nghịch lý 
này. Trong suốt thập kỷ từ 1983 đến 1993, sự tự thỏa mãn này đã 
khiến tôi rất khó chịu. Tôi không hiểu tại sao mọi người - mà hơn 
hết là Stephen - lại có thể không nhận ra rằng sự dung hòa giữa các 
nguyên lý của Cơ học lượng tử với các nguyên lý của Thuyết tương 
đối chính là vấn đề lớn của thế hệ chúng ta - cơ hội lớn để kết hợp 
những thành quả của Planck, Einstein, Heisenberg và những người 
anh hùng khác của quá khứ. Tôi có cảm giác là Stephen đã quá mê 
muội để không nhận thấy chiều sâu trong câu hỏi của chính ông. Nó 
đã trở thành điều gì đó ám ảnh phải thuyết phục Stephen và những 


251 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


người khác (nhưng chủ yếu là Stephen) rằng chìa khóa không phải 
là từ bỏ Cơ học lượng tử mà là dung hòa nó với lý thuyết lỗ đen. 

Dường như rõ ràng với tôi - và tôi chắc rằng Stephen, Gerard “t 
Hooft, John Wheeler, và cả các nhà nghiên cứu thuyết tương đối, 
lý thuyết dây và vũ trụ học mà tôi biết cũng sẽ đồng ý rằng, việc 
có hai lý thuyết không tương hợp nhau về tự nhiên là không thể 
chấp nhận được về mặt trí tuệ và rằng Thuyết tương đối rộng phải 
được làm cho tương thích với Cơ học lượng tứ. Nhưng các nhà vật 
lý lý thuyết lại là một lũ hay gây sự'. 


1! Mới đây tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng không phải ai cũng đồng ý. Trong bài 
điểm sách về cuốn Cấu» fzc của 0ñ tr của Brian Greene, Freeman Dyson đã đưa 
ra một tuyên bố quan trọng: “Với tư cách là một nhà bảo thủ, tôi không đồng ý 
với ý kiến cho rằng sự phân chia trong vật lý học thành những lý thuyết tách rời 
cho những vật lớn và nhỏ là không thể chấp nhận được. Tôi hài lòng với tình hình 
mà chúng ta đã sống trong đó suốt 80 năm qua, với các lý thuyết riêng biệt về thế 
giới cổ điển của các ngôi sao và hành tinh và thế giới lượng tử của các nguyên tử 
và electron”. Không biết Dyson đã nghĩ gì nhỉ? Điều đó giống như những người 
cổ đại trước Galileo, chúng ta nên chấp nhận hai lý thuyết bbông liên quan gì đến 
nhau về tự nhiên? Đó phải chăng là bảo thủ? Hay là phản động? Với tôi thì điều 
đó xem ra chẳng có gì lý thú cả. 


252 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tổ 
SỰ BẾ TÁC 


HỒI TÔI CÒN TRẺ, MỌI NGƯỜI - đặc biệt là ở các bữa tiệc hay những 
buổi tụ tập đông người - luôn hỏi tôi sẽ làm gì để kiếm sống. Tôi 
thực sự không muốn nói về chuyện này. Không phải là tôi thấy xấu 
hổ hay bối rối, mà chỉ là quá khó để giải thích thôi. Để lắng tránh 
chủ đề này, tôi thường bảo: “Tôi sẽ là một nhà vật lý hạt nhân, 
nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó”. Câu trả lời kiểu đó chỉ 
hiệu nghiệm vào những năm 60, 70 nhưng bây giờ không còn hợp 
thời nữa vì thời kỳ chiến tranh lạnh đã qua rồi. 

Tôi vẫn còn gặp rắc rối đôi chút với câu hỏi này, mặc dù vì một 
lý do hoàn toàn khác: tôi không biết chính xác câu trả lời là gì. Nếu 
đáp lại một cách rõ ràng: “Tôi là nhà vật lý lý thuyết,” thì thường 
dẫn đến một câu hỏi khác: “Thế anh nghiên cứu loại vật lý nào?”. 
Đó là điểm mà tôi tắc tị. Tôi có thể bảo rằng tôi là nhà vật lý hạt 
cơ bản, nhưng tôi cũng nghiên cứu cả những vật thể lớn như lỗ 
đen và cả vũ trụ nữa. Tôi cũng có thể trả lời tôi là nhà vật lý năng 
lượng cao, nhưng đôi khi tôi cũng làm việc cả với những năng lượng 
thấp nhất - thậm chí với cả những tính chất của không gian trống 
rỗng nữa. Không có một cái tên riêng nào cho những gì mà tôi và 
hầu hết các bạn bè của tôi quan tâm. Bị gọi là nhà lý thuyết dây 
khiến tôi bực mình; tôi không thích bị phân loại một cách tỉ mỉ 


253 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


đến như vậy. Tôi muốn nói là tôi nghiên cứu các quy luật cơ bản 
của tự nhiên, nhưng nói thế nghe có vẻ khoe khoang quá. Vì vậy 
câu trả lời thông thường của tôi là: tôi là nhà vật lý lý thuyết và tôi 
nghiên cứu rất nhiều thứ. 

Thực tế, trước những năm đầu thập kỷ 80, hầu hết những gì mà 
tôi nghiên cứu có thể được gọi một cách hợp pháp là vật lý hạt cơ 
bản. Tuy nhiên, vào thời đó, lĩnh vực này có phần nào hơi trì trệ. 
Mô hình chuẩn của vật lý hạt đã được hoàn tất và những biến thể 
hấp dẫn nhất của nó đã được khai thác hết. Chỉ còn là vấn đề thời 
gian - mà là rất nhiều thời gian - để chế tạo xong một máy gia tốc 
đủ mạnh để kiểm chứng những biến thể đó. Vì vậy sự thực là tôi 
hơi buồn chán và quyết định xem xem liệu mình có thể hình dung 
được gì về hấp dẫn lượng tử không. Sau một vài tháng, tôi bắt đầu 
lo ngại rằng Feynman đã đúng - hấp dẫn lượng tử thật quá xa vời, 
dường như không có cách nào để tiến triển thêm được. Thậm chí 
tôi còn không rõ vấn đề ở đây là gì nữa. John Wheeler, theo phong 
cách không thể bắt chước được, đã từng nói, “Câu hỏi đặt ra là: vấn 
đề là gì?” và tôi chắc chắn là đã không thấy câu trả lời. Tôi đã suýt 
quay trở lại vật lý hạt quen thuộc thì bất thình lình Stephen thả quả 
bom trả lời cho câu hỏi của Wheeler: vấn đề là làm thế nào để cứu 
được vật lý học ra khỏi tình trạng hỗn loạn của sự mất thông tin? 

Nếu vật lý hạt vào thời đó rất trì trệ, thì lý thuyết lượng tử của lỗ 
đen cũng vậy, và nó cứ ở tình trạng như thế đó trong suốt chín năm 
trời. Ngay cả Hawking cũng không có công bố gì về lỗ đen trong suốt 
những năm từ 1983 đến 1989. Tôi chỉ tìm được 8 bài báo viết trong 
toàn bộ thời kỳ đó có đề cập đến sự mất thông tin trong lỗ đen. 
Tôi là tác giả của một trong số 8 bài báo đó và “t Hooft viết tất cả 
số còn lại. Phần lớn các bài báo của “t Hooft là bày tỏ sự tin tưởng 
của ông vào S-ma trận chứ không phải $-ma trận của Hawking. 


254 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Lý do mà tôi gần như không tuyên bố gì về lỗ đen trong suốt 
chín năm từ 1983 đơn giản là vì tôi không thể tìm được giải pháp 
nào để giải quyết câu hỏi hắc búa đó. Trong suốt thời kỳ ấy, tôi 
thấy mình cứ đi trong vòng luẩn quần, đặt đi đặt lại cùng những 
câu hỏi như nhau và rôi lại vấp phải cùng những chướng ngại vật 
không thể vượt qua. Logic của Hawking là rõ ràng: chân trời chỉ là 
điểm không thể quay lui, và không gì vượt qua nó mà có thể quay 
trở ra được. Lý lẽ thì thuyết phục nhưng kết luận thì vô lý. 

Dưới đây là những gì tôi đã giải thích về vấn đề này trong một 
bài giảng cho một nhóm những người hâm mộ vật lý và thiên văn 


nghiệp dư ở San Francisco vào năm 1988. 


Nghịch lý của lỗ đen rốt lớn: 
Bởi giỏng ở Sơn Froncisco 


Tôi muốn lưu ý các bạn về một xung đột nghiêm trọng của những 
nguyên lý lần đầu tiên đã được Stephen Hawking tuyên bố cách 
đây 13 năm. Lý do tôi đề cập đến vấn đề này là bởi vì nó biểu hiện 
một sự khủng hoảng rất nghiêm trọng cần phải được giải quyết 
trước khi chúng ta có thể hy vọng hiểu được những vấn đề sâu sắc 
nhất của vật lý và vũ trụ học. Những vấn đề này liên quan đến, 
một bên, là hấp dẫn và bên kia, là lý thuyết lượng tử. 


1 Điều trình bày ở đây là một sự tái hiện gần đúng bài thuyết trình dựa trên những 
ghi chép mà tôi còn lưu lại. Tôi đã khá phóng túng khi thay thế các phương trình 
bằng lời. Câu chuyện “Đừng quên mang theo thuốc chống hấp dẫn” ban đầu tôi 
có ý định là sẽ hoàn chỉnh thêm để gửi cho một tạp chí khoa học đại chúng. Công 
việc đó đã không bao giờ được hoàn thành, nhưng dưới dạng rút gọn, nó đã là một 
phần trong bài giảng của tôi ở San Francisco. 


255 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Bạn có thể hỏi tại sao chúng ta lại cần phải kết hợp hai lĩnh vực 
này với nhau? Suy cho cùng thì hấp dẫn gắn liền với những vật thể 
rất lớn và rất nặng, trong khi Cơ học lượng tử lại chi phối thế giới 
của những vật rất nhỏ và rất nhẹ. Không có gì lại đồng thời vừa 
nặng vừa nhẹ, vậy thì làm sao cả hai lý thuyết này lại đều là quan 
trọng trong cùng bối cảnh được? 

Chúng ta hãy bắt đầu với các hạt cơ bản. Như các bạn đều biết, 
lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân nguyên tử là vô cùng yếu so 
với lực điện liên kết các thành phần đó của nguyên tử với nhau. 
Cũng tương tự, nó thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với lực hạt 
nhân liên kết các hạt quark trong một proton. Thực tế, lực hấp 
dẫn yếu hơn các lực thông thường khoảng một triệu tỉ tỉ tỉ tỉ lần. 
Vậy rõ ràng là hấp dẫn không đóng vai trò quan trọng nào trong 
vật lý hạt nhân hay nguyên tử, nhưng còn các hạt cơ bản thì sao? 

Thông thường, chúng ta xem các hạt cơ bản, như electron, là 
những điểm vô cùng nhỏ trong không gian. Nhưng điều đó không 
hoàn toàn đúng sự thực. Nguyên nhân là các hạt cơ bản có nhiều 
tính chất đến mức có thể phân biệt chúng với nhau. Một số tích điện, 
trong khi số khác thì lại không. Các hạt quark có nhiêu tính chất với 
các tên gọi như số baryon, isospin, và cả cái tên gọi dễ hiểu lầm nữa 
là màu (vì ở đây chẳng có màu sắc nào cả!). Các hạt quay tựa như con 
quay quay quanh một trục. Thật là vô lý khi cho rằng chỉ một điểm 
thôi mà lại có cấu trúc và sự đa dạng đến như vậy. Hầu hết các nhà 
vật lý hạt như chúng tôi đều tin rằng nếu chúng ta có thể nghiên cứu 
các hạt tới thang kích thước cực kỳ nhỏ nào đó, chúng ta sẽ bắt đầu 
thấy được bộ máy ẩn giấu chi phối sự vận hành của chúng. 

Nếu điều đó thực sự là đúng thì các electron và những họ hàng 
khác nhau của nó sẽ không phải là vô cùng nhỏ nữa, mà chúng 
phải có một kích thước nào đó. Nhưng những gì mà chúng ta thực 


256 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


sự biết từ những quan sát trực tiếp (cụ thể là từ sự va chạm của 
chúng với nhau) cho thấy rằng chúng không lớn hơn 1 phần vạn 
kích thước của hạt nhân nguyên tử. 

Nhưng những điều lạ thường vẫn tiếp tục diễn ra. Trong những 
năm gần đây, chúng ta đã tích lũy được những bằng chứng gián tiếp 
cho thấy bộ máy bên trong của các hạt không quá lớn cũng không 
quá nhỏ hơn so với chiều dài Planck. Giờ thì chiều dài Planck có một 
ý nghĩa rất sâu sắc đối với nhà vật lý lý thuyết. Chúng ta thường xem 
hấp dẫn là yếu hơn so với lực điện và lực nội hạt nhân đến mức mà 
nó hoàn toàn không có liên quan gì đến hành vi của các hạt cơ bản, 
song điều này không đúng khi mà các bit vật chất tiến lại gần nhau 
trong vùng chiều dài Planck. Bởi vậy, ở đó hấp dẫn trở nên không 
chỉ mạnh như các lực khác mà thậm chí còn mạnh hơn. 

Tất cả những điều đó có nghĩa là ở dưới đáy tận cùng của thế 
giới - nơi mà các khoảng cách là nhỏ đến mức ngay cả các electron 
cũng là những cấu trúc phức tạp - hấp dẫn có thể là lực quan trọng 
nhất liên kết các hạt đó lại với nhau. Như vậy bạn thấy đấy, hấp dẫn 
và Cơ học lượng tử có thể cùng song hành tốt đẹp ở thang Planck và 
chúng sẽ giải thích được các tính chất của electron, quark, photon 
và tất cả các bạn bè của chúng. Chúng tôi những nhà vật lý hạt cơ 
bản tốt hơn hết là tiến thẳng đến hấp dẫn lượng tử. 

Các nhà vũ trụ học cũng chỉ có thể tránh né một lý thuyết lượng 
tử của hấp dẫn trong một khoảng thời gian dài đến như vậy thôi. 
Khi chúng ta quay trở lại quá khứ của vũ trụ, chúng ta biết rằng 
nó được lèn chặt bởi các hạt. Ngày nay (1988), các photon tạo 
nên phông sóng viba vũ trụ (CMB')) chỉ cách nhau khoảng một 


1 Viết tắt của Cosmic microwave background - bức xạ nên có nguồn gốc được phát 
ra từ Big Bang. 


257 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


xentimet, nhưng khi lần đầu tiên chúng được phát ra thì chúng 
còn gần nhau hơn cả ngàn lần. Nếu chúng ta lần ngược trở lại, thì 
các hạt được lèn chặt với nhau y như những con cá sardin trong 
một cái hộp nhỏ chưa từng thấy. Dường như chắc chắn là vào 
thời điểm Vụ nổ lớn (Big Bang), chúng có thể không cách nhau xa 
hơn độ dài Planck. Nếu vậy thì các hạt sẽ gần nhau đến mức lực 
quan trọng nhất giữa chúng phải là lực hấp dẫn. Nói cách khác, 
chính các lực hấp dẫn lượng tử này đã nắm giữ chìa khóa đối với 
các hạt cơ bản và nó có thể cũng là lực cơ bản chịu trách nhiệm 
gây ra Big Bang. 

Vậy, nếu thừa nhận rằng hấp dẫn lượng tử là quan trọng đối với 
tương lai (và cả quá khứ nữa) của chúng ta, thì chúng ta đã thực sự 
biết gì về nó? Thực ra chúng ta mới chỉ biết rằng lý thuyết lượng 
tử và hấp dẫn xung đột dữ dội với nhau, đặc biệt là về lỗ đen. Đó 
là một điều tốt, bởi vì như thế có nghĩa là chúng ta có cơ hội để 
học được những điều quan trọng nhờ việc giải quyết xung đột đó. 
Hôm nay tôi sẽ kể với các bạn một câu chuyện ngắn để minh họa 
cho vấn đề đó, chỉ là vấn đề thôi, chứ không phải là giải pháp. 


ĐỪNG QUÊN MANG THEO 
THUỐC CHỐNG HẤP DẪN 


Năm 6.419.677.599. 

Từ rất lâu rồi, Trái đất đã thoát ra khỏi quỹ đạo của nó xung 
quanh ngôi sao chết Mặt trời. Sau khi lang thang không biết bao 
nhiêu là thế hệ, nó đã tìm thấy chỗ của mình là quay xung quanh 
một lỗ đen khổng lô ở đâu đó trong Siêu đám sao Coma (Tóc Tiên). 


258 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Toàn bộ hành tỉnh được cai quản bởi cùng một hội đông suốt từ 
cuối thế ký 21, khi một uiệc làm táo bạo lạnh lùng đã trao cả quyền 
lực uào tay của nên công nghiệp dược. 

“Đúng vậy, ông Bá tước Geritol, nhưng giờ thì sao đây? Ông đã 
hứa sẽ hành động trong 5 năm vừa qua. Giờ ông lại đang lãng phí 
thời gian của ta với một “báo cáo tiến độ' nữa đấy à?” 

“Thưa Điện hạ, kê nô tài vô dụng, chậm chạp này cầu xin người xá 
tội cho sự ngu dốt không thể tha thứ được của thần, nhưng lần này 
thì thần thực sự có tin tốt lành đấy ạ. Chúng ta đã bắt được hắn!”. 

Đức Hoàng đế Merck LLXXXVI, cau mày trong giây lát. Rồi quay 
cái đầu hói khổng lỗ của mình về phía bá tước - Bộ trưởng Bộ Tạo 
thông tin ma và Lực lượng khoa học phản duy lý - ông ta ghim chặt 
vị bá tước vào tường bằng cái nhìn sắc nhọn. “Đồ ngốc. Ngươi bắt 
được ai? Một con cá tuyết chắc?” 

“Không, thưa bệ hạ. Đó là một kẻ dị giáo, một tên cỡ bự đấy 
ạ. Chúng ta bắt được kê đã giải được phương trình, con trai của 
một gã vật lý dơ dáy - kẻ đã tiêm nhiễm vào thần dân chúng ta với 
những tin đồn xấu xa rằng những viên thuốc chống hấp dẫn là giả 
đối. Giờ thì hắn đã bị xích vào tường trong phòng chờ. Bệ hạ cho 
phép thần giải hắn vào chứ ạ?” Gã bá tước vặn vẹo cái mặt chồn 
của hắn thành điệu cười nịnh bợ. “Thần cá là hắn sẽ sử dụng một 
liều Valium (thuốc giảm căng thẳng) ngay bây giờ đấy ạ. Hí hí hí.” 

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của vị đế vương. “Hãy 
đem con chó đó vào đây”. 

Gã tù nhân, rách rưới và thâm tím mình mẩy, nhưng ngoan cố, 
bị quăng một cách thô bạo xuống sàn nhà dưới chân Geritol. “Tên 
ngươi là gì, con chó kia, và gia đình của ngươi là ai?” Gượng đứng 
dậy và phủi bụi trên quần áo một cách ngang ngược, gã tù nhân 


259 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


nhìn thẳng vào mắt kẻ ngược đãi mình và trả lời một cách tự hào. 
“Tên ta là Steve”1. 

Rồi ngừng lại thật lâu và ngang ngược, quá lâu so với sức chịu 
đựng của bá tước - anh ta mới tiếp tục. “Ta là hậu duệ của một 
dòng họ lâu đời có gốc rễ từ thời Cuộc chiến lỗ đen. Tổ tiên của 
ta là Stephen Táo bạo của Cambridge”. 

Vẻ mặt của vị hoàng đế hơi dao động trong giây lát, nhưng lấy lại 
được tự chủ, ông ta mỉm cười. ĐỐI, Steve - ta đoán Dr. là một tước 
vị danh giá - giờ hãy xem dòng dõi lâu đời của nhà ngươi đã nhận 
được ngươi ở đâu. Sự tôn tại của ngươi làm ta rất khó chịu. Vấn đề 
duy nhất là làm thế nào để loại trừ được ngươi.” 


Sau đó, khi Mặt trời nhân tạo lặn xuống phía tây, Steve được mang 
cho bữa ăn cuối cùng. Như thể để chế nhạo anh ta, hoàng đế đã gửi 
những mẩu thức ăn ngon nhất trên bàn ăn của chính ông ta, cùng với 
một bức thư bày tỏ sự “thương cảm”. Với cái đầu cúi thấp, gã gác tù ủ 
rũ (Steve được các lính canh tù rất quý mến) đọc to bức thư lên. Với 
gã thì dường như đó là tin xấu. “Ngày mai, vào lúc 1 giờ sáng, ngươi, 
gia đình ngươi và tất cả bạn bè dị giáo của ngươi sẽ bị đưa lên tàu 
đến một vệ tinh nhỏ nhưng có thể sống được và sau đó sẽ thả đâm 
đầu xuống một vực thắm - một cái dạ dày khổng lô tăm tối, đầy lửa 
và nhiệt bao quanh lỗ đen. Trước tiên ngươi sẽ cảm thấy nóng một 
cách rất khó chịu. Ngay sau đó da thịt ngươi sẽ bị nấu chín và máu 
1 Vào cuối thế kỷ 20, một tỷ lệ khá lớn các nhà vật lý vĩ đại của thế giới đều mang 

tên Steve: Steve Weinberg, Steve Hawking, Steve Shenker, Steve Giddings, và Steve 

Chu là một vài người trong số rất nhiều Steve khác trong vật lý học. Vào cuối thế 


kỷ 21, những người khao khát làm cha mẹ của những nhà vật lý vĩ đại bắt đầu đặt 
tên con mình (cả con trai lẫn con gái) là Steve. 


260. 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


sẽ bị sôi lên. Từng mẩu cơ thể ngươi sẽ bị trộn lộn lên cho đến khi 
chúng bốc hơi, rải khắp nơi không thể nào sắp xếp lại được nữa.” 
Không rõ vì một lý do nào mà vẻ mặt Steve rất thư thái với một nụ 
cười thoáng qua. “Một phản ứng thật lạ lùng trước một cái tin xấu 
như thế”, tên cai tù nghĩ bụng. 


Ngày hôm sau, Hoàng đế và viên bá tước dậy rất sớm. Ngài có vẻ 
thân thiện, thậm chí gần như vui vẻ. “Hôm nay sẽ vui lắm đây. 
Ngươi có nghĩ vậy không, hả bá tước?”. “Tâu bệ hạ, đúng thế đấy 
ạ. Thần đã thông báo về vụ hành hình này rồi. Dân chúng sẽ thấy 
rất thích thú được xem bằng kính viễn vọng của họ khi máu của 
bọn dị giáo bắt đầu sôi lên sùng sục”. 

Nóng lòng chờ mệnh lệnh của Hoàng đế, gã bá tước xu nịnh đề 
nghị kiểm tra nhanh lại lần cuối cùng nhiệt độ của lỗ đen. “Được, 
chuẩn tấu. Ngươi cho làm đi. Từ khoảng cách này, chân trời nhìn 
có vẻ hơi lạnh, nhưng hãy dùng dây cáp thả xuống bề mặt một 
chiếc nhiệt kế và ghi lại nhiệt độ gần chân trời. Tất nhiên, chuyện 
này đã được thực hiện nhiều lần nhưng ta vẫn thích thú khi nhìn 
thấy cột thủy ngân dâng lên.” Và thế là một quả tên lửa nhỏ đã sẵn 
sàng mang theo một nhiệt kế rời khỏi Trái đất. Một khi vượt qua 
lực hút hấp dẫn, chiếc nhiệt kế sẽ rơi vào chân trời, nhưng được 
dây cáp giữ lại ở bên ngoài nó. 

Chiếc nhiệt kế rơi xuống cho đến khi sợi dây cáp căng ra. “Ấm 
nhưng không nóng. Hạ thêm chút nữa đi bá tước”, Hoàng đế ra 
lệnh. Người ta lại quay tời nới sợi dây cáp từ từ thêm một chút 
nữa. Qua kính viễn vọng, Hoàng đế quan sát cột thủy ngân dâng 
lên - vượt qua nhiệt độ sôi của nước, qua nhiệt độ bốc hơi của thủy 
tỉnh và thủy ngân, cho đến khi nhiệt kế bốc hơi. “Đã đủ nóng chưa, 


261 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


tâu bệ hạ?”, gã bá tước hỏi. “Ý ngươi là có đủ nóng với Steve chưa 
phải không. Đủ rồi đấy, ta nghĩ khí hậu như thế là hoàn hảo. Nào 
tiến hành thôi. Đã đến lúc bắt đầu hành hình đi.” 

Chỉ giây lát sau, một quả tên lửa thứ hai, lần này đủ lớn cho 
200 người, đã sẵn sàng chuyên chở những kẻ dị giáo không may 
của khoa học duy lý đến một vệ tỉnh nhỏ nhưng có thể sinh sống 
được. Vợ của Steve, nức nở vì tuyệt vọng, cố đứng vững bằng cách 
bám chắc vào cánh tay anh ta. Nhà vật lý muốn giải thích sự thật, 
nhưng lúc này vẫn còn quá sớm. Các tên lính canh của Hoàng đế 
vẫn còn vây quanh họ. 

Vài giờ sau, tự tay gã bá tước nhấn nút khởi phát những quả 
tên lửa khổng lồ rời vệ tỉnh nhỏ màu xanh trên quỹ đạo quay xung 
quanh Trái đất. Với hai trăm hành khách đang sợ hãi (lúc này 
những tên lính gác không còn ở cùng họ nữa), nhóm người bắt 
đầu cuộc hành trình lao xuống lò lửa tối đen. 


“Ta vẫn nhìn thấy chúng, bá tước ạ”, Hoàng đế vẫn đang quan sát. 
“Nhiệt đang bắt đầu ảnh hưởng đến chúng. Chúng đang lịm dần và 
cử động rất chậm chạp. Rất chậm chạp”. Mái vòm của đài quan sát 
rất lớn và thị kính của kính viễn vọng được đặt ở vị trí mong manh 
nhất. Gã bá tước mỉm cười, rút ra một viên thuốc chống hấp dẫn 
và dâng một viên lên Hoàng đế. “Để cho an toàn, tâu bệ hạ. Rơi 
khỏi đây là điều khó chịu nhất đấy ạ”. Hoàng đế nuốt viên thuốc 
và nhìn vào thị kính một lần nữa. “Ta vẫn còn trông thấy chúng. 
Nhưng nhìn kìa, chúng bắt đầu rơi vào chân trời đang bị kéo giãn 
ra. Giờ thì các thần dân trung thành của ta sẽ thấy kẻ thù của ta 
bị xáo trộn như thế nào. Xem kìa, từng người một đang dần dần 
chìm vào một thứ súp đặc và nóng. Và từng người một, chúng sẽ 


262 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


bị lấy đi từng photon. Hãy đếm chúng đi và đảm bảo rằng chúng 
sẽ bị bốc hơi hoàn toàn”. 

Họ quan sát khi lần lượt từng photon được ghi lại và phân tích 
trong ngân hàng những máy tính khổng lô của kính viễn vọng. 

“Ha,” gã bá tước reo lên, “Đúng như các nguyên lý của Cơ học 
lượng tử đã tiên đoán. Mọi bit thông tin đều được thống kê. Nhưng 
nó bị xáo trộn đến mức không thể nhận ra được nữa. Không ai có 
thể đặt ngài Humpty-Dumpty! trở lại chỗ cũ được nữa rồi”. 

Hoàng đế choàng cánh tay qua vai của gã bá tước và nói, “Chúc 
mừng ngươi, bá tước. Một công việc hữu ích nhất của buổi sáng 
hôm nay”. Nhưng cử chỉ bất cẩn này đã ảnh hưởng đến sự thăng 
bằng của họ. Ở cao trên mặt sàn 60m, gã bá tước đột nhiên tự hỏi 
liệu những tin đồn về những viên thuốc chống hấp dẫn có phải 
hoàn toàn là không đúng hay không. 


Steve tập trung nghiên cứu kỹ cuốn sổ tay của mình. Sau đó anh 
ta nhìn lên với vẻ hân hoan và ôm lấy vợ mình. “Em yêu, chúng 
ta sẽ nhanh chóng được an toàn sau khi vượt qua chân trời”. Bà 
Steve và những người khác vẫn đang hoàn toàn bối rối khi Steve 
tiếp tục. “Nguyên lý tương đương chính là sự cứu rỗi của chúng 
ta”, anh ta giải thích, “Không có gì nguy hiểm ở chân trời cả. Đó 
chỉ là điểm không thể quay lui hoàn toàn vô hại”. Rồi anh ta nói 
thêm, “May mắn thay, chúng ta sẽ rơi tự do và gia tốc sẽ triệt tiêu 


1 Một nhân vật trong tác phẩm Alice trong thế giới bỳ diệu của Lewis Carroll được 
nêu trong một bài đồng dao nổi tiếng: 
Ngời Hưưmpbty Dumbty ngôi trên bức tường 
Ngài Hưưnbty Dumnby bị ngã rất ẵau 
Tất cả ngựa uờ quân lính của Nhà Vua 
Cũng không đặt được Humjty Duømjby về chỗ cũ. (ND) 


263 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


hoàn toàn ảnh hưởng của trường hấp dẫn của lỗ đen. Chúng ta sẽ 
không cảm thấy gì hết khi đi qua chân trời”. Vợ anh ta vẫn còn nghi 
hoặc: “Nhưng ngay cả khi chân trời là vô hại thì em cũng đã nghe 
được những chuyện khủng khiếp về điểm kỳ dị không thể thoát ra 
ở bên trong lỗ đen. Chẳng phải nó sẽ nghiền nát và xé chúng ta ra 
từng mảnh hay sao?”. “Đúng vậy,” anh ta trả lời, “nhưng lỗ đen này 
lớn tới nỗi sẽ phải mất hàng triệu năm nữa hành tỉnh của chúng ta 
mới đến được đâu đó ở gần điểm kỳ dị”. 

Và thế là họ cứ bay qua chân trời một cách vui vẻ - ít nhất thì 
nếu bạn tin vào Nguyên lý tương đương. 


Hồi 


Có rất nhiều điều không đúng trong câu chuyện này, ngoại trừ 
tính văn học của nó. Trong số những điều khác, nếu một lỗ đen 
đủ lớn để Steve và gia đình anh ta có thể sống sót trong nhiều năm 
trước khi đến gần điểm kỳ dị!', thì cũng sẽ phải mất nhiều năm như 
thế để nhiệt kế của gã bá tước có thể rơi đến đích của nó. Tệ hơn 
nhiều là, thời gian để lỗ đen phát ra các bit thông tin mà Steve và 
những người đi theo anh ta chứa lúc đầu sẽ vô cùng dài - dài hơn 
nhiều so với tuổi của vũ trụ. Nhưng nếu chúng ta lờ đi các chỉ tiết 
về số liệu đó thì logic cơ bản của câu chuyện là có nghĩa. 

Liệu có đúng thế không nhỉ? 

Liệu Steve có bị hiến tế tại chân trời không? Bá tước và Hoàng 
đế theo dõi được từng bit một và tất cả các bit này đều ở trong các 
sản phẩm của sự bay hơi, “như các nguyên lý của Cơ học lượng 
tử tiên đoán”. Vậy Steve sẽ bị hủy diệt ngay khi anh ta tiếp cận 


!_ Kỳ dị này ở sau chân trời nên Hoàng đế và gã bá tước không bao giờ nhìn thấy. 


264 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


chân trời. Nhưng câu chuyện này cũng cho biết rằng Steve đã vượt 
qua một cách an toàn sang phía bên kia chân trời mà không có gì 
phương hại đến anh ta hay gia đình anh ta cả - đúng như Nguyên 
lý tương đương tiên đoán. 

Rõ ràng là, chúng ta có một sự mâu thuẫn giữa các nguyên lý. 
Cơ học lượng tử hàm ý rằng mọi vật thể khi gặp một vùng cực 
nóng ngay phía trên chân trời, nơi mà nhiệt độ cực lớn biến mọi 
vật chất thành các photon rời rạc và phát xạ chúng trở lại ra bên 
ngoài của lỗ đen giống như ánh sáng phát ra từ Mặt trời. Cuối 
cùng, mỗi bit thông tin mang bởi vật chất rơi vào phải được tính 
đếm trong chính những photon này. 

Nhưng dường như Nguyên lý tương đương lại kể một câu 
chuyện khác trái ngược hẳn lại. 


Cuộc hội thỏo †tạm ngừng 


Cho phép tôi tạm ngừng nói về bài giảng năm 1988 để phân 
tích một vài điểm mà rất nhiều người say mê vật lý đã biết nhưng 
có thể bạn chưa biết. Trước tiên, tại sao Nguyên lý tương đương 
lại cho những người bị lưu đày niềm tin rằng chân trời là một môi 
trường an toàn? Một thí nghiệm tưởng tượng mà tôi đã nhắc tới ở 
Chương 2 có thể sẽ hữu ích đối với bạn. Hãy hình dung cuộc sống 
ở bên trong một cái cabin thang máy, nhưng trong một thế giới 
mà lực hấp dẫn mạnh hơn nhiều so với trên bề mặt của Trái đất. 
Nếu thang máy là đứng yên, hành khách bên trong sẽ cảm thấy 
đây đủ lực hấp dẫn ở lòng bàn chân và mọi phần khác trên cơ thể 
bị nén lại của họ. Giả sử thang máy bắt đầu đi lên. Gia tốc hướng 
lên trên sẽ khiến mọi thứ còn tôi tệ hơn. Theo Nguyên lý tương 


265 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


đương, gia tốc này sẽ làm tăng thêm lực hấp dẫn mà các hành 
khách cảm nhận được. 

Nhưng sẽ là như thế nào nếu dây cáp thang máy bị đứt và thang 
máy bắt đầu chuyển động có gia tốc hướng xuống dưới? Khi đó 
thang máy và các hành khách bên trong sẽ rơi tự do. Hiệu ứng hấp 
dẫn và gia tốc hướng xuống dưới sẽ triệt tiêu lẫn nhau và hành 
khách bây giờ không thể nói là họ đang ở bên trong trường hấp 
dẫn mạnh được nữa - ít nhất là không cho đến khi họ chạm đất 
và cảm nhận gia tốc hướng lên trên cực mạnh. 

Tương tự như vậy, sự lưu đày của họ trên một hành tỉnh rơi tự 
do cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của hấp dẫn của lỗ 
đen tại chân trời. Họ giống như những con nòng nọc trôi tự do 
ở Chương 2 khi chúng không biết rằng chúng đã vượt qua điểm 
không thể quay lui. 

Vấn đề thứ hai ít quen thuộc hơn. Như tôi đã giải thích, nhiệt 
độ Hawking của một lỗ đen lớn là cực kỳ nhỏ, vậy làm sao mà gã 
bá tước và Hoàng đế lại đo được nhiệt độ cao như thế ở gần chân 
trời khi họ thả chiếc nhiệt kế xuống? Để hiểu rõ điểm này, chúng 
ta cần biết điều gì sẽ xảy ra với một photon khi nó chuyển động 
ra khỏi trường hấp dẫn mạnh. Nhưng hãy bắt đầu với điều gì đó 
quen thuộc hơn - một viên đá được ném từ mặt đất theo phương 
thẳng đứng, chẳng hạn. Nếu không được ném với vận tốc ban 
đầu đủ lớn, thì nó sẽ rơi trở lại mặt đất. Nhưng với động năng đã 
cho ban đầu đủ lớn, viên đá sẽ thoát ra khỏi sự giam cầm của Trái 
đất. Tuy nhiên, ngay cả nếu viên đá cố gắng thoát ra, thì nó cũng 
sẽ chuyển động với động năng nhỏ hơn rất nhiều so với lúc đầu. 
Hay, nói cách khác, viên đá có động năng ban đầu lớn hơn nhiều 
so với khi nó đã thoát ra. 


266. 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tất cả các photon đều chuyển động với vận tốc ánh sáng, nhưng 
điều đó không có nghĩa là tất cả chúng đều có cùng động năng. 
Thực tế, chúng cũng khá giống viên đá. Khi ra khỏi trường hấp dẫn, 
chúng sẽ mất năng lượng; vượt qua trường hấp dẫn càng mạnh thì 
năng lượng của nó bị mất càng nhiều. Vào lúc mà một tia gamma 
thoát ra từ vùng ở gần chân trời, năng lượng của nó bị suy yếu đến 
mức lúc này nó chỉ là một sóng vô tuyến năng lượng thấp. Ngược 
lại, một sóng vô tuyến được quan sát ở xa lỗ đen phải là tia gamma 
năng lượng cao khi nó rời khỏi chân trời. 

Giờ chúng ta hãy trở lại với gã bá tước và Hoàng đế ở rất xa lỗ 
đen. Nhiệt độ Hawking thấp đến mức các photon sóng vô tuyến 
chỉ có rất ít năng lượng. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút thôi, bá 
tước và Hoàng đế cũng sẽ nhận thấy rằng cũng những photon 
đó phải là những tia gama năng lượng cực cao khi chúng được 
phát ra ở gần chân trời. Điều này cũng tương tự như nói ở dưới 
đó nóng hơn. Thực tế, hấp dẫn ở chân trời một lỗ đen mạnh đến 
mức photon từ vùng đó sẽ phải có năng lượng cực lớn mới thoát 
được ra. Quan sát từ phía xa, lỗ đen có thể là rất lạnh lẽo, nhưng 
lại gần thì nhiệt kế sẽ bị bắn phá bởi những photon mạnh dữ dội. 
Bởi vậy, những kẻ hành hình tin chắc rằng nạn nhân của chúng 
sẽ bị bay hơi ở chân trời. 


Trở lợi hội tho 
Như vậy dường như chúng ta đã có một mâu thuẫn. Một tập hợp 
các nguyên lý - gồm Thuyết tương đối rộng và Nguyên lý tương 
đương - phát biểu rằng thông tin truyền đi không hề bị gián đoạn 
qua chân trời. Nhưng nguyên lý khác, Cơ học lượng tử, lại dẫn 


267 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


chúng ta đến một kết luận trái ngược: các bit thông tin rơi vào, 
mặc dù bị xáo trộn khủng khiếp, nhưng cuối cùng sẽ quay trở lại 
dưới dạng các photon và các hạt khác. 

Giờ thì bạn có thể hỏi, làm thế nào chúng ta biết được rằng 
các bit, sau khi rơi vào qua chân trời nhưng chưa đi đến điểm kỳ 
dị sẽ không thể quay ngược trở lại theo bức xạ Hawking? Câu trả 
lời rất rõ ràng: chúng sẽ phải vượt quá vận tốc ánh sáng mới làm 
được như vậy. 

Tôi đã giới thiệu với các bạn một nghịch lý lớn và giải thích tại 
sao nó có thể rất quan trọng đối với tương lai của vật lý học. Nhưng 
tôi đã không đưa ra cho các bạn một gợi ý nào về giải pháp khả dĩ 
cho vấn đề này. Bởi vì tôi cũng không biết lời giải. Nhưng tôi có 
một vài ý kiến, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn. 

Tôi không tin rằng chúng ta sẽ phải từ bỏ hoặc là các nguyên lý 
của Cơ học lượng tử hoặc là các nguyên lý của Thuyết tương đối 
rộng. Bản thân tôi nói riêng, cũng giống như Gerard't Hooft, tin rằng 
không có sự mất thông tin trong sự bay hơi của lỗ đen. Không hiểu 
sao chúng ta đang bỏ qua một điểm rất sâu sắc về thông tin và sự 
định vị của nó trong không gian. 


Bài thuyết trình của tôi ở San Francisco là bài đầu tiên trong số 
rất nhiều bài phát biểu lớn mà tôi đã trình bày tại các khoa vật lý 
và các hội nghị được tiến hành trên ít nhất 5 đại lục. Tôi đã quyết 
định rằng ngay cả nếu tôi không thể giải quyết được vấn đề, thì tôi 
cũng sẽ trở thành một người cổ suý cho tầm quan trọng của nó. 
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một bài thuyết trình đặc biệt được tiến 
hành ở Đại học Texas, một trong những khoa vật lý hàng đầu của 


268 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Mỹ. Thính giả bao gồm rất nhiều nhà vật lý cực kỳ lỗi lạc, như 
Steven Weinberg, Willy Fischler, Joe Pochinski, Bryce DeWitt, và 
Claudio Teitelboim, tất cả đều đã có những đóng góp quan trọng 
vào lý thuyết hấp dẫn. Tôi rất quan tâm đến những quan điểm của 
họ, vì vậy vào cuối bài thuyết trình, tôi đã lấy phiếu thăm dò thính 
giả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Fischler, DeWitt, và Teitelboim có 
quan điểm thiểu số, cho rằng thông tin không bị mất. Polchinski 
được thuyết phục bởi lý luận của Hawking và đã bỏ phiếu theo 
đa số. Weinberg bỏ phiếu trắng. Tổng kết lại tỷ lệ phiếu ủng hộ 
cho Hawking là 3/1, nhưng cũng có sự do dự đáng kể trong số các 
thính giả khi đưa ra ý kiến riêng của mình. 

Trong thời gian bế tắc này, Stephen và tôi cũng chạm mặt nhau 
vài lần. Trong tất cả những lần gặp mặt đó thì sự đụng độ ấn tượng 
nhất là ở Aspen. 


269 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


14 
VỤ ĐỤNG ĐỘ Ở ASPEN 


TRƯỚC MÙA HÈ NĂM 1964, tôi chưa từng gặp đỉnh núi nào cao hơn 
ngọn Minnewaska hùng vĩ (khoảng 915 mét) thuộc dãy núi Catskill. 
Aspen, Colorado, một vương quốc núi non kỳ lạ và đầy ma lực đối 
với tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc còn là một nghiên cứu sinh 
24 tuổi. Những đỉnh núi cao phủ đây tuyết trắng bao quanh thị 
trấn tạo một cảm giác hoang dã và như đang ở một thế giới khác, 
đặc biệt là với một chàng trai thành thị như tôi. Mặc dù đã là một 
thị trấn trượt tuyết nổi tiếng, song Aspen vẫn có đôi chút hương 
vị của thời khai thác bạc đầy màu sắc vào cuối thế kỷ 19. Đường 
phố không lát đá và vào tháng Sáu, khách du lịch vắng đến nỗi 
bạn có thể cắm trại ở bất kỳ chỗ nào bên ngoài thị trấn. Đó là một 
nơi dành cho nhiều loại người. Ở bất cứ quán bar nào ở đây, bạn 
cũng có thể ngôi giữa một tay cao bồi Mỹ chính cống và một dân 
sơn cước lỗ mãng, râu ria xồm xoàm. Hoặc bạn có thể thấy mình bị 
chèn giữa một ngư dân lôi thôi lếch thếch và một người chăn cừu 
gốc Ba Lan. Bạn cũng có thể bắt chuyện với một đại gia thuộc giới 
kinh doanh Mỹ, một nữ chỉ huy dàn nhạc giao hướng sinh viên ở 
Berkeley, hay một nhà vật lý lý thuyết. 

Náu mình ở phía cận tây của thị trấn, nằm giữa phía nam Núi 
Aspen và phía bắc Núi Đỏ, là một cụm các tòa nhà thấp bao quanh 


270 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


bởi những bãi cỏ dày và rộng. Vào những ngày hè, bạn có thể thấy 
hàng tá các nhà vật lý ngồi bên các bàn picnic, tranh cãi, thảo luận, 
và tận hưởng khí hậu tuyệt vời. Tòa nhà chính của Viện Vật lý Lý 
thuyết Aspen chẳng có gì nhiều để ngắm nhìn, song ngay phía sau 
nó, trong một không gian ngoài trời thật dễ chịu, là một tấm bảng 
đen được che bởi một tấm vải bạt. Đây mới chính là nơi những 
hoạt động thực sự diễn ra, một số nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất 
thế giới gặp gỡ nhau ở đây để thảo luận về những ý tưởng mới mê 
nhất của họ. 

Năm 1964, tôi mới chỉ là nghiên cứu sinh của Viện này - tôi 
tin rằng mình là nghiên cứu sinh duy nhất suốt lịch sử 2 năm của 
Viện - nhưng sự thật là tôi đã ở đó không phải vì bất cứ tài năng 
nào về vật lý mà tôi có. Bắt nguồn từ dãy núi Rocky, sông Roaring 
Fork chảy ngang qua thị trấn. Dòng nước hung dữ, chảy xiết, rất 
lạnh và, điều quan trọng nhất đối với tôi là vào mùa hè, ở đây đầy 
bạc, không phải bạc kim loại từ các mỏ bạc, mà là ánh bạc sống 
động của những chú cá hồi hoang dã. Người hướng dẫn luận án 
của tôi, Peter, là một người thích câu cá bằng ruồi, và khi ông biết 
được tôi cũng có thể câu cá bằng ruồi, đã mời tôi đi với ông vào 
mùa hè tới Aspen. 

Khi tôi còn là một cậu bé, bố đã dạy tôi câu cá hồi trên các con 
sông êm ä hơn ở phía đông, sông Beaverkill huyền thoại và nhánh 
sông Esopus của Catskill. Những cái hồ ở đó rất tĩnh lặng, và bạn 
có thể lội xuống cho đến khi nước sâu đến tận ngực. Thường thì 
bạn có thể nhìn thấy không chỉ con ruồi môi mà cả những con cá 
hồi nâu khi nó mắc câu. Nhưng trên sông Roaring Fork vào tháng 
Sáu, một người câu cá sáng suốt sẽ phải đứng trên bờ và đoán 
được chính xác nhất cái môi ruồi đang ở đâu. Mặc dù cũng phải 


271 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


mất một thời gian mới làm chủ được kỹ thuật đó, song mùa hè 
năm đó tôi đã câu được khá nhiều cá hồi, nhưng không học được 
bao nhiêu về vật lý. 

Bây giờ thì tôi không thấy thích Aspen đến thế nữa. Những 
người ăn mặc hợp mốt đã thay thế những chàng cao bồi, mà đối 
với tôi thì như thế chẳng mang lại điều gì hay ho hơn cả. Nhiều 
năm qua, tôi trở lại đó vài lần chủ yếu là vì vật lý chứ không phải 
vì câu cá. Có lần vào khoảng năm 1990, khi đi ngang qua thị trấn 
trên đường đến Boulder, tôi đã dừng lại đó để đọc một bài giảng. 

Vào thời điểm đó thì lỗ đen và câu đố về sự mất thông tin đã bắt 
đầu xuất hiện trên màn hình rađa. Sự nhất trí chung là Hawking 
đúng, nhưng có một số người, không kể tôi và “t Hooft, thì nghi 
ngờ điều đó. Mà Sidney Coleman ~ một con người hết sức độc đáo, 
không ai bắt chước được - là một trong số họ. 

Coleman là người có tính cách đa dạng và là người hùng của cả 
một thế hệ các nhà vật lý. Với hàng ria mép, đôi mắt cụp xuống 
và mái tóc dài rối bù, ông luôn gợi tôi nhớ đến Einstein. Trí não 
của ông ấy nhanh một cách đáng kinh ngạc, và khả năng nhanh 
chóng nắm bắt được cốt lõi của vấn đề, đặc biệt là khi có liên 
quan đến những vấn đề tinh tế và khó, của ông là cả một huyền 
thoại. Sidney là một người tốt bụng nhưng ông không sao chịu 
được những chuyện ngu xuẩn. Có đến hơn một diễn giả nổi tiếng 
ở Harvard (nơi Sidney là một giáo sư danh dự cao cấp) đã phải 
cúp đuôi bỏ đi sau khi bị Coleman chất vấn một cách tàn nhẫn. Ở 
Aspen hồi đó, sự có mặt của ông đồng nghĩa với việc diễn giả tại 
hội thảo phải đạt tiêu chuẩn cao. 

Hoàn toàn ngẫu nhiên, một gương mặt quen thuộc khác cũng 
có mặt trong số các thính giả. Khi tôi bước vào nơi hội thảo ngoài 


21a - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


trời và hướng về phía tấm bảng đen, thì chiếc xe lăn công nghệ cao 
quen thuộc lăn tới và Stephen Hawking tiến đến vị trí của mình ở 
hàng đầu. Như mọi người đều biết, mục đích của tôi là muốn đánh 
bại lập luận của Stephen về sự mất thông tin. Chiến lược của tôi 
trước hết là tóm lược bản chất của vấn đề bằng cách nhắc lại logic 
của Stephen. Điều đó sẽ phải mất khoảng nửa giờ. Sau đó tôi sẽ 
giải thích tại sao tôi tin rằng điều đó không thể đúng. Nhưng tôi 
cũng muốn thêm một yếu tố phụ nữa vào lập luận của Stephen 
để làm cho nó thậm chí còn mạnh hơn. Trường hợp của Stephen 
càng mạnh thì nó càng hàm ý một sự chuyển đổi hình mẫu tư duy 
càng mạnh, nếu cuối cùng nó được chứng minh là sai. 

Trong khi giải thích logic của Stephen, tôi muốn lấp một lỗ hổng 
mà rõ ràng là không ai nghĩ tới. Ý tưởng đó là: Hãy hình dung một 
vùng ngay bên ngoài chân trời chứa rất nhiều máy (photocopy) 
Xerox nhỏ xíu, vô hình. Khi bất kỳ thông tin nào - chẳng hạn một 
tài liệu viết tay - rơi vào chân trời, máy Xerox sẽ sao lại thông tin, 
tạo thành hai bản giống hệt như nhau. Một bản tiếp tục qua chân 
trời mà không bị chặn lại và đi tiếp tục vào bên trong lỗ đen, rồi 
cuối cùng bị phá hủy tại điểm kỳ dị. Nhưng số phận của bản sao 
thứ hai lại phức tạp hơn nhiều. Trước hết nó sẽ bị xáo trộn hoàn 
toàn hoặc bị sắp xếp lại cho đến khi không thể nhận ra được nữa 
nếu không biết mã sắp xếp. Sau đó nó bị phát xạ trở ra theo bức 
xạ Hawking. 

Sự sao lại thông tin chỉ ngay trước khi nó vượt qua chân trời 
có vẻ như giải quyết được vấn đề. Hãy nghĩ trước hết đến những 
người quan sát lơ lửng ở xa bên ngoài lỗ đen. Họ đều nhìn thấy 
mỗi bit thông tin trở lại trong bức xạ Hawking. Vì vậy, họ kết luận 
rằng không có lý do gì để thay đổi các nguyên lý của Cơ học lượng 


273 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


tử. Trong sự suy xét ngốc nghếch như vậy, họ kết luận rằng ý tưởng 
của Hawking về sự phá hủy thông tin là sai. 

Thế còn những người quan sát đang rơi tự do thì sao? Khoảnh 
khắc sau khi vượt qua chân trời, anh ta nhìn quanh và thấy không 
có gì xảy ra cả. Các bit của anh ta vẫn còn đó, gắn liền với cùng con 
người đó, kèm theo mọi thứ rơi cùng với anh ta. Chân trời từ điểm 
quan sát này chẳng là gì ngoài một điểm không thể quay lui vô hại, 
và Nguyên lý tương đương của Einstein hoàn toàn được tôn trọng. 

Liệu có thật là chân trời của một lỗ đen được bao phủ bởi những 
thiết bị sao chụp hoàn toàn trung thực và cực bé (có lẽ là ở kích 
thước Planck) không? Dường như đây là một ý tưởng hấp dẫn. Nếu 
đúng, nó sẽ giải thích được nghịch lý của Stephen theo một cách 
logic và đơn giản: không có thông tin nào bị mất trong lỗ đen cả, 
và các nhà vật lý tương lai có thể tiếp tục sử dụng các nguyên lý 
quen thuộc của Cơ học lượng tử. Máy Xerox lượng tử ở chân trời 
của mọi lỗ đen sẽ mang lại kết thúc bất ngờ cho Cuộc chiến lỗ đen. 

Sidney đã rất ấn tượng. Ông xoay mình lại để đối diện với thính 
giả. Sau đó, chỉ có Sidney mới có thể làm được như vậy, ông đã 
giải thích những gì tôi đã nói theo cách thậm chí còn rõ ràng hơn 
tôi. Nhưng Stephen đã không nói gì cả. Ngồi sụm trong chiếc xe 
lăn, ông vẫn giữ nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Rõ ràng là ông 
đã biết điều gì đó mà Sidney không biết. Thực tế, cả Stephen và 
tôi đều nhận thức được rằng sự giải thích của tôi chỉ như là một 
bù nhìn rơm mà tôi đã dựng nên chỉ để đánh gục nó. 

Stephen và tôi đều biết rằng một máy sao chụp hoàn hảo của 
thông tin lượng tử là mâu thuẫn với Cơ học lượng tử. Trong một 
thế giới được chỉ phối bởi các quy tắc toán học do Heisenberg và 
Dirac đề ra, một máy sao chụp hoàn hảo là không thể. Tôi đã đặt 


274 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tên cho nguyên lý này là: Nguyên lý phi sao chụp lượng tứ. Trong 
lĩnh vực vật lý hiện đại có tên là lý thuyết thông tin lượng tử thì ý 
tưởng này được gọi là Nguyên lý không nhân bản. 

Đắc thắng, tôi nhìn Coleman và nói, “Sidney, các máy Xerox 
lượng tử là không thể,” với hy vọng rằng ông sẽ hiểu được ngay lập 
tức. Nhưng đột nhiên trí não mau lẹ của ông trở nên chậm chạp. Tôi 
phải giải thích chỉ tiết hơn. Lời giải thích của tôi dành cho Sidney 
và các thính giả khác trong hội thảo đã khiến tấm bảng đen chỉ 
chít những phương trình toán học và chiếm trọn thời gian còn lại 
được dành cho hội thảo. Dưới đây là bản tóm lược lại đơn giản hơn. 

Hãy tưởng tượng một cỗ máy với một cổng vào và hai cổng ra. 
Một hệ bất kỳ, ở một trong những trạng thái lượng tử khả dĩ của nó, 
có thể được đưa máy vào qua cổng vào. Chẳng hạn, một electron 
có thể cho vào máy sao chụp. Máy này nhận electron ở đầu vào và 
cho ra hai electron giống hệt nhau. Các đầu ra đồng nhất không 
chỉ với nhau mà còn với cả đầu vào ban đầu nữa. 


Một móy Xerox lượng †ử 


Một electron với hàm sóng đi vào. 


Hai clectron giống hệt nhau đi ra. 


275 
CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ 


Nếu có thể chế tạo một chiếc máy như vậy, nó sẽ mang lại cho 
chúng ta một cách để đánh bại Nguyên lý bất định bất khả đánh 
bại của Heisenberg. Giả sử chúng ta muốn biết cả vị trí và vận tốc 
của một electron. Tất cả những gì chúng ta phải làm là sao chép 
nó và sau đó đo vị trí của một bản sao và đo vận tốc của cái còn 
lại. Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể theo các nguyên lý của 
Cơ học lượng tử. 

Vào cuối buổi thuyết trình, tôi đã bảo vệ thành công cho nghịch 
lý của Hawking và đã giải thích Nguyên lý phi sao chụp lượng tủ, 
nhưng tôi đã không còn chút thời gian nào để giải thích quan điểm 
của riêng tôi nữa. Ngay khi hội thảo kết thúc, giọng nói cơ khí kỳ 
quái của Stephen vang lên rất to giữa đám đông, “Vậy là giờ anh 
đồng ý với tôi!” Trong mắt ông ta ánh lên tia sáng đây tinh quái. 

Rõ ràng là tôi đã thua trong trận đấu đó. Tôi đã bị đánh bại vì 
ngọn lửa thân thiện của chính mình, bởi sự thiếu thời gian, và 
đặc biệt là bởi mưu kế khôn ngoan của Stephen. Trên đường rời 
khỏi Aspen tối hôm đó, tôi đã dừng lại ở Thung lũng Difficult và 
lấy ra cần câu môi ruôi của tôi. Nhưng cái hồ ưa thích của tôi lúc 
đó đầy bọn trẻ con ôn ào đang chơi đùa trên những chiếc phao 
bằng săm xe Ôtô. 


276 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


PHẦN II 


Phỏn công 


15 
CUỘC CHIẾN Ở SANTA BARBARA 


ĐÓ LÀ MỘT BUỔI CHIỀU thứ Sáu năm 1993, mọi người khác đều đã 
về nhà. John, Lárus, và tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng của tôi ở 
Stanford, vừa hóng gió vừa uống cà phê mà Lárus đã pha. Người 
Iceland là những người pha cà phê ngon nhất thế giới. Theo Lárus 
thì điều này có liên quan đến thói quen uống về đêm của họ. 
Lárus Thorlacius, một Viking! Iceland cao lớn (ông tuyên bố 
mình không phải là hậu duệ của những chiến binh Nauy, mà là 
của những người nô lệ Ailen [Irish]), là thực tập sinh sau tiến sĩ 
(postdoc) ở Stanford, sau khi vừa nhận học vị tiến sĩ ở Princeton. 
Còn John Uglum, một người Texas theo Đảng cộng hòa (không 
phải theo kiểu tôn giáo mà chỉ là người theo chủ nghĩa tự do 
kiểu Ayn Rand'?), là nghiên cứu sinh của tôi. Tuy có sự khác biệt 
về chính trị và văn hóa - tôi là một người Do Thái tự do ở Nam 
Bronx - chúng tôi vẫn là bạn thân, và đã làm nhiều việc để giữ sự 
gắn bó giữa những người đàn ông với nhau như cùng ngồi uống 
cà phê (đôi khi có uống những thứ khác mạnh hơn), tranh luận về 
chính trị, và nói chuyện về lỗ đen. (Sau đó không lâu thì Amanda 
'_Viking — binh lính và cướp biển người Xcăngđinavơ đến định cư ở một vài vùng 
Bác và Tây Âu, kể cả Anh (từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 10). ND 


?_Ayn Rand (1905-1982) nhà văn Mỹ gốc Nga có ảnh hưởng rộng lớn đối với xã hội 
Mỹ sau Thế chiến thứ hai. (ND) 


278 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Peet, một sinh viên tới từ New Zealand đã mở rộng “nhóm thân 
hữu” của chúng tôi thành ba anh em trai và một em gái). 

Đến năm 1993 thì lỗ đen không chỉ xuất hiện trên màn rađa của 
các nhà vật lý mà chúng đã trở thành tiêu điểm. Một phần là do bài 
báo đây khiêu khích được viết trước đó khoảng một năm rưỡi bởi 
bốn nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng của Mỹ. Curt Callan, một nhà quý 
tộc ở Princeton, là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực vật lý hạt cơ 
bản và là một thành viên có ảnh hưởng lớn của giới khoa học Mỹ 
từ những năm 1960. (Chính ông là người hướng dẫn luận án tiến sĩ 
của Lárus). Andy Strominger và Steve Giddings thì trẻ hơn, là những 
thành viên đầy triển vọng của Khoa Vật lý, Đại học California, ở 
Santa Barbara (UCSB). Vào thời đó, điều làm tôi phân biệt họ với 
nhau đó là Giddings hay mặc soóc và Strominger thì hay đeo dây 
quần. Và cuối cùng, Jeff Harvey của Đại học Chicago là (và hiện giờ 
vân là) một nhà vật lý lớn, một nhà soạn nhạc tài năng (hãy xem 
phần cuối của Chương 24), và là một cây hài. Nhóm các nhà vật lý 
này được biết đến dưới biệt danh CGHS, và phiên bản đơn giản hóa 
của lỗ đen mà họ đã đề cập tới được gọi là lỗ đen CGHS. Bài báo 
viết chung của họ chỉ gây xôn xao trong một thời gian ngắn, một 
phần là do các tác giả tuyên bố rằng, cuối cùng họ đã giải quyết 
được vấn đề thông tin bị mất trong sự bay hơi của lỗ đen. 

Điều khiến cho lý thuyết CGHS đơn giản như vậy - giờ nghĩ lại 
thì thấy nó đơn giản một cách đáng thất vọng - đó là nó mô tả 
một vũ trụ chỉ với một chiều không gian duy nhất. Thế giới của họ 
thậm chí còn đơn giản hơn cả Đất nước phẳng, thế giới giả tưởng 
hai chiều của Edwin Abbott. CGHS hình dung một vũ trụ của các 
sinh vật sống trên một đường vô cùng mảnh. Các sinh vật này đơn 
giản đến hết mức có thể: chúng không gì khác hơn là các hạt cơ 


279 
PHẢN CÔNG 


bản đơn lẻ. Tại một đầu của vũ trụ một chiều này là một lỗ đen đủ 
nặng và đặc đến mức có thể bẫy bất cứ thứ gì lại gần nó. 


Lỗ đen CGHS 


Bài báo mà nhóm CGHS đã viết là một sự phân tích toán học cực 
kỳ tao nhã về bức xạ Hawking, song ở đâu đó trong phân tích của 
họ, họ đã mắc sai lầm, khi tuyên bố rằng Cơ học lượng tử đã loại bỏ 
điểm kỳ dị và cùng với nó cả chân trời nữa. Lárus và tôi, cùng với một 
đồng nghiệp nữa là Jorge Russo, nằm trong số ít những người đã chỉ 
ra sai lầm đó. Điều này khiến chúng tôi trở thành các chuyên gia về 
lỗ đen CGHS. (Thậm chí còn có riêng một phiên bản của lý thuyết 
CGHS được gọi là mô hình RST - Russo, Susskind, và Thorlacius). 

Giờ đây lý do mà John, Lárus và tôi ngôi với nhau hàng giờ vào 
ngày thứ Sáu đó là sắp tới có một cuộc hội thảo đặc biệt dành cho 
những vấn đề hóc búa và những nghịch lý về lỗ đen. Hội thảo này sẽ 
được tổ chức sau hai tuần nữa ở Santa Barbara, tại ngôi nhà của Viện 
Vật lý lý thuyết (ITP)! ở UCSB. ITP là một cơ sở nghiên cứu về vật lý 
tốt đến cỡ nào? Câu trả lời ngắn gọn là thực sự tốt. Vào năm 1993, 
nó đã trở thành một trung tâm nghiên cứu rất sôi động về lỗ đen. 


1 Ngày nay ITP được biết đến với cái tên KITP, Viện vật lý lý thuyết Kavii. 


280 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


James Hartle là một nhân vật cao cấp nhất trong số các nhà 
vật lý lý thuyết nghiên cứu về thuyết lỗ đen của Khoa Vật lý thuộc 
UCSB. Ông là một chuyên gia xuất sắc và đặc biệt có uy tín. Chính 
ông là người đã cùng thực hiện những nghiên cứu đột phá ban 
đầu với Stephen Hawking về hấp dẫn lượng tử, rất lâu trước khi 
nó trở nên phổ biến. Nhưng ở Khoa Vật lý còn có bốn thành viên 
trẻ mà tất cả họ đều được số phận định trước là sẽ đóng một vai 
trò quan trọng trong Cuộc chiến lỗ đen. Tất cả bốn người họ đều 
trạc tuổi 35 và cực kỳ năng động. Bạn đã biết Steve Giddings và 
Andy Strongminger (G và S trong CGHS). Mặc dù cả hai đều là bạn 
của tôi và tôi rất ngưỡng mộ những công trình nghiên cứu vật lý 
của họ, song hai người đã tỏ ra là những đối thủ cực kỳ khó chịu 
trong hai năm sau đó. Họ thường khiến tôi phải rối trí bởi sự cố 
chấp ương ngạnh của họ với những ý tưởng sai lầm. Tuy nhiên, 
cuối cùng thì chính họ cũng đã chuộc được lỗi lầm. 

Gary Horowitz là người thứ ba trong Khoa Vật lý trẻ trung ở 
UCSB. Ông là một chuyên gia về Thuyết tương đối rộng, người 
mà sau này trở nên nổi tiếng như một nhà lãnh đạo sáng chói 
của lĩnh vực này. Ông cũng đã làm việc rất gần gũi với Hawking 
và biết khá nhiều về lỗ đen như những người khác. Cuối cùng là 
Joe Polchinski, người mới đến Santa Barbara gần đây từ Đại học 
Texas. Joe và tôi đã từng làm việc cùng nhau trong một số dự án 
nghiên cứu, và tôi biết ông rất rõ. Mặc dù tôi luôn nhận thấy ông 
là một người rất dễ chịu, có óc hài hước thực sự, nhưng tôi cũng 
rất khâm phục năng lực và tốc độ trí tuệ và cả sự tài hoa của ông. 
Ngay từ những ngày đầu tiên trong tình bạn của chúng tôi - Joe 
chắc mới chỉ 25 còn tôi đã 40 tuổi - tôi đã không hề nghỉ ngờ rằng 
số phận đã định trước là anh sẽ trở thành một trong những nhà 
vật lý lý thuyết vĩ đại nhất của thời đại. Và tôi đã không thất vọng. 


281 
PHẢN CÔNG 


Những nhà vật lý trẻ tuổi phi thường này đã cùng làm việc rất 
gắn bó với nhau. Đôi khi đề tài là lỗ đen, khi khác lại là lý thuyết dây. 
Tài năng lớn của một nhóm nhỏ gắn bó khăng khít khiến cho họ trở 
thành một sức mạnh giàu tiềm năng trong vật lý lý thuyết. Điều đó 
cũng khiến cho Santa Barbara trở thành một trong những nơi sôi 
động nhất (nếu không muốn nói là nơi sôi động nhất) để các nhà 
vật lý lý thuyết thường lui tới. Chắc chắn hội nghị dành cho các vấn 
đề gay cấn của lỗ đen ở Santa Barbara sẽ là một sự kiện quan trọng. 

Hội thảo chắc hẳn được tổ chức là để ăn mừng tiếng vang mà 
bài báo của nhóm CGHS đã tạo nên. Người ta hy vọng là những kỹ 
thuật toán học mà nhóm CGHS phát minh ra sẽ nắm giữ chìa khóa 
giải đáp được những vấn đề mà sau này người ta gọi là nghịch lý 
thông tin. Tôi đã được các nhà tổ chức hội thảo đề nghị đọc báo 
cáo về công trình mà Lárus, Jorge và tôi đã làm ở Stanford, vì vậy 
chúng tôi đã ngồi đây, vào tối muộn ngày thứ Sáu, để bàn về những 
điều mà tôi sẽ trình bày. 

Có thể cốc cà phê có quá nhiều cafein, một sự dâng trào kích 
thích tố nam, hoặc cũng có thể chỉ là tình bằng hữu giữa ba chàng 
ngự lâm chúng tôi, nhưng tôi đã nói với John và Lárus, “Khi thật, 
mình không muốn nói về CGHS hay RST. Nó đã chết thật rồi!. Tôi 
muốn chúng ta làm điều gì đó thực sự khuấy động mọi thứ lên. Ta 
hãy đứng hẳn ra ngoài và nói điều gì đó thật táo bạo để họ phải 
thực sự chú ý”. 

Ba chúng tôi đang tìm đường thoát ra khỏi kết luận đầy nghịch 
lý của Stephen và một ý tưởng đã bắt đầu định hình. Cũng không 
! Bây giờ hỏi tưởng lại, tôi nghĩ lý thuyết CGHS đã dạy chúng tôi rất nhiều. Hơn 

bất kỳ điều gì đã có trước đó, nó đã mang lại một cách phát biểu toán học rõ ràng 


mạch lạc về mâu thuẫn mà Hawking đã phơi bày. Chắc chắn nó đã có ảnh hưởng 
rất lớn đến tư duy của chính bản thân tôi. 


282 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


có gì nhiều hơn là một ý niệm mơ hồ - nó thậm chí còn chưa có 
một cái tên - song đây chính là thời điểm để hành động. 

“Tôi nghĩ rằng ba chúng ta cần liên kết lại những mắt xích còn 
lỗng lẻo của cái ý tưởng còn chưa thật chín của chúng ta, và ngay 
cả nếu ta chưa chứng minh được, thì cũng thử làm cho nó chính 
xác hơn. Chỉ hành động đặt tên thôi cho một khái niệm mới đôi 
khi cũng có thể mang lại một sự sáng tỏ nào đó. Tôi đề nghị chúng 
ta viết một bài báo về Tính bổ sung của lỗ đen và tôi sẽ tuyên bố 
ý tưởng mới này tại hội nghị ở Santa Barbara.” 

Câu chuyện “Đừng quên mang theo thuốc chống hấp dẫn” (xem 
Chương 13) là một chỗ thích hợp để bắt đầu giải thích những gì 
tôi đang nung nấu trong đầu. Giống như bộ phim Rashomon của 
Akira Kurosawa, một câu chuyện được nhìn thông qua con mắt 
của những người tham gia khác nhau - với những kết luận hoàn 
toàn mâu thuẫn nhau. Trong một phiên bản - phiên bản của vị 
hoàng đế và gã bá tước - Steve, một nhà vật lý bị hành quyết, bị 
thủ tiêu trong một môi trường vô cùng nóng bao quanh chân trời. 
Trong khi đó theo Steve, câu chuyện lại có một kết thúc khác và 
có hậu hơn. Rõ ràng là, điều này hoặc điều kia, nếu không phải 
là cả hai, phải là sai; Steve không thể vừa sống sót lại vừa bị giết 
ở chân trời được. 

“Điểm mấu chốt về Tính bổ sung của lỗ đen,” tôi giải thích với 
các đồng nghiệp, “là nó có vẻ hơi điên rồ, nhưng cả hai câu chuyện 
đều thực như nhau”. 

Hai người bạn của tôi rất bối rối. Tôi không còn nhớ chính xác 
sau đó tôi đã nói gì với họ, nhưng chắc là phải như thế này: những 
ai vẫn còn ở bên ngoài lỗ đen - như bá tước, vị hoàng đế và các 
thần dân trung thành của ông ta - tất cả đều đã nhìn thấy cùng 


283 
PHẢN CÔNG 


một cảnh tượng': Steve bị nung nóng, bốc hơi và biến thành bức 
xạ Hawking. Thêm nữa là, tất cả những điều đó xảy ra ngay trước 
khi ông ta tới chân trời. 

Làm thế nào mà chúng ta có thể hiểu được điều đó? Cách duy 
nhất phù hợp với các định luật vật lý, đó là giả sử rằng có một lớp 
cực nóng nào đó tôn tại chỉ ngay bên trên chân trời, mà bề dày 
của nó có lẽ không lớn hơn chiều dài Planck. Tôi đã thú nhận với 
John và Lárus rằng tôi không biết chính xác lớp này tạo bởi cái gì, 
nhưng tôi đã giải thích rằng entropy của một lỗ đen có nghĩa là lớp 
đó phải được tạo bởi các đối tượng cực bé, rất có thể là không lớn 
hơn độ dài Planck. Lớp nóng này sẽ hấp thụ bất kỳ thứ gì rơi vào 
chân trời, giống y trang như những giọt mực bị hòa tan vào nước. 
Tôi nhớ là đã gọi những đối tượng bé xíu chưa biết đó là các nguyên 
tủ-chân trời, tất nhiên, ý của tôi không phải là các nguyên tử thông 
thường. Những điều tôi đã biết về các nguyên tử này cũng chỉ như 
các nhà vật lý ở thế kỷ 19 biết về các nguyên tử thông thường: tức 
là chỉ biết rằng chúng tôn tại. 

Lớp nóng này cần có một cái tên. Các nhà vật lý thiên văn đã 
nghĩ ra một cái tên mà cuối cùng tôi đã lựa chọn. Họ đã dùng ý 
tưởng về một màng ảo bao quanh lỗ đen, chỉ ngay phía trên chân 
trời để phân tích một số tính chất điện của lỗ đen. Các nhà vật lý 
thiên văn đã gọi mặt ảo này là chân trời bị kéo giãn, nhưng tôi thì 
tôi đề xuất một lớp thực, ở ngay phía trên chân trời một khoảng 
cách bằng độ dài Planck, chứ không phải là một mặt ảo. Hơn 
nữa, tôi đã tuyên bố rằng bất kỳ thí nghiệm nào - như thả xuống 


1 Tôi dùng từ “đã nhìn thấy” theo nghĩa hơi khái quát. Người quan sát bên ngoài lỗ 
đen có thể phát hiện được năng lượng và thậm chí cả những bit thông tin đơn lẻ 
mà cơ thể Steve chứa đựng dưới dạng bức xạ Hawking. 


284 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


một nhiệt kế để đo nhiệt độ, chẳng Chân trời bị kéo giãn 
hạn - sẽ xác nhận sự tôn tại của các 
nguyên tử-chân trời này!. 

Tôi thích âm của cái tên “chân 
trời bị kéo giãn” và lựa chọn nó vì 
mục đích của cá nhân tôi. Ngày nay, 
chân trời bị kéo giãn đã trở thành 
một khái niệm chuẩn trong vật lý lỗ 
đen. Nó có nghĩa là một lớp mỏng 


“các bậc tự do” vi mô và nóng chỉ 
ở ngay bên trên chân trời một khoảng cách bằng độ dài Planck. 
Chân trời bị kéo giãn giúp chúng ta hiểu được một lỗ đen bay hơi 
như thế nào. Thi thoảng, một trong các nguyên tử-chân trời có năng 
lượng lớn va đập hơi mạnh hơn bình thường một chút và bị bắn ra 
khỏi bề mặt này vào không gian. Bạn có thể nghĩ về chân trời bị kéo 
giãn như là một lớp khí quyển mỏng và nóng. Theo cách hiểu đó, 
sự mô tả về quá trình bay hơi của lỗ đen sẽ gần tương tự như cách 
mà khí quyển Trái đất bay hơi dần dần vào không gian bên ngoài. 
Hơn nữa, vì khối lượng lỗ đen giảm khi bay hơi nên nó sẽ phải co lại. 
Nhưng đây mới chỉ là một nửa câu chuyện - nửa được quan sát 
thấy từ một địa điểm thuận lợi ở bên ngoài lỗ đen. Bản thân nửa 
câu chuyện này còn chưa triệt để. Mọi thứ rơi vào nôi súp nóng. 
Súp nóng bốc hơi. Các bit thông tin được mang ra ngoài bởi các 
sản phẩm của quá trình bốc hơi đó. Tất cả đều rất thông thường. 
Nếu tôi đang nói về điều gì khác không phải là lỗ đen thì đây là 
một sự giải thích không có gì đặc biệt cả. 
1 Từ những năm 1970, các nhà vật lý đã biết rằng nhiệt kế khi được thả xuống vùng 


lân cận của chân trời sẽ báo nhiệt độ rất cao. Bill Unruh, người nghĩ ra lỗ đen câm, 
đã khám phá ra sự thực này khi còn là một sinh viên của John Wheeler. 


285 
PHẢN CÔNG 


Vậy còn góc độ quan sát từ bên trong, hay nói chính xác hơn 
là cảnh tượng được nhìn thấy bởi những người quan sát đang rơi 
tự do thì sao? Chúng ta có thể gọi nó là phiên bản của Steve, một 
cảnh tượng dường như mâu thuẫn với cảnh tượng nhìn từ bên 
ngoài (phiên bản của hoàng đế và gã bá tước). 

Tôi đã đưa ra hai định đề: 


1. Đối với bất kỳ người quan sát 
nào vẫn còn ở bên ngoài một lỗ đen, thì 
chân trời bị kéo giãn trình hiện như là 
một lớp các nguyên tử-chân trời nóng, 
có thể hấp thụ, xáo trộn, và cuối cùng 
là phát ra (dưới dạng bức xạ Hawking) 
mọi bit thông tin rơi vào lỗ đen. 


5: Đối với những người quan sát 
đang rơi tự do, chân trời lại dường như 
là một không gian hoàn toàn trống 
rỗng. Những người quan sát đang rơi 
này không cảm nhận thấy có gì đặc 
biệt ở chân trời, mặc dù đối với họ đây 
là điểm không thể quay lui. Họ chỉ bắt 
gặp một môi trường hủy diệt rất lâu 


sau đó, khi mà, cuối cùng, họ đến gần 
điểm kỳ dị. 
Sẽ là thừa nếu thêm vào một định đề thứ ba, nhưng dù sao tôi 
vẫn đưa vào. 
3. Định đề 1 và 2 đều đúng, và sự mâu thuẫn bề ngoài là không thực. 


286 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Lárus vốn là người hay hoài nghỉ. Ông hỏi, làm sao mà hai câu 
chuyện mâu thuẫn nhau lại đều có thể là đúng được. Có một mâu 
thuẫn về logic khi nói rằng Steve rơi vào trong bị giết chết tại chân 
trời và, cùng lúc đó, anh ta lại có thể sống sót một triệu năm sau. 
Logic cơ bản nói rằng một điều và điều ngược lại với nó không thể 
cùng đúng được. Và thực tế, tôi cũng đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự. 

Trên tầng hai của Khoa Vật lý ở 
Stanford, thường trình chiếu một 
bức ảnh toàn ký. Ánh sáng phản xạ 
từ một tấm phim hai chiều với một 
hình mẫu ngẫu nhiên các chấm 
sáng và tối nhỏ xíu sẽ được tụ tiêu 


trong không gian và tạo nên một 


hình ảnh ba chiều trôi nổi của một 
phụ nữ trẻ sexy, mỗi khi bạn đi qua, cô ta sẽ nháy mắt với bạn. 

Bạn có thể đi vòng quanh bức ảnh ảo này và nhìn nó từ nhiều 
góc độ khác nhau. Thi thoảng Lárus, John và tôi lại tìm ra một 
điểm đặc biệt khi đi qua bức ảnh đó. Bây giờ tôi đùa với Lárus là 
bề mặt của lỗ đen - tức chân trời - phải là một bức ảnh toàn ký, 
một tấm phim hai chiều về tất cả những gì ba chiều ở bên trong 
lỗ đen. Lárus không chịu. Cả tôi cũng vậy, nhưng thực ra lúc đó 
tôi cũng chưa thực sự hiểu rõ những điều mình nói. 

Nhưng tôi đã tiếp tục nghĩ về nó một thời gian và đã có câu trả 
lời nghiêm túc hơn. Vật lý là một môn khoa học quan sát và thực 
nghiệm; khi tất cả các hình ảnh trong trí não bị xóa bỏ đi, thì cái 
còn lại là một tập hợp những dữ liệu thực nghiệm, cùng với các 
phương trình toán học tóm tắt các dữ liệu đó. Mâu thuẫn thật sự 
không có nghĩa là có sự khác nhau hoàn toàn giữa hai hình ảnh 


287 
PHẢN CÔNG 


trong trí não. Hình ảnh trong trí não liên quan nhiều đến những 
giới hạn mà quá khứ tiến hóa của chúng ta đã áp đặt hơn là đến 
những thực tại mà chúng ta đang cố tìm hiểu. Một mâu thuẫn thực 
sự chỉ xuất hiện khi các thực nghiệm dẫn đến những kết luận trái 
ngược nhau. Chẳng hạn, nếu hai nhiệt kế giống hệt nhau được 
nhúng vào một nồi nước nóng và chúng đưa ra hai nhiệt độ khác 
nhau, thì chúng ta sẽ không chấp nhận kết quả; chúng ta biết rằng 
một trong hai nhiệt kế đã bị hỏng. Những hình ảnh trong trí não 
rất có giá trị trong vật lý, nhưng nếu chúng có vẻ như dẫn tới một 
mâu thuẫn ở chỗ không hề có mâu thuẫn trong các dữ liệu thực 
nghiệm thì hình ảnh đó không phải là hình ảnh thực. 

Liệu chúng ta có thể làm phơi bày một mâu thuẫn thực sự nếu 
chúng ta công nhận cả hai câu chuyện về lỗ đen - câu chuyện của 
Steve và câu chuyện của gã bá tước - đều đúng? Để phát hiện mâu 
thuẫn, hai người quan sát phải cùng đi tới kết thúc thí nghiệm và 
so sánh những ghi chép của mình. Nhưng nếu một quan sát được 
thực hiện ở phía sau chân trời còn người quan sát kia không bao 
giờ tới được gần nó thì theo chính định nghĩa của chân trời, họ sẽ 
không thể gặp nhau để so sánh dữ liệu được. Vì vậy đã không có 
mâu thuẫn thực sự - chỉ có hình ảnh trong trí não là tôi mà thôi. 

John đã hỏi là liệu Hawking sẽ đáp lại như thế nào. Câu trả lời 
của tôi, mà điều này sẽ được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn, 
là “Ồ, Stephen sẽ mỉm cười”. 


Tính bổ sung 


Từ “bổ sung” được Nils Bohr, nhân vật huyền thoại, cha để của Cơ 
học lượng tử, đưa vào vật lý học. Bohr và Einstein là bạn bè song 


288 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


họ bất đồng liên miên về các nghịch lý và những mâu thuẫn bề 
ngoài của Cơ học lượng tứ. Einstein là cha đẻ thực sự của Cơ học 
lượng tử nhưng ông đã trở nên căm ghét môn học này. Thực sự 
thì ông đã sử dụng toàn bộ năng lực trí tuệ vô địch của mình để 
cố tìm ra những lỗ hổng trong nền tảng logic của nó. Cứ mỗi lần 
Einstein nghĩ rằng mình đã tìm ra một mâu thuẫn thì Bohr lại đánh 
trả bằng vũ khí riêng của mình - đó là tính bố sung. 

Việc tôi sử dụng fính bổ sung trong mô tả cách giải quyết những 
nghịch lý của các lỗ đen lượng tử không phải là chuyện tình cờ. 
Vào những năm 1920, Cơ học lượng tử có rất nhiều mâu thuẫn bề 
ngoài. Một trong số đó là sự tranh cãi vẫn chưa được ngã ngũ về 
ánh sáng: liệu ánh sáng là sóng hay hạt? Đôi khi có về như ánh 
sáng hành xử theo cách này, lúc khác thì nó lại theo cách ngược 
lại. Nếu nói ánh sáng là cả hai - vừa là sóng vừa là hạt - thì nghe 
rất vô lý. Làm thế nào chúng ta biết được khi nào thì sử dụng các 
phương trình hạt và khi nào thì sử dụng phương trình sóng? 

Một vấn đề khác: Chúng ta coi các hạt như là những vật thể 
nhỏ bé chiếm một vị trí trong không gian. Nhưng các hạt có thể 
đi từ điểm này đến điểm khác. Để mô tả chuyển động của chúng, 
chúng ta phải xác định được chúng chuyển động với tốc độ như 
thế nào và theo hướng nào. Hầu như theo định nghĩa, thì một hạt 
là một thứ gì đó có vận tốc và vị trí. Nhưng không! Với một logic 
mà dường như bất chấp logic, Nguyên lý bất định của Heisenberg 
lại khăng khăng nói rằng cả vị trí và vận tốc đều không thể đồng 
thời xác định được. Lại càng vô lý hơn nữa. 

Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Dường như lẽ phải đang bị 
xả trôi xuống toilet. Tất nhiên, không có mâu thuẫn thực sự nào 
trong các dữ liệu thực nghiệm cả; mọi thí nghiệm đều đưa ra một 


289 
PHẢN CÔNG 


kết quả xác định, số chỉ trên máy đo là một con số. Nhưng lại có 
điều gì đó sai lầm ở hình ảnh trong trí não. Mô hình về thực tại in 
hằn trong bộ não chúng ta đã không nắm bắt được bản chất thực 
sự của ánh sáng hay cách thức chuyển động bất định của các hạt. 

Quan điểm của riêng tôi về các nghịch lý lỗ đen cũng giống như 
quan điểm của Bohr về các nghịch lý trong Cơ học lượng tử. Trong 
vật lý học, một mâu thuẫn chỉ thực sự là mâu thuẫn nếu nó dẫn 
tới những kết quả thực nghiệm trái ngược nhau. Bohr cũng là một 
người rất khắt khe trong việc sử dụng từ ngữ chính xác. Khi được 
sử dụng một cách không chính xác, đôi khi các từ sẽ dẫn đến sự 
xuất hiện mâu thuẫn mà lẽ ra là không có. 

Tính bổ sung chính là về việc sử dụng sai một từ đơn giản có 
ba chữ cái: a-n-d (và). “Ánh sáng là sóng uà ánh sáng là hạt”. “Một 


“x” 


hạt có vị trí „à vận tốc”. Thực ra, Bohr đã nói, hãy loại bỏ từ uà đi 
- và thay bằng từ hoặc. “Ánh sáng là sóng hoặc là hạt”. “Một hạt 
có vị trí hoặc vận tốc”. 

Ý của Bohr là trong các thí nghiệm nhất định, ánh sáng hành xử 
giống như một tập hợp các hạt, trong khi ở các thí nghiệm khác, 
nó lại hành xử như sóng. Không có thí nghiệm nào mà nó hành 
xử giống như cả hai cả. Nếu bạn đo đạc một đặc trưng sóng nào 
đó - giả sứ, giá trị của điện trường dọc theo sóng - bạn sẽ có một 
đáp số. Nếu bạn đo một tính chất hạt, chẳng hạn như vị trí của 
các photon trong một chùm sáng có cường độ rất thấp, bạn cũng 
sẽ thu được một đáp số. Nhưng đừng thử đo một tính chất sóng 
đồng thời với đo một tính chất hạt. Chỉ có thể thu được một đáp 
số ở mỗi lần. Bạn có thể đo một tính chất sóng hoặc một tính chất 
hạt. Bohr đã nói rằng sóng hay hạt đều không phải là sự mô tả đầy 
đủ về ánh sáng, nhưng chúng bố sung cho nhau. 


290 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Cũng giống y như vậy đối với vị trí và vận tốc. Một số thí nghiệm 
nhạy với vị trí của một electron - chẳng hạn, điểm mà tại đó một 
electron đập vào màn hình tivi và làm sáng nó. Thí nghiệm khác 
lại nhạy với vận tốc của nó - chẳng hạn, đường đi của một electron 
cong đi bao nhiêu khi nó đi qua gần một nam châm. Nhưng không 
một thí nghiệm nào có thể nhạy với cả vị trí chính xác uà vận tốc 
chính xác của một electron. 


Kính hiển vi của Heisenberg 


Nhưng ri sao chúng ta lại không thể đo được đồng thời cả vị trí 
và vận tốc của một hạt? Việc xác định vận tốc của một vật thực sự 
chỉ là đo vị trí của nó tại hai thời điểm kế tiếp nhau và xem nó di 
chuyển được bao xa giữa hai thời điểm đó. Nếu đã đo được vị trí 
của một hạt một lần, thì chắc chắn có thể thực hiện được hai lần. 
Có về như là mâu thuẫn khi nghĩ rằng vị trí và vận tốc không thể 
đo được đồng thời. Về phương diện này thì dường như điều mà 
Heisenberg nói là vô lý. 

Chiến lược của Heisenberg là một ví dụ xuất sắc về kiểu tư 
duy khiến cho tính bổ sung trở nên rất thuyết phục. Giống như 
Einstein, ông đã trở thành một nhà thí nghiệm tưởng tượng. Ông 
tự hỏi, làm thế nào để người ta thực sự có thể đo được cả vị trí uà 
vận tốc của một electron? 

Trước hết, ông hiểu rằng phải đo được vị trí tại hai thời điểm 
khác nhau để suy ra vận tốc. Thêm nữa, ông sẽ phải đo vị trí mà 
không làm nhiễu loạn chuyển động của electron, vì nếu không, 
nhiễu loạn đó có thể sẽ làm mất tác dụng của kết quả đo vị trí lần 
thứ nhất. 


291 
PHẢN CÔNG 


Cách đo trực tiếp nhất vị trí của vật là nhìn vào nó. Nói cách 
khác, chiếu ánh sáng vào vật, rồi từ ánh sáng phản chiếu, suy ra 
vị trí của nó. Thực tế, mắt và não bộ của chúng ta đã có sẵn một 
sự kết nối đặc biệt để xác định vị trí của một vật từ hình ảnh của 
nó trên võng mạc. Đó là một trong những khả năng vật lý thuộc 
về “phần cứng” đã có được nhờ quá trình tiến hóa. 

Heisenberg tưởng tượng mình đang nhìn 
một electron qua một kính hiển vi. 

Ý tưởng ở đây là cần tác động rất nhẹ lên 
electron bằng một chùm sáng - nhẹ đến 
mức không làm thay đổi vận tốc của nó - rồi 
sau đó làm hội tụ chùm sáng này để tạo nên 
hình ảnh. Nhưng Heisenberg nhận ra rằng 
mình đã bị bẫy bởi các tính chất của ánh 


sáng. Trước hết là sự tán xạ của ánh sáng bởi 
một electron đơn lẻ là tuân theo lý thuyết hạt của bức xạ điện từ. 
Heisenberg không thể tác động lên electron nhẹ hơn sự va chạm 
của một photon đơn lẻ vào nó. Hơn nữa, sẽ phải là một photon 
rất nhẹ nhàng êm ái - tức là photon có năng lượng rất thấp. Sự va 
chạm với một photon có năng lượng lớn hơn sẽ chỉ tạo nên loại 
tác động mạnh mà ông đang muốn tránh. 

Trong khi đó tất cả các hình ảnh tạo bởi 
sóng vốn rất mờ nhòe, nhưng bước sóng 
càng dài thì hình ảnh lại càng mờ nhòe 
hơn. Sóng vô tuyến có bước sóng dài nhất, 
từ trên 30 cm. Sóng vô tuyến tạo nên hình 
ảnh hoàn hảo của các vật có kích thước cực 


lớn, nhưng nếu bạn thử tạo một bức chân 


292 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


dung của mình bằng sóng vô tuyến thì bạn 
sẽ nhận được một hình ảnh rất nhạt nhòa. 

Sóng viba có bước sóng nhỏ hơn tiếp 
theo. Một bức chân dung tạo thành bằng 
cách hội tụ sóng viba 10cm cũng vẫn còn 
quá mờ nhòe, chưa đủ để làm hiện ra các 
đường nét. Nhưng khi bước sóng ngắn dân, 
cỡ vài centimét, thì mũi, mắt và miệng bắt 
đầu hiện ra. 

Quy luật ở đây thật đơn giản: bạn không 
thể nhận được khả năng tụ tiêu tốt hơn bước 
sóng của các sóng tạo nên hình ảnh. Các đặc 
điểm của khuôn mặt chỉ có kích thước cỡ vài 


cenftimét và sẽ trở nên rõ nét hơn khi bạn 
dùng bước sóng ngắn hơn. Khi bước sóng chỉ còn khoảng một phần 
mười centimét, thì khuôn mặt sẽ hiện ra tương đối rõ rệt, mặc dù 
bạn có thể còn chưa nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ. 

Giả sử Heisenberg muốn có một hình ảnh đủ nét của một 
electron để thấy vị trí của nó chính xác tới micron!. Vậy thì ông sẽ 
phải sử dụng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn một micron. 

Giờ đã đến lúc giương bãy. Hãy nhớ lại Chương 4, ta biết rằng 
bước sóng của một photon càng ngắn thì năng lượng của nó càng 
lớn. Chẳng hạn, năng lượng của một photon sóng vô tuyến nhỏ 
đến mức nó gần như không ảnh hưởng gì đến một nguyên tử. 
Ngược lại, năng lượng của một photon có bước sóng cỡ micron 
là đủ lớn để kích thích một nguyên tử bằng cách đẩy electron ở 


1 Một micron (hay micro mét) bằng một phần triệu của mét. Đó là kích thước của 
một con vi khuẩn rất bé. 


293 
PHẢN CÔNG 


lớp ngoài cùng nhảy lên quỹ đạo lượng tử có năng lượng lớn hơn. 
Một photon cực tím với bước sóng ngắn hơn 10 lần, sẽ có đủ năng 
lượng để làm bật electron ra khỏi nguyên tử. Vậy là Heisenberg 
đã bị sập bẫy. Nếu ông muốn xác định vị trí của electron với độ 
chính xác cao, thì ông sẽ phải trả giá. Ông sẽ phải bắn vào nó một 
photon có năng lượng rất lớn và đến lượt mình, photon này sẽ “đá 
vào” electron và làm thay đổi chuyển động của nó một cách ngẫu 
nhiên. Nếu ông sử dụng một photon êm ái với năng lượng nhỏ, 
thì điều tốt nhất ông có thể thu được chỉ là một ý niệm lờ mờ về 
vị trí của electron. 

Đến đây bạn có thể tự hỏi liệu có khi nào ta đo được vận tốc của 
electron không. Câu trả lời là có. Điều bạn phải làm là đo vị trí của 
nó hai lần, nhưng độ chính xác không cao. Chẳng hạn, bạn có thể 
sử dụng một photon bước sóng dài để có được một hình ảnh mờ 
nhạt, sau đó rất lâu làm lại một lần nữa. Bằng cách đo hai hình 
ảnh mờ nhạt, có thể xác định một cách chính xác tốc độ, nhưng 
với cái giá phải trả khá đắt là độ chính xác về vị trí. 

Heisenberg không thể nghĩ ra điều gì có thể giúp ông xác định 
được cả vận tốc và vị trí của electron đồng thời. Tôi hình dung 
rằng ông, và tất nhiên cả người thầy thông thái của ông là Bohr, 
cũng đã tự hỏi liệu có ý nghĩa không khi cho rằng một electron có 
cả vị trí và vận tốc. Theo triết lý của Bohr, người ta có thể mô tả 
một electron có vị trí đo được một cách chính xác bằng cách sử 
dụng photon bước sóng rất ngắn, hoặc một electron với vận tốc 
có thể đo được bằng cách sử dụng các photon có bước sóng dài, 
nhưng không thể cả hai. Sự đo đạc một tính chất này sẽ cản trở 
sự đo đạc một tính chất khác. Bohr đã nhấn mạnh điều này bằng 
việc nói rằng cả hai điều cần biết - vị trí và vận tốc - đều là những 


294 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


khía cạnh bổ sung cho nhau của electron. Tất nhiên, không có gì 
đặc biệt về electron trong lý luận của Heisenberg; nên nó cũng 
có thể là một proton, một nguyên tử hay một quả bóng bowling. 

Câu chuyện về gã bá tước, hoàng đế và Steve dường như chứa 
đựng một mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn này chỉ là bề ngoài. Tìm 
kiếm một bit thông tin bên trong chân trời và đồng thời tìm kiếm 
nó ở bên ngoài chân trời sẽ cản trở lẫn nhau tương tự như việc đo 
vị trí và vận tốc. Không ai có thể vừa ở phía sau chân trời lại vừa 
ở phía trước nó cùng một lúc cả. Ít nhất thì đó chính là tuyên bố 
mà tôi định nói ở Santa Barbara. 


Sơn†o Borbord 


Lỗ đen là có thật. Chúng đầy rẫy trong vũ trụ và thuộc số những 
thiên thể ngoạn mục và hung bạo nhất. Nhưng tại cuộc hội thảo 
năm 1993 ở Santa Barbara, hầu hết các nhà vật lý đều không quan 
tâm đặc biệt đến những lỗ đen này. Các thí nghiệm tưởng tượng, 
chứ không phải là những quan sát từ kính viễn vọng, giờ đây chính 
là tâm điểm của sự quan tâm. Nghịch lý thông tin rồi cuối cùng 
cũng đã trở thành một vấn đề nổi cộm. 

Hội thảo không lớn - có lẽ tối đa cũng chỉ khoảng một trăm 
người tham dự. Khi bước vào thính phòng, tôi đã thấy rất nhiều 
người tôi biết. Stephen ngôi trong xe lăn ở một bên. Jacob 
Bekenstein, người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, ngôi gần giữa các 
thính giả. Nhóm chủ nhà - gồm Steve Giddings, Joe Polchinski, 
Andy Strominger, và Gary Horowitz - ngồi ngay ở hàng trước. Họ 
sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng sắp tới, nhưng 
lúc này, họ đang là đối thủ, là những người lính chiến đang hoang 


295 
PHẢN CÔNG 


mang của đội quân bên phía mất thông tin. Gerard't Hooft ngồi 
ngay bên phải hàng ghế đầu, sẵn sàng cho cuộc chiến. 


Bởi thuyết trình của Howking 


Dưới đây là những gì tôi còn nhớ về bài thuyết trình của Hawking. 
Stephen ngồi sụm trong chiếc xe lăn, cái đầu quá nặng để có thể 
giữ thẳng được, trong khi tất cả chúng tôi đều đang nóng lòng chờ 
đợi. Ông ngồi ngay bên phải sân khấu, từ đó ông có thể nhìn thấy 
màn chiếu lớn ở phía trước và cũng có thể nhìn thấy thính giả. 
Đến giờ thì Stephen đã mất khả năng nói bằng chính dây thanh 
âm của mình. Giọng nói điện tử của ông đã được ghi lại từ trước, 
trong khi một trợ lý điều khiến máy chiếu từ phía sau. Máy chiếu 
được điều khiển đồng bộ với lời thuyết trình đã được ghi âm từ 
trước. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại phải có mặt ở đây làm gì nhỉ. 
Tuy âm thanh phát ra như tiếng nói của rôbốt, nhưng giọng nói 
của ông vẫn giàu cá tính. Nụ cười của ông biểu thị sự cực kỳ tự tin 
và chắc chắn. Có một sự bí ẩn trong cách trình diễn của Stephen: 
làm thế nào mà sự hiện diện của cái cơ thể bất động và yếu đuối 
kia lại có thể thổi được biết bao sức sống vào một sự kiện vô tri 
khác? Với rất ít cử động thoáng qua, nhưng khuôn mặt của Stephen 
vẫn toát lên vẻ hấp dẫn và quyền lực mà ít người đàn ông có được. 
Bản thân bài thuyết trình không có gì đáng nhớ, ít nhất là về nội 
dung. Stephen nói về những điều mà người ta mong đợi ông nói, 
nhưng tôi thì không muốn, đó là lý thuyết CGHS và tại sao CGHS 
đã để lỡ mất cơ hội (ông đã hào phóng trao cho RST cái vinh dự đã 
tìm ra sai sót). Thông điệp chủ yếu của ông là nếu thực hiện những 
tính toán CGHS một cách đúng đắn, thì kết quả sẽ ủng hộ cho lý 


296 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


thuyết của chính ông. Lý thuyết này nói rằng thông tin không thể bị 
phát ra bên ngoài lỗ đen. Đối với Stephen, bài học rút ra từ CGHS 
chính là toán học của lý thuyết này thực ra đã chứng minh cho 
quan điểm của ông. Đối với tôi thì bài học là không chỉ các hình 
ảnh trong trí não có khiếm khuyết mà cả nền tảng toán học của 
hấp dẫn lượng tử, ít nhất là trong CGHS, cũng là không nhất quán. 

Điều không bình thường về bài thuyết trình của Stephen là phần 
hỏi-đáp tiếp sau đó. Một trong những nhà tổ chức hội thảo đã đứng 
lên sân khấu và yêu cầu thính giả đặt câu hỏi. Thường thì các câu 
hỏi mang tính kỹ thuật và đôi khi vòng vo dài dòng nhằm chứng tổ 
là người đặt câu hỏi có hiểu biết vấn đề. Nhưng ở đây thính phòng 
lại trở nên im lặng như tờ. Một trăm thầy tăng đột nhiên biến thành 
những nhà sư câm lặng trong một ngôi chùa yên tĩnh một cách kỳ 
quặc. Stephen vẫn ngồi soạn câu trả lời. Cách thức ông giao tiếp 
với thế giới bên ngoài thật đáng kinh ngạc. Ông không thể nói hay 
giơ tay để ra hiệu. Các cơ của ông đã bị teo nên chúng không thể 
tạo ra bất kỳ một lực nào. Ông không có sức lực lẫn sự phối hợp 
để có thể gõ lên bàn phím. Nếu tôi nhớ không lầm thì vào lúc đó, 
ông giao tiếp bằng việc ấn nhẹ lên một cái cần điều khiến. 

Ông có một màn hình máy tính nhỏ gắn với tay xe lăn, và một 
chuỗi các từ và các chữ cái điện tử lóe sáng trên màn hình, gần 
như liên tục. Stephen lựa chọn chúng từng chữ một rồi lưu lại trên 
máy tính để tạo nên một hoặc hai câu. Điều này có thể mất đến 
mười phút. Trong khi nhà tiên tri đang ngồi soạn câu trả lời, thì cả 
căn phòng yên lặng như một hầm mộ. Tất cả các cuộc nói chuyện 
riêng đều ngừng lại trong khi sự hồi hộp chờ đợi và đề phòng đang 


1 Ngày nay thì ngay cả điều đó cũng khó khăn hơn nhiêu: cần điều khiển đã được thay 
bằng một bộ cảm biến, có thể ghi nhận mọi chuyển động nhỏ của cơ mặt Stephen. 


297 
PHẢN CÔNG 


nhen nhóm. Rồi cuối cùng thì cũng có câu trả lời: nó không là gì 
khác ngoài mấy từ có hoặc không, hay là một hoặc hai câu gì đó. 

Tôi đã từng chứng kiến cảnh này trong một căn phòng với một 
trăm nhà vật lý cũng như trên một sân vận động nhỏ với năm ngàn 
người xem, trong đó có cả Tổng thống Nam Phi, Tham mưu trưởng 
quân đội, và vài vị tướng cấp cao khác. Phản ứng của tôi trước sự 
yên lặng khác thường này là từ chỗ thích thú đến cực kỳ phẫn nộ 
(tại sao thời gian của tôi lại lãng phí vào cái trò hề này nhỉ?). Tôi 
luôn muốn gây ra tiếng động nào đó, có thể là nói chuyện với người 
ngôi bên cạnh, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế cả. 

Điều gì ở Stephen đã khiến ông được hưởng sự chăm chú mê mải 
mà chỉ con người thần thánh, người sắp sửa tiết lộ những bí mật 
sâu kín nhất của Chúa và vũ trụ mới có thể nhận được? Hawking là 
một người ngạo mạn, rất tự phụ và lúc nào cũng coi mình là trung 
tâm. Lại một lần nữa, điều này là đúng với một nửa số người tôi 
biết, trong đó có cả chính tôi. Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này 
một phần là ở ma lực và sự bí ẩn của một trí tuệ quái gở, người đi 
khắp thế giới trong chiếc xe lăn của mình. Nhưng một phần cũng 
còn là vật lý lý thuyết vốn là một thế giới bé nhỏ của những người 
đã biết nhau nhiều năm. Đối với nhiều người chúng tôi, đây là một 
gia đình mở rộng, và Stephen là một phần được yêu quý và tôn 
trọng sâu sắc trong gia đình đó, ngay cả khi đôi lúc ông gây nên sự 
thất vọng và bực mình. Tất cả chúng tôi đều biết rằng ông không 
có cách nào giao tiếp ngoại trừ phải thông qua một quá trình dài 
dòng và chán ngắt như vậy. Vì chúng tôi đánh giá cao quan điểm 
của ông, nên chúng tôi ngồi yên lặng và chờ đợi. Tôi cũng nghĩ chắc 
chắn rằng sự tập trung của Stephen là cao độ trong suốt quá trình 
đó vì ông thậm chí không nhận ra sự im lặng kỳ lạ vây quanh mình. 


298 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Như tôi đã nói, bài thuyết trình không có gì đáng nhớ, Stephen 
vẫn đưa ra tuyên bố như thường lệ: thông tin một khi đã rơi vào lỗ 
đen là một đi không trở lại. Đến khi lỗ đen bay hơi, những thông 
tin đó sẽ hoàn toàn bị phá hủy. 

Tiếp ngay sau là bài thuyết trình của Gerard “t Hooft. Ông cũng 
là một người có uy tín lớn và được nhiều người trong cộng đồng 
vật lý ngưỡng mộ. Ông có một vóc dáng sân khấu tuyệt vời và xứng 
đáng được hưởng một uy quyền to lớn. Mặc dù không phải lúc nào 
cũng dễ hiểu, song ông không hề có sự bí ẩn tiên tri của Hawking. 
Ông là một người Hà Lan khá thẳng tính và nhạy cảm. 

Bài trình bày của Gerard luôn vui nhộn. Ông thích sử dụng cơ 
thể mình để minh họa cho vấn đề cốt yếu và ông biết cách để đưa 
ra những đồ thị đẹp mắt. Sau nhiều năm như vậy nhưng giờ đây tôi 
vẫn còn nhớ đoạn băng mà ông làm để minh họa cho chân trời của 
một lỗ đen. Một quả cầu được phủ bằng những chấm đen và trắng 
một cách ngẫu nhiên. Khi đoạn băng được chiếu, các điểm bắt đầu 
lập lòe từ trắng sang đen và ngược lại. Bức tranh nhìn giống như 
nhiễu trắng trên màn hình tivi kém phẩm chất. Hoàn toàn rõ ràng là 
't Hooft cũng có những ý tưởng tương tự như tôi về sự tổn tại của một 
lớp những nguyên tử chân trời thay đổi rất nhanh tạo nên entropy 
của lỗ đen. (Tôi chờ đợi ông sẽ nẵng tay trên ý tưởng của tôi và đưa 
ra phiên bản về Tính bổ sung của lỗ đen của chính ông, nhưng nếu 
ông có nghĩ về điều đó thì ông đã hoàn toàn không nói ra). 

“T Hooft là một nhà tư tưởng độc đáo và vô cùng sâu sắc. Cũng 
giống như nhiều người rất độc đáo khác, ông thường khó hiểu đối 
với những người khác. Sau bài nói về lỗ đen của ông, rõ ràng là ông 
đã mất đi thính giả. Không phải là ông đã khiến họ buồn chán - còn 
lâu mới như thế - mà là họ không thể hiểu được logic của ông. Hãy 


299 
PHẢN CÔNG 


nhớ rằng, chân trời của lỗ đen vẫn được xem như là một không gian 
trống rỗng, chứ không phải là một màn hình tivi kém phẩm chất. 

Nói chung, tôi ngờ rằng không ai thay đổi ý nghĩ của mình về số 
phận của thông tin trong một lỗ đen. Không ai thăm dò ý kiến của 
thính giả, nhưng tôi đoán ở điểm này, thì tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng 
về phía Hawking. 

Điều mà tôi thấy là đáng kể trong hầu hết phần còn lại của hội 
thảo đó là sự chối bỏ một cách bướng bỉnh việc xem xét giải pháp 
đúng đắn của nghịch lý. Hầu hết các bài thuyết trình đều đề cập 
đến ba giải pháp khả dĩ: 


1. Thông tin đi ra ngoài theo bức xạ Hawking. 

2. Thông tin bị mất 

3. Thông tin cuối cùng lưu lại trong một loại lỗ đen nhỏ xíu nào đó 
còn sót lại sau khi bay hơi (thường thì phần còn sót lại không lớn 
hơn kích thước Planck và không nặng hơn khối lượng Planck). 


Hết bài thuyết trình này đến bài thuyết trình khác đều nhắc lại 
ba khả năng và ngay lập tức loại bỏ khả năng đầu tiên. Sự nhất trí 
của đa số các diễn giả đều là hoặc thông tin bị mất, như Hawking 
chủ trương, hoặc những phần cực nhỏ còn sót lại có thể cất giấu 
một lượng thông tin lớn đến vô hạn. Cũng có thể có một vài người 
chủ trương vũ trụ sơ sinh, nhưng tôi không nhớ. Gần như không 
có ai, ngoài “t Hooft và một đôi người khác, biểu thị sự tự tin vào 
các định luật thông thường của thông tin và entropy. 

Don Page đã tiến gần nhất đến sự biểu thị lòng tự tin như thế. 
Page là một người hòa nhã tốt bụng, một người Alaska với những 
khát vọng to lớn. Cực kỳ năng động, thích nói lớn tiếng, và nhiệt 
tình đến mức thái quá, Don là một khối mâu thuẫn sống, ít nhất 


300 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


là với tôi. Ông là một nhà vật lý xuất sắc và một nhà tư tưởng 
uyên thâm. Sự hiếu biết của ông về Lý thuyết trường lượng tử, lý 
thuyết xác suất, thông tin, lỗ đen, và những nền tắng chung của 
tri thức khoa học là cực kỳ ấn tượng. Ông cũng là người Thiên 
chúa giáo dòng Phúc Âm. Có lần ông đã dành hơn một giờ để 
giải thích cho tôi, bằng những lý luận toán học, rằng xác suất để 
Jesus là con của đức Chúa trời là hơn 96%. Nhưng vật lý học và 
toán học của ông thì thật sự suất sắc và hoàn toàn độc lập với 
hệ tư tưởng. Nghiên cứu của ông có ảnh hưởng sâu sắc không 
chỉ đến suy nghĩ của tôi về lỗ đen và còn đến toàn bộ lĩnh vực 
mà tôi nghiên cứu. 

Trong bài thuyết trình của mình, Don cũng nhắc lại câu thần 
chú về ba khả năng, nhưng dường như ông là người ít muốn loại 
bỏ khả năng thứ nhất hơn những người khác. Cảm giác của tôi là 
ông thực sự tin rằng lỗ đen hành xử như tất cả các vật khác trong 
tự nhiên, tôn trọng các định luật thông thường đòi hỏi thông tin 
phải thoát ra trong quá trình bốc hơi. Nhưng ông cũng không biết 
làm thế nào để dung hòa nó với Nguyên lý tương đương. Điều thú 
vị là những nhà vật lý bảo thủ vào thời đó có thái độ như thế nào 
đối với khả năng thông tin thoát ra theo bức xạ Hawking tương tự 
như khi nó thoát ra từ một nồi nước bốc hơi. 


Tính bổ sung củo lỗ đen 


Cuộc chiến lỗ đen đã đi vào thế bế tắc. Không phía nào có khả 
năng đạt được bất kỳ một sức kéo mới nào. Thực tế, màn sương 
mù của cuộc chiến tranh quá dày đặc khiến cho rất khó để nhìn 
thấy hai phía. Ngoài Hawking và “t Hooft ra, ấn tượng mà tôi có 


301 
PHẢN CÔNG 


được chính là một phần lớn đáng kinh ngạc trong số các đội quân 
đã mệt mỏi và đang hết sức bối rối. 

Bài nói của tôi theo chương trình cũng được bố trí vào ngày hôm 
đó, nhưng muộn hơn. Tôi cảm thấy rất giống Sherlock Holmes khi 
ông nói với Watson: “Khi anh đã loại trừ được tất cả những gì là 
không thể xảy ra, thì bất kể điều gì còn lại, dù cho không chứng 
minh được, phải là sự thật”. Khi cuối cùng phải đứng lên trình bày, 
tôi cảm thấy mọi thứ đã được loại trừ chỉ còn một khả năng - một 
khả năng mà, xét theo bề ngoài, có vẻ như không thể chứng minh 
được đến mức nực cười. Tuy nhiên, mặc cho sự vô lý của Tính bổ 
sung của lỗ đen, nó vẫn phải đúng. Tất cả các khả năng khác đã 
thuộc về phía không thể xảy ra. 

“Tôi không quan tâm tới chuyện các vị có đồng ý với điều tôi nói 
ra hay không. Tôi chỉ muốn các vị nhớ cho rằng tôi đã nói điều đó”. 
Đây chính là hai câu mở đầu bài nói của tôi; sau 14 năm, tôi vẫn 
còn nhớ chúng như in. Sau đó, bằng thứ ngôn ngữ vật lý chuyên 
môn, tôi tóm lược hai kết cục mâu thuẫn của cái, mà về cơ bản, 
là câu chuyện của Steve. “Rõ ràng là, ít nhất thì một trong các kết 
cục này phải là sai vì chúng nói những điều trái ngược nhau”. Có 
rất nhiều cái đầu gật gù. Nhưng sau đó, tôi lại tiếp, “Tuy nhiên, tôi 
sắp nói với các vị một điều không thể: đó là không câu chuyện nào 
là sai cả. Cả hai đều đúng - theo những cách bổ sung cho nhau.” 

Sau khi giải thích Bohr đã sử dụng thuật ngữ bố sung như thế 
nào, tôi biện luận rằng trong trường hợp lỗ đen thì người làm thí 
nghiệm phải đối mặt với một sự lựa chọn: hoặc vẫn ở bên ngoài 
lỗ đen và ghi lại dữ liệu từ một vị trí an toàn so với chân trời, hoặc 
nhảy vào lỗ đen và thực hiện việc quan sát từ bên trong. “Bạn 
không thể làm cả hai việc đó cùng một lúc được”, tôi khẳng định. 


302 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Hãy tưởng tượng một gói hàng được gửi đến nhà của bạn. Một 
người bạn đi ngang qua quan sát thấy rằng người bưu tá không 
thể giao gói hàng và do đó đã mang nó trở lại xe thư. Trong khi đó, 
bạn (người ở bên trong nhà) ra mở cửa và lấy gói hàng từ tay người 
bưu tá. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn đúng khi tuyên bố rằng cả hai quan 
sát đó là không thể là cùng đúng được. Ai đó đã nhầm lẫn ở đây. 

Thế thì tại sao lỗ đen lại khác? Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục câu 
chuyện về gói hàng thêm chút nữa. Được dịch từ ngôn ngữ chuyên 
môn và các ký hiệu toán học, thì câu chuyện tiếp tục đại khái như 
sau: sau đó cùng ngày, bạn rời nhà và gặp bạn của mình ở quán 
cà phê. Cô ấy bảo: “Hồi sáng khi đi bộ qua nhà anh, tôi thấy người 
bưu tá định chuyển cho anh một gói hàng. Nhưng không ai ra mở 
cửa cả, nên anh ta lại mang trở lại xe thư”. “Không, chị nhầm thế 
nào ấy chứ,” bạn trả lời, “Anh ta đã chuyển gói hàng đó cho tôi 
rồi mà. Đấy là bộ quần áo mới mà tôi đã đặt mua theo catalô.” Rõ 
ràng là một mâu thuẫn đã hiện ra. Cả hai người đều biết rằng có 
điều gì đó mâu thuẫn. Trong thực tế thì không nhất thiết là bạn 
phải đích thân rời khỏi nhà mới thấy được mâu thuẫn. Một cuộc 
đối thoại như thế qua điện thoại cũng có thể cho thấy cùng một 
mâu thuẫn như vậy. 

Nhưng chân trời lỗ đen về cơ bản là khác với lối vào nhà bạn. 
Bạn có thể nói rằng nó là cửa một chiều: bạn có thể đi vào nhưng 
không thể đi ra. Theo chính định nghĩa của khái niệm chân trời thì 
không thông tin nào có thể đi từ bên trong chân trời ra bên ngoài 
được. Người quan sát bên ngoài chân trời về căn bản không thể 
liên lạc với bất cứ ai và bất kỳ cái gì ở bên trong, không phải vì bức 
tường quá dày mà bởi vì các định luật cơ bản của vật lý quy định 
như vậy. Chính bước cuối cùng dẫn tới mâu thuẫn - kết hợp hai 


303 
PHẢN CÔNG 


quan sát được cho là không nhất quán thành một quan sát - là 
điều không thể về mặt vật lý. 

Tôi muốn bổ sung thêm một số nhận xét triết học về việc sự tiến 
hóa đã tạo nên một hình ảnh trong trí óc chúng ta như thế nào, hình 
ảnh đã dẫn dắt hành động của chúng ta khi nó liên quan đến hang 
động, lều trại, nhà cửa nhưng lại dẫn dắt chúng ta một cách sai lệch 
khi liên quan đến lỗ đen và chân trời. Nhưng những nhận xét này đã 
hoàn toàn bị bỏ qua. Các nhà vật lý muốn các sự kiện, các phương 
trình và dữ liệu - chứ không phải triết học và tâm lý học tiến hóa. 

Stephen mỉm cười khi tôi trình bày, nhưng tôi khá ngờ là ông 
đã đồng tình. 

Sau đó, tôi đã sử dụng hình ảnh giọt mực rơi vào chậu nước để 
minh họa cho việc chân trời bị kéo giãn có thể hấp thụ rồi sau đó 
xáo trộn thông tin như thế nào, và cuối cùng, cũng giống như nước 
bay hơi khỏi bình, thông tin cuối cùng cũng được mang đi bởi bức 
xạ Hawking. Đối với bất kỳ ai ở bên ngoài lỗ đen, tất cả đều khá 
bình thường - lỗ đen và bồn tắm là không có gì khác biệt, hay là 
tôi đã tuyên bố như vậy. 

Cử tọa có vẻ xôn xao; một số cánh tay ngập ngừng giơ lên phản 
đối. Họ đã biết thông tin bay hơi từ bồn tắm như thế nào, nhưng có 
điều gì đó vẫn bị mất: Thế còn người rơi vào lỗ đen thì sao? Khi anh 
ta chạm đến chân trời bị kéo giãn, liệu anh ta có đột nhiên thấy bị 
ướt không? Liệu điều đó có vi phạm Nguyên lý tương đương không? 

Vì vậy, tôi đã tiếp tục nửa còn lại của câu chuyện: “Với người 
rơi vào trong lỗ đen, chân trời dường như vẫn là một không gian 
trống rỗng thông thường hoàn hảo. Không có chân trời bị kéo giãn, 
không có những đối tượng cực bé nóng không thể tượng tượng 
nổi, không có chân trời bị kéo giãn sôi sùng sục, không có gì là bất 


304 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


bình thường cả: chỉ có không gian trống rỗng mà thôi”. Rồi tôi giải 
thích thêm là tại sao lại không thể phát hiện được mâu thuẫn gì. 

Tôi không chắc là bây giờ Stephen có còn mỉm cười nữa hay không. 
Và như sau này tôi được biết, hầu hết các nhà vật lý nghiên cứu về 
thuyết tương đối trong số các thính giả hôm đó đã nghĩ tôi bị điên. 

Trong suốt quá trình diễn thuyết, rõ ràng là tôi đã thu hút được 
sự chú ý của thính giả. Gerard, người có thể là khá gai góc, ngôi ở 
ngay hàng ghế đầu, khẽ lắc đầu và chau mày. Tôi biết rằng trong 
số những người có mặt ở đây thì ông là người hiểu nhất những gì 
tôi nói. Tôi cũng biết là ông đồng tình. Nhưng ông muốn nó phải 
được trình bày theo cách riêng của ông. 

Tôi quan tâm nhất đến phản ứng của những người chủ nhà 
ở Santa Barbara - Gidding, Horowitz, Strominger và đặc biệt là 
Polchinski. Từ trên sân khấu tôi không có được một ấn tượng nào, 
nhưng sau này tôi phát hiện ra là họ đã hoàn toàn không có một 
xúc động nào trước những lập luận của tôi. 

Có hai người nghe hết sức cảm thông. Sau bài thuyết trình của 
tôi, vào bữa trưa ở căng tin của trường, John Preskill và Don Page 
đã đi đến và ngồi xuống cạnh tôi. Don cực kỳ năng động đã mang 
tới một khay chất đầy thức ăn, trong đó có ba món tráng miệng 
khống lô. (Dễ hiểu rằng năng lượng của ông có được từ đâu). Don 
vốn là người hay nói to và sôi nổi, nhưng cũng là người biết lắng 
nghe, và hôm đó ông chỉ ngồi nghe. Tôi thực sự biết rằng ông thích 
ý tưởng cho rằng các lỗ đen hầu như giống với các vật thể thông 
thường khi liên quan đến thông tin. Ông đã nói công khai điều này 
trong bài nói rất hùng hồn của ông. 

Trong khi đó thì John Preskill lại dè dặt hơn, mặc dù hoàn toàn 
không phải là bảo thủ. Một người đàn ông rắn chắc với óc hài hước 


305 
PHẢN CÔNG 


châm biếm, John có lẽ cũng ở độ tuổi như Joe Polchinski và lúc đó 
đã là giáo sư của Viện Công nghệ California (Caltech). Caltech đã 
từng là nhà của hai nhà vật lý vĩ đại nhất thế kỷ, Murray Gell-Mann 
và Dick Feynman. Bản thân John cũng là một nhà vật lý được nhiều 
người ngưỡng mộ với danh tiếng là một người cực kỳ trung thực 
và thẳng thắn. Giống như Sidney Coleman, John là một trong số 
những người mà sự khúc chiết trong tư tưởng đã mang lại cho ông 
một uy quyên đặc biệt về mặt đạo đức. Các cuộc nói chuyện của 
tôi với John luôn bổ ích. Buổi nói chuyện ngày hôm đó là một sự 
khám phá. Nhưng trước khi giải thích nó, tôi phải nói với các bạn 
thêm một chút nữa về Tính bổ sung của lỗ đen. 


Nhìn chôn trời qua kính hiển vi Heisenberg 


Một nguyên tử hydro đơn lẻ rơi vào một lỗ đen khổng lồ. Trước 
hết là hình ảnh ngây thơ: nguyên tử nhỏ bé này đi theo một quỹ 
đạo và xuyên qua chân trời, hoàn toàn nguyên vẹn. Theo vật lý 
học cổ điển, nguyên tử đi qua chân trời tại một điểm hoàn toàn 
xác định - một chấm không lớn hơn chính nguyên tử đó. Điều đó 
dường như là đúng bởi vì, theo Nguyên lý tương đương, không có 
gì ghê gớm được cho là sẽ xảy ra khi 
cái chấm nguyên tử hydro ấy đi qua 
điểm không thể quay lui. 

Nhưng như thế thì thật quá ngây 
thơ. Theo Tính bổ sung của lỗ đen, 
thì người quan sát ở bên ngoài sẽ 
thấy nguyên tử đi vào một lớp cực 


nóng (chân trời bị kéo giãn), giống 


306 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


y như một hạt rơi vào một nồi nước Chuyển động Brown 
nóng vậy. Khi rơi qua lớp vật chất 
nóng đó, nó sẽ bị bắn phá từ mọi 
phía bởi các bậc tự do có năng lượng 
dữ dội. Trước tiên nguyên tử bị va 
đập từ bên trái, sau đó từ phía trên, 
rồi từ bên trái lần nữa, sau đó từ bên 
phải. Nó lão đảo như một gã thủy thủ 
say rượu. Chuyển động Brown này 
được gọi bằng một cái tên khá phù 
hợp là bước ẩi ngẫu nhiên. 

Một nguyên tử được chờ đợi là sẽ 
hành xử giống hệt như vậy khi nó rơi 
vào những bậc tự do nóng tạo nên 


chân trời bị kéo giãn - nó sẽ lảo đảo 


suốt quá trình đi qua chân trời. 
Nhưng ngay cả điều đó cũng còn 
quá đơn giản. Chân trời bị kéo giãn nóng đến mức nguyên tử sẽ bị 
vỡ tung - nói theo thuật ngữ chuyên môn thì nó b ion hóa — electron 
và proton sẽ lão đảo một cách riêng rẽ ở chân trời. Ngay cả các 
electron và các hạt quark cũng có thể bị vỡ tung thành các phần tử 
cơ bản hơn. Lưu ý rằng tất cả những điều này chỉ là giả định sẽ xây 
ra ngay írước khi nguyên tử đi qua chân trời. Tôi nghĩ rằng, chính 
Don, trong khi ăn món tráng miệng thứ ba, là người đã hỏi một 
cách sắc sảo rằng liệu điều này có gây rắc rối gì cho tính bổ sung 
hay không. Dường như có hai cách mô tả về nguyên tử, ngay írước 
khi nó đi qua chân trời. Theo một cách thì nguyên tử bị ion hóa khi 
nó lão đảo đi luấần quần trong toàn bộ chân trời. Còn theo một cách 


307 
PHẢN CÔNG 


khác thì nguyên tử rơi thẳng một mạch đến một điểm trên chân trời 
mà không bị nhiễu động gì hết. Tại sao người ở bên ngoài quan sát 
lại không thể thấy rằng không có gì ghê gớm xảy ra với nó cả? Điều 
đó hẳn sẽ làm sai lệch tính bổ sung của lỗ đen, một lần và mãi mãi. 

Khi tôi bắt đầu giải thích, thì rất nhanh chóng trở nên rõ ràng 
là chính John Preskill cũng đã nghĩ đến vấn đề tương tự và cũng 
đã có kết luận giống như tôi. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu từ nhận 
xét rằng nguyên tử chưa thể bị ion hóa chừng nào nó chưa đi đến 
điểm mà tại đó nhiệt độ gần chân trời vào khoảng 100.000 độ. Điều 
đó chỉ xảy ra rất gần chân trời, ở khoảng cách cỡ một phần triệu 
centimét. Đó mới chính là nơi chúng ta cần quan sát electron. Điều 
này không có vẻ gì là khó khăn cả, vì một phần triệu xentimet đâu 
có phải là quá nhỏ. 

Vậy Heisenberg sẽ làm gì? Câu trả lời, tất nhiên, là ông ấy sẽ lấy 
kính hiển vi ra và chiếu nguyên tử bằng ánh sáng có bước sóng 
thích hợp. Trong trường hợp này, để phân giải nguyên tử khi nó 
chỉ còn cách chân trời trong vòng một phần triệu centimet, ông 
cần phải dùng photon với bước sóng 10°%cm. Giờ thì đây là một 
trường hợp thông thường: một photon với bước sóng nhỏ như vậy 
sẽ có năng lượng lớn; thực tế, nó có đủ năng lượng để khi va đập 
vào nguyên tử, nó sẽ làm ion hóa nguyên 
tử đó. Nói cách khác, bất kỳ nỗ lực nào 
nhằm chứng minh nguyên tử không bị 
ion hóa bởi chân trời bị kéo giãn nóng 
sẽ đem lại kết quả ngược lại bởi chính 
sự ion hóa nguyên tứ của nó. Thậm chí 
còn xa hơn, chúng tôi đã khẳng định 
rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm nhìn thấy 


308 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


electron và proton có láo đảo đi trên chân trời hay không, cũng sẽ 
làm vỡ tung các hạt và làm tán xạ chúng khắp chân trời. 

Ký ức của tôi về cuộc thảo luận không đây đủ cho lắm, nhưng 
tôi chắc chắn rằng Don đã rất sôi nổi và nói, với một giọng sang 
sảng ở cường độ cao nhất của mình, rằng tôi đã không nhầm khi 
gọi nó là tính bổ sung. Đó chính xác là điều mà Bohr và Heisenberg 
đã nói tới. Thực tế, sự bác bỏ bằng thực nghiệm đối với Tính bổ 
sung của lỗ đen thì cũng giống như bác bỏ Nguyên lý bất định — 
bản thân thí nghiệm đã tạo nên một dạng bất định mà nó được 
thiết kế ra để bác bỏ. 

Chúng tôi đã nói về điều sẽ xảy ra khi nguyên tử tiến gần hơn 
đến chân trời. Kính hiển vi Heisenberg sẽ phải sử dụng đến các 
lượng tử năng lượng thậm chí còn cao hơn nữa. Cuối cùng, để 
theo sát nguyên tử khi chỉ còn cách chân trời một khoảng bằng 
kích thước Planck, chúng ta sẽ phải bắn phá nó bằng các photon 
có năng lượng thậm chí còn lớn hơn năng lượng Planck. Không ai 
biết gì về những va chạm như vậy. Không có máy gia tốc nào trên 
thế giới có thể gia tốc được hạt tới gần với năng lượng Planck. John 
đã biến ý tưởng này thành một nguyên lý: 


Bất hỳ bằng chưng lý thuyết nào xác định rằng Tính bổ sung của 
lỗ đen sẽ dẫn tới một mâu thuấmu có thể quan sát được chắc chắn 
phải phụ thuộc 0ào những giả thuyết không có cơ sở uê «uật lý học 
nằm ngoài thang Planck” — nói cách khác, là các giả thuyết 0ê tự 
nhiên trong một lãnh địa Uượt quá xa hinh nghiệm của chúng ta. 


Sau đó thì Preskill đặt ra một câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ. Giả 
sử một bit thông tin được ném vào một lỗ đen. Theo quan điểm của 
tôi thì một ai đó bên ngoài có thể thu thập các bức xạ Hawking và 


309 
PHẢN CÔNG 


cuối cùng sẽ khôi phục lại được bit thông tin đó. Nhưng giả sử rằng 
sau khi thu thập bit thông tin, anh ta lại nhảy vào lỗ đen và mang theo 
bit thông tin này với mình. Liệu sẽ có hai bản sao của bit thông tin đó 
ở bên trong hay không? Nó cũng giống như sau khi bạn nhận được 
gói hàng từ người đưa thư, bạn ở trong nhà và người bạn của bạn 
cũng bước vào nhà. Liệu có mâu thuẫn không khi những người quan 
sát gặp nhau và so sánh sự quan sát của họ với nhau ở bên trong? 
Câu hỏi của John khiến tôi choáng váng. Tôi chưa bao giờ nghĩ 
đến khả năng đó. Nếu ai đó bên trong khám phá ra có hai bản 
sao của cùng một bit thông tin, thì đó sẽ là sự vi phạm Nguyên lý 
không-Xerox- lượng tử. Đây là một thách thức nghiêm trọng nhất 
đối với Tính bổ sung của lỗ đen mà tôi đã nghiên cứu. Câu trả lời, 
mặc dù tôi không hiểu nó trong vài tuần, một phần được chính 
Preskill đưa ra. Ông biện luận rằng có lẽ hai bản sao đó sẽ không 
gặp nhau trước khi đến điểm kỳ dị. Vật lý ở vùng lân cận điểm kỳ 
dị nằm sâu trong vùng đất còn chưa được khám phá của hấp dẫn 
lượng tử. Điều đó cho phép chúng tôi thoát khỏi vấn đề này. Nếu 
điều đó xảy ra, những ý tưởng của Don Page cũng sẽ đóng vai trò 
quan trọng trong việc tháo ngòi nổ quả bom ban đầu của Preskill. 
Cuộc thảo luận kết thúc đột ngột khi có ai đó thông báo rằng bài 
thuyết trình tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Tôi nghĩ đó có lẽ là bài cuối 
cùng của hội thảo, và tôi không biết ai nói và nói về điều gì. Tôi 
đã rất tập trung suy nghĩ về câu hỏi của John. Nhưng trước khi bế 
mạc hội thảo, thông báo của ai đó trong ban tổ chức đã làm ngắt 
dòng suy nghĩ của tôi. Joe Polchinski đã đứng dậy và nói rằng ông 
sẽ tiến hành thăm dò ý kiến. Câu hỏi là: “Bạn có nghĩ rằng thông 
tin sẽ bị mất khi lỗ đen bay hơi như Hawking đã khẳng định không? 
Hay bạn nghĩ rằng nó sẽ thoát ra ngoài như 't Hooft và Susskind đã 


310 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tuyên bố?” Tôi ngờ rằng, trước hội thảo, số phiếu đa phần là nghiêng 
về quan điểm của Hawking. Tôi vô cùng tò mô muốn biết liệu quan 
điểm của những người có mặt ở đây có lung lay hay không. 
Những người tham dự được đề nghị bỏ phiếu cho một trong ba 
ứng viên nêu trên cộng với một ứng viên thứ tư. Dưới đây là các 


lựa chọn: 


1. Lựa chọn của Hawking: thông tin rơi vào lỗ đen sẽ bị mất không 
thể truy hồi được. 

2. Lựa chọn của 't Hooft và Susskind: thông tin thoát trở ra theo các 
photon và các hạt khác trong bức xạ Hawking. 

3. Thông tin bị lưu giữ lại trong những phần còn sót lại có kích thước 
cỡ chiều dài Planck. 

4. Lựa chọn khác. 


Với mỗi lần người tham dự giơ tay, Jo ghi lại kết quả trên tấm 
bảng trắng đặt phía trước hội trường. Có ai đó còn chụp ảnh để 
lưu lại. Dưới đây là bức ảnh đó do Joe có nhã ý cung cấp. 


WW(: HACPENS' To (UIPOfMA T/cA/ “MAY 
FALLX \U1O Á LÁCK HLŒGS 


L©5T. 
TT ceM@Y OUT UITH 'TH€ 


HAAK92G ©A“b/ÂT7/o2/ + 


IT MAIM3S (ACCE%§(i§RLE€ !A/ 


A GIACM MôL€ @@wWAUT  ~} 

(cuuy@  @MMUAMTY tà21(CH Đế(A 

ON TT/M6 $€A€ (@œ& Com@A&e^Đ 
WAK0UC @AĐ/AT(6®)). 


“THUC( bB¿S§E. 6 


311 
PHẢN CÔNG 


Kết quả cuối cùng là: 


+ 25 phiếu bỏ cho thông tin bị mất 
+ 39 phiếu bỏ cho thông tin thoát ra ngoài theo bức xạ Hawking 
+ 7 phiếu bỏ cho phần sót lại của lỗ đen 


+ 6 phiếu cho lựa chọn khác 


Sự chiến thắng tạm thời - 39 phiếu cho lựa chọn mà thực tế là 
nguyên lý về Tính bổ sung của lỗ đen so với chỉ 38 phiếu cho tất 
cả các lựa chọn khác gộp lại - là không thỏa mãn như thoạt tưởng. 
Vậy một chiến thắng thực sự sẽ là như thế nào: 45 trên 32, hay 60 
trên 17? Liệu cái mà đại đa số nghĩ có thực sự là quan trọng hay 
không? Khoa học, không giống như chính trị, nó không được quyết 
định bởi ý kiến của đa số. 

Ngay trước cuộc hội thảo ở Santa Barbara, tôi đã đọc cuốn sách 
Cấu trúc của những cuộc cách mạng khoa học của Thomas Kuhn. 
Nói chung, cũng giống như hầu hết các nhà vật lý khác, tôi không 
mấy quan tâm đến chuyện các nhà triết học nói về khoa học vận 
hành ra sao, nhưng có vẻ như những ý tưởng của Kuhn đã nhắm 
trúng mục tiêu; chúng đã tập trung vào các suy nghĩ còn mơ hồ 
của tôi về cách thức mà vật lý học đã phát triển trong quá khứ 
và, quan trọng hơn là, tôi đã hy vọng nó sẽ tiến bộ như thế nào 
vào năm 1993. Quan điểm của Kuhn là sự tiến bộ thông thường 
của khoa học - sự tập hợp số liệu từ thí nghiệm, sự phân tích các 
dữ liệu bằng cách sử dụng các mô hình lý thuyết, việc giải các 
phương trình - lại thường bị ngắt quãng bởi sự chuyển đổi các 
hình mẫu tư duy chủ yếu. Một sự chuyển đổi hình mẫu không gì 
khác hơn là sự thay thế một thế giới quan này bằng một thế giới 
quan khác. Toàn bộ những cách tư duy mới về các vấn đề nổi lên 
thay thế cho những khuôn khổ khái niệm cũ. Nguyên lý về chọn 


512 —- 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


lọc tự nhiên của Darwin là một sự chuyển đổi hình mẫu; những 
chuyển đổi từ không gian và thời gian thành không-thời gian và 
sau đó là một không-thời gian đàn hồi, mềm dẻo cũng là những 
chuyển đổi hình mẫu; và vì vậy, tất nhiên, sự thay thế cho quyết 
định luận cổ điển bằng logic của Cơ học lượng tử cũng là một sự 
chuyển đổi hình mẫu. 

Sự chuyển đổi các hình mẫu khoa học không giống như những 
chuyển đổi hình mẫu trong nghệ thuật hay chính trị. Những thay 
đổi quan điểm trong nghệ thuật và chính trị thực ra cũng chỉ là 
sự thay đổi về quan điểm mà thôi. Trái lại, sẽ không bao giờ có sự 
xoay ngược từ các định luật về chuyển động của Newton trở về cơ 
học Aristotle. Tôi hết sức nghi ngờ rằng chúng ta sẽ lại thay đổi 
suy nghĩ của mình về sự ưu việt của Thuyết tương đối rộng so với 
lý thuyết hấp dẫn của Newton khi mà nó đưa ra những tiên đoán 
chính xác về Hệ mặt trời. Sự tiến bộ - tiến trình chuyển đổi các 
hình mẫu - trong khoa học là sự tiến bộ thực sự. 

Tất nhiên, khoa học là chuyện của con người, và trong quá trình 
vật lộn cam go cho những hình mẫu mới, những quan điểm và 
cảm xúc có thể cũng dễ thay đổi như trong bất kỳ nỗ lực nào khác 
của con người. Nhưng bằng cách nào đó, khi mọi quan điểm “hot” 
được sàng lọc qua các phương pháp khoa học thì một số hạt nhân 
nhỏ bé của sự thật sẽ còn lại. Chúng có thể sẽ được hoàn thiện, 
nhưng theo lệ thường thì không thể đảo ngược được. 

Tôi cảm thấy Cuộc chiến lỗ đen là một cuộc đấu tranh cổ điển cho 
một hình mẫu mới. Sự thực là Tính bổ sung của lỗ đen đã thắng 1 
phiếu không phải là bằng chứng của một chiến thắng thực sự. Thực 
tế, những người mà tôi muốn gây ảnh hưởng nhất - Joe Polchinski, 
Gary Horowitz, Andy Strominger, và hơn tất cả là Stephen - lại bỏ 
phiếu cho quan điểm ngược lại. 


1B 
PHẢN CÔNG 


Trong những tuần tiếp sau đó, Lárus Thorlacius và tôi cuối cùng 
đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của John Preskill. Việc này cũng 
khiến chúng tôi mất chút ít thời gian, nhưng tôi chắc rằng nếu 
cuộc nói chuyện của tôi với Preskill và Page tiếp tục thêm khoảng 
nửa giờ nữa thì chúng tôi nhất định sẽ giải quyết xong ngay tại đó 
rồi. Thực tế, tôi nghĩ rằng John đã đưa ra một nửa đáp án. Nói một 
cách đơn giản, phải mất thời gian để một bit thông tin được phát 
xạ ngược trở lại, ra ngoài lỗ đen. John đã biện luận rằng cho đến 
lúc mà một người quan sát bên ngoài có thể nhận ra bit thông tin 
này và nhảy vào lỗ đen, thì bit thông tin ban đầu đã đến tới điểm 
kỳ dị từ lâu rồi. Chỉ còn vấn đề là phải mất bao lâu để phát hiện 
ra bit thông tin đó từ bức xạ Hawking bay hơi mà thôi. 

Thật thú vị là câu trả lời đã thực sự được đưa ra trong một bài 
báo viết khác thường được công bố trước Hội thảo Santa Barbara 
chỉ một tháng. Điều mà bài báo này ám chỉ ~ mặc dù không nói 
ra một cách rõ ràng - đó là để phát hiện một bit thông tin đơn lẻ, 
bạn sẽ phải đợi cho đến khi một nửa số photon Hawking được 
phát xạ. Với tốc độ phát xạ photon rất chậm của lỗ đen, nó sẽ phải 
mất 10% năm - một khoảng thời gian lớn hơn rất nhiều tuổi của 
vũ trụ - để phát xạ hết một nửa số photon từ một lỗ đen có khối 
lượng cỡ khối lượng của một ngôi sao. Nhưng sẽ chỉ mất khoảng 
vài phần của giây để một bit thông tin ban đầu tiến đến điểm kỳ 
đị. Rõ ràng là, không thể có khả năng bắt được bit thông tin trong 
bức xạ Hawking, rồi sau đó nhảy vào lỗ đen và so sánh với bit ban 
đầu. Tính bổ sung của lỗ đen như vậy là đã an toàn. Và tác giả của 
bài viết tuyệt vời đó là ai? Chính là Don Page. 


314 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


1ó 
KHOAN ĐÃI HÃY ĐẢO NGƯỢC LẠI 
SỰ THAY ĐỔI NHẬN THỨC 


MỘT LẦN, VÀO KHOẢNG NHỮNG NĂM 1960, tôi đến xem kịch ở một 
nhà hát nhỏ theo trường phái tiền phong ở Làng Greenwich. Một 
phần quan trọng của buổi diễn - hóa ra là một tiết mục vui nhộn 
- lôi kéo khán giả tham gia thay đổi sân khấu và chuyển cảnh giữa 
các hồi kịch. 

Một người phụ nữ được đề nghị chuyển một chiếc ghế ra sau 
sân khấu, nhưng ngay khi bà ta vừa chạm vào, nó đã sập gãy thành 
một đống củi đốt lò. Một người khác thì túm lấy chiếc tay cầm của 
cái vali, nhưng nó không hề nhúc nhích. Còn tôi thì phải nâng một 
tảng đá cao khoảng 1,8m chuyển cho một người đứng trên một 
ban công thấp. Để giữ tinh thần của cuộc chơi, tôi vòng cánh tay 
ôm quanh nó và giả vờ như phải dùng hết sức lực của mình mới 
nâng được nó lên. Và cái thời điểm thiếu nhất quán thực sự về 
nhận thức đã xảy ra khi tảng đá bật mạnh lên không trung dễ dàng 
như nó chỉ nặng khoảng vài ounce. Thực ra đó chỉ là một cái vỏ 
rỗng, mỏng làm bằng gỗ balsa được phủ một lớp sơn bên ngoài. 

Sự kết nối mà não bộ của chúng ta thực hiện giữa kích thước của 
một vật và trọng lượng của nó hẳn phải là một trong những bản 
năng đã được cài đặt trước - đó là một phần của sự nhận thức vật 


315 
PHẢN CÔNG 


lý tự động của chúng ta. Nhận thức này mà sai một cách nhất quán 
thì chắc chắn nó sẽ là một dấu hiệu cho biết não đã bị tổn thương 
nghiêm trọng - trừ phi người đó vô tình lại là một nhà vật lý lượng tử. 

Một trong những công việc làm thay đổi nhận thức lớn lao sau 
những khám phá năm 1905 của Einstein đòi hỏi không được xem 
to là phải nặng, nhỏ là phải nhẹ và thay thế nó theo hướng ngược 
lại: £o là nhẹ, nhỏ là nặng. Cũng như với rất nhiều thứ khác nữa, lại 
chính Einstein là người có những ý niệm đầu tiên về sự đảo ngược 
logic kiểu Alice ở xứ sở thần kỳ. Ông đã hút gì trong thời gian đó? 
Hầu như chắc chắn chỉ là hút tấu. Vẫn như mọi khi, hầu hết những 
kết luận có ảnh hưởng sâu rộng của ông đều tuôn chảy từ những thí 
nghiệm tưởng tượng đơn giản nhất mà ông đã thực hiện ở trong đầu. 


Hộp cóc pho†on co lợi một cách lạ thường 


Thí nghiệm tưởng tượng đặc biệt này bắt đầu với một cái hộp 
trống rỗng trừ một vài photon. Hộp có thể điều chỉnh thành to 
hơn hay nhỏ đi theo ý muốn. Thành hộp phía bên trong là những 
gương phản xạ hoàn hảo, nhờ vậy mà các photon bị nhốt trong 
hộp sẽ nảy qua nảy lại giữa các mặt gương phẳng và không thể 
thoát ra ngoài. 

Một sóng bị giam trong một vùng không gian khép kín thì không 
thể có bước sóng dài hơn kích thước của vùng đó. Hãy thử hình 
dung một sóng có bước sóng 10m đặt trong một cái hộp dài 1m. 


«4 


316 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Điều này thật vô nghĩa. Tuy nhiên, sóng có bước sóng 1cm thì 
hoàn toàn thoải mái ở bên trong hộp. 


Einstein tưởng tượng làm cho cái hộp cứ nhỏ dần, với các photon 
vẫn bị nhốt trong đó. Khi cái hộp co lại, bước sóng của các photon 
không thể không thay đổi. Nhưng chỉ có một khả năng là bước sóng 
của mỗi photon cũng phải co lại theo hộp. Cuối cùng, cái hộp sẽ 
trở nên vô cùng nhỏ và chứa đây bên trong nó các photon năng 
lượng rất cao, vì bước sóng của chúng cực ngắn. Cái hộp co lại nữa 
thì năng lượng sẽ lại tăng, thậm chí còn tăng lên nhiều hơn. 

Nhưng hãy nhớ lại phương trình E= mc, phương trình nổi tiếng 
nhất của Einstein. Nếu năng lượng trong hộp tăng lên, thì khối 
lượng của nó cũng sẽ tăng theo. Như vậy, cái hộp càng nhỏ hơn, 
thì khối lượng của nó càng /ăng. Lại một lần nữa, trực giác ngây 
thơ lại hoàn toàn bị đảo lộn. Các nhà vật lý hóa ra lại phải học lại 
các quy tắc: nhỏ là nặng và lớn là nhẹ. 

Mối quan hệ giữa kích thước và khối lượng bây giờ thể hiện theo 
một cách khác. Tự nhiên dường như được tạo dựng một cách có 
thứ bậc, mỗi tầng cấu trúc được tạo bởi những vật thể nhỏ hơn. 
Vì vậy, các phân tứ được tạo bởi các nguyên tử; nguyên tứ lại được 
tạo bởi các electron, proton và notron; còn proton và notron lại tạo 
bởi các hạt quark. Những lớp cấu trúc này được khám phá bởi các 
nhà khoa học bằng cách bắn phá các nguyên tử bia bằng các hạt và 
quan sát những gì bắn ra từ các va chạm đó. Theo một nghĩa nào 
đó thì điều này không khác mấy so với sự quan sát thông thường, 


317 
PHẢN CÔNG 


trong đó ánh sáng (photon) phản xạ từ các vật thể rồi sau đó hội 
tụ trên một tấm phim hoặc võng mạc của mắt. Nhưng như chúng 
ta đã thấy, để quan sát những kích thước rất nhỏ, chúng ta phải 
sử dụng các photon (hoặc các hạt khác) có năng lượng rất cao. 
Rõ ràng là trong suốt thời gian mà nguyên tử bị thăm dò bởi một 
photon có năng lượng lớn, thì một khối lượng lớn - ít nhất là theo 
tiêu chuẩn của vật lý hạt cơ bản - phải được tập trung trong một 
không gian nhỗ bé. 

Chúng ta hãy lập đồ thị biểu thị mối quan hệ qua lại lẫn nhau 
giữa kích thước và khối lượng/năng lượng. Trên trục tung, chúng 
ta đánh dấu thang kích thước mà chúng ta đang thăm dò. Trên 
trục hoành, chúng ta đánh dấu khối lượng/năng lượng của photon 
cần dùng để phân giải đối tượng. 

Kích thước 
phân tử | 


nguyên tử |' 
l:2 


hạt nhân 
profon 


quark 


Khối lượng/Năng lượng 


Hình mẫu ở đây là khá rõ ràng: vật càng nhỏ thì khối lượng/ 
năng lượng cần để quan sát nó càng phải lớn. Thay đổi nhận thức 
của chúng ta về mối quan hệ tỷ lệ nghịch này giữa kích thước và 
khối lượng/năng lượng là điều mà mọi sinh viên vật lý đều phải 
làm gần như suốt thế kỷ hai mươi. 


318 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Hộp photon của Einstein không phải là vật dị thường. Ý tưởng 
cho rằng nhỏ hơn có nghĩa là nặng hơn đã tràn ngập vật lý hạt cơ 
bản hiện đại. Nhưng trớ trêu thay, thế kỷ 21 lại hứa hẹn phải đảo 
ngược lại sự thay đổi nhận thức đó. 

Để hiểu tại sao, hãy tưởng tượng rằng chúng ta muốn xác định 
cái (nếu có) tổn tại ở thang một triệu lần nhỏ hơn độ dài Planck. 
Có lẽ cấu trúc thứ bậc của tự nhiên uẫn tiếp tục tới độ sâu đó. Chiến 
lược chuẩn của thế kỷ hai mươi sẽ là thăm dò một bia nào đó nhờ 
một photon có năng lượng lớn gấp một triệu lần năng lượng Planck. 
Nhưng chiến lược này không đem lại kết quả như mong đợi. 

Tại sao tôi lại nói như vậy? Mặc dù chúng ta có lẽ sẽ không bao 
giờ gia tốc được các hạt đến năng lượng Planck, chứ đừng nói 
đến một triệu lần lớn hơn thế, nhưng chúng ta biết điều gì sẽ xảy 
ra nếu chúng ta có thể làm được điều đó. Khi khối lượng lớn như 
vậy bị nhồi vào một không gian bé tí, thì một lỗ đen sẽ được hình 
thành. Chúng ta sẽ bị vô hiệu hóa bởi chân trời của lỗ đen, vì nó 
sẽ che giấu mọi thứ mà chúng ta cố tìm cách thăm dò ở bên trong 
nó. Khi chúng ta càng cố quan sát những khoảng cách ngày càng 
nhỏ bằng cách tăng năng lượng photon thì chân trời sẽ càng lớn 
dần và càng che giấu kỹ hơn. 

Vậy kết quả từ sự va chạm đó là gì? Bức xạ Hawking - tất cả chỉ 
có vậy. Nhưng khi lỗ đen càng lớn, thì bước sóng của các photon 
Hawking cũng lớn dần. Hình ảnh sắc nét của các vật nhỏ hơn kích 
thước Planck được thay thế bởi một hình ảnh ngày càng mờ nhòe 
tạo bởi các photon có bước sóng dài hơn. Vậy nên điều tốt nhất mà 
chúng ta có thể chờ đợi đó là khi năng lượng bắn phá càng lớn thì 
chúng ta sẽ chỉ tái khám phá được tự nhiên ở cấp độ lớn hơn mà 
thôi. Vì vậy, đồ thị thực sự về kích thước - theo năng lượng nhìn 
sẽ giống như thế này: 


319 
PHẢN CÔNG 


Kích thước 


Độ dài - Ì : 
Planck T "- 


khối lượng Khối lượng/Năng lượng 
Planck 


Mối liên hệ Hồng ngoại-Cực tím 


Mọi thứ đều có đáy ở khoảng thang Planck - vì ta không thể 
phát hiện được những thứ nhỏ hơn - và ở ngoài thang này, thì 
nhận thức mới cũng sẽ là to = nặng đúng như của thời tiền công 
nghiệp. Vì vậy, cuộc hành tiến của quy giản luận - ý tưởng cho 
rằng mọi thứ được cấu tạo bởi những thứ nhỏ hơn - sẽ phải kết 
thúc ở thang Planck. 

Các thuật ngữ cực tím (UV) và hông ngoại (TR) trong vật lý học 
mang ý nghĩa vượt ra ngoài hàm ý ban đầu chỉ liên quan đến ánh 
sáng có bước sóng ngắn và dài. Do mối liên hệ giữa kích thước và 
năng lượng ở thế kỷ hai mươi, các nhà vật lý thường sử dụng các 
thuật ngữ này để biểu thị năng lượng cao (UV) và thấp (IR). Nhưng 
nhận thức mới đã trộn lẫn tất cả: vượt quá khối lượng Planck, năng 
lượng cao hơn có nghĩa là kích thước lớn hơn, và năng lượng thấp 
hơn nghĩa là kích thước nhỏ hơn. Sự lẫn lộn được phản ảnh ngay 
ở các thuật ngữ: xu hướng mới đánh đồng kích thước lớn với năng 


320 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


lượng lớn được biết đến với cái tên khá mơ hồ là zmối liên hệ Hồng 
ngoại — Cực tím!. 

Một phần, chính sự thiếu hiểu biết về mối liên hệ Hồng ngoại- 
Cực tím đã khiến các nhà vật lý hiểu sai về bản chất của việc thông 
tin rơi vào chân trời lỗ đen. Trong Chương 15, chúng ta đã tưởng 
tượng mình sử dụng kính hiển vi Heisenberg để quan sát một 
nguyên tử rơi về phía lỗ đen. Khi thời gian trôi đi và nguyên tử 
ngày càng tiến lại gần hơn chân trời thì càng cần có photon năng 
lượng cao hơn để phân giải nguyên tử. Cuối cùng, năng lượng sẽ 
trở nên lớn tới mức sự va chạm của photon và nguyên tử sẽ tạo 
thành một lỗ đen lớn. Sau đó hình ảnh sẽ cần được lắp ráp từ bức 
xạ Hawking bước sóng dài. Kết quả là thay vì càng nét hơn, hình 
ảnh về nguyên tử lại ngày càng nhòe đi đến mức mà nguyên tử 
dường như trải rộng khắp cả chân trời. Từ bên ngoài, nếu sử dụng 
hình ảnh so sánh quen thuộc, thì nhìn nó giống như một giọt mực 
hòa tan vào một bể nước nóng. 

Tính bổ sung của lỗ đen, ngay cả nếu nó là khá kỳ quặc, lại 
dường như khá nhất quán nội tại. Vào năm 1994, tôi đã muốn bắt 
tay Hawking và nói: “Này Stephen, anh đang bỏ lỡ điểm mấu chốt 


1” 


trong nghiên cứu của chính anh đấy!”. Và tôi đã sớm thử nhưng 
không có kết quả. Sự cố gắng nhiều tháng trời có cả sự hài hước 
lẫn bi ai. Nhưng giờ chúng ta hãy tạm ngừng nói về vật lý để tôi 


kế về những thất vọng của tôi vào thời gian đó. 


1 Thuật ngữ mơ hồ này là lỗi của chính tôi. Cụm từ øối liên hệ Hồng wgoqi-Cực tím 
lần đầu tiên được sử dụng trong một bài báo công bố năm 1998 do tôi viết chung 
với Edward Witten. 


321 
PHẢN CÔNG 


17 
AHAB Ở CAMBRIDGE 


MỘT CHẤM TRẮNG NHỎ LỚN DẦN đã che lấp toàn bộ tầm nhìn của 
tôi. Nhưng không giống như của Ahab!, nỗi ám ảnh của tôi không 
phải là con cá voi hàng trăm tấn; mà chính là một nhà vật lý lý 
thuyết nặng chỉ một trăm pound trong một chiếc xe lăn điều khiển. 
Ý nghĩ của tôi hiếm khi thoát khỏi Stephen Hawking và những ý 
tưởng nhầm lẫn của ông ta về sự phá hủy thông tin bên trong lỗ 
đen. Với tôi, không còn gì phải nghi ngờ về sự thật đó, nhưng tôi 
héo hon vì mong muốn Stephen phải nhận ra điều đó. Tôi không 
hề muốn đâm lao vào ông hay thậm chí làm bẽ mặt ông, tôi chỉ 
muốn ông nhìn ra sự thực mà tôi đã thấy. Tôi muốn ông nhận ra 
những hàm ý sâu sắc ở nghịch lý của chính ông. 

Điều làm tôi phiền muộn nhất là tại sao nhiều chuyên gia - về 
cơ bản là tất cả hoặc hầu hết các chuyên gia về thuyết tương đối 
rộng - đều dễ dàng chấp nhận kết luận của Stephen đến thế. Tôi 
1 Thuyên trưởng Ahab của tàu Pequod trong cuốn tiểu thuyết #oby-D¡cb của nhà văn 

Herman Melville, người suốt đời chỉ có một ám ảnh: giết con cá voi trắng huyền 


thoại. Ông đã hy sinh tất cả, mạng sống của mình, con tàu và thủy thủ đoàn để 
theo đuổi mục đích đó. 


322 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


thấy thật khó hiểu khi ông và những người khác lại có thể tự mãn 
đến như vậy. Tuyên bố của Stephen rằng có một nghịch lý và rằng 
nó có thể báo hiệu một cuộc cách mạng là đúng. Nhưng tại sao 
ông và những người khác lại bước qua nghịch lý đó. 

Thậm chí còn tôi tệ hơn, tôi cảm thấy Hawking và những chuyên 
gia về thuyết tương đối đã vứt bỏ một cách vô tình một trụ cột của 
khoa học mà không đưa ra bất kỳ thứ gì để thay thế nó. Stephen 
đã cố gắng và thất bại với ma trận đôla của mình - nếu mà cố ép 
sử dụng sẽ dẫn đến những vi phạm ghê gớm đối với định luật bảo 
toàn năng lượng - nhưng tất cả những người ủng hộ ông đều chỉ 
vui về mà nói rằng, “Hừm, thông tin bị mất trong quá trình bay hơi 
của lỗ đen” và dừng lại ở đấy. Tôi rất bực mình với sự lười nhác 
động não và sự từ bỏ óc tò mò đối với khoa học đến như vậy. 

Sự khuây khỏa duy nhất cho nỗi ám ảnh của tôi là chạy bộ, đôi 
khi là 15 dặm hoặc hơn, qua những ngọn đôi phía sau Palo Alto. 
Tập trung đuổi theo bất kỳ ai chạy trước mình khoảng vài mét 
thường khiến tôi thấy đầu óc minh mẫn, cho đến khi tôi đuối kịp 
họ. Nhưng rồi sau đó Stephen lại xuất hiện. 

Ông xâm nhập cả vào những giấc mơ của tôi. Một đêm ở Texas, 
tôi đã mơ thấy cả Stephen và tôi đều bị đặt ngồi vào chiếc xe lăn tự 
động. Bằng tất cả sức mạnh của mình, tôi ra sức đẩy ông ra khỏi 
chiếc xe. Nhưng Stephen là người hùng khỏe phi thường. Ông bóp 
chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể thở được. Chúng tôi cứ vật lộn 
như thế cho đến khi tôi tỉnh giấc, người vã mồ hôi. 

Phương thuốc nào chữa cho căn bệnh ám ảnh của tôi đây? 
Giống như Ahab, tôi sẽ phải đi đến tận chỗ kẻ thù và săn đuổi 
bằng được hắn nơi hắn đang lần trốn. Vì vậy, vào đầu năm 1994, 
tôi đã nhận lời mời đến thăm Viện Newton mới thành lập ở Đại học 


323 
PHẢN CÔNG 


Cambridge. Vào tháng Sáu, Stephen sẽ tổ chức một buổi hội kiến 
giữa một nhóm các nhà vật lý, hầu hết tôi đều biết rất rõ nhưng 
không ai là đồng minh của tôi cả: Gary Horowitz, Gary Gibbons, 
Andy Strominger, Jeff Harvey, Steve Giddings, Roger Penrose, 
Shing-Tung Yau và những nhân vật nặng ký khác nữa. Chỉ duy 
nhất một đồng minh của tôi là Gerard “t Hooft thì lại không có mặt. 

Tôi không mấy hào hứng trở lại thăm Cambridge. Hai mươi năm 
trước, có hai kỷ niệm khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lúc đó tôi còn 
trẻ, chưa có tiếng tăm gì, và vẫn canh cánh một nỗi bất an của một 
học giả xuất thân từ tầng lớp lao động. Một lời mời ăn tối tại bàn 
danh dự của Trường Trinity College ở Cambridge cũng không làm 
cho tình hình khả dĩ hơn. 


I1 TRINITY COLLEGE 
\ệy CAMBRIGE 


324 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tôi không biết được mời đến ăn tối tại bàn danh dự là có ý nghĩa 
như thế nào. Tôi cũng không rõ liệu đó có phải là một vinh dự hay 
không, và nếu đúng như vậy, thì ai hay điều gì được vinh danh? 
Hay đó đơn giản chỉ là nơi để dùng bữa trưa? Dù là như thế nào, 
thì người đã mời tôi, một giáo sư rất tốt bụng và tử tế tên là John 
Polkinghorne, đã dẫn tôi vào một sảnh lớn thời trung cổ treo chân 
dung của Isaac NÑewton và những nhân vật vĩ đại khác nữa. Những 
sinh viên chưa tốt nghiệp thì ngôi ở dãy thấp nhất, mặc đồng phục 
của trường. Vị giáo sư tiến đến bàn danh dự, một cái bàn cao đặt 
ở cuối của căn phòng. Bữa ăn được phục vụ bởi những người bồi 
bàn ăn mặc còn đẹp hơn cả tôi và ngồi hai bên tôi là hai học giả 
cứ lầm bầm nói bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chỉ hiểu được lõm bõm. 
Bên tay trái tôi là một giáo sư người Anh bán cổ điển, mau chóng 
ngáy vang bên đĩa súp của mình. Bên phải tôi là một giáo sư lỗi 
lạc, kể lế về một vị khách người Mỹ đã từng đến đây. Có vẻ như 
người Mỹ này, thiếu sự tỉnh tế cần thiết của một người Cambridge, 
đã chọn nhầm rượu một cách hết sức buồn cười. 

Nhân nói về chuyện am hiểu về rượu, tôi có thể nhắm mắt cũng 
phân biệt được khá chắc chắn rượu trắng với rượu đỏ. Còn chắc 
chắn hơn nữa là phân biệt bia với rượu. Nhưng ngoài những thứ 
đó ra thì khẩu vị của tôi quả là kém thật. Tôi hầu như không thể 
không nghĩ rằng mình chính là trò cười của câu chuyện đó. Phần 
cuối của cuộc nói chuyện hoàn toàn làm ngơ tôi, chủ yếu là đề tài 
ưa thích đặc biệt của Cambridge. Tôi bị bỏ mặc cho thưởng thức 
bữa ăn vô vị (cá luộc phủ bột trắng), hoàn toàn tách biệt khỏi bất 
kỳ cuộc chuyện trò nào. 

Một ngày khác, chủ nhà mời tôi đi dạo quanh trường Trinity 
College. Một bãi cỏ rộng lớn xanh mướt, đẹp mắt, tọa lạc trên vị trí 


325 
PHẢN CÔNG 


danh dự phía trước lối vào chính của một trong các tòa nhà. Tôi 
nhận thấy rằng không ai bước qua bãi cỏ cả. Một lối đi bộ xung 
quanh bãi cỏ là lối đi duy nhất được phép. Vì vậy tôi ngạc nhiên khi 
thấy giáo sư Polkinghorne nắm cánh tay tôi và bắt đầu bước chéo 
qua. Điều này có nghĩa là sao nhỉ? Có phải chúng tôi đang xâm phạm 
đến vùng đất linh thiêng? Câu trả lời rất đơn giản: các giáo sư, mà 
ở các trường đại học Anh có số lượng ít hơn nhiều so với ở Mỹ, từ 
xa xưa đã được đặc quyền đi qua các bãi cỏ. Không ai khác, hay ít 
nhất là những người có địa vị thấp kém, được phép bước trên đó. 

Ngày hôm sau, tôi rời trường mà không có ai đưa về khách sạn. 
Ở tuổi 31, tôi còn trẻ để là một giáo sư, nhưng thực ra tôi đã là một 
giáo sư rồi. Vì vậy tôi tự nhiên cho là mình có quyền bước qua bãi 
cỏ. Nhưng khi mới đi được nửa đường, thì một người đàn ông thấp 
bé, mặc thứ gì đó trông như smoking và một chiếc mũ quả dưa, 
nhảy bổ ra từ một trong các tòa nhà và giận dữ yêu cầu tôi rời bãi 
cỏ ngay lập tức. Tôi phản đối rằng mình là một giáo sư Mỹ. Nhưng 
sự phản đối của tôi không có hiệu quả gì hết. 

Hai mươi năm sau - với ria mép, tuổi già hơn và có thể vẻ 
ngoài trông bệ vệ hơn ~ một lần nữa tôi lại thử lòng can đảm của 
mình. Lần này tôi đi qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Phải 
chăng là Cambridge đã thay đổi? Tôi thực sự không biết. Hay là 
tôi đã thay đối? Vâng. Những điều mà hai thập kỷ trước khiến tôi 
thấy khó chịu bởi sự kiểu cách cổ lỗ - bàn ăn danh dự, đặc quyền 
bãi cỏ - thì giờ đây ấn tượng với tôi không gì khác hơn là sự hiếu 
khách thân tình và có lẽ là một chút kỳ cục rất Ănglê. Sự trở lại 
Cambridge khiến tôi ngạc nhiên trước một số chuyện. Bên cạnh 
thực tế là từ sự không ưa những đặc tính riêng có của trường đại 
học này đã biến thành điều gì đó giống như sự thích thú, món ăn 


326 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tệ nổi tiếng của Anh đã hoàn toàn được cải thiện. Tôi nhận thấy 
mình rõ ràng là đã thích Cambridge. 

Ngày đầu tiên ở đó, tôi dậy rất sớm. Tôi quyết định đi lang thang 
qua thị trấn đến đích cuối cùng của tôi là Viện Newton. Tôi để vợ 
tôi, Anne, trong căn hộ của chúng tôi ở phố Chesterton và đi bộ 
qua sông Cam, qua nhà thuyền nơi những con thuyền đua được 
neo ở đó, và qua công viên Jesus Green. (Trong suốt chuyến thăm 
đầu tiên, tôi đã rất bối rối, thậm chí bực tức khi biết rằng hầu hết 
văn hóa của Cambridge đều có nguồn gốc từ tôn giáo). 

Tôi đi bộ qua phố Bridge và qua sông Cam. Cam? Bridge? 
Cambridge? Có phải là tôi đang ở trên vị trí của cây cầu đầu tiên — 
cây cầu đã cho trường đại học danh tiếng này cái tên của nó? Có 
lẽ là không, nhưng thật thú vị khi suy diễn như vậy. 

Trên một chiếc ghế dài ở công viên gần đó có một quý ông lón tuổi 
nhưng trông rất “trí thức” và thanh lịch với bộ ria ghi đông dài. Chúa 
ơi, người đó trông như Ernest Rutherford, người đã khám phá ra các 
hạt nhân nguyên tử vậy. Tôi ngồi xuống và gợi chuyện. Rõ ràng đó 
không phải là Rutherford, trừ phi ông đội mồ sống dậy: Rutherford 
đã chết gần 60 năm về trước. Có lẽ là con trai của Rutherford chăng? 

Người ngồi cùng ghế với tôi rất biết cái tên Ernest Rutherford — 
ông ta còn biết ông ấy là người New Zealand đã khám phá ra năng 
lượng nguyên tử. Mặc dù rất giống nhau nhưng ông không phải 
thuộc gia đình Rutherford. Mà chắc chắn hơn, ông là một người 
họ hàng của tôi: một bưu tá người Do Thái đã nghỉ hưu với mối 
quan tâm nghiệp dư đến khoa học. Tên ông là Goodfriend, có lẽ 
là Anh hóa từ dòng họ Gutefreund trước đây. 

Chuyến tản bộ vào sáng sớm của tôi còn qua cả Phố Bạc, nơi có 
một tòa nhà cổ đã từng đặt Khoa Vật lý lý thuyết và Toán học ứng 


327 
PHẢN CÔNG 


dụng - tòa nhà mà John Polkinghorne từng là chủ nhân đã mời tôi 
khi xưa. Nhưng ngay cả ở Cambridge, mọi thứ cũng đã thay đổi. 
Khoa Toán nay đặt tại một vị trí mới ở gần Viện Newton. 

Rồi tôi nhìn thấy kiến trúc tòa tháp ở đằng xa. Nó như lơ lửng. To 
lớn. Cao vút. Đó là Nhà thờ của trường Kingˆs College ở Cambridge. 
Nó đồ sộ, nổi trội hơn hẳn so với những tòa nhà của khoa học 
ở Cambridge. 


Biết bao nhiêu các thế hệ các sinh viên khoa học đã cầu nguyện, 
hay ít ra là làm ra vẻ cầu nguyện, trong ngôi nhà thờ này? Vì tò mò, 
tôi đi vào bên trong tòa nhà thiêng liêng đó. Trong một không gian 
như thế, ngay cả tôi - một nhà khoa học vô thần vô thánh ~ cũng 
nhận thấy một sự thiêng liêng nào đó trong niềm tin của mình rằng 
không có gì tồn tại ngoài electron, proton, và nơtron, rằng sự tiến 
hóa của sự sống cũng không hơn gì một cuộc đấu trong trò chơi 
game trên máy tính giữa những gen ích kỷ nhất. “Mặc cảm nhà 
thờ”, nỗi sợ hãi tạo nên bởi những chồng đá được lắp đặt một cách 
thông minh và những cửa số bằng kính đầy màu sắc: tôi gần như, 
chứ chưa phải hoàn toàn, miễn dịch đối với mặc cảm đó. 


328 - 
CUỘC CHIẼN LÔ ĐEN 


Tất cả những điều này gợi trong óc tôi một điều gì đó về thế giới 
học thuật Anh đã làm cho tôi bối rối trong một thời gian dài: sự hòa 
trộn phi lý giữa các truyền thống tôn giáo và khoa học. Cambridge và 
Oxford, cả hai đều được sáng lập bởi những giáo sĩ ở thế kỷ 12, đều 
chấp nhận với sự tha thiết như nhau cái mà người Mỹ chúng tôi gọi 
một cách hoa mỹ là những cộng đồng dựa trên niềm tin và dựa trên 
thực tại. Kỳ quặc hơn nữa là dường như họ thực thi điều đó với một 
sự khoan dung về trí tuệ một cách độc nhất vô nhị, khiến tôi hết sức 
khó hiểu. Chẳng hạn, hãy thử lấy tên của chín trường nổi tiếng nhất 
của Cambridge: Jesus, Christ, Corpus Christi, Magdalene, Peterhouse, 
St. Catherine, St. Edmund, St. John, và Trinity. Nhưng sau đó thì lại 
có Trường Wolfson, mang tên của Isaac Wolfson, một người Do Thái 
trần tục. Thậm chí còn choáng hơn nữa là Trường Darwin, chính là cái 
ông Darwin đã có kỳ công loại bỏ Chúa ra khỏi khoa học về sự sống. 

Lịch sử rất dài và đầy màu sắc. Isaac Newton đã làm nhiều hơn 
bất kỳ ai trước ông để có thể phá tan niềm tin vào những thứ siêu 
nhiên. Quán tính (khối lượng), gia tốc, và định luật vạn vật hấp dẫn 
đã thay cho bàn tay của Chúa, người không còn cần thiết để điều 
khiển chuyển động của các hành tỉnh nữa. Nhưng như các nhà lịch 
sử khoa học của thế kỷ 17 không ngừng nhắc nhở chúng ta, Newton 
là người Cơ đốc giáo, và là một tín đồ nồng nhiệt. Ông đã dành thời 
gian, nghị lực và giấy mực cho thần học Cơ đốc giáo còn hơn cả cho 
vật lý. 

Với NÑewton và những người cùng địa vị với ông thì sự tôn tại 
của một Đấng sáng thế thông tuệ hẳn là một sự tất yếu về trí tuệ: 
còn có cách nào khác để lý giải về sự tồn tại của con người? Không 
gì trong hình dung của Newton về thế giới có thể giải thích được 
sự hình thành một sinh linh phức tạp đến thế như loài người hữu 


329 
PHẢN CÔNG 


tình, từ những vật liệu vô tri vô giác. Newton đã có quá đủ lý do để 
tin vào một nguồn gốc thánh thần. 

Nhưng chỗ mà Newton không làm được, thì hai thế kỷ sau, 
Charles Darwin (cũng là một người Cambridge) đã thành công trong 
cuộc lật đổ cuối cùng (và cũng là bất đắc dĩ). Ý tưởng của Darwin 
về sự chọn lọc tự nhiên, kết hợp với chuỗi xoắn kép của Watson 
và Crick (cũng đã được khám phá ở Cambridge) đã thay thế phép 
màu của sự Sáng thế bằng các định luật của xác suất và hóa học. 

Vậy phải chăng Darwin là một kẻ thù của tôn giáo? Hoàn toàn 
không phải như vậy. Mặc dù ông đã mất niềm tin vào những tín điều 
của Cơ đốc giáo và coi bản thân mình như một người theo thuyết 
bất khả tri, song ông lại là người ủng hộ mạnh mẽ cho nhà thờ giáo 
xứ địa phương, và là người bạn thân thiết của cha xứ John Innes. 

Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều luôn luôn thân thiện như 
vậy. Câu chuyện về sự tranh cãi giữa Thomas Huxley (về sự tiến hóa) 
với Giám mục Samuel “Sam xà phòng” Wilberforce đã có những khía 
cạnh thô bạo'!. Giám mục đã hỏi Huxley rằng liệu có phải ông nội 
hay bà nội của ông là con khỉ hay không. Huxley đã đáp trả bằng 
cách gọi Wilberforce là một kẻ bán rẻ mình trước sự thật. Dù vậy, 
không ai bị bắn, đâm hay thậm chí là bị đấm. Tất cả những chuyện 
đó đã thực sự diễn ra theo truyền thống trao đối học thuật ở Anh. 

Còn ngày nay thì sao? Ngay cả bây giờ thì tôn giáo và khoa học vẫn 
cùng tôn tại một cách rất quý phái. John Polkinghorne, người đã kéo 
tôi bước ngang qua bãi cỏ, nay không còn là giáo sư vật lý nữa. Năm 
1979, ông đã từ bỏ chức vụ giáo sư để nghiên cứu về giới giáo sĩ Anh. 
Polkinghorne là một trong những người ủng hộ hàng đầu cho quan 
1 Cái biệt hiệu “Sam xà phòng” bắt nguồn từ nhận xét của Benjamin Disraeli - một 


chính khách Đảng bảo thủ Anh - rằng tính cách của Giám mục là sơn sót, giả tạo, 
trơn nhãy như xà phòng. 


330 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


điểm phổ biến cho rằng khoa học và tôn giáo đang bước vào giai đoạn 
hội tụ hoàn hảo, rằng kế hoạch của Chúa được thể hiện thông qua 
bản thiết kế phi thường, đó là các định luật của tự nhiên. Những định 
luật này không chỉ là hoàn toàn không thể chứng minh được, mà còn 
rất chính xác để đảm bảo cho sự tôn tại của sự sống có trí tuệ — sự 
sống, mà một cách ngẫu nhiên, có thể đánh giá được một cách đúng 
đắn Chúa và các quy luật của Người. Hiện giờ, Polkinghorne là một 
trong những giáo sĩ lỗi lạc nhất ở Anh. Tuy nhiên, tôi không biết liệu 
ông có còn được phép bước qua bãi có nữa hay không. 

Trong khi đó thì nhà tiến hóa luận danh tiếng của Oxford, Richard 
Dawkins, lại dẫn đầu phe chống lại bất kỳ sự hội tụ tưởng tượng nào 
giữa khoa học và tôn giáo. Theo Dawkins, sự sống, tình yêu, và đạo 
đức chỉ là một trò chơi so với cuộc đấu khốc liệt, không phải giữa con 
người với nhau, mà là giữa các gen ích kỷ. Giới trí thức Anh dường 
như đủ rộng lớn để chấp nhận cả Dawkins lẫn Pokinghorne. 

Nhưng ta hãy trở lại với nhà thờ của trường King”s College. Thật 
khó mà suy nghĩ trong thứ quang học tinh khiết của ánh sáng buổi 
sớm khi nó được lọc qua lớp kính màu. Vì vậy, với một chút “mặc 
cảm nhà thờ”, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài ở vị trí dễ dàng 
ngắm được khung cảnh đầy ấn tượng bên trong. 

Ngay lúc đó, một người đàn ông trông nghiêm nghị đến cùng 
ngồi với tôi - người này cao lớn nhưng không béo, nhìn bề ngoài 
thì rõ ràng không phải là người Anh. Ông ta mặc một chiếc áo sơmi 
bằng vải côtông xanh thẫm mà thời tôi còn trẻ vẫn gọi là áo bảo hộ 
lao động, quần bằng vải màu nâu có giây đeo, khiến ông ta trông 
giống như một kiều dân ở vùng Viễn Tây Mỹ thế kỷ 19. Sự thực thì 
tôi cũng đoán không sai là mấy. Giọng nói của ông đúng là giọng 
miền Tây Montana, chứ không phải miền Đông nước Anh. 


331 
PHẢN CÔNG 


Sau khi chúng tôi nhận ra điểm chung là cùng xuất thân từ nước 
Mỹ, cuộc nói chuyện lại chuyển sang tôn giáo. Tôi giải thích là mình 
không đến đây để cầu nguyện. Thực ra thì tôi không phải là người 
Cơ đốc giáo mà là con trai của Abraham (Abraham thường được 
gọi là cha của những người Do Thái - ND), tới chiêm ngưỡng kiến 
trúc nơi đây. Ông là một nhà thầu khoán xây dựng và đang đi lang 
thang đến nhà thờ của trường King's College để xem xét công trình 
bằng đá này. Mặc dù là người bị thuyết phục sâu sắc bởi tôn giáo, 
song ông cũng không chắc là cầu nguyện trong ngôi nhà thờ này 
có thích hợp không. Lòng trung thành tôn giáo của bản thân ông là 
dành cho Nhà thờ Jesus Christ của giáo phái Mormon. Nhà thờ Anh 
là một mối nghi ngờ đối với ông. Về phần mình, tôi thấy chẳng có 
lý do gì phải khiến ông thất vọng về thái độ hoài nghi sâu sắc của 
tôi cả - sự chối bỏ hoàn toàn của tôi đối với niềm tin tôn giáo, mà 
tôi xem như là niềm tin mạnh mẽ vào những quyên lực siêu nhiên. 

Tôi không biết gì mấy về giáo phái Mormon. Kinh nghiệm duy 
nhất của tôi về tôn giáo này là tôi sống bên cạnh nhà với một gia 
đình Mormon rất dễ thương. Tất cả những gì tôi biết là người theo 
giáo phái Mormon có những quy định rất cứng nhắc không cho 
phép uống cà phê, trà và coca cola. Tôi đoán rằng niềm tin của người 
Mormon là một nhánh điển hình của đạo Tin lành Bắc Âu. Vì vậy tôi 
thấy ngạc nhiên khi người mới quen của tôi nói rằng người Mormon 
cũng giống như người Do Thái. Không có vùng đất nào để gọi là quê 
hương, họ đã đi theo Moses của chính họ vượt qua sa mạc, bất chấp 
mọi hiểm nguy và đói khát cho đến khi cuối cùng họ đã đến được 
vùng đất của sữa và mật ong - vùng đất của Hồ Muối lớn ở Utah. 

Người mới quen của tôi ngồi gập lưng, tay buông trên đầu gối 
duỗi thẳng và hai bàn tay to lớn đan vào nhau. Câu chuyện mà ông 


SG 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


kể không phải là về người cổ xưa rất mơ hồ mà là một câu chuyện 
Mỹ được bắt đầu vào khoảng năm 1820. Tôi tưởng rằng nó đã quá 
quen thuộc với mình nhưng hóa ra không phải. Đây là những chi 
tiết mộc mạc nhất mà tôi có thể nhớ lại, kèm thêm những tình tiết 
lịch sử mà sau đó tôi đã tra cứu. 

Joseph Smith sinh năm 1805 có người mẹ bị chứng động kinh 
và những hoang tưởng mạnh mẽ về sự mộ đạo. Một ngày, thiên 
thần Moroni đã đến bên ông và thì thầm điều bí mật về những 
chiếc đĩa bằng vàng ròng cổ được giấu kín, trên đó có khắc lời của 
Chúa. Smith là người duy nhất có sứ mệnh tiết lộ chúng, nhưng 
có một vấn đề là văn bản này lại được viết bằng thứ ngôn ngữ mà 
không người nào đang sống có thể giải mã được. 

Nhưng Moroni bảo Joseph không phải lo lắng. Ông sẽ đưa cho 
Joseph một cặp hai mảnh đá thần trong suốt - một cặp kính siêu 
nhiên. Các mảnh đá này có tên là Urim và Thummim. Moroni 
hướng dẫn Joseph đến chỗ mà Urim và Thummim được cất trong 
chiếc mũ của ông, và sau đó bằng cách nhìn vào chiếc mũ, Joseph 
có thể thấy văn bản kỳ diệu đó hiện ra bằng tiếng Anh. 

Phản ứng của tôi trước câu chuyện này là ngôi lặng đi, như thể 
tôi chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi nghĩ hoặc là người đàn ông này 
nói thật hoặc là không phải vậy và nếu đó không phải là sự thật 
thì câu chuyện về đĩa vàng, được nhìn qua cặp kính thần kỳ đặt 
trong chiếc mũ, thật là nực cười. Nhưng nực cười hay không thì 
hàng ngàn tín đồ đã đi theo Joseph Smith và sau đó, sau cái chết 
đau đón của Smith ở tuổi 38, họ lại theo người kế thừa của ông là 
Brigham Young, vượt qua những hiểm nguy và biết bao đau đón. 
Ngày nay những hậu duệ tôn giáo của những tín đồ này đã lên tới 
hàng chục triệu người. 


333 
PHẢN CÔNG 


Bạn có thể nhân tiện hỏi điều gì đã xảy ra với những chiếc đĩa 
vàng mà Urim và Thummim đã giúp Joseph giải mã. Câu trả lời là 
sau khi dịch chúng sang tiếng Anh, ông đã làm mất chúng. 

Bây giờ thì Joseph Smith đã là một người đàn ông rất lôi cuốn 
và có sức hấp dẫn lớn đối với người khác giới. Điều này chắc có 
lẽ là một phần của kế hoạch thần thánh. Chúa đã yêu cầu Joseph 
cưới và làm càng nhiều cô gái trẻ thụ thai càng tốt. Người cũng 
bảo Joseph tập hợp một lực lượng đông đảo các môn đồ và dẫn 
dắt họ đến với miền đất hứa đầu tiên, một nơi được gọi là Nauvoo, 
ở Illinois. Khi ông và những môn đồ của mình đến được Nauvoo, 
ông nhanh chóng tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ. 
Nhưng những người quý tộc ở Nauvoo lại theo đạo Cơ đốc - đạo 
Cơ đốc truyền thống - và họ không thích lắm những ý tưởng của 
ông về chế độ đa thê. Vì vậy mà họ đã bắn chết ông. 

Cũng như chiếc áo choàng của Moses được chuyển qua cho 
Joshua, thì quyền lực của Smith chuyển cho Brigham Young, một 
người đàn ông khác cũng có nhiều vợ và rất nhiều con. Cuộc di 
cư của người Mormon bắt đầu bằng việc nhanh chóng rời khỏi 
Nauvoo. Cuối cùng thì Young đã nhìn thấy họ sau một cuộc hành 
trình dài, gian khổ và nguy hiểm đến Utah. 

Tôi đã và đến giờ vẫn bị câu chuyện này lôi cuốn. Tôi tin rằng 
vào lúc đó, câu chuyện này đã tác động mạnh đến cảm xúc của 
tôi - không nghỉ ngờ gì là hoàn toàn không công bằng - về Stephen 
và ảnh hưởng có sức lôi cuốn mạnh mẽ của ông với rất nhiều nhà 
vật lý. Ám ảnh bởi sự thất bại của chính mình, tôi đã tưởng tượng 
ông như một thầy phù thủy thổi sáo dẫn dắt một cuộc thập tự 
chỉnh sai lầm chống lại Cơ học lượng tử!. 


!_ Phù thủy có tài thổi sáo, thường dụ đỗ trẻ em trong TYuyện cổ Grimưm. 


334 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nhưng buổi sáng hôm đó, tâm trí tôi không vướng bận về Stephen 
lẫn lỗ đen. Nhà thờ của trường King's College đã để lại cho tôi một 
nghịch lý khoa học hoàn toàn mới thay thế cho nỗi ám ảnh cũ. Nó 
không có liên quan gì đến vật lý, ngoại trừ theo một cách gián tiếp. 
Đó là một nghịch lý liên quan đến sự tiến hóa theo Darwin. Làm thế 
nào mà loài người lại có thể tiến hóa với một xung lực mạnh mẽ đến 
mức tạo ra được một hệ thống tín ngưỡng phi lý và gìn giữ nó với 
một sự kiên trì đến như thế? Người ta có thể đã nghĩ rằng sự chọn 
lọc theo thuyết Darwin sẽ tăng cường xu hướng theo lý trí và loại 
ra những khuynh hướng di truyền theo hệ thống đức tin mê muội. 
Cuối cùng thì, một đức tin phi lý trí có thể khiến con người ta chết, 
giống như Joseph Smith. Rõ ràng là nó đã giết chết hàng triệu người. 
Người ta có thể đã hy vọng rằng sự tiến hóa sẽ ngăn chặn khuynh 
hướng đi theo những người lãnh đạo liều lĩnh chỉ dựa trên nền tẳng 
đức tin. Nhưng dường như điều ngược lại mới là đúng. Nghịch lý 
khoa học này gây cho tôi sự tò mò lần đầu tiên ở Cambridge. Kể từ 
đó, tôi đã bị nó hấp dẫn và đã dành rất nhiều thời gian để khám phá. 

Trong suốt vài tuần ở Cambridge, tôi dường như đã lạc khá xa 
với vấn đề ban đầu khiến tôi đến đây - hành vi lượng tử của lỗ 
đen. Nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Điều khiến tôi trăn trở 
nhất là câu hỏi liệu những nhà khoa học như Hawking, 't Hooft, 
bản thân tôi, và tất cả những người tham gia vào Cuộc chiến lỗ 
đen này có phải là những nạn nhân của những ảo tưởng dựa trên 
niềm tin của chính chúng tôi không. 

Vài tuần ở Cambridge đó tôi thực sự rất rối trí và đầy những 
ý nghĩ buồn rầu. Câu chuyện về Ahab và con cá voi là một câu 
chuyện đa nghĩa: có phải con cá voi điên cuồng đã kéo Ahab xuống 
đáy biển, hay chính là Ahab phát điên đã khiến Starbuck yếu ớt 
phải chết? Nói rõ hơn thì có phải tôi, giống như Ahab, đang theo 


335 
PHẢN CÔNG 


đuổi một nỗi ám ảnh ngu ngốc, hay Stephen đang lôi cuốn những 
người khác bằng một ý tưởng sai lầm? 

Phải thừa nhận rằng hôm nay tôi đã tìm thấy rằng cái ý tưởng 
cho rằng Stephen, gã phù thủy thổi sáo, đang dẫn dắt những môn 
đồ bị ông mê hoặc đến sự hủy diệt trí tuệ, thật hết sức buồn cười. 
Rõ ràng là nỗi ám ảnh chính là một thứ ma túy gây ảo giác ghê gớm. 

Giờ thì tôi không định gây cho bạn ấn tượng rằng tôi đã mất vài 
tuần vô ích lang thang khắp phố phường Cambridge, một tù nhân 
của những ý nghĩ đen tối nữa. Tôi được sắp xếp để có vài buổi nói 
chuyện về Tính bổ sung của lỗ đen ở Viện Newton. Tôi sẽ phải dành 
nhiều thời gian ở Viện này để chuẩn bị cho các buổi thuyết trình 
và tranh luận với những đồng nghiệp đa nghi của tôi về nhiều vấn 
đề khác nhau. 


Đến Viện New†on 


Chắc cũng phải vào lúc 10 giờ sáng, tôi mới rời khỏi nhà thờ của 
trường King's College và bước ra ngoài trời chan hòa ánh nắng của 
một ngày tháng Sáu. Sự bí ẩn của học thuyết Darwin về niềm tin 
phi lý đã dần len lỗi vào trong tâm trí tôi, nhưng một vấn đề kỹ 
thuật gây áp lực hơn rất nhiều cần phải có lời giải tức thì, đó là tôi 
còn phải đi tìm Viện Newton. 

Cái bản đồ hầu như vô dụng của tôi đã đưa tôi ra khỏi trung tâm 
của Cambridge cổ kính để đến với khu vực dân cư hiện đại nhưng 
phần nào thiếu đặc sắc. Tôi đã hy vọng rằng đây là một sự nhằm 
lẫn; vì với tính đa cảm lãng mạn của tôi thì nó quả là đáng thất vọng. 
Tôi đã nhìn thấy biển báo tên đường Wilberforce. Có phải đây chính 
là Wilberforce, nổi tiếng với biệt hiệu “Sam xà phòng”, người đã 


336 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


hỏi Huxley rằng có phải ông nội hay bà nội của ông là con khỉ hay 
không? Có lẽ lịch sử không phải là hoàn toàn thiếu vắng sự lãng mạn. 

Thực ra, sự thật thậm chí xem ra còn thú vị hơn. Đường Wilberforce 
được mang tên cha của Samuel, Đức cha William Wiberforce. William 
đã có một vị trí đáng ngưỡng mộ trong lịch sử nước Anh, là một trong 
những nhà lãnh đạo của phong trào bãi nô chống lại chế độ nô lệ 
của Đế chế Anh. 

Cuối cùng thì tôi cũng đến được góc phố giữa Wilberforce và 
Clarkson. Ấn tượng ban đầu của tôi lại là sự thất vọng khi nhìn thấy 
Viện Newton. Đó là một tòa nhà kiến trúc hiện đại - không xấu, 
nhưng được xây dựng theo kiểu hiện đại thông thường, với kính, 
gạch và sắt thép. 

Nhưng sự thất vọng đó đã nhanh chóng chuyển thành sự khâm 
phục ngay khi tôi bước chân vào tòa nhà. Nó có kiến trúc hoàn hảo 
phù hợp với mục đích của nó: bàn cãi và trao đổi ý tưởng, những ý 
tưởng cả cũ lẫn mới, và chưa được thử nghiệm, trong những cuộc 
tranh luận ác liệt; băm vằm những học thuyết sai; và tôi đã hy vọng, 
sẽ gặp và đánh bại kẻ thù của mình ở đây. Có một khu rộng lớn, được 
lắp đèn sáng trưng với nhiều bộ bàn ghế tiện nghỉ để viết lách và cả 
bảng đen trên hầu khắp các bức tường. Một vài tốp đang ngồi xung 
quanh bàn cà phê, trên mỗi chiếc bàn phủ đầy những mẩu giấy mà 
các nhà vật lý lý thuyết luôn viết nguệch ngoạc trên đó. 

Tôi định nhập hội với Gary Horowitz, Jeff Harvey, và vài người bạn 
khác, nhưng trước khi tôi làm thế thì xảy ra một chuyện khiến tôi phải 
chú ý. Một cuộc đối thoại kiểu khác đang diễn ra và tôi không cưỡng 
nổi ý muốn nghe lỏm. Trong một góc xa của căn phòng, nhà vua đang 
thiết triều: Stephen, ngồi ở trung tâm, hơi nhướn người trên chiếc 
ngai cơ khí của mình, đang tiếp một nhóm các nhà báo Anh. Cuộc 


337 
PHẢN CÔNG 


Viện Newfon 


phỏng vấn rõ ràng là không phải về vật lý mà là về Stephen. Khi tôi 
đến nơi, ông đang nói về tiểu sử của bản thân và chứng bệnh liệt của 
ông. Câu chuyện cuộc đời ông chắc đã được ghi âm từ trước, nhưng 
như mọi khi, cái tỉnh chất nào đó không thể diễn tả nổi trong cá tính 
khác thường của ông đã át đi cái giọng nói cơ khí vô hồn của ông. 

Các nhà báo như bị bỏ bùa mê, mỗi người đều chăm chú quan sát 
khuôn mặt của Stephen để không bỏ sót bất kỳ một biểu hiện nhỏ 
nào khi ông kế về cuộc sống của mình trước khi mắc căn bệnh Lou 
Gehrig. Theo lời chứng thực của ông, những năm đó vô cùng buồn 
chán, sự buồn chán của một người trẻ tuổi không đi đâu được nữa. 
Ông lúc đó mới chỉ 20 tuổi, một nghiên cứu sinh vật lý bình thường, 
không có nhiều thành tích: hơi vô công rồi nghề với một chút tham 
vọng. Rồi một cơn đột quy đầu tiên vào lúc nửa đêm, lời chẩn đoán 
kinh hoàng, một bản án tử hình chắc chắn. Tất cả chúng ta đều sống 
dưới một bản án tử hình treo lơ lửng, nhưng trong trường hợp của 
Stephen thì gần như ngay lập tức: một năm, có thể hai, thậm chí có 
thể không đủ thời gian để ông hoàn tất luận án tiến sĩ. 


338 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Ban đâu, Stephen chìm đắm trong kinh hoàng và tuyệt vọng. Ông 
luôn gặp phải ác mộng sẽ bị hành hình bất cứ lúc nào. Nhưng sau đó 
có những chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Bằng cách nào đó ý nghĩ về 
cái chết sắp đến đã được thay thế bằng hy vọng về một sự trì hoãn vài 
năm. Điều này đã mang lại một động lực mới mẻ mạnh mẽ, bất ngờ 
của cuộc sống. Sự buôn chán được thay thế bằng khát vọng mãnh 
liệt sẽ tạo nên dấu ấn của ông trong vật lý, được cưới vợ, sinh con và 
được trải nghiệm thế giới và tất cả những gì nó ban tặng trong khoảng 
thời gian còn lại, dù là bao nhiêu đi nữa. Stephen đã nói điều gì đó 
hơi lạ lùng và không thể quên được đối với các phóng viên, điều mà 
nếu như người khác nói tôi sẽ không đếm xỉa đến, coi nó như lời của 
một gã cử nhân khoa học ngây thơ. Ông đã nói rằng bệnh tật - mà 
ở đây là bệnh bại liệt - lại chính là điều tốt nhất đã xảy đến với ông. 

Tôi không phải típ người sùng bái anh hùng. Tôi ngưỡng mộ vài 
nhà khoa học và nhà văn bởi sự trong sáng và chiều sâu của họ, 
nhưng tôi không gọi họ là những anh hùng cá nhân. Cho đến ngày 
hôm đó thì chỉ có một tên tuổi lớn trong số các danh nhân anh hùng 
của tôi là Nelson Mandela vĩ đại. Nhưng trong khi nghe lỏm cuộc 
đối thoại ở Viện Newton, tôi bất chợt nhận ra Stephen cũng là một 
nhân vật anh hùng thực sự: một người đàn ông đủ vĩ đại có thể đi 
vừa đôi giày của Moby Dick (nếu như cá voi cũng đi giày). 

Nhưng tôi cũng nhận thấy - hay là tôi tưởng đã nhận thấy - thật 
dễ dàng để trở thành một thầy phù thủy thổi sáo với một người đàn 
ông như Stephen. Tôi xin nhắc bạn nhớ lại về sự im lặng tuyệt đối 
như trong thánh đường bao trùm toàn bộ giảng đường khi Stephen 
đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi. 

Mà không chỉ ở trong môi trường khoa học Stephen mới nhận 
được sự đối xử như vậy. Có một lần, tôi dùng bữa tối với Stephen, 


339 
PHẢN CÔNG 


vợ của ông, Elaine và một trong những học trò xuất sắc nhất của 
ông, Raphael Bousso. Chúng tôi lúc đó đang ở trung tâm Texas, 
trong một nhà hàng ven đường thông thường - kiểu mà bạn có thể 
thấy dọc theo bất kỳ đường cao tốc nào ở Mỹ. Chúng tôi đã bắt đầu 
ăn - Elaine, Raphael và tôi chuyện trò còn Stephen thì chủ yếu là 
nghe - thì có một người bồi bàn nhận ra Stephen. Anh ta tiến lại 
với sự kính sợ, tôn sùng và khiêm nhường của một kẻ mộ đạo khi 
bất ngờ được gặp giáo chủ trong một bữa tối. Anh ta gần như quỳ 
xuống dưới chân Stephen, cầu xin được ban phúc, khi anh ta bày tô 
sự ái mộ một cách sâu sắc mà anh ta luôn dành cho nhà vật lý vĩ đại. 

Stephen chắc chắn là thích thú làm một người siêu nổi tiếng; đó là 
một trong vài ba cách thức mà ông có để giao tiếp với thế giới. Nhưng 
liệu ông có thích thú hay khuyến khích sự tôn kính gần như mang tính 
chất tôn giáo đó hay không? Không dễ để nói ông nghĩ gì, nhưng tôi 
đã dành thời gian bên ông đủ nhiều để có thể đọc được những biểu 
hiện trên khuôn mặt ông, ít nhất là một vài. Biểu hiện rất nhỏ của 
ông trong nhà hàng Texas hôm đó là sự phiền toái hơn là hài lòng. 

Giờ thì tôi sẽ trở lại với mục đích ban đầu của tôi khi tới nước 
Anh: thuyết phục Stephen rằng niềm tin của ông vào việc thông tin 
bị biến mất là sai lầm. Không may là việc nói chuyện trực tiếp với 
Stephen gần như là không thể. Tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ 
vài phút mới có được câu trả lời chỉ vài từ. Nhưng còn có những 
người khác - như Don Page, Gary Horowitz, và Andy Strominger — 
có thể dành nhiều thời gian để giao tiếp với ông. Họ còn học được 
cách giao tiếp với Stephen hiệu quả hơn tôi. 

Chiến lược của tôi phụ thuộc vào hai điều. Thứ nhất là các nhà 
vật lý thích nói chuyện, và tôi rất giỏi trong việc giữ cho cuộc đối 
thoại được liên tục. Sự thực thì tôi rất có tài khiến các nhà vật lý 


340 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


muốn kéo đến tham gia vào cuộc tranh luận mà tôi khởi xướng, dù 
cho họ có thể bất đồng quan điểm với tôi. Mỗi khi tôi đến một bộ 
môn vật lý nào đó thì thể nào cũng nổ ra những cuộc hội thảo mini, 
ngay cả ở những nơi yên tĩnh nhất. Vì vậy tôi biết sẽ rất dễ để tụ tập 
vài người bạn chung của tôi và Stephen (họ đã là bạn, dù tôi xem họ 
như là đối phương trong Cuộc chiến lỗ đen) và bắt đầu một cuộc 
tranh luận. Tôi cũng chắc chắn rằng Stephen sẽ tham gia - giữ cho 
ông tránh xa một cuộc tranh luận về vật lý thì cũng giống như giữ 
mèo tránh xa cây bạc hà (mèo thích cọ mình vào cây bạc hà để 
diệt rận) - và khi đó thì ông và tôi sẽ xông vào nhau - dốc hết sức 
lực - cho đến khi một bên phải chấp nhận thua cuộc. 

Chiến lược của tôi cũng dựa trên điểm mạnh trong lập luận của 
tôi và điểm yếu của đối phương. Tôi không hề nghi ngờ là mình 
cuối cùng sẽ chiến thắng. 

Tất cả đều đã diễn ra một cách tuyệt vời, ngoại trừ một chỉ tiết: 
Stephen đã không tham gia. Hóa ra là có những lúc ông đặc biệt 
không được khỏe và chúng tôi ít khi nhìn thấy ông. Vì vậy, cuộc 
chiến giống hệt như vài năm trước tôi đã trải qua ở Mỹ. Con cá voi 
đã chuồn mất khi mà tôi chưa kịp nhắm bắn nó. 

Một hay hai ngày gì đó trước khi rời Cambridge, tôi được sắp 
xếp chủ trì một hội thảo chính thức của Viện về Tính bổ sung của 
lỗ đen. Đây là cơ hội cuối cùng để đối mặt với Stephen. Phòng hội 
thảo chật ních người. Stephen đến ngay khi tôi vừa bắt đầu và ông 
ngôi ở phía sau. Thông thường thì ông vẫn ngôi ngay trước bảng 
đen, nhưng lần này ông không đến một mình; cùng đi còn có y tá 
và một trợ lý của ông, phòng khi ông cần có sự trợ giúp về y tế. Rõ 
ràng là ông không được khỏe và đến giữa buổi hội thảo thì ông về. 
Vậy đấy. Ahab đã để mất cơ hội của mình. 


341 
PHẢN CÔNG 


Cuộc hội thảo kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều, lúc đó thì tôi đã 
có quá đủ thời gian ở Viện Newton. Tôi muốn rời khỏi Cambridge 
ngay. Anne đi thăm một người bạn và cô ấy để tôi lại trong chiếc 
xe thuê. Thay vì quay trở lại căn phòng của chúng tôi, tôi lái xe 
sang làng Milton ở gần đó, và dừng ở một quán rượu. Tôi không 
phải là người hay uống và uống một mình lại càng không phải là 
sở thích của tôi, nhưng trong trường hợp này, tôi thực sự muốn 
ngồi lại và uống bia một mình. Đó không phải là trạng thái cô độc 
mà tôi muốn, chỉ là vì không có nhà vật lý nào mà thôi. 

Đó là một quán rượu làng quê điển hình, với một nữ nhân viên 
phục vụ trung tuổi và một vài khách hàng địa phương ngôi trước 
quây bar. Một trong những khách hàng mà tôi đoán là khoảng 
chừng 80 tuổi, mặc một bộ comple màu nâu và thắt nơ bướm, tựa 
vào cây batoong. Tôi không tin ông ta là người Ailen, nhưng trông 
ông rất giống diễn viên Barry Fitzgerald, người đã đóng chung với 
Bing Crosby trong phim Gøïng my tuay (Fitzgerald đã khắc họa 
một vị linh mục người Ailen hay gắt gỏng nhưng tốt bụng). Ông 
này đang tham gia tranh luận một cách hồn hậu với người phục 
vụ, bà này gọi ông là Lou. 

Khá chắc chắn rằng ông không phải là một nhà vật lý, tôi lại gần 
quây bar, cạnh Lou và gọi bia. Tôi không nhớ chính xác cuộc nói 
chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng ông ta nói rằng ông đã từng 
có một thời gian ngắn trong quân đội cho đến khi bị mất một chân 
trong chiến tranh, mà ở đây có nghĩa là Thế chiến thứ II. Cái chân 
bị mất có vẻ như không cản trở lắm đến chuyện đứng ở quây bar. 

Cuộc nói chuyện cuối cùng chuyển sang chuyện tôi là ai và tôi 
làm gì ở Milton. Tôi đang không có hứng thú giải thích về vật lý 
nhưng tôi không muốn nói dối người đàn ông già cả lịch thiệp này. 


342 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Tôi bảo ông là tôi ở Cambridge để dự một cuộc hội thảo về lỗ đen. 
Rồi thì ông bảo tôi rằng ông chính là một chuyên gia về đề tài này 
và có thể nói với tôi nhiều thứ mà tôi có thể không biết. Cuộc nói 
chuyện bắt đầu xoay chuyển theo chiều hướng kỳ quặc. Ông tuyên 
bố rằng theo truyền thuyết của gia đình, một trong những tổ tiên 
của ông đã ở trong một lỗ đen nhưng đã thoát ra vào giây phút 
cuối cùng. 

Lỗ đen mà ông ta nói đến là cái gì vậy? Những người có các suy 
nghĩ quái dị liên quan đến các lý thuyết về lỗ đen đều là những 
anh chàng tầm phào và thường là rất tể nhạt, nhưng người đàn 
ông này không có vẻ gì là gàn dở cả. Uống một ngụm bia, rồi ông 
bảo rằng Lỗ đen ở Calcutta đúng là một nơi cực xấu xa, dơ dáy. 

Lỗ đen ở Calcutta! Rõ ràng là ông đã nghĩ rằng tôi đến Cambridge 
để dự cuộc họp về lịch sử Anh-Ấn. Tôi đã nghe nói về cái Lỗ đen 
ở Calcutta, nhưng tôi không biết nó là cái gì. Ấn tượng hết sức mơ 
hồ của tôi là nó là một nhà thổ, nơi mà các binh sĩ Anh bất cẩn đã 
bị cướp bóc và giết chết. 

Thay vì giải thích rõ cái tình huống trớ trêu này, tôi đã quyết 
định để biết càng nhiều càng tốt về cái Lỗ đen độc đáo đó. Câu 
chuyện này còn gây tranh cãi nhưng nó có vẻ như là một căn 
hầm, hoặc có thể là một ngục tối, tại một pháo đài Anh đã bị kê 
thù chiếm đóng vào năm 1756. Một số lượng lớn các binh sĩ Anh 
đã bị nhốt trong hầm qua đêm và có thể vô tình đã bị ngạt thở mà 
chết. Theo truyền thuyết gia đình thì bảy thế hệ trước đó, một vị 
tổ tiên của Lou đã thoát chết ở đó trong gang tấc. 

Vậy là tôi đã tìm ra một trường hợp, trong đó thông tin thoát 
được ra khỏi lỗ đen như thế nào. Giá mà Stephen có mặt ở đó để 
nghe được câu chuyện này. 


343 
PHẢN CÔNG 


18 
THẾ GIỚI LÀ BỨC TOÀN ẢNH 


Phá uỡ một hình mẫu nối trội. 
NHÌN THẤY TRÊN MỘT TẤM ĐỀ CAN DÁN XE 


LÚC RỜI KHỎI CAMBRIDGE, tôi chợt nhận ra rằng sai lầm đó không 
phải là trách nhiệm của Stephen hay các chuyên gia về thuyết tương 
đối. Hàng giờ thảo luận, đặc biệt là với Gary Horowitz (H trong 
CGHS), một chuyên gia có hạng về thuyết tương đối, đã thuyết phục 
tôi về điều đó. Ngoài việc là một tài năng phi thường về những kỹ 
thuật của Thuyết tương đối rộng, Gary còn là một nhà tư tưởng sâu 
sắc, một người luôn muốn tìm hiểu đến tận cùng của sự việc. Ông 
đã dành nhiều giờ để suy nghĩ về nghịch lý của Stephen, và mặc dù 
ông đã hiểu rõ những nguy hiểm của sự mất thông tin, song ông 
đã kết luận rằng Stephen phải đúng - ông không thấy có cách nào 
để tránh được kết luận rằng thông tin phải bị biến mất khi lỗ đen 
bốc hơi. Khi tôi giải thích Tính bổ sung của lỗ đen cho Gary (không 
phải là lần đầu tiên), ông đã hiểu rất rõ ràng nhưng lại cảm thấy nó 
là một bước quá cấp tiến. Việc thừa nhận những bất định cơ học 
lượng tử áp dụng ở một thang lớn như lỗ đen có vẻ như khá gượng 
gạo. Rõ ràng đây không phải là vấn đề lười nhác về trí tuệ. Tất cả 
đều dẫn đến một câu hỏi: bạn tin vào những nguyên lý nào? 


344 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Trong chuyến bay rời khỏi Cambridge, tôi nhận ra vấn đề là 
hiện thực sự còn thiếu một nền tảng toán học vững chắc cho Tính 
bổ sung của lỗ đen. Ngay cả Einstein cũng không thể thuyết phục 
được hầu hết các nhà vật lý khác rằng thuyết hạt ánh sáng của 
ông là đúng. Phải mất 20 năm, sau một thí nghiệm quyết định, 
và những lý thuyết toán học trừu tượng của Heisenberg và Dirac, 
vấn đề này mới được khép lại. Rõ ràng, tôi đã cho rằng sẽ không 
bao giờ có thí nghiệm nào có thể kiểm chứng được Tính bổ sung 
của lỗ đen. (Và tôi đã sai về điều này). Nhưng có lẽ một nền tẳng 
lý thuyết chặt chẽ hơn thì hoàn toàn có thể. 

Trên đường rời khỏi nước Anh, tôi không thể hình dung được 
rằng chỉ chưa đầy 5 năm, vật lý toán sẽ nắm bắt được một trong 
những ý tưởng làm xáo trộn nhất về mặt triết học của mọi thời đại: 
theo một nghĩa nào đó, thì thế giới hình khối ba chiều theo kinh 
nghiệm chúng ta chỉ là một ảo ảnh. Và tôi cũng còn chưa có ý niệm 
gì về chuyện sự đột phá triệt để đó sẽ làm thay đối tiến trình của 
Cuộc chiến lỗ đen như thế nào. 


Hò Lơn 


Tạm biệt, nước Anh già nua vui vẻ. Xin chào, những cối xay gió 
và những người Hà Lan xuất chúng. Trước khi trở về nhà, tôi vượt 
qua Bắc Hải để thăm anh bạn Gerard “t Hoof của mình. Sau một 
chuyến bay ngắn đến Amsterdam, Anne và tôi lái xe đến Utrecht, 
một thành phố khác với nhiều kênh rạch và những ngôi nhà hẹp, 
nơi mà Gerard là giáo sư vật lý ở đó. Năm 1994, ông vẫn còn chưa 
được trao giải Nobel, nhưng ai cũng đỉnh ninh rằng điều đó sẽ 
đến sớm thôi. 


345 
PHẢN CÔNG 


Trong số các nhà vật lý, cái tên “t Hoof đồng nghĩa với sự vĩ 
đại trong khoa học và ở Hà Lan, một đất nước mà, theo tôi, có 
số nhà vật lý vĩ đại bình quân đầu người lớn hơn bất kỳ một đất 
nước nào khác - ông quả là một kho báu của quốc gia. Vì vậy, 
khi đến Đại học Utrecht, tôi rất ngạc nhiên trước phòng làm việc 
khá khiêm tốn của Gerard. Châu Âu mùa hè năm đó khá nóng 
ẩm, và Hà Lan, vốn nổi tiếng là một xứ lạnh và ẩm ướt, quả là 
không thể chịu nổi. Văn phòng nhỏ của “t Hoof cũng giống như 
mọi chỗ khác: không hề có máy điều hòa nhiệt độ. Tôi còn nhớ, 
ông ngôi ở phía nắng chiếu vào của tòa nhà, và tôi băn khoăn tự 
hỏi điều kỳ diệu nào đã bảo vệ cho cái cây lạ màu xanh to lớn của 
ông không bị chết vì nóng. Vì là khách nên tôi được bố trí ngồi 
trong góc râm mát hơn của căn phòng, nhưng vẫn quá nóng để 
làm việc hay thậm chí chỉ là để trao đối về mối quan tâm chung 
của cả hai: lỗ đen. 

Vào ngày cuối tuần, Gerard, Anne và tôi lên xe của Gerard làm 
vài vòng quanh các ngôi làng nhỏ gần Utrecht, nơi mà không khí 
mát mẻ hơn. Giống như nhiều nhà khoa học vĩ đại khác, “t Hoof 
cũng có sự tò mò ghê gớm đối với thế giới tự nhiên - không chỉ về 
vật lý mà về mọi thứ của tự nhiên. Tò mò về chuyện động vật có 
thể sẽ tiến hóa như thế nào trong một thế giới bị thống trị bởi sự ô 
nhiễm đô thị đã khiến ông phác họa nguyên cả một bầy thú tương 
lai. Dưới đây là một trong những sáng tạo của ông. Bạn có thể xem 
thêm trên trang web www.phy.uu.nl/~thoof của ông. 

“T Hoof còn là một họa sĩ và nhạc sĩ nghiệp dư. Anne cũng là 
một họa sĩ và nghệ sĩ chơi dương cầm, nên trong ô tô và suốt bữa 
trưa ở trong làng với bánh kếp Hà Lan, nước khoáng lạnh và rất 
nhiều kem - chúng tôi đã nói về mọi chuyện từ hình dáng của sò 


346 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Het Wijndiefje (trộm rượu), thân 


h cuông rượu. Đây là một loại 
.,_ động vật ký sinh thường thấy ở 
" gân các quán rượu. Chúng được 
trang bị đây đủ để có thể mở 
các loại chai và thùng, bạn sẽ 
gặp nhiều phiền toái nếu hầm 
rượu của bạn bị 


chưng tấn công. 


biển và sự tiến hóa của sự sống trong tương lai trên hành tỉnh bị ô 
nhiễm đến các họa sĩ Hà Lan và kỹ thuật chơi dương cầm. Nhưng 
không ai nói gì về lỗ đen cả. 

Trong suốt tuần tiếp sau, chúng tôi thảo luận rất ít về vật lý. 
Gerard là một người thích tranh cãi, và các cuộc nói chuyện của 
chúng tôi thường theo kiểu như thế này: Gerard, tôi nói, tôi hoàn 
toàn đông ý với anh. “Ừ, Gerard đáp, nhưng tôi lại hoàn toàn không 
đồng ý với anh”. 

Có một vấn đề đặc biệt mà tôi muốn nói tới. Đó là điều mà tôi 
đã ngẫm nghĩ trong gần 25 năm và nó có liên quan đến Lý thuyết 
dây. Nhưng Gerard không thích Lý thuyết dây, và việc lôi kéo ông 
nghiên cứu vấn đề này là chuyện phù phiếm. Vấn đề mà tôi muốn 
đề cập đến là vị trí của từng bit thông tin. Có điều gì đó điên rồ về Lý 
thuyết dây khi tôi tiếp cận lần đầu tiên vào năm 1969, nhưng nó điên 
rồ đến mức các nhà lý thuyết dây thậm chí không muốn nghĩ về nó. 

Lý thuyết dây phát biểu rằng mọi thứ trong thế giới này đều 
được cấu tạo bởi những sợi dây đàn hồi một chiều, vô cùng nhỏ 
bé. Các hạt cơ bản như photon và electron là những vòng dây 
vô cùng nhỏ, mà mỗi vòng đều không lớn hơn nhiều so với kích 


347 
PHẢN CÔNG 


thước Planck. (Đừng lo nếu như bạn còn chưa nắm được các chỉ 
tiết. Trong chương sau, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những ý tưởng 
chính. Giờ thì cứ tạm chấp nhận giả thuyết này đã). 

Nguyên lý bất định làm cho các dây này dao động và thăng giáng 
với chuyển động điểm zêrô (xem Chương 4), ngay cả khi chúng 
không có chút năng lượng nào. Các phần khác nhau của cùng một 
dây đều chuyển động thường xuyên đối với nhau, kéo giãn và trải 
những phần nhỏ bé đó trên một khoảng cách nào đó. Bản thân 
sự trải rộng này không thành vấn đề; vì các electron trong một 
nguyên tử được phân bố trong một thể tích lớn hơn nhiều so với 
hạt nhân, nguyên nhân cũng chính là do chuyển động điểm zêrô 
mà ra. Tất cả các nhà vật lý từ lâu đã coi các hạt cơ bản là những 
điểm vô cùng nhỏ trong không gian. Tất cả chúng ta đều cho rằng 
electron, photon và các hạt cơ bản khác ít nhất thì cũng lớn bằng 
kích thước Planck và có thể lớn hơn. Vấn đề là ở chỗ toán học của 
Lý thuyết dây lại hàm ý một trường hợp thăng giáng lượng tử dữ dội 
đến vô lý, trong đó các thăng giáng mạnh đến mức khiến cho các 
mảnh của một electron có thể trải ra đến tận giới hạn của vũ trụ. 
Đối với hầu hết các nhà vật lý, bao gồm cả các nhà lý thuyết dây, 
thì có về như điều đó là quá điên rô, không thể tưởng tượng nối. 

Làm thế nào mà một electron có thể lớn bằng cả vũ trụ mà 
chúng ta lại không nhận ra điều đó? Bạn có thể tự hỏi điều gì đã 
giữ cho các dây trong cơ thể bạn tránh khỏi va đập hay cuốn vào 
những sợi dây trong cơ thể tôi, ngay cả khi chúng ta cách xa nhau 
hàng trăm dặm. Câu trả lời không hề đơn giản. Trước hết, các thăng 
giáng là rất nhanh, ngay cả ở thang thời gian cực nhỏ như thời gian 
Planck. Nhưng chúng cũng được điều chỉnh một cách rất tỉnh tế, 
sao cho những thăng giáng của một dây ăn khớp một cách rất tinh 


348 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


vi với những thăng giáng của dây thứ hai theo một cách đúng đắn 
nào đó khiến cho các hiệu ứng xấu bị triệt tiêu. Tuy nhiên, nếu 
bạn có thể quan sát được những chuyển động điểm zêrô nhanh 
nhất ở bên trong một hạt cơ bản, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng các 
bộ phận của nó đều thăng giáng về phía mép của vũ trụ. Ít nhất 
thì đó là theo những gì mà Lý thuyết dây khẳng định. 

Hành vi quái lạ này nhắc tôi nhớ tới câu chuyện đùa của tôi với 
Lárus Thorlacius (xem trang 287), tôi đã nói rằng thế giới bên trong 
một lỗ đen có thể giống như một bức toàn ảnh, với các thông tin 
thực sự ở rất xa trên chân trời hai chiều. Nếu bạn quan tâm một cách 
nghiêm túc thì Lý thuyết dây thậm chí còn đi xa hơn thế. Nó đặt mọi 
bit thông tin, dù là trong lỗ đen hay trên trang giấy in báo, tại mép 
ngoài của vũ trụ, hay tại “vô cùng” nếu vũ trụ không có giới hạn. 

Mỗi lần tôi định thảo luận vấn đề này với “t Hoof thì chúng tôi lại 
mắc ngay từ đầu. Nhưng ngay trước khi tôi rời Utrecht để về nhà, 
Gerard đã nói một điều khiến tôi giật mình. Ông bảo rằng nếu chúng 
ta có thể quan sát được các chỉ tiết ở kích thước Planck trên bức 
tường văn phòng của ông thì về nguyên tắc, chúng sẽ chứa mọi bit 
thông tin về bên trong của căn phòng. Tôi không nhắc ông sử dụng 
từ foàn ảnh, nhưng rõ ràng là ông đang nghĩ về cùng một vấn đề như 
tôi: theo một cách nào đó mà chúng ta chưa hiểu, mọi bit thông tin 
của thế giới được lưu giữ rất xa tại biên giới xa nhất của không gian. 
Thực tế thì ông đã vượt lên trước tôi: ông đã nhắc tới một bài báo, 
công bố vài tháng trước, trong đó ông đã suy xét đến ý tưởng đó. 

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó và chúng tôi không nói nhiều 
về lỗ đen trong suốt hai ngày cuối cùng của tôi ở Hà Lan. Nhưng 
khi trở lại khách sạn vào tối hôm đó, tôi đã tìm ra luận cứ chỉ tiết 
chứng minh cho ý tưởng này: lượng thông tin tối đa có thể chứa 


349 
PHẢN CÔNG 


trong bất kỳ vùng không gian nào không thể lớn hơn lượng thông 
tin có thể được lưu giữ trên biên của vùng đó, với không quá một 
phần tư bit trên một diện tích Planck. 

Giờ thì tôi sẽ bình luận về con số một phân tư vẫn luôn xuất 
hiện ở khắp mọi nơi. Tại sao lại là một phân tư bit trên một diện 
tích Planck mà không phải là một bit rên một diện tích Planck? 
Câu trả lời là rất tầm thường. Về lịch sử thì đơn vị Planck được 
định nghĩa rất sơ sài. Thực tế, thì các nhà vật lý cần quay trở lại và 
định nghĩa lại đơn vị Planck để sao cho bốn diện tích Planck thành 
một diện tích Planck. Tôi sẽ làm trước vậy, và từ bây giờ, quy tắc 
sẽ được viết lại thành: 


Entrobi tối äa trong một uùng không gian là một bit trên một 
điện tích Planch. 


Hãy trở lại với Ptolemy mà chúng ta đã gặp ở Chương 7. Tại đó 
chúng ta đã tưởng tượng rằng ông ta sợ những âm mưu tới mức 
các thông tin duy nhất được phép có trong thư viện của ông phải 
nhìn thấy được từ bên ngoài. Vì vậy, nó phải được viết trên mặt 
ngoài của các bức tường. Với một bit trên một diện tích Planck, 
thư viện của Ptolemy có thể lưu giữ được tối đa là 10”° bit. Lượng 
thông tin khổng lồ đó, lớn hơn rất nhiều so với một thư viện thực 
sự có thể lưu trữ, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều so với 101% bit kích 
thước Planck có thể nhôi vào bên trong thư viện của ông. Điều mà 
't Hoof dự đoán và tôi đã chứng minh được trong phòng khách sạn 
của mình chính là cái đạo luật tưởng tượng của Ptolemy thực ra 
là tương ứng với giới hạn vật lý thật sự đối với lượng thông tin mà 
một vùng không gian có thể lưu giữ. 


350 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Pixel vỏ Voxel 


Một máy ảnh kỹ thuật số hiện đại không cần phải dùng đến phim. 
Nó có một “võng mạc” hai chiều chứa các ô diện tích nhạy sáng cực 
nhỏ, được gọi là pixel (điểm ảnh). Các hình ảnh, dù là những bức ảnh 
kỹ thuật số hiện đại hay là những bức tranh thời cổ đại vẽ trong các 
hang động, thì đều là giả cả; chúng đánh lừa chúng ta trong chuyện 
nhìn thấy những cái không có ở đó, khi vẽ nên những hình ảnh ba 
chiều trong khi chúng chỉ chứa những thông tin hai chiều mà thôi. 
Trong bức tranh Buối học giải phẫu, Rembrandt đã đánh lừa chúng 
ta trong chuyện nhìn thấy cả chất liệu, các lớp và chiều sâu, trong 
khi thực sự chỉ là một lớp sơn mỗng trên tấm /øïl hai chiêu. 


Tại sao cái mẹo lừa này lại thành công? Tất cả đều diễn ra trong 
não, nơi các dòng điện chuyên biệt tạo nên một ảo ảnh dựa trên 
trải nghiệm trước đó: bạn thấy cái mà não đã được tập luyện để 
nhìn thấy. Thực tế, thông tin trên bức tranh không đủ để nói cho 
bạn biết chân của người chết là thực sự ở gần bạn hơn hay chỉ là 
nó quá to so với phần còn lại của cơ thể ông ta. Liệu cơ thể của 
ông ta có bị làm cho ngắn đi hay ông ta thực sự rất lùn? Các cơ 


351 
PHẢN CÔNG 


quan nội tạng, máu và ruột bên dưới da ông ta tất cả đều hiện rõ 
trong đầu bạn. Với tất cả những gì bạn biết, thì người đàn ông đó 
không phải là người thật, mà chỉ là một hình nộm bằng thạch cao 
- hoặc thậm chí chỉ là một bức tranh hai chiều. Bạn có muốn biết 
người ta viết cái gì trên mảnh giấy phía sau đầu người đàn ông cao 
nhất? Hãy thử đi vòng quanh bức tranh để nhìn cho rõ hơn. Xin 
lỗi, thông tin không có ở đó. Hình ảnh trên màn hình chứa đầy các 
pixel trong máy chụp ảnh của bạn cũng không chứa những thông 
tin ba chiều thực sự; nó hầu như cũng chỉ là giả mà thôi. 

Vậy liệu có thể tạo dựng một hệ thống điện tử lưu trữ được thông 
tin ba chiều thực sự hay không? Tất nhiên là có. Thay vì phủ lên bề 
mặt các gixel hai chiều, hãy tưởng tượng lấp đầy một thể tích không 
gian bằng những ô nhạy sáng ba chiều cực nhỏ, mà đôi khi được gọi 
là các uoxel (điểm ảnh ba chiều). Vì sự sắp xếp của các oxel thực 
sự là ba chiều nên dễ dàng hình dung các thông tin được mã hóa 
có thể biểu thị một cách trung thực một hình khối của thế giới ba 
chiều như thế nào. Điều này dễ khiến ta phỏng đoán một nguyên 
lý: thông tin hai chiều có thể được lưu giữ trong một tập hợp hai 
chiều của các gixel, còn thông tin ba chiều chỉ có thể được lưu giữ 
trong một tập hợp ba chiều của các uoxel. Chúng ta cũng có thể 
đặt cho nó một cái tên, đại loại như Nguyên lý bất biến số chiều. 

Chính sự đúng đắn bề ngoài của nguyên lý này đã làm các bức 
ảnh toàn ký (hay toàn ảnh) trở nên hết sức đáng kinh ngạc. Một 
bức ảnh toàn ký là một tấm phim hai chiều hoặc một tập hợp hai 
chiều của các pixel, nhưng lại có thể chứa đầy đủ các chỉ tiết của 
một cảnh ba chiều. Đây không phải là một hình ảnh giả mạo được 
tạo nên trong não của bạn. Mà là thông tin thực sự nằm ở đó, trên 
tấm phim. 


452 — 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nguyên lý của của ảnh toàn ký thông thường lần đầu tiên đã 
được nhà vật lý người Hungary là Dennis Gabor phát minh vào năm 
1947. Các bức ảnh toàn ký là những bức ảnh khác thường gồm các 
hình mẫu giao thoa đan chéo và sọc vằn tương tự như hình giao 
thoa tạo nên khi ánh sáng đi qua hai khe hẹp. Trong một bức ảnh 
toàn ký, hình mẫu giao thoa này không phải được tạo bởi các khe 
hẹp, mà là bởi ánh sáng tán xạ từ các phần khác nhau của vật cần 
chụp ảnh. Phim ảnh trong trường 
hợp này chứa các thông tin dưới 
dạng các vết sáng và tối cực kỳ 
nhỏ. Nó trông không có gì giống 
với một vật thể ba chiều thực thụ; 
dưới kính hiển vi, tất cả những 
øì bạn có thể nhìn thấy là những 
tiếng ôn! quang học ngẫu nhiên, 


tương tự như hình bên: 

Các vật thể ba chiều được tách ra thành từng phần rồi ghép trở 
lại với nhau thành một thứ được trộn lộn hoàn toàn dưới dạng hai 
chiều. Chỉ bằng các trộn lộn đó mà một mảnh của thế giới ba chiều 
có thể được biểu thị một cách trung thực trên một bề mặt hai chiêu. 

Sự trộn lộn có thể được đảo ngược lại, miễn là bạn biết thủ 
thuật làm chuyện đó. Thông tin là ở đó, trên tấm phim, và nó có 
thể được tái tạo lại. Ánh sáng được chiếu lên hình mẫu bị trộn lộn 
sẽ bị tán xạ, rồi tự dựng lại thành một hình ảnh ba chiều rất thực, 
lơ lửng trong không trung. 


! Thuật ngữ fiếng ổn ở đây không liên quan gì đến âm thanh cả. Nó dùng để chỉ 
những thông tin ngẫu nhiên, không có cấu trúc, chẳng hạn như những tiếng ôn 
(nhiễu) trắng trên màn hình tivi bị hư. 


353 
PHẢN CÔNG 


Thực tại ma quái của hình ảnh toàn ký có thể được nhìn thấy từ 
mọi góc độ và trông hình khối y như thật. Với công nghệ đúng đắn, 
Ptolemy có thể phủ toàn bộ các bức tường thư viện của ông bằng 
những øixel chứa hình ảnh toàn ký của hàng ngàn cuộn giấy da. 
Trong điều kiện ánh sáng phù hợp, những cuộn giấy này sẽ hiện 
lên như những hình ảnh ba chiều ở bên trong thư viện của ông. 

Bạn có thể nghĩ là tôi đang đưa bạn tới một lãnh địa hoàn toàn 
xa lạ, nhưng đó là toàn bộ phần của quá trình thay đổi lại nhận 
thức mà các nhà vật lý một lần nữa đang phải trải qua. Và đây là 
kết luận mà tôi và “t Hooft sau quá trình đó đã đạt được: thế giới 
ba chiều của kinh nghiệm thông thường, tức vũ trụ với các thiên 
hà, sao, hành tỉnh, các ngôi nhà, những tảng đá, và con người — 
là một bức ảnh toàn ký, một hình ảnh của thực tại được mã hóa 
trên bề mặt hai chiều ở rất xa. Định luật mới này của vật lý, được 
gọi là Nguyên lý toàn ánh, khẳng định rằng mọi thứ ở bên trong 
một vùng không gian đều có thể được mô tả bởi các bit thông tin 
được giới hạn ở mặt biên của vùng không gian đó. 

Để dễ hình dung, hãy xét căn phòng mà tôi đang làm việc. 
Tôi ngồi trên ghế, máy tính ở phía trước và mặt bàn thì bề bộn 
những chồng giấy tờ cao ngất. Tôi sợ phải bỏ chúng đi, nên tất cả 


354 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


các thông tin đó được mã hóa một cách chính xác thành các bit 
Planck, quá nhỏ để có thể nhìn thấy nhưng phủ dày đặc các bức 
tường căn phòng của tôi. Hoặc thay vì thế, bạn hãy nghĩ về mọi 
thứ trong vòng một triệu năm ánh sáng xung quanh Mặt trời. Vùng 
không gian đó cũng có biên - không phải là những bức tường vật 
chất, mà là một vỏ bọc toán học tưởng tượng có chứa mọi thứ 
bên trong nó: khí giữa các vì sao, sao, hành tỉnh, con người và tất 
cả những gì còn lại. Cũng giống như trước, mọi thứ bên trong cái 
vỏ bọc khổng lô đó là hình ảnh của các bit cực nhỏ trải trên khắp 
cái vỏ này. Hơn nữa, số các bit cần thiết tối đa là một bit trên một 
diện tích Planck. Điều này cứ như thể mặt biên - các bức tường 
của căn phòng hay cái vỏ bọc toán học - được tạo bởi các øixel nhỏ 
xíu, mỗi gixel chiếm một độ dài Planck vuông, và mọi thứ diễn ra 
bên trong vùng không gian này là một bức ảnh toàn ký của mặt 
biên phủ đầy các pixel đó. Nhưng cũng như trường hợp bức ảnh 
toàn ký thông thường, thông tin được mã hóa trên một mặt biên 
ở xa là một biểu diễn rất xáo trộn của vật gốc ba chiều ban đầu. 

Nguyên lý toàn ảnh là một sự giã từ đầy sửng sốt những gì mà 
chúng ta đã quen thuộc trong quá khứ. Thông tin được phân bổ 
khắp /hế tích của không gian dường như là hiển nhiên đến mức 
khiến chúng ta khó mà tin rằng điều đó lại có thể là sai. Nhưng 
thế giới không phải được tạo bởi các uoxel, mà chỉ là bởi các pixel, 
và toàn bộ thông tin đều được lưu trữ trên biên của không gian. 
Nhưng đó là biên nào và không gian nào? 

Trong Chương 7, tôi đã nêu ra câu hỏi: Đâu là thông tin Grant 
được an táng trong Mộ của Granf? Sau khi loại bỏ một vài câu trả 
lời sai, tôi đã kết luận rằng thông tin chính là ở trong Mộ của Grant. 
Nhưng điều đó có thực sự là đúng không? Hãy bắt đầu với vùng 


355 
PHẢN CÔNG 


không gian ở bên trong quan 
tài của Grant. Theo Nguyên lý 
toàn ảnh, những gì còn lại của 
Grant là một ảo ảnh toàn ký — 
một hình ảnh tái tạo từ những 


. 


NT... thông tin chứa trên các vách 


quan tài. Thêm vào đó, những 
gì còn lại, và bản thân chiếc 
quan tài, cũng được chứa 
trên các bức tường của vùng 


không gian lớn hơn được gọi 
là Mộ của Grant. 

Vậy những gì còn lại của Grant, của Julia - vợ ông, của quan tài 
và các khách du lịch đến viếng thăm họ, tất cả đều là các hình ảnh 
của thông tin chứa trên các bức tường của ngôi mộ đó. 

Nhưng tại sao lại dừng ở đó? Hãy hình dung một mặt cầu lớn 
bao bọc toàn bộ hệ mặt trời. Grant, Julia, quan tài, khách du lịch, 
ngôi mộ, Trái đất, Mặt trời và chín hành tinh (kể cả Diêm vương 
tinh), tất cả đều được mã hóa thành thông tin chứa trên bề mặt 
quả cầu khổng lô đó. Và cứ như vậy cho đến khi chúng ta xét đến 
biên của vũ trụ hoặc là đến vô cùng. 

Rõ ràng là câu hỏi một bit thông tin cụ thể nào đó nằm ở đâu 
không có một câu trả lời duy nhất. Cơ học lượng tử thông thường 
đưa ra một mức độ bất định cho những câu hỏi kiểu như vậy. Trừ 
phi chúng ta nhìn vào một hạt, hay vào bất kỳ vật thể nào khác, 
còn nếu không đều có sự bất định lượng tử về vị trí của nó. Nhưng 
khi một vật được quan sát thì chúng ta đều sẽ nhất trí là vật đó 
ở đâu. Nếu vật đó là một nguyên tử trên cơ thể của Grant, thì Cơ 


356 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


học lượng tử thông thường sẽ làm cho vị trí của nó hơi bị bất định, 

nhưng không thể đặt nó nằm ở mép của không gian, hay thậm chí 

trên các vách quan tài của ông. Nhưng nếu việc hỏi một bit thông 
tin cụ thể nằm ở đâu không phải là một câu hỏi đúng, thì hỏi như 
thế nào mới là đúng? 

Khi chúng ta cố gắng ngày một chính xác hơn, đặc biệt là khi xét 
đến cả hấp dẫn và Cơ học lượng tử, thì chúng ta bị dẫn đến một 
biểu diễn toán học có liên quan đến các hình mẫu của các ixel 
nhảy múa trên màn ảnh hai chiều ở xa và một mật mã bí mật để 
phiên dịch những hình mẫu đã bị xáo trộn thành những hình ảnh 
ba chiều rõ ràng. Nhưng tất nhiên, không có màn ảnh được phủ 
bởi các p¡xel bao quanh mọi vùng không gian. Quan tài của Grant 
là một phần của Ngôi mộ Grant, đến lượt nó lại là một phần của 
hệ Mặt trời, hệ này lại được chứa trong một mặt câu kích cỡ thiên 
hà bao bọc quanh dải Ngân Hà... cho đến khi toàn bộ vũ trụ cũng 
được bao quanh. Ở mỗi cấp độ, mọi thứ ở bên trong có thể được 
mô tả bằng một hình ảnh toàn ký, nhưng khi chúng ta muốn tìm 
kiếm bức toàn ảnh đó thì nó lại luôn ở cấp độ tiếp theo!. 

1 Nguyên lý toàn ảnh đặt ra rất nhiều câu hỏi - kiểu câu hỏi mà người ta có đọc 
thấy trong Những câu chuyện kỳ quái hay một tạp chí khoa học viễn tưởng nào đó 
của những năm 1950. “Liệu thế giới của chúng ta có phải là ảo ảnh ba chiều của 
một thế giới của những ?ix¿l hai chiều nào đó, có lẽ, được lập trình trên một máy 
tính lượng tử cỡ vũ trụ nào đó hay không?” Thậm chí còn ly kỳ hồi hộp hơn, “Liệu 
những nhà nghiệp dư tương lai có thể mô phỏng thực tại trên một màn hình các 
?ix¿l lượng tử và trở thành chủ nhân của những vũ trụ của riêng họ hay không?” 
Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là có - nhưng... 

Chắc chắn rằng, thế giới cũng có thể hoàn toàn ở trong một máy tính lượng tử 
tương lai nào đó, nhưng tôi không cho rằng Nguyên lý toàn ảnh thêm được gì nhiều 
cho ý tưởng này, ngoại trừ điều là số các phần tử của mạch điện sẽ phần nào đó có 
thể nhỏ hơn ta tưởng. Sẽ cần tới 101 phần tử mới lấp đây vũ trụ. Những người xây 
nên thế giới tương lai có thể được an ủi là, nhờ có Nguyên lý toàn ảnh, họ sẽ chỉ 


tới cân 10! ø¿xz! thôi. (Để so sánh thì một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có khoảng 
vài triệu xe). 


357 
PHẢN CÔNG 


Nguyên lý toàn ảnh đã là điều kỳ lạ rồi, nhưng kỳ lạ hơn là chính 
nguyên lý này đã trở thành một bộ phận của dòng chủ lưu của vật 
lý lý thuyết. Nó không còn chỉ là sự tư biện về hấp dẫn lượng tử; mà 
đã trở thành một công cụ làm việc hằng ngày, trả lời các câu hỏi 
không chỉ về hấp dẫn lượng tử mà còn về những thứ tầm thường 
như hạt nhân nguyên tử (xem Chương 23). 

Mặc dù Nguyên lý toàn ảnh là một sự tái cấu trúc mạnh mẽ các 
định luật của vật lý, song sự chứng minh lại không đòi hỏi một thứ 
toán học gì cao siêu cả. Bắt đầu từ một vùng không gian hình cầu được 
phác họa bởi một biên toán học ảo. 
Vùng này có chứa một số “thứ”, bất 
kỳ thứ gì - khí hiđrô, photon, bơ, 
rượu, gì cũng được — chừng nào mà 
nó không tràn ra ngoài biên. Tôi gọi 
chung chúng là vật chất. 

Thứ có khối lượng lớn nhất mà 
ta có thể nhét vào được một vùng 


không gian là một lỗ đen, với chân 
trời của nó trùng với biên. Các thứ 
vật chất khác phải có khối lượng không được lớn hơn nó, vì nếu 
không sẽ tràn ra ngoài biên, nhưng liệu có một giới hạn nào đối 
với số các bit thông tin trong các thứ đó không? Đó chính là điều 
mà chúng tôi quan tâm: xác định số bit tối đa có thể được chứa 
bên trong hình cầu. 

Tiếp theo hãy tưởng tượng một vỏ cầu, không phải là thứ vỗ tưởng 
tượng mà là bằng vật chất thực thụ, bao quanh toàn bộ cấu trúc. Vỏ 
bọc, do được tạo bởi vật chất thực thụ nên có cả khối lượng riêng 
của nó. Nhưng dù vỏ được tạo bởi thứ gì đi nữa, thì nó cũng có thể bị 


358 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


nén lại bởi các áp lực bên ngoài hoặc 
lực hút hấp dẫn của các vật chất bên 
trong, cho đến khi nó hoàn toàn vừa 
vặn với vùng không gian đang xét. 

Bằng cách điều chỉnh khối lượng 
của vỏ bọc, ta có thể tạo ra chân trời 
trùng với biên của vùng không gian 
đang xét. 

Vật chất ban đầu mà chúng ta 
đã xét ở trên có một lượng entropy 
nhất định -~ những thông tin ân giấu 
— mà giá trị của chúng, chúng ta còn 
chưa chỉ rõ. Nhưng entropy cuối 
cùng thì chúng ta biết chắc chăn: 
đó là entropy của lỗ đen - tức diện 
tích của nó tính theo đơn vị Planck. 


Để hoàn tất lập luận, chúng ta 
chỉ cần nhớ rằng Nguyên lý thứ hai 
của Nhiệt động lực học phát biểu rằng entropy luôn tăng. Như vậy, 
entropy của lỗ đen phải lớn hơn entropy của vật chất ban đầu. Kết 
hợp tất cả lại với nhau, chúng ta đã chứng minh được một thực tế 
đáng kinh ngạc là: số bit thông tin tối đa có thể chứa trong một vùng 
không gian đúng bằng số các pixel kích thước Planck có thể được 
sắp xếp trên biên. Điều này ngụ ý là có một “sự mô tả trên biên” 
về mọi thứ có bên trong vùng không gian; mặt biên là một bức ảnh 
toàn ký của phần bên trong ba chiều. Với tôi thì đây là loại lập luận 
tốt nhất: một vài nguyên lý cơ bản, một thí nghiệm tưởng tưởng, và 
một kết luận có ảnh hưởng sâu rộng. 


359 
PHẢN CÔNG 


Còn có một cách khác để 
hình dung Nguyên lý toàn ảnh. 
Nếu mặt cầu biên là rất lớn, thì 
mọi phần nhỏ của nó sẽ trông 
giống như một mặt phẳng. 
Trong quá khứ, con người 
đã từng bị lừa bởi kích thước 
quá lớn của Trái đất nên nghĩ 
rằng nó là phẳng. Đối với một 
trường hợp thậm chí còn cực 
đoan hơn nhiều, giả sử biên là 


một mặt cầu với đường kính 


hàng tỉ năm ánh sáng. Đối với 
một điểm ở bên trong hình cầu 
nhưng chỉ cách biên khoảng vài năm ánh sáng, thì mặt cầu dường 
như là phẳng. Điều đó có nghĩa là mọi thứ bên trong cách biên vài 
năm ánh sáng có thể được xem như là một bức ảnh toàn ký trên 
một mặt phẳng của các pixởl. 

Tất nhiên, bạn không nên nghĩ rằng tôi đang nói về một bức 
ảnh toàn ký thông thường. Không cần phải nói rằng sự sẵn sùi của 
tấm phim ảnh thông thường thô hơn nhiều so với tấm chứa các 
pixel có kích thước Planck. Hơn nữa, loại ảnh toàn ký mới này có 
thể thay đổi theo thời gian; nó là loại ảnh toàn ký điện ảnh. 

Nhưng sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ ảnh toàn ký của chúng 
ta tuân theo cơ học lượng tử. Nó rung rinh và mờ nhòe do sự bất 
định của một hệ lượng tử, cốt để cho hình ảnh ba chiều có những 
thăng giáng lượng tử. Tất cả chúng ta đều được tạo bởi các bit di 
chuyển với những chuyển động lượng tử phức tạp, nhưng khi quan 


360 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


sát thật gần các bit đó, chúng ta thấy rằng chúng được đặt ở những 
biên xa nhất của không gian. Tôi không biết có điều gì về thế giới 
ít mang tính trực giác hơn điều này. Có thể nói, Nguyên lý toàn 
ảnh, có lẽ, là thách thức lớn nhất mà chúng tôi, những nhà vật lý, 
đã gặp phải kể từ khi khám phá ra Cơ học lượng tử. 

Không hiểu tại sao mà bài viết của “t Hooft, hoàn thành trước 
bài viết của tôi vài tháng, lại bị số đông không để ý tới. Có lẽ phần 
nào là do nhan đề của nó, “Sự giảm số chiều trong hấp dẫn lượng 


2”, Ầ„„” 


fử”. Thuật ngữ “Giảm số chiều” nghe có vẻ như là một thuật ngữ 
vật lý mang tính kỹ thuật có một ý nghĩa nghĩa hoàn toàn khác 
với ý đồ của “t Hooft. Tôi chắc chắn rằng bài viết của tôi sẽ không 
phải chịu chung số phận như vậy. Tôi đã đặt tên cho nó là “Thế 
giới như là một búc toàn ảnh”. 

Tính bổ sung của lỗ đen và Nguyên lý toàn ảnh có thể thuộc loại 
các ý tưởng - sự tôn tại của các nguyên tử là một ví dụ khác - mà 
các nhà vật lý và triết học phải tranh luận hàng trăm năm. Tạo ra 
và nghiên cứu lỗ đen trong phòng thí nghiệm cũng khó ngang với 
việc người Hy Lạp cổ đại nhìn thấy nguyên tử. Nhưng trong thực 
tế, chỉ mất chưa đến 5 năm đã có được sự đồng thuận. Sự chuyển 
đối hình mẫu này thực chất đã diễn ra như thế nào? Thứ vũ khí 
đã đưa cuộc chiến tranh này đến kết thúc chủ yếu là thứ toán học 
chính xác của Lý thuyết dây. 


361 
PHẢN CÔNG 


PHẦN IV 


Kết thúc cuộệc đếu 


19 
VŨ KHÍ SUY LUẬN RA HÀNG LOẠT 


Thực sự thì thậm chí tôi còn chưa sẵn sừng để gọi Lý thuyết dây 
là một “lý thuyết” thay 0ì là một “mô hành” hay thậm chí chỉ là 
một linh cảm. Xét cho cùng thì một lý thuyết cần phải bèm theo 
các chỉ dẫn làm thế nào sử dụng nó để xác định được những 
thứ mà ta muốn 1ô tả, trong trường họp của chúng ta thì đó là 
các hạt cơ bản, 0à người ta, chí ít là uề nguyên tắc, cần có hhả 
nung phát biểu các quy tắc để tính toán những tính chất của các 
hạt đó, 0ò làm thế nào để đưa ra được những tiên đoán mới 0ê 
chưng. Hãy thử hình dung tôi đưa cho bạn một cái ghế, rồi giải 
thích rừng chân ghế bị uất uà chỗ ngôi, chỗ dựa lưng 0à thành 
ghế có thể sẽ được chuyển đến sớm; liệu cái mà tôi đưa cho bạn 
đó có thể gọi là một cái ghế hay không? 

GERARD T” HOOFT 


BẢN THÂN NGUYÊN LÝ TOÀN ẢNH vẫn chưa đủ để giành chiến 
thắng trong Cuộc chiến lỗ đen. Nó vẫn còn mơ hồ và thiếu một 


cơ sở toán học vững chắc. Phản ứng đối với nó là sự nghi ngờ: Vũ 


trụ mà là một bức ảnh toàn ký sao? Nghe cứ như truyện khoa học 


viễn tưởng vậy. Trong khi nhà vật lý tương lai hư cấu Steve đang 


vượt sang “phía bên kia” thì hoàng đế và bá tước đứng quan sát 


anh ta đang bị hiến tế? Nghe cứ như chuyện tâm linh vậy. 


364 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Vậy điều gì đã lấy cái ý tưởng phụ, một cái gì đó có lẽ đã nằm ngủ 
nhiều năm, đột nhiên làm cho cán cân nghiêng về phía nó? Trong vật 
lý học, điều này thường xảy ra mà không hề báo trước. Một sự kiện 
quan trọng, đây kịch tính bỗng nhiên thu hút được sự chú ý của một 
số lượng lớn các nhà vật lý, và chỉ trong một thời gian ngắn, cái điều 
lạ lùng, kỳ diệu, không thể nào nghĩ đến ấy bỗng trở nên bình thường. 

Đôi khi đó là một kết quả từ thí nghiệm. Thuyết hạt ánh sáng 
của Einstein đã được thừa nhận rất chậm chạp, vì hầu hết các nhà 
vật lý tin rằng, cuối cùng rồi thể nào cũng có một sự thay đổi mới 
mẻ nào đó sẽ cứu được thuyết sóng. Nhưng vào năm 1923, Arthur 
Compton đã cho các tia X tán xạ trên các nguyên tử cácbon và 
cho thấy hình mẫu các góc và năng lượng rõ ràng là của các hạt 
va chạm nhau. Kể từ khi có tuyên bố của Einsteins đến thí nghiệm 
của Compton kéo dài tới 18 năm, nhưng chỉ trong vòng vài tháng, 
sự phản đối thuyết hạt ánh sáng đã bay biến mất tăm. 

Một kết quả toán học, mà đặc biệt là khi nó bất ngờ, cũng có 
thể là một chất xúc tác. Các yếu tố cơ bản của Mô hình chuẩn 
(của vật lý hạt cơ bản) đã có từ giữa những năm 1960, nhưng đã 
có nhiều tranh cãi - một số trong đó là từ ngay những người sáng 
tạo ra lý thuyết đó - rằng các cơ sở toán học của nó còn chưa thật 
nhất quán. Sau đó, vào năm 1971, một nghiên cứu sinh trẻ, chưa 
ai biết đến, sau khi tiến hành một tính toán vô cùng phức tạp và 
tỉnh vi, đã tuyên bố rằng các chuyên gia đã sai lầm. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, Mô hình chuẩn thực sự đã trở thành tiêu chuẩn, và 
người sinh viên không tiếng tăm kia - chính là Gerard t' Hooft - đã 
vụt lóe sáng giữa bầu trời vật lý học như một ngôi sao sáng nhất. 

Một ví dụ khác chứng tỏ toán học có thể làm nghiêng cán cân 
về phía một ý tưởng “lập dị” như thế nào, đó chính là tính toán 


365 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


nhiệt độ của lỗ đen của Stephen Hawking. Đáp lại lúc đầu trước 
tuyên bố của Bekenstein nói rằng lỗ đen có entropy là thái độ hoài 
nghỉ và thậm chí là nhạo báng, đặc biệt là từ Hawking. Nhớ lại hôi 
đó, những lập luận của Bekenstein là rất tuyệt vời nhưng vào lúc 
ấy, chúng còn quá mù mờ và ít sức thuyết phục, và nhất là chúng 
lại dẫn đến một kết luận tưởng như vô lý: lỗ đen bốc hơi. Chính 
những tính toán mang tính kỹ thuật đầy khó khăn của Hawking 
đã chuyển đổi hình mẫu lỗ đen từ một ngôi sao chết, lạnh thành 
một vật thể nóng sáng bởi nhiệt ở bên trong của nó. 

Những sự kiện quan trọng mà tôi vừa mô tả cùng có chung vài 
đặc điểm. Trước hết, chúng đều bất ngờ đến kinh ngạc. Một kết 
quả hoàn toàn không lường trước được, dù là toán học hay thực 
nghiệm, là những thứ có sức thu hút sự chú ý rất mạnh. Thứ hai, 
với một kết quả toán học, càng mang tính kỹ thuật, chính xác, phi 
trực giác, và khó khăn bao nhiêu thì càng gây sốc cho con người 
trong việc nhận ra giá trị của một lối tư duy mới. Một phần của 
lý do đó là bởi những tính toán phức tạp rất có thể mắc sai lầm ở 
đâu đó. Thoát khỏi được những nguy hiểm tiềm ẩn đó khiến chúng 
rất khó có thể bị lờ đi được. Những tính toán của cả “t Hooft và 
Hawking đều có tính chất này. 

Thứ ba, các hình mẫu thay đổi khi những ý tưởng mới cung cấp 
thêm nhiều công việc không phức tạp lắm cho những người khác 
làm. Các nhà vật lý luôn tìm kiếm những ý tưởng mới để tiếp tục 
làm việc và họ sẽ nhảy qua bất kỳ vấn đề nào khác nếu như nó tạo 
ra cơ hội cho những nghiên cứu của họ. 

Tính bổ sung của lỗ đen và Nguyên lý toàn ảnh thực sự rất đáng 
kinh ngạc, thậm chí gây sốc, nhưng bản thân chúng không có hai 
phẩm chất còn lại, ít nhất thì đến giờ vẫn chưa có. Vào năm 1994, 


366 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


một sự xác nhận bằng thực nghiệm Nguyên lý toàn ảnh dường như 
là điều hoàn toàn không thể và cả sự chứng minh toán học có sức 
thuyết phục cũng như vậy. Trong thực tế, cả hai có lẽ đang tiến đến 
gần hơn mà chưa ai nhận ra. Trong vòng hai năm, một lý thuyết toán 
học chính xác đã bắt đầu hình thành, và một thập kỷ sau đó, giờ đây 
chúng ta có lẽ đang tiến gần đến một xác nhận thực nghiệm rất hấp 
dẫn!. Đó chính là Lý thuyết dây đã làm cho cả hai trở nên có thể. 

Trước khi nói với các bạn chỉ tiết hơn về Lý thuyết dây, tôi xin 
tóm tắt bức tranh tổng thể trước. Không ai biết chắc chắn rằng liệu 
Lý thuyết dây có phải đã là lý thuyết đúng đắn về thế giới của chúng 
ta hay chưa, và có lẽ chúng ta cũng không thể biết chắc chắn được 
trong nhiều năm nữa. Nhưng đối với mục đích của chúng ta thì 
điều đó không quan trọng. Chúng ta đã có những bằng chứng đầy 
ấn tượng rằng Lý thuyết dây là một lý thuyết nhất quán về mặt toán 
học của một thế giới nào đó. Lý thuyết dây dựa trên các nguyên 
lý của Cơ học lượng tứ; nó mô tả một hệ các hạt cơ bản tương tự 
như trong vũ trụ của chính chúng ta; và không giống như các lý 
thuyết khác (như Lý thuyết trường lượng tử, chẳng hạn), ở đây tất 
cả các vật thể vật chất đều tương tác thông qua các lực hấp dẫn. 
Và điều quan trọng hơn hết là Lý thuyết dây có chứa các lỗ đen. 

Vậy thì làm sao chúng ta có thể sử dụng Lý thuyết dây để chứng 
minh một điều gì đó về tự nhiên mà chúng ta lại không biết chắc 
nó có phải là một lý thuyết đúng đắn hay chưa? Đối với một số mục 
đích, thì điều đó cũng không quan trọng. Chúng ta lấy Lý thuyết 
dây làm mô hình cho một thế giới nào đó rồi tính toán, hoặc chứng 
minh bằng toán học, rằng liệu thông tin có bị biến mất trong lỗ 
đen ở thế giới đó hay không. 


! Xem Chương 23. 


367 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Giả sử chúng ta khám phá ra rằng thông tin không bị mất trong 
mô hình toán học của chúng ta. Một khi đã tìm thấy điều đó, chúng 
ta có thể nhìn gần hơn và biết được Hawking sai ở chỗ nào. Chúng 
ta cũng có thể thử xem Tính bổ sung của lỗ đen và Nguyên lý toàn 
ảnh có đúng trong Lý thuyết dây hay không. Nếu đúng, thì điều 
đó cũng không chứng minh được rằng Lý thuyết dây là đúng, song 
nó chứng minh được Hawking đã sai, vì ông tuyên bố là đã chứng 
minh được rằng lỗ đen phải phá hủy thông tin trong bất kỳ thế 
giới phi mâu thuẫn nào. 

Tôi có ý định sẽ trình bày về Lý thuyết dây với những điểm cơ 
bản tối thiểu nhất. Nếu muốn tìm hiểu thêm chỉ tiết, bạn có thể tìm 
trong hàng loạt cuốn sách, trong đó có cuốn sách trước đây của tôi 
là Phong cảnh uũ trụ, cuốn Giai điệu dây uà bản giao hưởng Uũ trụ 
của Brian Greene'!, và cuốn Các lối đi bị biến dạng của Lisa Randall. 
Lý thuyết dây gần như là một khám phá tình cờ. Ban đầu, nó chẳng 
có liên quan gì đến lỗ đen cũng như đến thế giới ở kích thước Planck 
xa xôi của hấp dẫn lượng tử. Nó chỉ nói về chủ đề tầm thường hơn 
là các hạt hadron. Từ hadron không phải là một từ ngữ quen thuộc 
trong cuộc sống hằng ngày, nhưng hadron lại thuộc số các hạt phổ 
biến nhất và được nghiên cứu rộng rãi nhất trong tự nhiên. Chúng 
bao gồm proton và nơtron - các hạt tạo nên hạt nhân nguyên tử 
- cũng như một số hạt họ hàng gần gũi khác có tên là zmeson. Vào 
thời hoàng kim của chúng, hadron ở vị trí mũi nhọn của vật lý hạt 
cơ bản, nhưng ngày nay, chúng thường bị gạt sang chủ đề có phần 
nào đó lỗi thời của vật lý hạt nhân. Tuy nhiên, trong Chương 23, 
chúng ta sẽ lại thấy một vòng tròn khép kín của các ý tưởng đang 
biến hadron thành “đứa trẻ lầm lạc trở về” của vật lý học. 


1 Giai điệu dây 0à bản giao hưởng 0ñ trụ, bản dịch tiếng Việt của Phạm Văn Thiều, 
Nxb Trẻ, 2002 


368 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Quó sơ cốp, ông bạn Wofson yêu quý củo tôi Q' 


Có một câu chuyện cũ về hai người phụ nữ Do Thái gặp nhau ở 
góc phố Brooklyn. Một người nói với người kia: “Bà chắc có nghe 
nói con trai tôi là bác sĩ rồi đấy nhỉ. Luôn tiện xin hỏi, con trai bà 
giờ ra sao rồi - cái đứa mà luôn gặp khó khăn khi học số học ấy?” 
Người phụ nữ kia trả lời: “À, thằng bé nhà tôi giờ đã là một giáo 
sư Harvard về vật lý hạt sơ cấp rồi bà ạ”. Người phụ nữ kia đáp, 
vẻ thông cảm: “Ôi trời ơi, vậy à. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc là nó 
chưa bao giờ tốt nghiệp được vật lý hạt cao cấp”. 

Vậy ý nghĩa chính xác của cái thuật ngữ hạt cơ bản (hay sơ cấp 
cũng thế) mà chúng ta muốn nói tới là gì và đối lập với nó là gì? 
Câu trả lời đơn giản nhất là: một hạt được gọi là cơ bản khi nó 
nhỏ và đơn giản đến mức nó không thể chia nhỏ hơn được nữa. 
Đối lập với nó không phải là hạt cao cấp, mà là hạt phức hợp - 
tức là các hạt tạo bởi những cấu phần nhỏ hơn và đơn giản hơn. 

Quy giản luận là triết lý khoa học xem sự hiểu biết ngang 
bằng với việc chia sự vật thành các cấu phần nhỏ hơn. Đến nay 
thì triết lý đó vẫn còn có tác dụng. Các phân tử được giải thích 
là hợp phần của các nguyên tử; đến lượt mình, nguyên tử lại 
được cấu thành từ các electron tích điện âm quay xung quanh 
một hạt nhân tích điện dương nằm ở trung tâm; hạt nhân được 
phát hiện là gồm các nuclon (proton và nơtron); và cuối cùng 
nuclon lại được tạo bởi ba hạt quark. Ngày nay, tất cả các nhà 
vật lý đều nhất trí rằng phân tử, nguyên tử, hạt nhân, và nuclon 
đều là các hạt phức hợp. 


1 “Tác giả nhại lại câu nói cửa miệng của thám tử Sherlock Homes với bác sĩ Watson, 
người bạn và cũng là trợ thủ của ông. 


369 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Nhưng tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, mỗi hạt này 
đã từng được xem là hạt cơ bản. Thực sự thì từ nguyên tứ (atom) 
theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là không thể chia nhỏ được nữa và đã 
được sử dụng trong khoảng 2500 năm. Gần đây hơn, khi Ernest 
Rutherford khám phá ra hạt nhân nguyên tử, nó dường như nhỏ 
tới mức có thể xem như là một điểm, tức là không có cấu trúc. Rõ 
ràng là, hạt mà một thế hệ coi là cơ bản thì hậu duệ của họ có thể 
lại coi là phức hợp. 

Tất cả những điều này làm nảy sinh câu hỏi: làm sao chúng ta 
quyết định được - ít nhất là vào thời điểm này - một hạt nào đó là 
cơ bản hay phức hợp. Và đây là câu trả lời khả dĩ: Cho hai hạt đập 
vào nhau thật mạnh và xem có gì văng ra. Nếu có thứ gì đó văng ra, 
thì nó phải ở bên trong của một trong hai hạt ban đầu. Thực ra thì 
khi hai electron có tốc độ rất lớn đập vào nhau với năng lượng cao, 
thì có đủ các loại mảnh bắn ra. Photon, electron, và các positron! 
sẽ có số lượng đặc biệt lớn. Nếu va đập với năng lượng cực cao thì 
proton, nơtron cũng như các phản hạt của chúng sẽ xuất hiện”. Và 
trên tất cả nhưng thứ đó, thỉnh thoảng cũng có thể xuất hiện cả một 
nguyên tử nữa. Vậy điều đó cũng có nghĩa là các electron được tạo 
bởi các nguyên tử sao? Rõ ràng là không phải như vậy. Cho các hạt 
va đập vào nhau với năng lượng rất cao có thể hữu ích trong việc 
xác định tính chất của các hạt, nhưng những gì được tạo ra không 
phải luôn là chỉ dẫn tốt của việc hạt đó được cấu tạo nên từ cái gì. 


1 Positron là các phản hạt của electron. Nó có cùng khối lượng với electron nhưng 
mang điện tích trái dấu. Electron có điện tích âm, còn positron mang điện tích đương. 

? “Tất cả các hạt đều có các phản hạt với giá trị điện tích trái dấu và có cùng các tính 
chất khác. Vì vậy, có các phản proton, phản nơtron, và phản hạt của electron gọi 
là positron. Các hạt quark cũng không ngoại lệ. Phản hạt của một hạt quark được 
gọi là phản quark. 


570. - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Dưới đây là cách tốt hơn để biết một hạt có phải là phức hợp hay 
không. Hãy bắt đầu từ một vật mà ta biết rõ mười mươi là phức hợp 
- một viên đá, một quả bóng rổ, một miếng pizza, chẳng hạn. Có rất 
nhiều thứ mà bạn có thể lấy làm vật mẫu - hãy nén nó vào một thể 
tích nhỏ hơn, làm cho nó biến đổi thành hình dạng mới, hoặc quay 
nó quanh một trục. Nén, uốn cong, hay quay một vật đều đòi hỏi 
phải có năng lượng. Chẳng hạn, một quả bóng rổ quay thì phải có 
động năng; nó càng quay nhanh thì năng lượng phải càng lớn. Và vì 
năng lượng là khối lượng, nên quả bóng quay với tốc độ nhanh sẽ 
có khối lượng lớn hơn. Một thước đo tốc độ quay tốt - đó là sự kết 
hợp giữa vận tốc quay, kích thước và khối lượng của quả bóng - được 
gọi là mormmen động lượng. Vì quả bóng quay nhanh với momen động 
lượng càng lớn thì nó càng thu được nhiều năng lượng. Đồ thị dưới 
đây minh họa sự tăng của năng lượng khi quả bóng rổ quay. 


năng lượng 


Ì momen động lượng 


Một quả bóng rổ quay 


Nhưng tại sao đường cong lại kết thúc một cách đột ngột như 
vậy? Câu trả lời là rất dễ hiểu. Vật liệu tạo nên quả bóng rổ (da hoặc 
cao su) chỉ có thể chịu đựng được một sức ép nhất định. Tới một 
điểm nào đó, do lực ly tâm, quả bóng sẽ bị vỡ tung ra. 


371 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Giờ thì hãy tưởng tượng một hạt không lớn hơn một điểm trong 
không gian. Bằng cách nào bạn có thể làm cho một điểm toán học 
quay quanh một trục? Thậm chí làm như vậy có nghĩa là gì? Hay 
cũng tương tự, làm thay đổi hình dạng của nó có nghĩa là gì? Khả 
năng làm cho một vật quay, hay bắt đầu làm cho hình dạng của 
nó dao động, đó chính là dấu hiệu chắc chắn cho biết nó được 
cấu tạo bởi những thành phần nhỏ hơn - những thành phần này 
có thể chuyển động tương đối đối với nhau. 

Phân tử, nguyên tử, và hạt nhân cũng có thể quay, nhưng trong 
trường hợp những quả bóng vật chất cực nhỏ bé này thì Cơ học 
lượng tử đóng vai trò trung tâm. Cũng như với mọi hệ dao động 
khác, năng lượng và momen động lượng chỉ có thể được bổ sung 
theo những bước gián đoạn. Làm quay một hạt nhân không phải 
là quá trình tăng dần dần năng lượng của nó, mà giống như đập 
quả bóng nảy lên các bậc cầu thang. Đô thị biểu diễn sự phụ thuộc 
của năng lượng vào momen động lượng bây giờ là một dãy các 
điểm rời rạc!. 

Ngoại trừ thực tế các bước là gián đoạn thì đồ thị trên trông cũng 
giống như đồ thị của quả bóng rổ quay, kể cả việc nó kết thúc đột 
ngột. Giống như quả bóng rổ, hạt nhân cũng chỉ có thể chịu đựng 
được một lực ly tâm đủ lớn trước khi nó văng ra. 

Thế còn electron thì sao? Liệu chúng ta có thể quay nó không? 
Với tất cả những nỗ lực rất lớn trong nhiều năm song không ai 
thành công trong việc tăng momen động lượng cho electron. 
Chúng ta sẽ còn trở lại với electron nhưng trước hết hãy chuyển 
sang hadrorn: tức các proton, notron, meson và glueball. 


! Nhà vật lý toán người Italia là Tullio Regge là người đầu tiên nghiên cứu các tính 
chất của những đồ thị loại này. Chuỗi các điểm này được gọi là quỹ đạo Regge. 


372 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


năng lượng 


mormmen động lượng 


Ñutt13äo2 E20 llĐlsý 


mm tẰ TT” 


Một hạt nhân quay 


Proton và notron rất giống nhau. Chúng hầu như có cùng khối 
lượng, và lực để giữ chúng trong hạt nhân là như nhau. Chỉ có sự 
khác biệt quan trọng duy nhất đó là proton mang điện tích dương, 
còn notron, như cái tên của nó đã ám chỉ, thì không mang điện. Gần 
như thể nơtron cũng là một proton nhưng bằng cách nào đó nó đã 
che đi điện tích của mình. Sự giống nhau đó đã khiến các nhà vật lý 
đã gộp chúng lại, về mặt ngôn ngữ, thành một đối tượng duy nhất 
là nuclon. Proton là nuclon dương còn notron là nuclon trung hòa. 

Trong những ngày đầu của vật lý hạt nhân, nuclon, mặc dù nặng 
hơn electron tới 2000 lần, nhưng vẫn được tin là một hạt cơ bản. 
Nhưng nuclon không có chỗ nào là đơn giản như electron cả. Khi 
vật lý hạt nhân tiến bộ hơn, những đối tượng nhỏ hơn nguyên tử 
cỡ 100.000 lần bắt đầu không còn được coi rất nhỏ nữa. Mặc dù 
electron vẫn còn là một điểm trong không gian - ít nhất thì đến 
thời điểm hiện tại chúng ta có thể nói như vậy - nhưng nuclon lại 
tỏ ra chứa đựng cả một bộ máy phức tạp và phong phú bên trong. 
Hóa ra nuclon ít giống electron mà giống với hạt nhân, nguyên tử 


373 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


và phân tử nhiều hơn. Proton và notron là tập hợp của rất nhiều 
đối tượng nhỏ hơn. Chúng ta biết điều đó vì chúng ta có thể khiến 
cho chúng quay và dao động và chúng ta có thể thay đổi hình dạng 
của chúng. 

Cũng như với quả bóng rổ hay hạt nhân nguyên tử, chúng ta có 
thể vẽ đồ thị biểu thị sự quay của nuclon, với trục hoành biểu diễn 
momen động lượng và trục tung biểu diễn năng lượng. Khi đồ thị 
này lần đầu tiên được vẽ vào khoảng hơn 50 năm trước, người ta 
cực kỳ ngạc nhiên bởi sự đơn giản của nó: chuỗi các điểm hóa ra 
gần như là một đường thẳng. Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, 
đó là nó vẻ như cứ tiếp tục mà không có điểm kết thúc. 


năng lượng 


momen động lượng 


Một nuclon quay 


Trong loại đồ thị này có ẩn giấu một số manh mối về cấu trúc 
bên trong của nuclon. Có hai đặc điểm nổi bật có ý nghĩa rất lớn 
đối với những người biết cách đọc ra những thông tin ẩn giấu này. 
Chỉ nội thực tế là nuclon có thể quay quanh một trục đã chỉ ra 


374 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


rằng nó không phải là một hạt điểm, mà nó được cấu thành từ 
các bộ phận có thể chuyển động tương đối đối với nhau. Nhưng 
còn có nhiều điều hơn thế. Thay vì dừng lại một cách đột ngột 
thì chuỗi các điểm dường như cứ tiếp tục đến vô hạn. Điều này 
ngụ ý rằng nuclon không bị văng ra thành các mảnh khi quay 
quá nhanh. Dù cái gì gắn kết các bộ phận đó lại với nhau đi nữa 
thì chắc chắn cũng lớn hơn nhiều so với các lực đã liên kết một 
hạt nhân. 

Không có gì đáng ngạc nhiên rằng nuclon sẽ bị kéo giãn ra khi 
nó quay, nhưng không giống như một chiếc bánh rán quay tạo 
thành một chiếc đĩa hai chiều. 


Hình mẫu các điểm đối với nuclon là một đoạn thẳng, tức là 
nucleon bị kéo giãn ra thành một đối tượng mảnh, dài và đàn hôi 
giống như một đoạn dây. 


Một nửa thế kỷ tiến hành thực nghiệm trên các nuclon đã khẳng 
định chắc chắn rằng chúng là các sợi dây đàn hồi có thể kéo giãn, 


375 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


quay và dao động khi bị kích thích bằng cách thêm năng lượng. 
Thực tế, tất cả các hadron đều có thể quay và trở thành các đối 
tượng dạng dây dài như vậy. Rõ ràng là tất cả chúng đều được cấu 
thành từ cùng một loại chất liệu kết dính, dạng dây, có thể co giãn 
- giống như kẹo cao su ngoan cố đến bực mình, không chịu rời ra. 
Richard Feynman đã sử dụng thuật ngữ pøarfon để đặt tên cho các 
thành phần tạo nên nuclon, nhưng chính các thuật ngữ của Murray 
Gell-Mamn là quark và gluon — mới chính xác hơn. Giuon có nghĩa 
là chất kết dính tạo nên các sợi dây dài và giữ cho các hạt quark 
không bị văng ra. 

Meson là những hadron đơn giản nhất. Rất nhiều loại meson 
đã được phát hiện, nhưng chúng đều có chung một cấu trúc: một 
quark và một phản quark, được liên kết với nhau bằng một sợi 
dây kết dính. 


TH, phản quark 


Meson 


Một meson có thể dao động như một lò xo, quay quanh một trục 
như gậy chỉ huy của trưởng nhóm cổ động viên, hoặc uốn cong và 
lắc lư dưới nhiều cách khác nhau. Meson là ví dụ điển hình của 
loại dây hớ, có nghĩa là chúng có hai đầu. Về phương diện này thì 
chúng không giống các sợi dây chun, mà chúng ta gọi là đây đóng 
(khép kín). 

Nuclon chứa ba quark, mỗi quark gắn với một sợi dây, và ba sợi 
dây nối với nhau ở giữa giống như dây thòng lọng của người chăn 
bò Nam Mỹ. Chúng cũng có thể quay và dao động. 


376 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nuclon 


Sự quay hoặc dao động nhanh của một hadron bổ sung thêm 
năng lượng cho sợi dây, kéo nó giãn ra và làm tăng khối lượng 
của nó!. 

Còn tôn tại một dạng hadron nữa: đó là một họ các hạt “không 
chứa quark” mà chỉ tạo bởi dây đóng và tạo thành một vòng kín. 
Các nhà vật lý hadron gọi chúng là giebal, nhưng đối với các nhà 
Lý thuyết dây thì chúng chỉ đơn thuần là các đây đóng. 

Quark dường như không được tạo bởi những hạt nhỏ hơn. Giống 
như electron, chúng nhỏ tới mức mà kích thước của chúng là không 
thể ghi nhận được. Nhưng các sợi dây liên kết các quark với nhau 
thì hoàn toàn được tạo bởi những đối tượng khác và không phải là 
quark. Các hạt kết dính tổ hợp lại tạo thành dây được gọi là giuon 
(tiếng Anh giue có nghĩa là keo dính). 


1 Thoạt đầu, các nhà vật lý hạt không nhận ra rằng nhiều hadron là các phiên bản 
quay và dao động của các nuclon và meson; họ cho rằng chúng là các hạt hoàn 
toàn mới và khác biệt. Bảng các hạt cơ bản được công bố từ những năm 1960 bao 
gồm một danh mục đài đã tận dụng hết toàn bộ bảng chữ cái Hy Lạp và Latinh 
đến vài lản. Nhưng cuối cùng thì “trạng thái bị kích thích” của hadron trở nên 
quen thuộc và được nhận dạng đúng bản chất của chúng: đó chính là các meson 
và nuclon quay và dao động. 


377 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Glueball hay dây đóng 


Theo một nghĩa nào đó thì gluon là những phần rất nhỏ của 
dây. Mặc dù là vô cùng nhỏ, song chúng có vẻ như có hai “đầu”: 
một dương và một âm - gần như thể chúng là những thanh nam 


châm cực nhỏ!. 


Gluon 


Lý thuyết toán học của các quark và gluon được gọi là Sắc động 
lực học lượng tử (QCD), một cái tên nghe cứ như thể nó có liên 
quan đến các bức ảnh màu hơn là với các hạt cơ bản. Thuật ngữ 
này sẽ trở nên rõ ràng ngay dưới đây thôi. 

Theo các quy tắc toán học của QCD, một gluon không thể tồn 
tại tự thân. Các đầu âm và dương của nó, theo định luật toán học, 
đòi hỏi phải được gắn hoặc là với các gluon khác hoặc là với các 
quark: mỗi đầu dương phải được gắn với đầu âm của một gluon 
khác hoặc với một hạt quark; còn mỗi đầu âm phải gắn với một 
1 Hai đậu của một nam châm thường được gọi là cực bắc và cực nam. Tôi không 


muốn ám chỉ rằng cấu trúc của gluon lại giống như kim la bàn, vì vậy, tôi sẽ gọi 
các cực của gluon là dương và âm. 


378 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


đầu dương của một gluon khác hoặc với một phản quark. Cuối 
cùng, ba đầu dương hoặc ba đầu âm có thể nối với nhau. Với các 
quy tắc này, các nuclon, meson và glueball có thể dễ dàng được 
lắp ghép như hình dưới đây. 


phản quark 


œ@==—=—=—=—® 
quark S J 
Meson `& ra 
».“ 
“* 
H \ 
... è 
. — — Nucleon 
Ị ! 
1 ⁄ 
L # 
k 


“ 
X.....(Ð  Giueball 


Giờ chúng ta hãy xét xem điều gì sẽ xảy ra nếu quark trong một 
meson bị tác dụng bởi một lực cực lớn. Quark sẽ bắt đầu chuyển 
động rất nhanh ra xa phản quark. Nếu nó tương tự như electron 
bên trong một nguyên tử, thì nó sẽ văng ra và đi mất, nhưng điều 
này lại hoàn toàn không phải là cái xây ra ở đây. Vì nó tách ra khỏi 
đối tác của nó, nên xuất hiện những khoảng hở giữa các gluon, 
cũng giống như những khoảng hở giữa các phân tử của một dải cao 
su khi nó bị kéo giãn ra. Tuy nhiên, thay vì đứt rời ra, bản thân các 
gluon lại tự nhân lên, tạo thêm gluon để lấp đầy vào các khoảng hở 
đó. Nhờ thế, sợi dây hình thành giữa quark và phản quark không 
cho quark thoát được ra. Hình dưới đây cho thấy chuỗi thời gian 


379 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


mà một quark tốc độ cao nỗ lực thoát ra khỏi đối tác của nó là 
phản quark ở bên trong một meson. 


quark 


+ + # 
“"¬=—=E 
phản quark 
quark 
+} mm + # ” & + 
mm Ằ—-.==—=—4 
phản quark 
quark 
s——————————:# 
phản quark 
quark 
^“ “75751111111 1.1 
phản quark 
quark 
*+ 
nh BE BS =m———ẽ 
phản quark 


Cuối cùng, quark sẽ cạn kiệt năng lượng, dừng lại, rồi quay trở 
lại hướng tới phản quark. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với một 
quark tốc độ cao ở bên trong một nuclon. 

Lý thuyết dây của nuclon, meson và glueball không phải là sự 
tư biện vu vơ. Ñó đã được xác nhận cực kỳ thận trọng qua nhiều 
năm và giờ đây được xem như là một bộ phận của lý thuyết chuẩn 
về hadron. Chỉ có một điều còn chưa rõ là liệu chúng ta có thể xem 
Lý thuyết dây như là một hệ quả của Sắc động lực học lượng tử 
hay không - nói một cách khác, liệu dây có thể được xem như là 
những chuỗi dài các gluon cơ bản hơn - hay theo một cách khác 
nào đó - tức là các gluon không gì khác hơn là những đoạn ngắn 
của dây. Có thể là cả hai đều đúng. 

Quark dường như là nhỏ và cơ bản như electron. Chúng không 
thể quay, bị nén hoặc thay đổi hình dạng. Mặc cho thực tế là chúng 


380 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


dường như không có thành phần bên trong, song chúng có một mức 
độ phức tạp nhất định, nghe có vẻ như là nghịch lý. Có nhiều loại 
quark với điện tích và khối lượng khác nhau. Cái gì dẫn đến những 
khác biệt này hiện vẫn còn là điều bí ẩn; cái bộ máy bên trong ẩn 
dưới những khác biệt đó là quá nhỏ để có thể phát hiện được. Vì vậy 
chúng ta gọi chúng là các hạt cơ bản, ít nhất là lúc này, và giống như 
các nhà thực vật học, ta đặt cho chúng những cái tên khác nhau. 

Trước Thế chiến thứ II, khi vật lý học về cơ bản vẫn thuộc về 
Châu Âu, thì các nhà vật lý đã sử dụng tiếng Hy Lạp để đặt tên 
cho các hạt. Phofon, electron, meson, baryon, lepfon và ngay cà 
hadron đều có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp. Nhưng sau này khi những 
người Mỹ ngang ngược, bất kính và đôi khi ngu ngốc tiếp quản, 
thì những cái tên có tươi sáng hơn. Qzrk là một từ vô nghĩa lấy từ 
tác phẩm Finnegan s Wake (Đêm thức để tang Finnegan) của nhà 
văn vĩ đại người Ailen James Joyce, nhưng từ đỉnh cao văn học đó, 
mọi thứ dường như đã đi xuống. Sự khác biệt giữa các loại quark 
khác nhau thường được gắn với một thuật ngữ hoàn toàn không 
thích hợp là rmùi uị. Chúng ta có thể nói về quark có vị sôcôla, dâu, 
vani, quả hồ trăn, sori và sôcôla bạc hà, nhưng không phải vậy. 
Sáu mùi của quark là lên (⁄p), xuống (doun), lạ (strange), duyên 
(charmed), đáy (borfom) và đỉnh (rfop). Theo nghĩa nào đó thì đáy 
và đỉnh được cho là quá khiếm nhã, nên đôi khi chúng được gọi 
là sự thật (ruih) và sắc đẹp (beau). 

Mục đích chính của tôi khi nói với bạn về mùi chỉ là nhằm minh 
họa cho sự hiểu biết còn rất ít ôi của chúng ta về những viên gạch 
tạo nên vật chất và việc gán cái thuật ngữ hạt cơ bản cũng có thể 
chỉ là một sự thăm dò. Nhưng cũng còn có sự khác biệt khác nữa 
rất quan trọng đối với cách thức vận hành của Sắc động lực học 


381 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


lượng tử. Mỗi quark -  (u), douun (d), sirange (s), charmed (C), 
top (Đ, boifom (b) - đều có ba màu: đỏ, lam và lục. Đó chính là 
nguồn gốc của từ “sác” trong QCD. 

Giờ thì hãy dừng lại một chút. Chắc chắn các hạt quark là quá 
nhỏ để có thể phản xạ ánh sáng theo nghĩa thông thường. Các hạt 
quark có màu sắc cũng chỉ là ít ngốc nghếch hơn một chút so với 
quark sôcôla, dâu hay vani mà thôi. Nhưng con người cần có tên 
cho chúng; gọi quark đỏ, lam và lục cũng chẳng nực cười hơn là 
gọi những người tự do xanh và những người bảo thủ đỏ. Và mặc 
dù chúng ta có thể không hiểu nguồn gốc màu sắc của các quark 
hơn nguồn gốc mùi của chúng là bao nhiêu, nhưng màu sắc đóng 
vai trò quan trọng hơn nhiều trong QCD. 

Gluon, theo QCD, không có mùi, nhưng từng hạt thậm chí còn 
màu sắc hơn cả quark. Mỗi gluon có một cực dương và một cực 
âm, và mỗi cực đều có một màu: đỏ, lục, hoặc lam. 

Cũng hơi có vẻ đơn giản hóa một chút, nhưng về cơ bản là đúng, 
khi nói có chín loại gluon!. 


+ -. 


^S © s = 
‹ —.. Ẵ ]—— 

T ¬ »s T = b= T = Š 
= 

3 + © + S S 
- _ _ = 
Ta =——. š —' s c- Ý==T 
„ = s nh S == 


Chín loại gluon 


1 Các chuyên gia khi đọc đến đây chắc sẽ nhắc nhở rằng chỉ có tám loại gluon &hác 
„hau. Một tổ hợp cơ học lượng tử - gluon với các xác suất như nhau là đỏ-đỏ, 
lam-lam và lục-lục - là thừa. 


382 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nhưng tại sao lại có ba màu chứ không phải là hai hay bốn hay 
bất kỳ con số nào khác? Điều này không liên quan gì đến thực tế là 
hệ màu dựa trên ba màu cơ bản cả. Như tôi đã nói ở trên, các nhãn 
màu ở đây là tùy tiện và không có liên quan gì đến màu sắc mà bạn 
và tôi vẫn thấy. Thực tế, không ai biết chắc tại sao chúng lại là ba; 
đó là một trong những bí ẩn cho thấy chúng ta vẫn còn ở cách rất 
xa sự hiểu biết hoàn toàn đối với các hạt cơ bản. Nhưng theo cách 
thức mà các quark kết hợp với nhau tạo thành nuclon và meson, 
thì chúng ta biết rằng có ba và chỉ ba màu của quark mà thôi. 

Tôi có một điều phải thú nhận. Mặc dù thực tế tôi là một nhà 
vật lý hạt cơ bản hơn 40 năm, song tôi thực sự không thích vật lý 
hạt cơ bản cho lắm. Toàn bộ thứ vật lý này là quá hỗn độn: nào là 
sáu mùi, ba màu, lại còn hàng tá các hằng số khá tùy tiện, khó mà 
có thể gọi là đơn giản và tao nhã được. Vậy tại sao vẫn cứ phải tiếp 
tục? Lý do (mà tôi chắc là không chỉ của mình tôi) là những thứ 
hỗn độn này sẽ cho chúng ta biết điều gì đó về tự nhiên. Dường 
như khó có thể tin rằng các hạt điểm vô cùng nhỏ lại có thể mang 
nhiều tính chất và cấu trúc đến như vậy. Ở một cấp độ nào đó còn 
chưa được khám phá ra, chắc là phải có rất nhiều bộ máy ẩn dưới 
những thứ được gọi là hạt cơ bản này. Chính sự tò mò về cái bộ 
máy ẩn giấu bí mật ấy, cũng như những hàm ý của nó đối với các 
nguyên lý cơ bản của tự nhiên, đã thúc đẩy tôi vượt qua những 
đầm lầy khốn khổ của vật lý hạt. 

Khi nói đến các hạt thì quark là hạt rất nổi tiếng trong công 
chúng rộng rãi. Nhưng nếu tôi phải đoán hạt nào chứa đựng những 
gợi ý tốt nhất về bộ máy bí mật, thì tôi sẽ đặt cược tiền của mình 
vào gluon. Cái cặp kết dính với hai đầu dương và âm muốn nói gì 
với chúng ta đây? 


383 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Trong Chương 4, tôi đã giải thích rằng có nhiều 
thứ trong Lý thuyết trường lượng tử hơn là chỉ một 
bản danh sách các hạt. Hai thành phần khác là 
hàm truyền - những đường vũ trụ biểu thị chuyển 
động của một hạt từ điểm không-thời gian này đến 
điểm không-thời gian khác, và các đỉnh. Trước tiên 
chúng ta hãy xét đến hàm truyền. Vì gluon có hai 
cực, mỗi cực mang một màu, nên các nhà vật lý 
thường vẽ đường vũ trụ là một đường kép. Để chỉ 
ra một loại gluon cụ thể, chúng ta có thể viết màu 
bên cạnh mỗi đường đó'. 


Thành phần cuối cùng trong Lý thuyết trường 


lượng tử đó là danh sách các đỉnh. Quan trọng nhất 
với chúng ta là đỉnh mô tả một gluon bị tách thành 
hai?. Hình mẫu khá đơn giản: khi một gluon với hai đầu được tách 
ra, hai đầu mới phải được vật chất hóa. Theo các quy tắc toán học 
của QCD, thì cả hai đầu mới này đều phải có cùng một màu. Dưới 
đây là hai ví dụ minh họa. Đọc từ dưới lên trên, ví dụ thứ nhất cho 
thấy gluon lam-đỏ bị tách thành hai là lam-lam và lam-đỏ; ví dụ 
thứ hai cho thấy một gluon lam-đỏ bị tách thành lam-lục và lục- 
đỏ. Các đỉnh này có thể lộn ngược lại để biểu thị hai gluon có thể 
nhập lại thành một gluon. 


_ 


Với một số đồng nghiệp của tôi thì hàm truyền đường kép chỉ là một mẹo để theo 
dõi các khả năng toán học. Với những người khác, bao gồm cả tôi, thì đó là một 
gợi ý sâu sắc về cấu trúc vi mô nào đó mà hiện tại nó còn quá nhỏ để có thể phát 
hiện ra. 


t 


Bạn có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta biết được gluon có thể tách thành một cặp 
gluon. Câu trả lời nằm sâu trong toán học của QCD. Theo các quy tắc toán học của 
Lý thuyết trường lượng tử, gluon chỉ có thể làm được một trong hai việc: tách làm 
hai hoặc phóng ra một cặp quark. Trong thực tế thì chúng có thể làm được cả hai. 


384 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Mặc dù còn chưa rõ ràng, và phải mất một thời gian mới hiểu 
được hoàn toàn, song gluon có một xu hướng mạnh là kết dính lại 
với nhau và tạo nên những chuỗi dài: đầu dương với đầu âm, đồ 
với đỏ, lam với lam và lục với lục. Những chuỗi này là những sợi 
dây liên kết các quark và cho hadron các tính chất của một dây. 


Dêy cơ bỏn 


Ý tưởng về những sợi dây đàn hôi lại tái xuất giang hồ trong những 
nghiên cứu về hấp dẫn lượng tử, trừ một điều là bây giờ mọi thứ 
đều nhỏ hơn và nhanh hơn khoảng 20 bậc về độ lớn. Những sợi 
dây nhỏ bé, linh động và có sức bền khủng khiếp này được gọi là 
dây cơ bản'. 

Tôi xin nói lại một lần nữa để tránh có sự nhằm lẫn về sau: Lý 


thuyết dây có hai ứng dụng khác biệt trong vật lý học hiện đại. 


1 Liệu các dây cơ bản có phải là sự giải thích cuối cùng cho các hạt cơ bản hay cũng 
chỉ là một bước nữa trên con đường quy giản luận đến với những đối tượng còn 
nhỏ hơn nữa thì vẫn là vấn đề còn tranh cãi. Dù xuất xứ ban đầu của thuật ngữ là 
gì đi nữa thì đây cơ bản ngày nay vẫn được sử dụng cho thuận tiện. 


385 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Ứng dụng cho các hadron diễn ra ở thang kích thước mà nếu so 
với tiêu chuẩn thông thường của con người thì là rất nhỏ, nhưng 
lại là khổng lồ theo quan điểm của vật lý học hiện đại. Việc ba 
loại hadron: nuclon, meson và glueball - là những đối tượng dạng 
dây được mô tả bởi toán học của Lý thuyết dây là một thực tế đã 
được thừa nhận. Những thí nghiệm được tiến hành trong phòng 
thí nghiệm củng cố thêm cho Lý thuyết dây hadron đã có từ gần 
nửa thế kỷ trước. Những sợi dây liên kết các hadron và bản thân 
chúng được tạo bởi các gluon, còn được gọi là đây QCD. Trong khi 
đó những sợi dây cơ bản - tức là những dây có liên quan đến hấp 
dẫn và vật lý ở đâu đó gần với kích thước Planck~ là những sợi dây 
đã tạo nên tất cả sự phấn khích, tranh cãi, những lời nói huênh 
hoang trên blog và những cuốn sách bút chiến gần đây. 

Dây cơ bản có thể nhỏ hơn nhiều so với một proton cũng tựa 
như proton nhỏ hơn nhiều so với bang New Jersey. Trong số đó 
thì graviton có vị trí quan trọng hàng đầu. 

Lực hấp dẫn cũng tương tự như lực điện trên nhiều phương 
diện. Định luật về lực giữa các hạt mang điện được gọi là định 
luật Coulomb; còn định luật về lực hấp dẫn được gọi là định luật 
Newton. Cả hai lực điện và hấp dẫn đều là các định luật bình 
phương nghịch đáo. Nghĩa là cường độ của lực tỷ lệ nghịch với 
bình phương khoảng cách. Tăng gấp đôi khoảng cách giữa các 
hạt thì lực tác dụng giảm đi bốn lần; tăng gấp ba khoảng cách thì 
lực giảm đi chín lần; tăng gấp bốn khoảng cách thì lực giảm đi 16 
lần và cứ tiếp tục như vậy. Lực Coulomb giữa hai hạt tỷ lệ thuận 
với tích các điện tích của chúng; Còn lực Newton tỷ lệ thuận với 
tích khối lượng của chúng. Tuy tương tự nhau, nhưng hai lực này 
cũng có những khác biệt: lực điện có thể là lực đẩy (giữa hai điện 


386 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tích cùng dấu) hoặc hút (giữa hai điện tích trái dấu), nhưng lực 
hấp dẫn thì luôn là hút. 

Một sự tương đồng quan trọng nữa đó là cả hai loại lực này đều 
có thể tạo nên sóng. Hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra với lực giữa hai 
hạt tích điện ở xa nhau, nếu một trong hai hạt đột nhiên chuyển 
động - giả sử là đi ra xa điện tích kia. Người ta dễ nghĩ rằng lực tác 
động lên điện tích thứ hai sẽ thay đổi ngay sau khi điện tích thứ 
nhất chuyển động. Nhưng có điều gì đó không đúng trong cách 
hình dung này. Nếu lực tác động lên một điện tích ở xa thực sự 
thay đổi ngay lập tức, không có một độ trễ nào đó, thì chúng ta có 
thể sử dụng hiệu ứng này để gửi thông tin tức thời đến một vùng 
không gian ở xa. Nhưng thông tin tức thời lại vi phạm một trong 
những nguyên lý sâu sắc nhất của tự nhiên. Theo Thuyết tương 
đối hẹp, không tín hiệu nào có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ 
ánh sáng. Bạn không thể gửi một thông tin đi trong một khoảng 
thời gian ít hơn so với khi gửi đi bằng ánh sáng. 

Thực tế, lực tác động lên hạt ở xa không thay đổi ngay lập tức 
khi một hạt ở gần đột ngột chuyển động. Thay vì thế, một nhiễu 
động sẽ truyền đi (với tốc độ ánh sáng) từ hạt dịch chuyển. Lực tác 
động lên hạt ở xa thay đổi chỉ khi nhiễu động này truyền đến nó. 
Nhiễu động truyền đi tương tự như một sóng dao động. Khi sóng 
truyền đến nơi, nó làm lay chuyển hạt thứ hai, khiến nó hành xử 
giống như một cái nút chai bập bềnh trên sóng trong một hồ nước. 

Với lực hấp dẫn, tình huống cũng tương tự. Hãy hình dung có 
một bàn tay khổng lồ làm lay động Mặt trời. Chuyển động của Mặt 
trời sẽ không tác động đến Trái đất trong vòng 8 phút, đó là khoảng 
thời gian cần thiết để ánh sáng đi hết khoảng cách giữa Trái đất 
và Mặt trời. “Thông tin” được truyền đi - một lần nữa với tốc độ 


387 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


ánh sáng - dưới dạng những gọn sóng của độ cong hay cũng gọi là 
sóng hấp dân. Vai trò của khối lượng đối với sóng hấp dẫn cũng 
giống như vai trò của điện tích đối với sóng điện từ. 

Giờ chúng ta hãy bổ sung thêm thuyết lượng tử vào. Như chúng 
ta biết, năng lượng của các sóng điện từ dao động được thể hiện 
dưới dạng các lượng tử không thể chia nhỏ được nữa, gọi là các 
photon. Planck và Einstein đã có những lý do rất chính đáng để tin 
rằng năng lượng dao động được thể hiện dưới dạng những đơn vị 
rời rạc, và nếu như chúng tôi không rất sai lầm thì những lập luận 
này cũng áp dụng được cho sóng hấp dẫn. Lượng tử của trường 
hấp dẫn được gọi là các grauiton. 

Ở đây, tôi cũng cần phải nói ngay là: sự tồn tại của graviton, 
không giống như photon, mới chỉ là phỏng đoán chứ chưa được 
kiểm chứng bằng thực nghiệm, nhưng là một sự phông đoán mà 
hầu hết các nhà vật lý nghĩ là dựa trên những nguyên lý chắc chắn, 
tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Ngay cả như vậy 
thì logic phía sau sự tồn tại của graviton vẫn hấp dẫn hầu hết các 
nhà vật lý, những người đã từng suy nghĩ về nó. 


photon Sự tương đông giữa photon và 

vŸ á graviton gợi lên nhiều vấn đề thú vị. 

hi Bức xạ điện từ được giải thích (trong 

` Lý thuyết trường lượng tử) bởi một 
zÍ giản đồ đỉnh, trong đó một hạt tích 


điện, như electron chẳng hạn, bức 
xạ một photon. 


Lẽ tự nhiên người ta cũng chờ 


lóc 7 


đợi rằng các sóng hấp dẫn sẽ được 


Đinh: blesø photo tạo ra khi các hạt bức xạ graviton. Vì 


388 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


mọi thứ đều hấp dẫn cả, nên tất cả các hạt đều phải có thể bức 
xạ graviton. 


F.Ẻ * 
raVvuúon 
r § ⁄ 


Mi 


Ÿ 


k 
Ÿ 
sš 
S 
Đỉnh búc xạ graviton 


Ngay cả một graviton cũng có thể bức xạ graviton. 


§&raviton §raviton 
` # 
* u 
* + 
* , 
`. 

Ù 

I 

1 

l 

t 
§@raviion 


Thật không may là, khi gộp cả graviton vào các giản đồ Feynman 
thì lại dẫn tới một sự thất bại về toán học. Trong gần nửa thế kỷ, 
các nhà vật lý lý thuyết đã cố gắng làm cho Lý thuyết trường lượng 
tử của graviton trở nên có ý nghĩa, tuy nhiên những thất bại lặp đi 
lặp lại đã thuyết phục rất nhiều người trong số chúng tôi rằng đó 
chỉ là một việc làm vô ích. 


389 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Khó khẽn với Lý thuyết trường lượng tử 


Một trong những sự việc tình cờ sáng sủa hơn trong suốt chuyến 
thăm Cambridge của tôi năm 1994 đó là bữa ăn trưa cùng với người 
bạn cũ của tôi, Ngài Roger Penrose. Roger chỉ vừa mới được phong 
tước, nên Anne và tôi đã tới Oxford để chúc mừng ông. 

Cả bốn chúng tôi - Roger, tôi và hai bà vợ - cùng ngồi bên dòng 
sông Cherwell, trong một nhà hàng ngoài trời rất dễ chịu, ngắm 
những người chèo thuyền qua lại trên sông. Chèo thuyền đáy bằng, 
nếu như bạn chưa biết đến môn thể thao này, thì đó là một kiểu 
chèo thuyền của giới thượng lưu bằng cách sử dụng một cái sào dài 
để đầy thuyền đi với một tốc độ ung dung, thư thái. Đây là một hoạt 
động đồng quê gợi tôi nhớ đến bức tranh Bữa ăn trưa trên thuyền 
của Renoir, nhưng nó cũng có những nguy hiểm của nó. Khi một 
con thuyễn đi qua với một tốp sinh viên đang ca hát, cô gái xinh 
đẹp điều khiển con sào không hiểu sao đã làm cho nó cắm chặt 
xuống bùn. Không muốn để con thuyền đi tiếp, cô gái cứ bám chặt 
vào con sào trong khi chiếc thuyên thì cứ tiếp tục trườn đi, cảnh 
tượng đó là trò tiêu khiển thật thú vị cho bữa ăn trưa của chúng tôi. 

Trong khi đó, bốn chúng tôi tập trung vào một đĩa kem bọt 
sôcôla duy nhất mà chúng tôi chia nhau để tráng miệng. Hai bà 
đã ăn xong phần của họ, còn tôi và Roger, trong khi cười với cô 
lái thuyền đang mắc cạn (và cô cũng đang cười đáp lại), xử lý nốt 
miếng kem sôcôla ngon lành còn lại. Tôi bắt đầu chú ý với đôi chút 
thích thú rằng khi Roger và tôi thay phiên nhau ăn những dĩa đầy 
sôcôla, mỗi chúng tôi lại cắt phần còn lại làm đôi. Roger cũng để 
ý thấy, và vì vậy bắt đầu một cuộc thi xem ai có thể chia mẩu còn 
lại cuối cùng. 


390 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Roger nhận xét là người Hy Lạp đã luôn trăn trở tự hỏi liệu vật 
chất có thể chia nhỏ đến vô hạn hay mọi chất đều được chia nhỏ 
đến một mức không thể chia nhỏ hơn được nữa - cái mà họ gọi 
là nguyên tử? “Anh có nghĩ là có nguyên tử sôcôla không?”, tôi 
hỏi. Roger bảo rằng ông không nhớ sôcôla có phải là một nguyên 
tố trong Bảng tuần hoàn hay không. Dù thế nào, thì cuối cùng 
chúng tôi vẫn chia nhỏ được đĩa kem thành thứ mà dường như 
giống nguyên tử nhỏ nhất của sôcôla, và nếu tôi nhớ chính xác thì 
Roger đã người đã nhận được phần đó. Sự việc bất ngờ hôm đó 
cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp khi một con thuyền khác đi tới. 

Vấn đề với Lý thuyết trường lượng tử là ở chỗ nó dựa trên ý 
tưởng cho rằng không gian (và không-thời gian) giống như một 
đĩa kem bọt sôcôla có thể chia nhỏ đến vô hạn. Bất kể bạn cắt nó 
mảnh mai đến mức nào, bạn vẫn luôn có thể chia nhỏ nó thêm 
nữa. Tất cả những câu đố lớn của toán học đều là về sự vô hạn: 
Làm thế nào các con số lại cứ tăng mãi mãi, và tại sao không? 
Làm thế nào không gian có thể được chia nhỏ vô hạn, và tại sao 
lại không thể? Tôi ngờ rằng sự vô hạn chính là nguyên nhân cơ 
bản của sự điên rô của các nhà toán học. 

Điên hay không, thì một không gian được chia nhỏ vô hạn là 
cái mà các nhà toán học gọi là coniinum. Vấn đề của continum 
là ở chỗ những điều khủng khiếp có thể xảy ra ở những khoảng 
cách nhỏ nhất. Thực tế, một continum không có khoảng cách 
nhỏ nhất - bạn có thể biến mất vào sự hồi quy vô hạn của các ô 
ngày càng nhỏ hơn và mọi thứ đều có thể diễn ra ở mọi cấp độ. 
Nói một cách khác, một continum có thể giữ được số lượng vô 
hạn các bit thông tin ở mỗi thể tích nhỏ bé của không gian, bất 
kể là nhỏ cỡ nào. 


391 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Vấn đề của cái vô cùng nhỏ đặc biệt rắc rối trong Cơ học lượng 


tử, nơi mà bất kỳ thứ gì có thể thăng giáng đều thăng giáng, và 


“mọi thứ không bị cấm thì đều là bắt buộc”. Ngay cả trong không 


gian trống rỗng ở 0 độ tuyệt đối, các trường như điện trường và 


từ trường, cũng vẫn thăng giáng. Những thăng giáng này diễn ra 


ở mọi thang, từ những bước sóng lớn nhất hàng tỉ năm ánh sáng 


cho đến những kích thước không lớn hơn một điểm trong toán 


học. Sự thăng giáng của các trường lượng tử này có thể lưu trữ một 


số lượng vô hạn thông tin trong mọi thể tích nhỏ bé. Đây chính 


là nguyên nhân dẫn đến thảm họa về toán học. 

Một số vô hạn tiềm tàng các bit có thể chứa 
trong mọi thể tích nhỏ được thể hiện trong các 
giản đồ Feynman như là sự hồi quy vô hạn của 
những giản đồ con ngày càng nhỏ hơn. Bắt đầu 
với ý tưởng đơn giản về một hàm truyền biểu 
thị một electron di chuyển từ một điểm này đến 
điểm khác của không-thời gian. Nó bắt đầu và 
kết thúc với chỉ một electron. 

Đối với một electron, có nhiều cách khác 
nhau để đi từ z đến b, chẳng hạn, bằng cách 
tung hứng các photon trên đường đi của nó. 

Rõ ràng các khả năng là không có giới hạn, 
và theo các quy tắc của Feynman, tất cả các khả 
năng đó cần được cộng với nhau để tìm ra xác 
suất thực. Tất cả các giản đồ đều có thể được 
trang trí với nhiều cấu trúc hơn nữa. Mỗi một 
hàm truyền và đỉnh đều có thể được thay thế 
bằng một lịch sử phức tạp hơn có liên quan với 


392 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


những giản đồ ở trong những giản đồ rồi lại 
ở trong những giản đồ, cho đến khi chúng 
quá nhỏ để có thể nhìn thấy. Nhưng với sự 
trợ giúp của một kính lúp có độ phóng đại 
rất lớn thì ngay cả cấu trúc nhỏ hơn nữa 
cũng vẫn có thể được bổ sung thêm vào... 
một cách vô hạn. 

Tiềm năng có thể bổ sung thêm vô hạn 
một cấu trúc còn nhỏ hơn nữa vào một giản 


đồ Feynman là một trong những hệ quả 


gây nhiều lo ngại của continum không-thời 
gian của Lý thuyết trường lượng tử: miếng kem sôcôla cứ tiếp tục 
nhỏ dần. 

Với tất cả những gì đang diễn ra thì chẳng có gì ngạc nhiên 
khi Lý thuyết trường lượng tử là một đối tượng nguy hiểm về mặt 
toán học. Việc làm cho tất cả những thăng giáng đó trong những 
ô không gian vô cùng nhỏ nhiều vô hạn liên kết lại với nhau thành 
một vũ trụ có cấu trúc chặt chẽ là điều không dễ. Thực tế, hầu hết 
các phiên bản của Lý thuyết trường lượng tử đều rối rắm và tạo 
ra những điều vô nghĩa. Ngay cả Mô hình chuẩn của các hạt cơ 
bản, khi được phân tích đến kỳ cùng, cũng là không nhất quán về 
mặt toán học. 


393 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Nhưng không có gì sánh được với những khó khăn trong việc nỗ 
lực xây dựng một Lý thuyết trường lượng tử của hấp dẫn. Nên nhớ 
rằng hấp dẫn là hình học. Trong sự cố gắng kết hợp Thuyết tương đối 
rộng với Cơ học lượng tử, thì ít nhất theo các quy tắc của Lý thuyết 
trường lượng tử, người ta nhận thấy rằng bản thân không-thời gian 
cũng thay đổi hình dạng của nó liên tục. Nếu bạn có thể phóng to một 
vùng không gian nhỏ xíu, bạn sẽ thấy không gian rung động dữ dội, 
nó tự vặn xoắn thành những chỗ có độ cong rất khác nhau. Hơn nữa, 
bạn càng phóng to thì những thăng giáng càng trở nên dữ dội hơn. 

Những giản đô Feynman giả thuyết có liên quan đến các graviton 
đã phản ánh sự ngang ngạnh này. Sự vô hạn của các giản đồ ngày càng 
nhỏ hơn đã trở nên điên cuồng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mọi nỗ 
lực để hiểu được Lý thuyết trường lượng tử của hấp dẫn đều dẫn tới 
cùng một kết luận: có quá nhiều thứ diễn ra ở những thang khoảng 
cách nhỏ nhất. Việc ứng dụng những phương pháp truyền thống của Lý 
thuyết trường lượng tử cho hấp dẫn đều dẫn tới sự thất bại về toán học. 

Các nhà vật lý có một cách để loại bỏ thảm họa về không gian có 
thể chia nhỏ một cách vô hạn: họ làm như không gian, cũng giống 
như đĩa kem bọt sôcôla, không phải là liên tục thực sự. Cụ thể là họ 
giả thiết rằng nếu bạn chia không gian đến một điểm nhất định, bạn 
sẽ phát hiện một khối mà bạn không thể chia nhỏ được nữa. Nói cách 
khác, là dừng vẽ tiếp các giản đồ Feynman khi những cấu trúc con 
trở nên quá nhỏ. Một giới hạn về mức độ nhỏ bé như thế được gọi 
là kỹ thuật cắt (cutof). Về cơ bẫn, kỹ thuật cắt không là gì khác hơn 
là chia không gian thành những oxel không thể chia nhỏ hơn được 
nữa và không bao giờ cho phép có nhiều hơn một bit trên mỗi uoxel. 

Kỹ thuật cắt có vẻ giống như một cách lắng tránh, trốn chạy, 
nhưng cũng có lý do của nó. Các nhà vật lý đã tư biện từ lâu rằng 


394 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


độ dài Planck chính là nguyên tử cơ bản của không gian. Các giản 
đồ Feynman, kể cả những giản đồ liên quan đến các graviton, đều 
hoàn toàn có thể hiểu được chừng nào bạn thôi không bổ sung thêm 
các cấu trúc nhỏ hơn độ dài Planck vào - hay là những lập luận đại 
khái như vậy. Đó là sự kỳ vọng gần như phổ biến về không-thời gian 
- rằng nó có một cấu trúc gián đoạn, gồm những 0oxel, và không 
thể chia nhỏ hơn nữa ở kích thước Planck. 

Nhưng đó là trước khi người ta phát minh ra Nguyên lý toàn ảnh. 
Như chúng ta đã thấy ở Chương 18, sự thay thế không gian liên tục 
bằng một tập hợp các uoxel có kích thước Planck hữu hạn là một 
ý tưởng sai. Không gian tạo bởi các oxel sẽ ước lượng quá cao số 
lượng các biến thể có thể diễn ra trong một vùng không gian. Điều 
đó có lẽ đã dẫn Ptolemy đi đến kết luận sai lầm về số lượng các bit 
mà thư viện của ông có thể lưu trữ, và nó cũng sẽ dẫn các nhà vật 
lý lý thuyết đi tới kết luận sai lầm về lượng thông tin mà một vùng 
không gian có thể chứa đựng. 

Gần như ngay từ đầu, người ta đã đánh giá rằng Lý thuyết dây sẽ 
giải quyết được câu đố về các giản đồ Feynman vô cùng nhỏ. Nó làm 
được điều đó một phần là nhờ loại bỏ ý tưởng về một hạt điểm nhỏ 
vô hạn. Nhưng cho đến khi xuất hiện Nguyên lý toàn ảnh, người ta 
cũng vẫn chưa đánh giá hết được sự khác biệt triệt để giữa Lý thuyết 
dây và kỹ thuật cắt hay phiên bản oxøl của Lý thuyết trường lượng 
tử. Một thực tế đáng chú ý là tỉnh hoa của Lý thuyết dây chính là lý 
thuyết toàn ảnh mô tả một vũ trụ bằng các ixel hai chiều. 

Lý thuyết dây hiện đại, cũng giống như hiện thân trước đây của 
nó, có cả dây đóng và dây hở. Trong hầu hết, chứ không phải tất 
cả các phiên bản của lý thuyết này, thì photon là dây hở, tương tự 
như meson, trừ một điều là nó nhỏ hơn nhiều. Trong mọi phiên 


395 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


bản thì graviton là dây đóng, gần giống như một glueball thu nhỏ. 
Liệu có một ý nghĩa sâu xa bất ngờ nào đó mà ở đấy, hai loại dây 
này - dây cơ bản và dây QCD - bằng cách nào đó lại là cùng một 
đối tượng hay không? Từ sự khác nhau về kích thước của chúng, 
điều đó dường như là không thể, nhưng các nhà Lý thuyết dây bắt 
đầu ngờ rằng sự khác biệt lớn về kích thước đã dẫn tới sự hiểu lầm. 
Trong Chương 23, chúng ta sẽ thấy có một Lý thuyết dây thống 
nhất, nhưng bây giờ thì chúng ta hãy cứ nghĩ là hai phiên bản này 
của Lý thuyết dây là hai hiện tượng khác nhau. 

Dây là mọi đối tượng đàn hồi, có chiều dài lớn hơn nhiều so 
với bề dày của nó: dây giày và dây câu cá đều là dây cả. Trong vật 
lý, từ đây cũng ám chỉ sự đàn hồi: dây có thể được kéo giãn hoặc 
uốn cong, giống như dây chằng hay các dây cao su vậy. Dây QCD 
còn cực bền - bạn có thể treo một chiếc xe tải cỡ lớn vào đầu một 
meson - nhưng dây cơ bản thậm chí còn bền hơn nhiều. Thực vậy, 
mặc dù các dây cơ bản là siêu mảnh, song chúng lại vô cùng bền 
vững - bền hơn nhiều so với bất cứ thứ gì tạo bởi vật chất thông 
thường. Số các xe tải có thể treo bằng dây cơ bản vào khoảng 1019 
chiếc. Cường độ sức căng khủng khiếp mà nó chịu được đó khiến 
cho việc kéo giãn một dây cơ bản thêm độ dài đáng kể nào đó cũng 
đều vô cùng khó khăn. Kết quả là, kích thước điển hình của một 
dây cơ bản có thể gần như nhỏ cỡ kích thước Planck. 

Cơ học lượng tứ không đóng vai trò quan trọng trong các dây mà 
chúng ta gặp hằng ngày như dây chằng, dây cao su, hay kẹo cao su 
bị kéo giãn, nhưng cả dây QCD lẫn dây cơ bản đều có tính cơ học 
lượng tử cao. Trong số nhiều thứ khác thì điều này có nghĩa là năng 
lượng chỉ có thể được bổ sung theo từng đơn vị rời rạc, không thể 
phân chia được. Việc chuyển từ một giá trị năng lượng này sang giá 


396 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


trị năng lượng khác chỉ có thể được thực hiện bằng những “bước 
nhảy lượng tử” theo cầu thang các mức năng lượng. 

Bậc thang năng lượng thấp nhất được gọi là rạng thái cơ bản. 
Thêm vào một đơn vị năng lượng sẽ dẫn tới írạng thái kích thích 
đâu tiên. Một bước nữa sẽ dẫn tới frạng thái kích thích thứ hai, và 
cứ tiếp tục các bước nhảy như vậy. Các hạt cơ bản, như electron và 
photon, đều ở bậc thang cuối cùng. Nếu chúng dao động tí chút 
thì cũng chỉ là chuyển động lượng tử ở điểm zêrô. Nhưng nếu Lý 
thuyết dây là đúng thì chúng có thể được làm cho quay và dao động 
với năng lượng tăng dần (và vì vậy mà khối lượng cũng tăng dần). 

Một dây đàn ghita có thể được kích thích khi gảy nó bằng móng 
gảy, nhưng như bạn có thể hình dung, một cái móng gảy của đàn 
ghita là quá lớn để gảy một electron. Cách đơn giản nhất là bắn phá 
nó bằng một hạt khác. Thực tế, chúng ta đã sử dụng một hạt như là 
“móng gảy” để gảy một hạt khác. Nếu va chạm là đủ mạnh, thì nó 
sẽ làm cho cả hai dây cùng dao động ở trạng thái kích thích. Câu hỏi 
tiếp theo rõ ràng sẽ là, “Tại sao các nhà vật lý thực nghiệm không 
kích thích các electron hay photon trong các phòng thí nghiệm gia 
tốc và giải quyết dứt điểm câu hỏi liệu các hạt có phải là các dây cơ 
bản dao động hay không?” Vấn đề ở đây là độ lớn của bước nhảy: 
nó là quá lớn. Năng lượng cần để làm cho một hadron quay hay 
dao động là khá khiêm tốn theo tiêu chuẩn của vật lý hạt hiện đại, 
nhưng năng lượng cần để kích thích các dây cơ bản là cực kỳ lớn. 
Thêm một đơn vị năng lượng cho một electron sẽ làm tăng khối 
lượng của nó lên gần bằng khối lượng Planck. Thậm chí còn tệ hơn 
nữa là năng lượng này lại phải được tập trung vào một không gian 
vô cùng nhỏ. Nói một cách nôm na thì chúng ta sẽ phải nhồi khối 
lượng của một tỉ tÍ proton vào một đường kính nhỏ hơn một proton 


397 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


một tỉ tỉ lần. Không một máy gia tốc nào từng được chế tạo lại có 
thể tiến gần đến khả năng làm được điều đó. Cái máy gia tốc đó 
chưa bao giờ được chế tạo và có lẽ sẽ không bao giờ'!. 

Các dây ở trạng thái kích thích cao thì về trung bình sẽ lớn hơn bản 
thân chúng khi ở trạng thái cơ bản; năng lượng thêm vào sẽ làm cho 
chúng chuyển động nhanh hơn và kéo chúng dài ra. Nếu bạn có thể 
bắn phá một dây với năng lượng đủ mạnh, nó sẽ giãn ra và to như một 
cuộn chỉ rối, nhảy loạn xạ. Và không có một giới hạn nào: với nhiều 
năng lượng hơn, thì dây có thể bị kích thích tới bất kỳ kích cỡ nào. 

Có một cách để tạo ra các dây bị kích thích cực mạnh trong tự 
nhiên, chứ không phải trong phòng thí nghiệm. Như chúng ta sẽ 
thấy trong Chương 21, các lỗ đen - ngay cả những lỗ đen khổng lô 
ở trung tâm các thiên hà - cũng đều là những “cuộn dây khổng lồ” 
rối, và vô cùng lớn. 

Dây đơn giản nhất là các 


hạt cơ bản 


. Lắc chúng và bổ sung 


năng lượng 


Bổ sung thêm nhiều 


năng lượng hơn nữa 


_ 


Đó là lý do tại sao một số nhà vật lý tuyên bố rằng Lý thuyết dây vẫn còn là một lý thuyết 
chưa được chứng minh bằng thực nghiệm. Tuyên bố đó cũng đáng khen ngợi, nhưng 
lỗi của các nhà lý thuyết cũng không nhiều hơn các nhà vật lý thực nghiệm. Những 
thằng cha lười biếng đó nên ra ngoài và chế tạo một cái máy gia tốc cỡ thiên hà xem. 
Rồi thu thập cả một nghìn tỉ thùng dâu để cung cấp nhiên liệu cho nó mỗi giây nữa. 


398 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Còn có một hệ quả thú vị 
và quan trọng khác của Cơ học 
lượng tử, nhưng nó quá tỉnh vi 
và quá chuyên môn nên khó 
có thể giải thích ở đây. Không 
gian như chúng ta thường nhận Ba chiễu không gian 
biết là không gian ba chiều. Có 
nhiều thuật ngữ dùng cho ba 


chiều này chẳng hạn: kinh độ, 
vĩ độ và độ cao so với mực nước biển; hay chiều dài, chiều rộng 
và chiều cao. Các nhà toán học và vật lý thường mô tả ba chiều 
bằng cách sử dụng ba trục được ký hiệu là x, y và z. 

Nhưng các dây cơ bản không được thoải mái khi chuyển động 
trong không gian chỉ có ba chiều. Ý của tôi muốn nói là toán học 
tỉnh tế của Lý thuyết dây sẽ trở nên rất rối rắm nếu không bổ sung 
thêm các chiều không gian. Các nhà Lý thuyết dây đã khám phá 
ra nhiều năm trước đây rằng sự nhất quán về mặt toán học trong 
các phương trình của họ sẽ bị phá vỡ nếu không bổ sung thêm sá 
chiều không gian nữa. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu một điều gì đó 
đã được hiểu một cách đủ tường tận, thì đều có thể được giải thích 
bằng những từ ngữ thông thường. Nhưng yêu cầu cần bổ sung tới 6 
chiều không gian của Lý thuyết dây quả là rất khó có thể giải thích 
một cách đơn giản, kể cả sau hơn 35 năm nữa. Tôi e là mình sẽ phải 
chọn lối thoát của kể cù nhày mà nói: “Có thể chứng minh rằng...”. 

Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như gặp được ai đó có thể hình dung 
ra bốn hoặc năm chiều không gian, chứ chưa nói đến chín!. Tôi 
cũng không thể làm điều đó tốt hơn bạn chút nào, nhưng tôi có 


1. Người ta thường nghe nói Lý thuyết dây có 10 chiêu, trong đó có một chiều là thời 
gian. Nói cách khác, Lý thuyết dây có (9 + 1) chiều. 


399 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


thể thêm sáu chữ cái nữa trong bảng chữ cái là r, s, t, u v, w vào 
ba chữ cái x, y, z thông thường, rồi sau đó tiến hành những phép 
tính đại số và giải tích với các ký hiệu này. Với chín chiều không 
gian để chuyển động trong đó, “có thể chứng minh rằng” Lý thuyết 
dây là nhất quán về mặt toán học. 

Giờ thì bạn có thể sẽ hỏi: nếu Lý thuyết dây đòi hỏi chín chiều 
mà ta chỉ quan sát được không gian có ba chiều, vậy phải chăng 
cái bằng chứng thoáng qua đó đã chứng tỏ Lý thuyết dây là sai? 
Nhưng mọi chuyện không phải đơn giản như vậy. Nhiều nhà vật 
lý rất nổi tiếng - bao gồm cả Einstein, Wolfgang Pauli, Felix Klein, 
Steven Weinberg, Murray Gell-Mann, và cả Stephen Hawking nữa 
(không ai trong số họ là nhà Lý thuyết dây cả) - đều đã suy ngẫm 
một cách nghiêm túc về ý tưởng cho rằng không gian có hơn ba 
chiều. Họ rõ ràng không phải là hoang tưởng, vì vậy phải có cách 
nào đó đã che giấu sự tôn tại của những chiều dư đó. Từ thông 
dụng dùng cho sự che giấu các chiều khác là cornpact, compactifÿ, 
và compactification: các nhà Lý thuyết dây làm cho sáu chiều 
không gian dư nén lại (compacf), tức là nén chặt (compacriƒfy) 
chúng bằng một quá trình nén (cornpactificarion). Ý tưởng này cho 
rằng các chiều không gian dư bị cuộn lại thành những nút cực nhỏ 
mà chúng ta, những sinh vật quá to lớn không thể chuyển động 
trong những chiều đó hoặc thậm chí là nhận ra chúng. 

Quan niệm cho rằng một hoặc nhiều chiều không gian có thể 
được cuộn lại thành những hình học cực bé, và vì vậy chúng quá 
nhỏ để có thể phát hiện ra, chính là chủ đề chung của vật lý học 
năng lượng cao hiện đại. Một số người cho rằng các chiêu dư là 
một ý tưởng đầy tính tư biện - một thứ “khoa học viễn tưởng với 
các phương trình”, như có ai đó đã nói như vậy. Nhưng đó là sự 
hiểu sai do ngu dốt. Tất cả các lý thuyết hiện đại của các hạt cơ 


400 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


bản đều sử dụng một vài dạng của các chiều dư để cung cấp bộ 
máy còn thiếu - bộ máy làm cho các hạt trở nên phức tạp. 

Các nhà Lý thuyết dây không phải là người đã phát minh ra khái 
niệm các chiều dư, nhưng họ đã sử dụng nó một cách đặc biệt 
sáng tạo. Mặc dù Lý thuyết dây đòi hỏi phải có thêm sáu chiều dư, 
song chúng ta vẫn có thể có được một ý niệm chung bằng cách bổ 
sung thêm chỉ một chiều mới vào không gian thôi. Hãy tìm hiểu 
khái niệm một chiều dư trong bối cảnh đơn giản nhất. Bắt đầu với 
một thế giới chỉ có một chiều không gian - chúng ta gọi nó là Đất 
nước đường thẳng - rồi sau đó sẽ thêm vào một chiều dư bị nén 
nhỏ lại. Định vị một điểm trong Đất nước đường thẳng chỉ đòi hỏi 
một tọa độ; các cư dân ở đây gọi tọa độ đó là X. 

Để làm cho Đất nước đường thẳng trở nên thú vị hơn, chúng 
ta cần thêm vào một vài đối tượng nữa, chẳng hạn, tạo thêm các 
hạt di chuyển dọc theo đường thẳng đó. 


— HHTHEEHGGTE——EHHIESG—-——-iE— —--KhPDBIRE——— ME — JV 


Hãy xem những đối tượng này như một chuỗi các hột bé xíu có 
thể gắn với nhau để tạo nên những nguyên tử, phân tử và thậm 
chí có thể là các sinh vật một chiêu. (Tôi khá nghi ngờ chuyện sự 
sống lại có thể tôn tại trong một thế giới chỉ có một chiều, nhưng 
hãy tạm thời gạt bỏ sự hoài nghỉ đó). Giả sử cả đường thẳng và các 
hột là vô cùng mảnh, nên chúng không nhô vào các chiều khác. 
Hay tốt hơn nữa là cố gắng hình dung đường thẳng và các hột mà 
không có các chiều khác!. 


! Mô hình CGHS mà tôi đã giải thích ở Chương 15 chính là Đất nước đường thẳng, 
nhưng với một lỗ đen rất nặng (và không nghi ngờ gì là rất nguy hiểm) ở cuối 
không gian của những cư dân ở Đất nước này. 


401 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Một người thông minh có thể thiết kế nhiều phiên bắn khác nhau 
của Đất nước đường thẳng. Các hột có thể đều giống nhau, hoặc để 
cho thế giới thú vị hơn, có thể tôn tại một vài loại hột. Để theo dõi 
các loại hột khác nhau này, chúng ta có thể đánh dấu chúng bằng 
các màu: đỏ, lam, lục, v.v.. Tôi có thể tưởng tượng ra vô số các khả 
năng: các hột đỏ hút các hột lam nhưng lại đẩy các hột lục. Các 
hột đen rất nặng, nhưng các hột trắng lại không có khối lượng và 
di chuyển qua Đất nước đường thẳng với tốc độ ánh sáng. Chúng 
ta thậm chí có thể cho phép các hột có tính chất cơ học lượng tử, 
màu sắc của một hột bất kỳ đã cho là bất định. 

Sự sống chỉ trong một chiêu là rất cằn cỗi. Với sự tự do chỉ được 
di chuyển dọc theo một đường thẳng, những cư dân ở đây lúc nào 
cũng va vào nhau. Liệu họ có thể giao tiếp với nhau không? Rất dễ 
dàng: họ có thể phóng các hột ở một đầu của họ vào nhau để truyền 
tin. Nhưng cuộc sống xã hội của họ thì thật sự buôn tế; mỗi sinh vật 
chỉ có hai người quen - một ở bên trái và một ở bên phải. Bạn cần 
ít nhất hai chiều để có một nhóm xã hội. 

Nhưng bề ngoài dễ làm người ta lầm lẫn. Khi cư dân của Đất nước 
đường thẳng nhìn qua một kính hiển vi rất mạnh, họ mới giật mình 
phát hiện ra thế giới của họ thực sự có hai chiều. Cái mà họ nhìn thấy 
không phải là một đường thẳng toán học lý tưởng không có bề dày, 
mà là bề mặt của một ống hình trụ. Dưới điều kiện bình thường, thì 
chu vi của ống hình trụ là quá nhỏ để cư dân ở đây có thể phát hiện 
ra, nhưng dưới kính hiến vi, những đối tượng nhỏ hơn nhiều, thậm 
chí nhỏ hơn cả các nguyên tử ở xứ sở này, cũng bị phát hiện - đó là 
những đối tượng nhỏ đến nỗi chúng có thể di chuyển theo hz hướng. 


402 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Giống như những người anh em khổng lồ Brobdingnag' của 
mình, những anh chàng Lilliput? của Đất nước đường thẳng có thể 
di chuyển dọc theo chiều dài của ống hình trụ, nhưng do họ quá 
nhỏ nên họ cũng có thể di chuyển quanh đường tròn của ống. Họ 
thậm chí còn có thể di chuyển theo cả hai hướng một cách đồng 
thời, tức là theo đường xoắn ốc vòng quanh ống trụ. Thật thích 
thú là họ có thể vượt qua nhau mà không bị va chạm. Hoàn toàn 
chính đáng, họ có thể tuyên bố rằng mình sống trong không gian 
hai chiều, nhưng với một đặc điểm: nếu họ di chuyển theo một 
đường thẳng quanh một chiều khác, họ sẽ nhanh chóng trở lại vị 
trí ban đầu. 

Các cư dân của Đất nước đường thẳng giờ đây cần một cái tên 
cho hướng mới, họ gọi nó là Y. Nhưng không giống X, họ không 
thể di chuyển rất xa dọc theo Y mà không quay trở lại điểm xuất 
phát. Các nhà toán học của Đất nước đường thẳng nói rằng hướng 
Y là compact. 

Ống hình trụ trong hình trên là cái mà bạn sẽ nhận được khi 
bố sung thêm một chiều dư compact vào thế giới một chiều ban 
đầu. Bố sung thêm sáu chiều khác vào một thế giới đã có ba chiều 
rồi là chuyện vượt quá khả năng hình dung của trí tuệ con người. 
Điều tạo nên sự khác biệt giữa các nhà toán học và vật lý với những 
người khác không phải là họ có đột biến gen nên có thể hình dung 
được số chiều bất kỳ nào, mà là họ đã trải qua sự tập luyện đầy 
cam go về toán học - lại một lần nữa, đó cũng chính là sự thay đổi 


+ 


nhận thức - để “nhìn thấy” được các chiều dư. 


1 “Tên vương quốc những người khổng lô trong tác phẩm Gii»ø du ký của ]onathan 
Swït. (ND) 
? “Tên vương quốc những người tý hon trong tác phẩm vừa dẫn. (ND) 


403 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Chỉ duy nhất một chiều dư thôi thì không mang lại nhiều cơ 
hội cho sự đa dạng. Chuyển động trong một chiều compact cũng 
tựa như đi vòng quanh một vòng tròn mà không nhận ra. Nhưng 
chỉ cần thêm vào hai chiều dư thôi là sẽ cho phép một sự đa dạng 
vô hạn của những cơ hội mới. Hai chiều dư thêm có thể tạo nên 


một mặt cầu, 


hay thậm chí một không gian bí hiểm có tên là chai Klein 


404 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Như chúng ta vừa làm thì việc hình dung hai chiều dư không 
mấy khó khăn, nhưng khi số chiều này tăng lên thì chúng cũng sẽ 
trở nên ngày càng khó hình dung hơn. Cho đến khi bạn bổ sung 
thêm sáu chiều dư nữa theo yêu cầu của Lý thuyết dây, thì việc 
hình dung mà không có toán học sẽ là vô vọng. Không gian có dạng 
hình học đặc biệt mà các nhà Lý thuyết dây sử dụng để nén sáu 
chiều bổ sung được gọi là đa tạp Calabi Yau, và có tới hàng triệu 
đa tạp này, mà không có hai đa tạp nào giống nhau. Những đa tạp 
Calabi Yau cực kỳ phức tạp, với hàng trăm lỗ sáu chiều và những 
nút xoắn không thể nào tưởng tượng được. Tuy nhiên, các nhà toán 
học vẫn vẽ được chúng bằng cách cắt lát chúng thành những hình 
vẽ ít chiều hơn, tương tự như các giản đồ nhúng. Dưới đây là bức 
vẽ một lát cắt hai chiều của một không gian Calabi Yau điển hình. 

Tôi sẽ cố gắng cho bạn một ý niệm về không gian bình thường 
sẽ trông như thế nào, khi mà các đa tạp Calabi Yau sáu chiều được 
thêm vào mỗi điểm. Trước hết, ta hãy nhìn những chiều thông 


405 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


thường, trong đó những vật thể lớn như con người có thể chuyển 
động thoải mái. (Tôi đã vẽ nó dưới dạng hai chiều nhưng từ giờ 
trở đi, bạn nên tự thêm vào chiều thứ ba trong trí tưởng tượng 
của bạn). 


.J- 


Tại mỗi điểm của không gian ba chiều đều có thêm sáu chiều 
khác bị cuộn lại mà chỉ những vật thể rất nhỏ bé mới chuyển động 
trong đó được. Vì cần thiết, tôi vẽ các không gian Calabi Yau tách 
rời nhau, nhưng bạn nên hình dung chúng có mặt tại mỗi điểm 
của không gian thông thường. 


406 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nào giờ ta hãy quay trở lại với các dây. Một dây chằng bình 
thường có thể kéo giãn ra nhiều hướng - chẳng hạn, dọc theo trục 
đông-tây, trục bắc-nam, hay trục lên-xuống. Nó có thể kéo giãn dưới 
những góc khác nhau, ví dụ như theo hướng bắc - tây bắc với góc 
nghiêng so với trục nằm ngang là 10 độ. Nhưng nếu có thêm các 
chiều dư, thì các khả năng sẽ còn được nhân lên. Đặc biệt, dây có 
thể kéo giãn theo một hướng compact. Một dây đóng có thể quấn 
quanh không gian Calabi Yau một hoặc hai lần, trong khi không bị 
kéo giãn chút nào theo hướng không gian thông thường. 


Giờ tôi sẽ làm cho nó thậm chí còn 
phức tạp hơn. Dây có thể quấn quanh 
không gian compact và đồng thời nó 
còn run rấy nữa. Sự run rấy này lan 


truyền quanh dây như một con rắn. 


407 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Việc kéo giãn một sợi dây theo một hướng compact và làm cho 
nó run rẩy đòi hỏi phải có năng lượng, vì vậy các hạt được mô tả 
bởi các dây này sẽ nặng hơn các hạt thông thường. 


Cóc lực 


Vũ trụ của chúng ta là một thế giới không chỉ có không gian, thời 
gian, và các hạt mà còn có cả các lực nữa. Lực điện tác dụng giữa 
các hạt tích điện có thể làm các mẩu giấy và những hạt bụi di 
chuyển (hãy nghĩ đến tĩnh điện), nhưng quan trọng hơn là, cũng 
chính những lực này đã giữ cho các electron trong nguyên tử ở trên 
các quỹ đạo xung quanh hạt nhân. Lực hấp dẫn tác dụng giữa Trái 
đất và Mặt trời, giữ cho Trái đất ở trên quỹ đạo của nó. 

Tất cả các lực, xét cho cùng, đều bắt nguồn từ các lực vi mô 
giữa các hạt riêng biệt. Nhưng các lực tương tác giữa các hạt này 
đến từ đâu? Theo Newrton thì lực vạn vật hấp dẫn trong vũ trụ giữa 
các vật có khối lượng chỉ là một thực tế của tự nhiên - một thực tế 
mà ông có thể mô tả nhưng không thể giải thích. Tuy nhiên, trong 
suốt thế kỷ 19 và 20, các nhà vật lý như Michael Faraday, James 
Clerk Maxwell, Albert Einstein và Richard Feynman đã có sự hiểu 
biết rất sâu sắc có thể giải thích được lực thông qua những khái 
niệm nằm ở bên dưới, cơ bản hơn. 

Theo Faraday và Maxwell, điện tích không trực tiếp đẩy hoặc hút 
lẫn nhau, mà có một yếu tố trung gian trong không gian giữa các 
điện tích đã truyền lực đó. Hãy hình dung một Slinky - một loại 
đồ chơi lò xo — có thể co giãn giữa hai quả bóng ở cách xa nhau. 

Mỗi quả bóng tác dụng một lực chỉ lên phần của lò xo ở gần nó 
nhất. Sau đó mỗi phần này của lò xo lại tác dụng một lực lên các 


408 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


 ))))))))))))))))))))00)0 


phần ở cạnh nó. Lực này được truyền dọc theo lò xo cho đến khi nó 
tác dụng vào quả bóng ở đầu kia. Kết quả dường như thể hai vật đang 
kéo nhau, nhưng đó là một ảo giác do cái lò xo làm trung gian tạo ra. 

Đối với các hạt tích điện, các tác nhân trung gian chính là điện 
trường và từ trường choán đầy không gian xung quanh chúng. Mặc 
dù không nhìn thấy được, nhưng các trường này là hoàn toàn có 
thực: chúng là những nhiễu động trơn tru, không nhìn thấy được 
của không gian, có vai trò truyền đi các lực giữa hai điện tích. 


«= Điện trường của một điện tích dương 


Từ trường của một 


“ # lị ` ` = ¬ 
+ # l % * ` mm 
+ h] Ằ % ` ` " bại 


Einstein thậm chí còn đi sâu hơn nữa trong lý thuyết hấp dẫn 
của ông. Khối lượng làm cong hình học của không-thời gian ở lân 
cận khối lượng đó, và chính vì vậy, chúng làm méo mó quỹ đạo 


409 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


của các khối lượng khác. Sự bóp méo hình học này cũng có thể 
được xem như là các trường. 

Người ta có thể nghĩ rằng đến đây là kết thúc vấn đề. Đúng là 
như vậy cho đến khi Richard Feynman đưa ra thuyết lượng tử về 
lực, mà thoạt nhìn dường như nó hoàn toàn khác so với lý thuyết 
trường của Faraday-Maxwell-Einstein. Thuyết của Feynman bắt 
đầu bằng quan niệm cho rằng các hạt tích điện có thể phát xạ (tung 
ra) và hấp thụ (bắt lấy) các photon. Không có gì là mâu thuẫn ở ý 
tưởng này cả; từ lâu người ra đã hiếu rằng các tia X được phát xạ 
khi electron bị dừng lại đột ngột bởi một chướng ngại vật ở bên 
trong ống tia X. Còn quá trình đảo ngược, tức là sự hấp thụ đã là 
một phần trong bài báo của Einstein, trong đó lần đầu tiên ông đã 
đưa ra ý tưởng về lượng tử ánh sáng. 

Feynman đã hình dung một hạt tích điện như một người tung 
hứng các photon, liên tục phát xạ, hấp thụ và tạo ra số lượng lớn 
photon trong không gian xung quanh điện tích đó. Một electron, 
đứng yên, là một người tung hứng hoàn hảo, không bao giờ bắt 
hụt. Nhưng cũng giống như một người tung hứng ở trong một 
toa tàu, sự gia tốc bất ngờ có thể làm đảo lộn mọi thứ. Điện tích 
có thể bị đẩy ra xa khỏi vị trí của nó, khiến nó ở sai vị trí hấp thụ 
photon. Photon bị bắt trượt sẽ bay đi và trở thành một phần của 
ánh sáng được bức xạ. 

Trở lại toa tàu hỏa, bạn diễn của người tung hứng lên tàu và cả 
hai quyết định tập luyện tung hứng theo cặp. Phần lớn, mỗi người 
tung hứng chỉ bắt những vật mà chính họ ném lên, nhưng khi họ 
tiến lại đủ gần nhau, thì thi thoảng người này có thể bắt bóng do 
người kia tung lên. Điều tương tự cũng xảy ra khi hai điện tích tiến 
lại gần nhau. Đám mây photon xung quanh các điện tích bị trộn 


410 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


lẫn, và điện tích này có thể hấp thụ photon do điện tích kia phát 
ra. Quá trình này được gọi là /rao đổi photon. 

Nhờ có sự trao đổi photon mà các điện tích tác dụng lực lên 
nhau. Câu hỏi hóc búa rằng lực đó là hút hay là đẩy chỉ có thể được 
trả lời bằng những phẩm chất rất tinh tế của Cơ học lượng tử. Chỉ 
cần nói rằng sau khi Feynman thực hiện các tính toán, ông đã tìm 
thấy chính những điều mà Faraday và Maxwell đã tiên đoán: điện 
tích cùng dấu thì đẩy nhau, còn trái dấu thì hút nhau. 

Thật thú vị khi so sánh kỹ năng tung hứng của electron với con 
người. Một người có thể tung lên vài vật và bắt chúng trong một giây, 
nhưng một electron phát ra và hấp thụ khoảng 10' photon mỗi giây. 

Theo lý thuyết của Feynman, toàn bộ vật chất đều tung hứng, 
chứ không chỉ có các điện tích. Mọi dạng vật chất đều phát xạ và 
hấp thụ các graviton, lượng tử của trường hấp dẫn. Trái đất và 
Mặt trời bị bao quanh bởi những đám mây graviton, chúng trộn 
lẫn vào nhau và được trao đổi. Kết quả là lực hấp dẫn giữ cho Trái 
đất ở trên quỹ đạo của nó. 

Vậy một electron phát ra graviton thường xuyên tới mức nào? 
Câu trả lời thật sự đáng ngạc nhiên: hoàn toàn không thường 
xuyên. Trung bình, phải mất một khoảng thời gian lớn hơn cả tuổi 
của vũ trụ để một electron phát ra một graviton. Chính vì vậy, mà 
theo lý thuyết của Feynman, lực hấp dẫn giữa các hạt cơ bản là 
rất yếu khi so sánh với lực điện. 

Vậy thì lý thuyết nào là đúng: Lý thuyết trường của Faraday- 
Maxwell-Einstein hay lý thuyết tung hứng hạt của Feynman? Xem 
ra chúng quá khác nhau để có thể cả hai đều đúng. 

Nhưng quả là cả hai đều đúng thật. Chìa khóa chính là ở tính 
bổ sung lượng tử giữa sóng và hạt mà tôi đã giải thích ở Chương 4. 


411 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Sóng là một khái niệm trường: sóng ánh sáng không gì khác hơn 
là sự uốn lượn nhanh của trường điện từ. Nhưng ánh sáng còn là 
các hạt - photon. Vì vậy bức tranh hạt về lực của Feynman và bức 
tranh trường của Maxwell chính là một ví dụ nữa về tính bổ sung 
lượng tử. Trường lượng tử được tạo bởi đám mây các hạt tung hứng 
được gọi là thể ngưng tụ. 


Một chuyện cười về dôy 


Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện cười mới nhất được loan truyền 
trong cộng đồng các nhà Lý thuyết dây. 

Hai dây đi vào một quán bar và gọi hai cốc bia. Người bán bar 
nói với một trong số họ: “Này, lâu lắm rồi không gặp. Anh khỏe 
không?” Sau đó anh ta quay sang dây kia và hỏi: “Anh là người 
mới ở đây hả? Anh có phải là một dây đóng giống như bạn của 
anh không?” Ngay lập tức dây này trả lời: “Không, tôi là một cái 
nút thắt bị sờn”. 

Chà, vậy thì bạn trông đợi điều gì từ một nhà Lý thuyết dây? 

Chuyện cười thì kết thúc ở đó, nhưng câu chuyện thì vẫn tiếp 
diễn. Người bán bar cảm thấy hơi mụ mị. Chắc có lẽ đây là kết quả 
của quá nhiều thức uống bí mật phía sau quây bar, hoặc có thể là 
những thăng giáng lượng tử mờ ảo của hai khách hàng khiến anh 
ta chóng mặt. Nhưng không, nó còn hơn cả những thăng giáng 
chuẩn; hai dây dường như đang di chuyển rất kỳ lạ, như thể có 
một lực bí ẩn nào đó kéo căng và buộc chúng lại với nhau. Cứ mỗi 
khi dây này đột ngột chuyển động thì ngay lập tức sau đó, dây kia 
bị kéo ra khỏi ghế của nó và ngược lại. Nhưng có vẻ như không có 
bất kỳ thứ gì liên kết chúng lại cả. 


412 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Bị cuốn hút bởi hành vi kỳ quặc này, người bán bar nhìn chăm 
chú vào không gian giữa chúng hòng tìm ra đầu mối. Trước tiên, tất 
cả những gì anh ta có thể nhìn thấy là một sự mờ ảo thấp thoáng, 
sự méo mó hoa cả mắt của hình học, nhưng sau khi quan sát kỹ 
khoảng một phút, anh ta nhận thấy rằng những mầu dây nhỏ cứ 
thi thoảng lại bị tách ra khỏi cơ thể của hai vị khách, tạo nên một 
thể ngưng tụ giữa chúng. Cái đã kéo và giật mạnh chúng ra chính 
là thể ngưng tụ này. 

Các dây phát xạ và hấp thụ các dây khác. Hãy xét trường hợp 
các dây đóng. Ngoài những thăng giáng với chuyển động điểm 
zêrô ra, một dây lượng tử có thể tách thành hai dây. Tôi sẽ mô tả 
quá trình này trong Chương 21, nhưng giờ thì một 
minh họa đơn giản sẽ giúp bạn hình dung được 
vấn đề. Dưới đây là hình vẽ về một dây đóng 

Dây run rẩy dưới dạng chuyển động thắt lại cho 
đến khi một phần phụ giống như cái tai xuất hiện. 

Dây bây giờ đã sẵn sàng để tách ra, phát xạ một 
mầu nhỏ của chính bản thân nó. 

Điều ngược lại cũng có thể xảy ra: một dây 
nhỏ, gặp một dây thứ hai lớn hơn, có thể bị hấp 
thụ theo quá trình ngược lại. 

Cái mà người bán bar nhìn thấy là thể ngưng 
tụ của những dây nhỏ - giống như đám mây của 
những con ruôi lượng tử - vây xung quanh các 
vị khách của anh ta. Nhưng khi anh ta nhìn bớt 
chăm chú hơn, thì thể ngưng tụ mờ ảo chỉ đơn giản ‹) 
dường như làm cong hình ảnh anh ta thấy - cũng 
giống như vùng không-thời gian cong gây ra vậy. 


413 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


—) 


O =hÓ) 0 


Những vòng dây đóng nhỏ chính là các graviton, bu quanh các 
dây lớn hơn và tạo nên thể ngưng tụ rất giống với những hiệu ứng 
của trường hấp dẫn. Graviton - lượng tử của trường hấp dẫn - cũng 
tương tự về mặt cấu trúc với các glueball của vật lý hạt nhân, nhưng 
nhỏ hơn 10" lần. Người ta tự hỏi rằng, tất cả những điều này có ý 
nghĩa gì, nếu có, đối với vật lý hạt nhân. 

Một số nhà vật lý ở các lĩnh vực vật lý khác đã tìm ra cách chọc 
tức sự hăng hái của các nhà lý thuyết dây. Các nhà lý thuyết dây 
biện bạch rằng “toán học tuyệt đẹp, tao nhã, nhất quán, cường 
tráng của Lý thuyết dây đã dẫn đến một thực tế tuyệt vời, đầy kinh 
ngạc và không thể nào tin nổi của lực hấp dẫn, vậy nên nó phải 
đúng”. Nhưng với những người bên ngoài đầy hoài nghi, thì những 
lời đề cao quá mức, ngay cả khá chính đáng đi nữa, cũng không 
thêm được một lập luận có sức thuyết phục nào. Nếu Lý thuyết dây 
là một lý thuyết đúng của tự nhiên, thì con đường để khẳng định 
nó bắt buộc phải thông qua những tiên đoán cho thực nghiệm và 
được kiểm chứng bằng thực nghiệm, chứ không phải bằng những 
lời tâng bốc. Họ là đúng, nhưng các nhà lý thuyết dây cũng đúng. 
Vấn đề thực sự là: tiến hành thí nghiệm trên những đối tượng nhỏ 
hơn hàng tỉ tỉ lần so với một proton là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng 


414 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


cho dù Lý thuyết dây cuối cùng có được xác nhận bằng những dữ 
liệu thực nghiệm hay không, trong lúc chờ đợi điều đó, thì đây là 
một phòng thí nghiệm toán học thích hợp, trong đó chúng ta có 
thể kiểm nghiệm những ý tưởng khác nhau về chuyện hấp dẫn 
tương thích như thế nào với Cơ học lượng tử. 

Với sự xuất hiện của hấp dẫn trong Lý thuyết dây, chúng ta có thể 
cho rằng khi các dây có khối lượng đủ lớn kết hợp lại với nhau, thì 
một lỗ đen sẽ hình thành. Như vậy, Lý thuyết dây là một khuôn khổ 
trong đó có thể xem xét nghịch lý của Hawking. Nếu Hawking đúng 
khi cho rằng lỗ đen tất yếu sẽ dẫn đến thông tin bị mất, thì toán học 
của Lý thuyết dây sẽ xác nhận điều đó. Nếu Hawking sai, Lý thuyết 
dây cũng sẽ cho chúng ta thấy thông tin có thể thoát ra khỏi một lỗ 
đen như thế nào. 


Trong suốt thời kỳ đầu những năm 1990, khi Gerard “t Hooft và 
tôi đến thăm nhau hai lần ở Stanford và một lần ở Utrecht (nếu tôi 
nhớ chính xác), 't Hooft nhìn chung không tin vào Lý thuyết dây, 
mặc dù trên thực tế ông đã viết một trong số những bài báo có tầm 
ảnh hưởng lớn giải thích mối liên hệ giữa Lý thuyết dây và Lý thuyết 
trường lượng tử. Tôi chưa bao giờ biết chắc chắn lý do vì sao ông 
không thích, nhưng tôi có thể đoán được một phần nguyên nhân 
có liên quan đến thực tế là vào năm 1985, lực lượng vật lý lý thuyết 
Mỹ đã trở nên đồng nhất một cách áp đảo, mà chiếm ưu thế là các 
nhà lý thuyết dây. “T Hooft, luôn là người chống đối và (giống như 
tôi) tin rằng sức mạnh là ở sự đa dạng. Càng nhiều cách tiếp cận 
một vấn đề khác nhau, và càng có nhiều loại ý tưởng khác nhau có 
thể được sử dụng, thì càng có nhiều cơ hội giải quyết được những 
vấn đề thực sự hóc búa của khoa học. 


415 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Tuy nhiên, còn một lý do nữa về sự hoài nghi của Gerard, ngoài 
sự hậm hực khó chịu về sự kiểm soát vật lý học bởi một nhóm quá 
hẹp. Có thể nói, ông chấp nhận Lý thuyết dây là có giá trị, nhưng 
ông chống lại tuyên bố cho rằng Lý thuyết dây là “Lý thuyết tối 
hậu”. Lý thuyết dây được khám phá một cách tình cờ, và sự phát 
triển của nó diễn ra theo từng mảnh một. Chưa có lúc nào chúng 
ta có được một bộ đầy đủ toàn diện các nguyên lý hay một tập 
nhỏ các phương trình xác định. Ngay cả ngày hôm nay, Lý thuyết 
dây bao gồm một mạng lưới những chân lý toán học có liên hệ 
với nhau, gắn bó với nhau một cách khá nhất quán, nhưng những 
chân lý đó chưa cộng lại thành một tập hợp cô đúc những nguyên 
lý như là trong Lý thuyết hấp dẫn của Newton, Thuyết tương đối 
rộng, hay Cơ học lượng tử. Thay vì, chúng ta mới chỉ có một mạng 
lưới các mảnh lắp khít với nhau giống như trong một trò chơi ghép 
hình rất phức tạp mà bức tranh tổng thể của nó chúng ta lại chỉ 
mới nhận biết được một cách rất mơ hồ. Hãy nhớ lại câu trích của 
't Hooft ở đầu chương: “Hãy thử hình dung tôi đưa cho bạn một 
cái ghế, rôi giải thích rằng chân ghế bị mất uà chỗ ngôi, chỗ dựa 
lưng uà thành ghế có thể sẽ được chuyển đến sớm; liệu cái mà tôi 
đưa cho bạn đó có thể gọi là một cái ghế hay không”? 

Đúng là Lý thuyết dây vẫn chưa phải là một lý thuyết đã phát 
triển hoàn chỉnh, nhưng vào thời điểm này, không nghỉ ngờ gì nữa, 
nó là chỉ dẫn toán học tốt nhất để đi đến những nguyên lý tối hậu 
về hấp dẫn lượng tử. Và, tôi có thể nói thêm rằng, nó cũng là một 
vũ khí mạnh nhất trong Cuộc chiến lỗ đen, đặc biệt là trong việc 
khẳng định những niềm tin của chính Gerard. 

Trong ba chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem Lý thuyết dây sẽ 
giúp ta giải thích và xác nhận Tính bổ sung của lỗ đen, nguồn gốc 
của entropy lỗ đen và Nguyên lý toàn ảnh như thế nào. 


416 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


20 
MÁY BAY CỦA ALICE, 
HAY CÁNH QUẠT NHÌN THẤY ĐƯỢC CUỐI CÙNG 


VỚI HẦU HẾT CÁC NHÀ VẬT LÝ, đặc biệt là những người chuyên về 
Thuyết tương đối rộng, thì Tính bổ sung của lỗ đen dường như là 
quá điên rô để có thể là đúng. Đó không phải là do họ không thấy 
thoải mái với sự mơ hồ lượng tử; bởi vì sự mơ hồ ở thang Planck là 
hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng Tính bổ sung của lỗ đen 
lại đưa ra điều gì đó quá ư cấp tiến. Tùy thuộc vào trạng thái chuyển 
động của người quan sát, mà một nguyên tử có thể vẫn còn là một 
đối tượng vi mô, vô cùng nhỏ bé, hay nó có thể trải ra toàn bộ chân 
trời của một lỗ đen khổng lô. Mức độ mơ hồ này là quá lớn để có thể 
nuốt trôi được. Và điều này dường như là kỳ lạ ngay cả với chính tôi. 

Khi nghĩ về điều đó trong suốt những tuần tiếp sau hội thảo ở 
Santa Barbara vào năm 1993, hành vi kỳ lạ này bắt đầu gợi tôi nhớ 
đến một điều gì đó mà tôi đã thấy trước đây. Hai mươi bốn năm 
trước, trong suốt thời kỳ còn trứng nước của Lý thuyết dây, tôi trở 
nên buôn bực bởi một tính chất bất ổn của những đối tượng dạng 
dây nhỏ bé, mà lúc đó tôi gọi chúng là “dây cao su”, biểu diễn các 
hạt cơ bản. 

Theo Lý thuyết dây, vạn vật trong thế giới này đều được tạo bởi 
những sợi dây đàn hồi một chiều, có năng lượng, có thể co giãn, 


417 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


gảy và quay tít. Hãy bắt đầu bằng việc 
| nghĩ về một hạt như một sợi dây cao su 
thu nhỏ không lớn hơn nhiều so với độ 


dài Planck. Một sợi dây cao su, nếu được 

gảy, sẽ bắt đầu lắc nhẹ và dao động, và 

nếu không có ma sát giữa các đoạn của dây cao su, thì sự lắc nhẹ 
và dao động sẽ tiếp tục mãi mãi. 

Khi thêm năng lượng vào dây sẽ làm cho nó dao động thậm chí 

còn dữ dội hơn, đôi khi tới mức nó giống như một cuộn chỉ rối 


lớn thăng giáng loạn xạ. Những dao động m— 
này là các thăng giáng nhiệt, bỗ sung năng _ 


lượng thực sự cho dây. 

Nhưng chúng ta chớ có quên những SN. 
thăng giáng lượng tứ. Ngay cả khi toàn bộ }] 
năng lượng của một hệ được lấy đi hết, GIÁ. 
đưa nó trở về trạng thái cơ bản, thì những = 
thăng giáng cũng không bao giờ hoàn toàn biến mất. Chuyển động 
phức tạp này của một hạt cơ bản là rất tinh tế, nhưng với sự hỗ trợ 
của phép loại suy, tôi có thể chỉ cho bạn thấy một số chỉ tiết ở bên 
trong nó. Tuy nhiên, trước hết, tôi muốn nói với bạn về những cái 
còi gọi chó và những cánh quạt của máy bay. 

Vì lý do nào đó, chó rất nhạy cảm với những âm thanh tần số 
cao mà loài người chúng ta không nghe được. Có lẽ màng nhĩ của 
chó nhẹ hơn và có khả năng dao động với các tần số cao hơn. Vì 
vậy, nếu bạn muốn gọi chó của mình mà không làm phiền hàng 
xóm, bạn hãy sử dụng còi gọi chó. Loại còi này tạo nên những âm 
thanh tần số cao mà hệ thống thính giác của con người hoàn toàn 
không phản ứng gì. 


418 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nào giờ ta hãy tưởng tượng Alice lặn vào một lỗ đen và thổi chiếc 
còi gọi chó để ra hiệu cho Rex, chú cún mà cô đã để lại cho Bob 
chăm sóc!. Thoạt đầu, Bob chẳng nghe thấy gì hết: tần số quá cao 
với tai của Bob. Nhưng hãy nhớ lại điều gì sẽ xảy ra đối với những 
tín hiệu xuất phát từ nơi ở gần chân trời. Theo Bob thì Alice và tất 
cả các hoạt động của cô ấy dường như chậm lại. Điều đó bao hàm 
cả những âm thanh tần số cao từ tiếng còi gọi chó của cô. Mặc dù 
âm thanh ban đầu nằm ngoài khả năng thính giác của Bob, nhưng 
khi Alice tiến gần đến chân trời, thì Bob lại có thể nghe thấy tiếng 
còi. Giả sử tiếng còi của Alice có toàn bộ các tần số cao khác nhau, 
một số thậm chí nằm ngoài cả khả năng thính giác của Rex. Vậy Bob 
sẽ nghe thấy gì? Đầu tiên là không gì cả, nhưng chẳng bao lâu anh 
sẽ bắt đầu nghe thấy những tần số thấp nhất phát ra từ chiếc còi. 
Càng lúc anh càng nghe được những nốt cao hơn kế tiếp theo. Cuối 
cùng rồi Bob cũng nghe được toàn bộ tiếng còi của Alice. Bạn hãy 
ghi nhớ câu chuyện này khi tôi nói với bạn về cánh quạt máy bay. 

Gần như chắc chắn là bạn đã từng có cơ hội nhìn 
thấy cánh quạt máy bay khi nó quay chậm dần rồi @ 
dừng hẳn. Đầu tiên bạn không nhìn thấy các cánh của 
nó, tất cả những gì bạn thấy chỉ là cái trục ở trung tâm. 

Nhưng khi cánh quạt quay chậm 
dân và tần số giảm xuống dưới 30 
vòng quay một giây, thì các cánh 
của nó dần trở nên rõ ràng hơn và toàn 


bộ các bộ phận nhìn thấy trở nên lớn hơn. 


1 Nói đúng ra thì âm thanh không thể truyền đi trong không gian trống rỗng. Vậy 
hoặc là bạn có thể trở lại câu chuyện lỗ rò, hoặc bạn có thể dùng đèn nháy cực 
tím để thay thế cho chiếc còi của Alice. 


419 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Giờ hãy tưởng tượng 
một chiếc máy bay với một 
kiểu cánh quạt mới - cánh 
quạt “phức hợp”. Ta gọi 
đó là Máy bay của Alice. Ở 
đầu của mỗi cánh, người 


ta có gắn thêm một trục 


với những cánh phụ “cấp 
hai”. Các cánh cấp hai này 
quay nhanh hơn nhiều so với các cánh ban đầu - giả sử là nhanh 
gấp 10 lần. 

Khi các cánh cấp một trở nên nhìn thấy được, thì các cánh cấp 
hai vẫn còn chưa nhìn thấy. Khi cánh quạt quay chậm hơn nữa, 
thì các cánh cấp hai trở nên nhìn rõ hơn. Lại một lần nữa cấu trúc 
dường như đã lớn lên. Các cánh cấp ba được gắn vào hai đầu của 
các cánh cấp hai. Những cánh này quay nhanh hơn 10 lần so với 
các cánh cấp hai. Nó cần phải quay chậm lại hơn nữa, nhưng với 
thời gian cánh quạt phức hợp dường như sẽ trải rộng ra một vùng 
không gian tăng dần. 


420 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Máy bay của Alice không dừng ở cấp ba. Cánh quạt của nó tiếp 
tục tăng lên vô hạn, và khi nó quay chậm lại, thì mỗi lúc lại càng 
có nhiều các cánh được nhìn thấy. Lớn dần, lớn dần, rồi cuối cùng 
nó sẽ phát triển đến kích thước cực lớn. Nhưng trừ phi cánh quạt 
dừng lại hoàn toàn, còn thì tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là 
một số cấp hữu hạn. 

Bước tiếp theo, nếu bạn vẫn chưa đoán ra, thì đó là Alice sẽ cho 
máy bay của cô bay thẳng vào lỗ đen. Bob sẽ thấy những gì? Từ 
tất cả những gì mà tôi đã nói với bạn, đặc biệt là về lỗ đen và cỗ 
máy thời gian, tự bạn cũng có thể trả lời được. Khi thời gian trôi 
đi, thì cánh quạt sẽ quay chậm lại. Và sau đó, cánh quạt cấp một 
sẽ hiện ra, rồi thì ngày càng nhiều bộ phận sẽ nhìn thấy được, sẽ 
xuất hiện ngày càng nhiều cấp hơn và cuối cùng sẽ lớn lên đến 
mức che phủ toàn bộ chân trời. 

Đó là điều mà Bob có thể nhìn thấy. Nhưng còn Alice sẽ nhìn 
thấy gì khi cô đang chuyển động bên cạnh các cánh quạt? Không 
có gì là thật đặc biệt cả. Nếu cô ấy thổi còi để gọi chó thì cô ấy 
không nghe được âm thanh này. Nếu cô ấy nhìn về phía cánh quạt 
thì nó vẫn tiếp tục quay quá nhanh để mắt cô ấy và máy ảnh có 
thể phát hiện được. Cô ấy sẽ nhìn thấy cái mà tôi và bạn thấy khi 
nhìn vào những cánh quạt quay với tốc độ cao - chỉ là cái trục ở 
giữa và ngoài ra không có gì khác. 

Bạn có thể nghĩ là có điều gì đó không ổn trong bức tranh này. 
Alice có thể không nhìn thấy những cánh quạt quay nhanh, nhưng 
để nói rằng chúng không thể phát hiện được thì có vẻ như hơi thái 
quá. Vì suy cho cùng thì chúng có thể dễ dàng chém cô ấy ra làm 
nhiều mảnh. Thực sự thì điều đó là đúng với các cánh quạt thực, 
nhưng chuyển động mà tôi mô tả ở đây tỉnh tế hơn nhiều. Hãy 


421 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


nhớ lại trong các Chương 4 và 9, tôi đã giải thích rằng có hai loại 
thăng giáng trong tự nhiên: thăng giáng lượng tử và thăng giáng 
nhiệt. Thăng giáng nhiệt là rất nguy hiểm; chúng có thể truyền 
năng lượng đến đầu dây thần kinh của bạn và làm cho bạn đau 
đớn hoặc có thể nấu chín một miếng thịt bò. Chúng có thể phá 
hủy các phân tử hay nguyên tử nếu nhiệt độ đủ cao. Nhưng bất 
kể bạn có để miếng thịt bò của bạn trong không gian chân không 
trống rỗng và lạnh bao lâu đi nữa thì các thăng giáng lượng tử của 
trường điện từ vẫn giữ nó hoàn toàn tươi nguyên. 

Vào những năm 1970, các nhà lý thuyết lỗ đen như Bekenstein, 
Hawking và đặc biệt là William Unruh đã cho rằng ở gần chân trời 
lỗ đen, thăng giáng nhiệt và thăng giáng lượng tử bị trộn lẫn theo 
một cách rất kỳ quặc. Những thăng giáng dường như là thăng giáng 
lượng tử vô hại đối với bất kỳ ai rơi qua chân trời, lại trở thành 
những thăng giáng nhiệt cực kỳ nguy hiểm với bất kỳ thứ gì vẫn 
còn lơ lửng ở bên ngoài lỗ đen. Điều này giống như thể chuyển 
động không nhìn thấy được của các cánh quạt của Alice (không 
thấy được là đối với Alice) là thăng giáng lượng tử, nhưng khi chúng 
chuyển động chậm lại trong hệ quy chiếu của Bob, thì chúng lại 
trở thành những thăng giáng nhiệt. Chuyển động lượng tử ôn hòa 
mà Alice không thể cảm nhận thấy sẽ trở thành vô cùng nguy hiểm 
đối với Bob nếu anh vẫn lơ lửng ở ngay phía trên chân trời. 

Giờ thì bạn chắc là đã có thể kết nối với Tính bổ sung của lỗ đen. 
Thực sự thì sự tương đồng với những điều mà tôi đã giải thích trong 
Chương 15 về các nguyên tử rơi vào lỗ đen đã bị phá vỡ. Vì nó ở 
tận năm chương trước nên dưới đây tôi xin nhắc qua lại một chút. 

Hãy hình dung rằng trong khi đang rơi về phía chân trời, Alice 
quan sát một nguyên tử rơi bên cạnh cô. Nguyên tử trông hoàn 


422 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


toàn bình thường, ngay cả khi nó đi qua chân trời. Các electron 
của nó vẫn tiếp tục quay xung quanh hạt nhân với tốc độ thông 
thường, và nó trông không lớn hơn bất kỳ nguyên tử nào khác — 
khoảng 1 phần tỉ kích thước của trang giấy này. 

Đối với Bob, anh nhìn thấy nguyên tử chậm dân khi nó tiến đến 
gần chân trời và đồng thời, các chuyển động nhiệt bắn phá nó tan 
tành và trải ra khắp một vùng không gian rộng. Nguyên tử có vẻ 
giống như cái máy bay của Alice thu nhỏ. 

Có phải ý của tôi là các nguyên tử có các cánh quạt, những cánh 
quạt này lại có các cánh quạt nữa và cứ như thế đến vô hạn? Thật ngạc 
nhiên, đó hầu như chính xác là những gì tôi muốn nói. Các hạt cơ bản 
thường được hình dung là những đối tượng rất nhỏ. Trục trung tâm 
của cánh quạt phức hợp của Alice cũng dường như rất nhỏ, nhưng 
toàn bộ các bộ phận, bao gồm tất cả các cấp cấu trúc, lại là rất lớn 
hay thậm chí là vô hạn. Liệu chúng ta có phạm sai lầm về các hạt khi 
bảo rằng chúng là rất nhỏ không? Và thực nghiệm nói gì về điều đó? 

Trong khi suy nghĩ về những quan sát thực nghiệm về các hạt, 
sẽ là rất hữu ích nếu ta hình dung mỗi thí nghiệm như là một quá 
trình tương tự với sự chụp ảnh một vật thể chuyển động. Khả năng 
ghi lại những chuyển động nhanh phụ thuộc vào việc máy ảnh có 
thể ghi lại hình ảnh nhanh đến mức nào. Tốc độ màn trập chính 
là thước đo quan trọng của độ phân giải thời gian. Rõ ràng, tốc độ 
màn trập sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chụp ảnh cánh 
quạt phức hợp của Alice. Một máy ảnh chậm sẽ chỉ chụp được trục 
chính. Một máy ảnh nhanh hơn sẽ chụp được cấu trúc phụ tần số 
cao hơn. Nhưng ngay cả với máy ảnh nhanh nhất cũng chỉ chụp 
được phần lớn cấu trúc phức hợp của cánh quạt - trừ phi nó tình 
cờ chụp được máy bay khi nó rơi vào lỗ đen. 


423 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Tốc độ màn trập trong một thí nghiệm vật lý hạt có liên quan 
đến năng lượng của các hạt va chạm: năng lượng càng cao, màn 
trập càng nhanh. Thật không may cho chúng ta, tốc độ màn trập 
bị hạn chế nghiêm trọng bởi khả năng gia tốc các hạt đến năng 
lượng rất cao. Một cách lý tưởng, chúng ta muốn phân giải các 
chuyển động diễn ra trong các khoảng thời gian nhỏ hơn thời gian 
Planck. Điều này đòi hỏi phải gia tốc các hạt đến năng lượng vượt 
trên khối lượng Planck - về nguyên tắc là dễ dàng nhưng trong 
thực tế lại là điều không thể thực hiện được. 

Đến đây là thời điểm thích hợp để tạm dừng và xem xét những 
khó khăn khác thường mà vật lý học hiện đại đang phải đối mặt. 
Để quan sát những vật thể nhỏ nhất và những chuyển động tốc độ 
nhanh nhất, các nhà vật lý trong suốt thế kỷ 20 đã dựa vào những 
máy gia tốc ngày một lớn hơn. Những máy gia tốc đầu tiên là thiết 
bị để bàn được lắp ráp đơn giản có thể dùng để thăm dò cấu trúc 
của các nguyên tử. Hạt nhân đòi hỏi phải có máy lớn hơn, có cái 
to bằng cả tòa nhà. Các hạt quark thì chỉ được khám phá khi máy 
gia tốc có chiều dài lên tới hàng dặm. Máy gia tốc lớn nhất ngày 
nay, đó là Máy va chạm lớn của các hadron (HLC) đặt tại Geneva, 
Thụy Sỹ, với chu vi gần 20 dặm (27km), nhưng vẫn còn quá nhỏ 
để gia tốc hạt tới khối lượng Planck. Vậy một máy gia tốc phải lớn 
tới cỡ nào mới có thể phân giải được các chuyển động có tần số 
Planck? Câu trả lời thật nản lòng, ở mức tối thiểu, để gia tốc một 
hạt tới khối lượng Planck, máy gia tốc ít nhất cũng phải lớn bằng 
thiên hà của chúng ta. 

Nói một cách đơn giản hơn, việc nhìn chuyển động ở thang 
Planck bằng công nghệ hiện nay có thể so sánh với việc chụp một 
cánh quạt máy bay đang quay bằng một máy ảnh mà cửa trập 


424 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


của nó mở trong suốt khoảng 10 triệu năm. Không có gì là đáng 
ngạc nhiên cả, các hạt cơ bản dường như rất nhỏ vì tất cả những 
gì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là cái trục của nó mà thôi. 

Nếu thí nghiệm không thể cho chúng ta biết liệu các hạt có cấu 
trúc dao động, tần số cao và vươn ra xa hay không, chúng ta phải 
viện đến các lý thuyết tốt nhất của chúng ta. Vào nửa sau của thế 
kỷ 20, khuôn khổ toán học mạnh nhất để nghiên cứu các hạt cơ 
bản chính là Lý thuyết trường lượng tử. Lý thuyết trường lượng tử 
là một chủ đề rất hấp dẫn, nó bắt đầu bằng việc cho rằng các hạt 
là quá nhỏ, chúng được xem chỉ như là các điểm trong không gian. 
Nhưng bức tranh đó nhanh chóng bị phá vỡ. Các hạt nhanh chóng 
bị bao quanh bởi nhiều hạt đến rồi đi với nhịp độ khủng khiếp. 
Bản thân những kẻ đến rồi đi mới này cũng lại bị vây quanh bởi 
những hạt xuất hiện rồi biến mất thậm chí còn nhanh hơn nữa. 
Việc chụp ảnh với tốc độ màn trập ngày càng nhanh hơn sẽ phát lộ 
ngày càng nhiều hơn cấu trúc bên trong các hạt - ngày càng nhiều 
các hạt dao động nhanh xuất hiện rồi lại biến mất. Một máy ảnh 
chậm cho thấy một phân tử như là một vết mờ không thể phân 
giải nổi. Nó chỉ lộ ra là một tập hợp của các nguyên tử nếu tốc độ 
màn trập đủ nhanh để chụp được chuyển động của các nguyên 
tử. Câu chuyện tiếp tục lặp lại với cấp độ nguyên tử. Vết mờ của 
điện tích xung quanh hạt nhân đòi hỏi một thí nghiệm với tốc độ 
nhanh hơn để phân giải các electron. Hạt nhân phân giải thành 
proton và nơtron, rồi tiếp đến là quark và cứ tiếp tục như vậy. 

Nhưng những bức ảnh nhanh dân này không cho biết đặc tính 
chủ yếu mà chúng ta đang tìm kiếm: một cấu trúc mở rộng ngày 
càng choán nhiều không gian hơn. Thay vì thế, nó chỉ cho thấy các 
hạt ngày một nhỏ đi, giống như con búp bê matrioshka của Nga. 


425 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Đây không phải là điều mà chúng 
ta cần để giải thích các hạt hành 
xử ở gần chân trời như thế nào. 
Lý thuyết dây có vẻ hứa hẹn 
nhiều hơn. Điều mà nó tuyên bố 
trái với trực giác đến mức các nhà 
vật lý trong nhiều năm không biết 
cái gì đã tạo nên nó. Các hạt cơ 
bản được mô tả bởi Lý thuyết dây 
- là những vòng dây giả thuyết 
cực nhỏ - cũng giống như những 
cánh quạt phức hợp. Hãy bắt đầu 
với một màn trập chậm. Một hạt 
cơ bản trông gần giống như một 
điểm; hãy xem nó như cái trục. 
Giờ ta tăng tốc màn trập đến mức 
nó sẽ mở nhanh hơn thời gian 
Planck một chút. Hình ảnh bắt 
đầu lộ ra cho thấy hạt là một dây. 
Tăng tốc màn trập thêm nữa. 
Cái mà bạn nhìn thấy là mỗi 
đoạn của dây đều dao động và 
thăng giáng, vì vậy bức tranh mới 
nhìn rối ren hơn và trải rộng hơn. 
Nhưng nó không dừng ở đó; 
quá trình đó cứ tự lặp đi lặp lại. 
Mỗi vòng dây nhỏ, mỗi đoạn 


cong của dây, đều tự phân giải 


426 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


mình thành những vòng và những đoạn ngoằn ngoèo thăng giáng 
nhanh hơn. 

Còn Bob, anh ta sẽ thấy gì khi quan sát một hạt giống như dây 
rơi hướng tới chân trời? Trước tiên, chuyển động dao động là quá 
nhanh để có thể phân giải được, và tất cả những gì anh ta thấy chỉ 
là một tâm nhỏ tí giống như cái trục. Nhưng rồi rất nhanh, bản 
chất đặc biệt của thời gian ở gần chân trời bắt đầu lên tiếng, và 
chuyển động của dây dường như chậm lại. Anh ta dần dần thấy 
được ngày càng nhiều hơn cấu trúc dao động theo cách hệt như 
anh ta đã thấy cái cánh quạt phức hợp của Alice. Theo thời gian, 
những dao động nhanh hơn sẽ được nhìn thấy và dây dường như 
to lên và trải rộng khắp toàn bộ chân trời của lỗ đen. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rơi cùng với hạt? Thì khi 
đó thời gian lại hành xử như bình thường. Các thăng giáng tần 
số cao vẫn ở tần số cao, nằm ngoài xa khả năng của cái máy ảnh 
chậm chạp của chúng ta. Ở gần chân trời cũng chẳng mang lại cho 
ta một ưu thế gì. Cũng như trong trường hợp Máy bay của Alice, 
chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi cái trục bé xíu mà thôi. 

Lý thuyết dây và Lý thuyết trường lượng tử đều có chung một 
tính chất, đó là mọi thứ dường như thay đổi khi tốc độ cửa trập 
tăng lên. Nhưng trong Lý thuyết trường lượng tử, vật thể không 
lớn lên. Thay vì thế, chúng dường như lại vỡ thành những vật thể 
nhỏ dần - như những con búp bê Nga. Nhưng khi các thành phần 
đó nhỏ như độ dài Planck thì hình mẫu hoàn toàn mới lập tức đột 
hiện: đó là hình mẫu chiếc Máy bay của Alice. 

Trong câu chuyện ngụ ngôn của Russell Hoban Con chuột uà 
đứa con của nó, có một ẩn dụ (không cố ý) khá vui về Lý thuyết 
trường lượng tử vận hành như thế nào. Đôi khi trong suốt chuyến 


427 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


phiêu lưu đầy ác mộng của chúng, hai con chuột máy đồ chơi — cả 
cha và con - đã tìm được một cái hộp chứa thức ăn cho chó nhãn 
hiệu Bonzo Dog Food vô cùng quyến rũ. Trên nhãn của hộp vẽ một 
chú chó ôm một cái hộp thức ăn Bonzo Dog Food, rồi trên nhãn 
của hộp đó... Hai cha con chuột cứ săm soi mãi, trong cuộc tìm 
kiếm đầy tuyệt vọng để cố nhìn thấy “Chú chó cuối cùng còn nhìn 
thấy được”, nhưng chúng không bao giờ chắc chắn rằng mình đã 
nhìn thấy nó. 

Những thứ bên trong thứ khác rồi lại ở bên trong thứ khác nữa 
- chính là câu chuyện về Lý thuyết trường lượng tử. Tuy nhiên, 
không giống như cái nhãn Bonzo, những thứ này chuyển động và 
chúng càng nhỏ thì càng chuyển động nhanh hơn. Vì vậy, để nhìn 
thấy chúng, bạn cần một cái kính hiển vi mạnh hơn và cái máy 
ảnh nhanh hơn. Nhưng cần lưu ý một điều: cả phân tử được phân 
giải lẫn hộp thức ăn Bonzo Dog Food đều không có vẻ phát triển 
lớn lên khi ngày càng nhiều cấu trúc được khám phá. 

Lý thuyết dây thì khác và nó vận hành giống với cái Máy bay của 
Alice hơn. Khi mọi thứ chậm dân, thì ngày càng nhiều “các cánh 
quạt” dạng dây được nhìn thấy. Chúng chiếm một vùng không 
gian tăng dần nên toàn bộ cấu trúc phức hợp cũng phát triển lớn 
thêm. Tất nhiên, Máy bay của Alice là một phép loại suy, nhưng nó 
cũng thâu tóm được rất nhiều tính chất toán học của Lý thuyết dây. 
Các dây, giống như bất kỳ thứ gì khác, cũng có thăng giáng lượng 
tử, nhưng theo một cách đặc biệt. Cũng như cái Máy bay của Alice, 
hay phiên bản cái còi gọi chó của cô, các dây dao động theo nhiều 
tần số khác nhau. Hầu hết các dao động đều quá nhanh để có thể 
phát hiện thấy, ngay cả với tốc độ cửa trập nhanh được cung cấp 
bằng những máy gia tốc hạt mạnh nhất. 


428 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Khi tôi bắt đầu hiểu được những điều này vào năm 1993, thì 
tôi cũng bắt đầu hiểu được điểm yếu của Hawking. Với hầu hết 
các nhà vật lý, những người đã được đào tạo về Lý thuyết trường 
lượng tử, thì khái niệm về các hạt phát triển với những cấu trúc 
thăng giáng không hạn chế là điều cực kỳ xa lạ. Trớ trêu thay, chỉ 
có một người khác - người đã bóng gió gợi đến một khả năng như 
thế - lại chính là một nhà Lý thuyết trường lượng tử vĩ đại nhất thế 
giới - một chiến hữu của tôi, đó là Gerard “t Hooft. Mặc dù ông đã 
giới thiệu ý tưởng này theo cách riêng của ông - không phải bằng 
ngôn ngữ của Lý thuyết dây, song các công trình nghiên cứu của 
ông cũng thể hiện một ý nghĩa rằng mọi thứ sẽ lớn lên khi chúng 
được xem xét với độ phân giải thời gian tăng lên. Ngược lại, trong 
túi bí quyết của Hawking có chứa cả nhãn Bonzo Dog Food, nhưng 
lại không có cái Máy bay của Alice. Đối với Stephen, Lý thuyết 
trường lượng tử, với các hạt điểm của nó, vừa là mở đầu và cũng 
là kết thúc của vật lý vi mô. 


429 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


21 
ĐẾM LỖ ĐEN 


MỘT BUỔI SÁNG, khi tôi xuống ăn sáng, vợ tôi, Anne, ra hiệu là tôi 
đã mặc ngược áo phông; hình chữ V dệt trong vải áo lại ở phía sau 
lưng. Sau đó cùng ngày, khi tôi về nhà từ cuộc chạy bộ, cô ấy cười 
và bảo, “Giờ thì anh lại mặc trái.” Điều này khiến tôi nghĩ, có bao 
nhiêu cách để mặc một cái áo phông nhỉ? Anne nói giễu: “Đúng là 
các nhà vật lý các anh luôn nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn”. Để 
chứng minh sự thông minh tuyệt đỉnh của mình, tôi nhanh chóng 
tuyên bố rằng có 48 cách để mặc một cái áo phông. Bạn có thể chui 
đầu qua một trong bốn cái lỗ. Ba lỗ còn lại cho thân người. Sau khi 
đã chọn một lỗ cho cổ và thân người, hai lỗ còn lại là hai khả năng 
cho tay trái và tay phải của bạn. Một khi bạn đã quyết định lỗ nào 
để xỏ tay trái, thì chỉ còn một lựa chọn cho tay phải. Như vậy có 
nghĩa là có 4 x 3 x 2 = 24 cách lựa chọn. Nhưng vì bạn có thể lộn 
trái chiếc áo, nên bạn có thêm 24 lựa chọn nữa, như vậy tôi có thể 
kiêu hãnh mà công bố rằng tôi đã giải được bài toán: có 48 cách để 
mặc một chiếc áo phông. Anne chẳng tỏ ra có ấn tượng gì. Cô ấy 
đáp, “Không phải, có 49 cách. Anh đã bỏ quên mất một cách.” Bối 
rối, tôi hỏi: “Anh đã bỏ qua cái gì nhỉ?” Với cái nhìn khiến người 
khác phải ớn lạnh, cô ấy trả lời: “Anh có thể cuộn nó lại thành một 
quả bóng, rồi đá nó đi...”. Chắc bạn hiểu ý tưởng đó chứ!. 


1 “Từ lúc tôi viết những dòng này thì Anne đã tìm ra được ít nhất 10 cách nữa để mặc 
một chiếc áo phông. 


430 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Các nhà vật lý (và, thậm chí còn hơn thế nữa, các nhà toán học) 
rất giỏi trong việc đếm - đặc biệt là đếm các khả năng. Đếm các 
khả năng chính là cốt lõi của việc hiểu entropy, nhưng trong trường 
hợp của lỗ đen, thì chính xác chúng ta đếm cái gì? Tất nhiên không 
phải là đếm số các cách mà lỗ đen mặc áo phông rôi. 

Điều gì khiến cho việc đếm các khả năng lỗ đen lại quan trọng 
đến vậy? Suy cho cùng thì Hawking đã sẵn sàng đưa ra câu trả lời 
khi ông tính toán được rằng entropy bằng diện tích tính theo đơn vị 
Planck của chân trời. Nhưng có một sự mơ hồ khá lớn xung quanh 
khái niệm entropy lỗ đen. Hãy để tôi nhắc bạn nhớ lại là tại sao. 

Stephen lập luận là toàn bộ ý tưởng cho rằng entropy là những 
thông tin bị che giấu - tức thông tin có thể được đếm nếu như 
bạn đã biết chỉ tiết - phải là sai khi có liên quan đến lỗ đen. Ông 
không phải là người duy nhất nói điều đó. Hầu hết các chuyên gia 
về lỗ đen đều đi đến cùng một kết luận như thế: entropy của lỗ 
đen là điều gì đó khác, không liên quan gì đến việc đếm các trạng 
thái lượng tử cả. 

Tại sao Hawking và các chuyên gia về thuyết tương đối lại có một 
quan điểm triệt để như vậy? Vấn đề là lập luận giàu sức thuyết phục 
của Stephen cho rằng người ta có thể ném ngày càng nhiều thông 
tin vào một lỗ đen - giống như nhét một số lượng vô hạn các anh 
hề vào một chiếc xe ôtô - mà không có bất kỳ thông tin nào thoát 
ra ngoài. Nếu entropy mang ý nghĩa thông thường của nó - tức là 
tổng số các bit khả dĩ có thể ẩn giấu trong một lỗ đen - thì số lượng 
thông tin có thể ẩn giấu trong đó phải là có giới hạn. Nhưng nếu 
một số lượng vô hạn các bit có thế bị mất trong lỗ đen, thì điều đó 
có nghĩa là việc tính toán entropy của lỗ đen không thể đếm được 
hết tất cả các khả năng bị ẩn giấu - và điêu đó có nghĩa là phải cho 


431 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


một trong những chủ đề cố xưa nhất và đáng tin cậy nhất của vật 
lý học là nhiệt động lực học một cơ sở mới có tính cách mạng. Vì 
vậy, điều cấp bách là phải biết được liệu entropy có thực sự đếm 
được những cấu hình khả dĩ của một lỗ đen hay không. 

Trong chương này, tôi sẽ kể cho các bạn biết các nhà lý thuyết 
dây đã thực hiện việc tính toán này như thế nào và bằng cách nào, 
trong quá trình đó, họ đưa ra được một cơ sở cơ học lượng tử chắc 
chắn cho khái niệm entropy Bekenstein - Hawking, một cơ sở mà 
không có khe hở nào cho sự mất mát thông tin. Đây chính là một 
thành tựu cực kỳ quan trọng, và nó đã đi một chặng đường dài 
để làm sụp đổ tuyên bố của Stephen nói rằng một lượng bất định 
thông tin có thể bị nuốt bởi một lỗ đen. 

Nhưng trước hết hãy cho phép tôi giải thích một quan điểm 
được đề xuất đầu tiên bởi Gerard “t Hooft. 


Sự phỏng đoón của `† Hoof† 


Có nhiều loại hạt cơ bản khác nhau, và tôi nghĩ công bằng mà nói 
thì các nhà vật lý vẫn chưa hiểu được một cách đây đủ điều gì đã 
tạo nên sự khác biệt giữa hạt này với hạt khác. Nhưng không cần 
phải hỏi những câu hỏi sâu xa gì, chúng ta vẫn có thể có một cái 
nhìn kinh nghiệm đối với tất cả các hạt hoặc là chúng ta đã biết 
từ thí nghiệm hoặc kỳ vọng chúng tôn tại dựa trên những cơ sở 
lý thuyết. Có một cách để biểu thị chúng bằng cách vẽ sơ đồ trên 
một trục và tạo ra một loại phổ các hạt cơ bản (không theo một 
thang nào). Trục ngang biểu thị khối lượng, với đầu trái tương ứng 
với những đối tượng nhẹ nhất. Khối lượng tăng dần về phía phải. 
Các vạch dọc đánh dấu từng hạt cụ thể. 


432 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


khối lượng 


photon vả Thống nhất Planck 
graviton lớn | 
an HH h Ị 'nh Loài Lá. __ 
các hạt siêu đối các trạng thái kích thích 
xứng của dây 


Ở đầu thấp nhất là tất cả các hạt quen thuộc, mà sự tôn tại của 
chúng là chắc chắn. Hai trong số những hạt này không có khối 
lượng và chuyển động với tốc độ ánh sáng là photon và graviton. 
Tiếp đó là các loại notrino khác nhau, electron, một vài loại quark, 
lepton-mu, một số loại quark nữa, W-boson, Z-boson, Higgs-boson 
và lepton-tau. Tên và những chỉ tiết về chúng là không quan trọng. 

Ở khối lượng lớn hơn, một tập hợp các hạt mà sự tôn tại của 
chúng chỉ là sự phỏng đoán, nhưng rất nhiều nhà vật lý (trong đó 
có tôi) nghĩ rằng chúng có thể tôn tại'. Vì những lý do không quan 
trọng với chúng ta ở đây, những hạt giả thuyết này được gọi là các 
hạt siêu đối xứng. Trên các hạt siêu đối xứng có một khoảng trống 
lớn mà tôi đánh dấu bằng những dấu chấm hỏi (?). Đó không phải 
là vì chúng ta biết là có một khoảng trống ở đó, mà chỉ là vì chúng 
ta không có bất kỳ lý do đặc biệt nào để mặc nhiên thừa nhận có 
các hạt ở trong vùng này mà thôi. Hơn nữa, không có máy gia tốc 
nào được chế tạo hay thậm chí dự tính sẽ đủ mạnh để tạo ra các 
hạt có khối lượng lớn đến như vậy. Vì thế khoảng trống đó chỉ là 
vùng đất chưa được khai phá. 

Tiếp đến, với khối lượng còn lớn hơn rất nhiều so với các hạt 
siêu đối xứng, đó là các hạt Thống nhất lớn. Chúng cũng chỉ là dự 
đoán nhưng có rất nhiều lý do chính đáng để tin rằng chúng tồn 
tại - theo quan điểm của tôi, những lý do này thậm chí còn chính 


! Chúng ta sẽ biết điều đó trong vòng vài năm nữa, khi mà Máy gia tốc lớn LHC 
(Large Hadron Collider) của Châu Âu chính thức hoạt động. 


433 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


đáng hơn cả đối với các hạt siêu đối xứng - nhưng sự khám phá 
ra chúng may lắm cũng chỉ là gián tiếp. 

Các hạt gây tranh cãi nhất trong biểu đồ của tôi là các trạng thái 
kích thích của dây. Theo Lý thuyết dây, chúng là những trạng thái 
kích thích dao động và quay, rất nặng của các hạt thông thường. Tiếp 
đó, ở trên cùng, chúng ta có khối lượng Planck. Trước đầu những 
năm 1990, hầu hết các nhà vật lý đều kỳ vọng khối lượng Planck 
sẽ là điểm kết thúc của phổ các hạt cơ bản. Nhưng Gerard “t Hooft 
lại có quan điểm khác. Ông cho rằng chắc chắn còn có các hạt với 
khối lượng lớn hơn nữa. Khối lượng Planck, mặc dù là cực lớn so với 
electron hay khối lượng các hạt quark, nhưng cũng chỉ tương đương 
với khối lượng của một hạt bụi. Rõ ràng, những vật nặng hơn chẳng 
đã tôn tại là gì, ví dụ như quả bóng bowling, các đầu máy hơi nước 
và bánh trái cây Giáng sinh thuộc số những vật đó. Nhưng trong số 
những vật có khối lượng lớn hơn đó, đặc biệt đáng lưu ý là những 
vật nhỏ nhất về kích thước với khối lượng đã cho. 

Hãy lấy một viên gạch thông thường. Khối lượng của nó khoảng 
1 kg. “Rắn như gạch” như chúng ta vẫn thường nói. Nhưng gạch, 
nhìn có về rắn như như vậy, nhưng lại hầu như là một không gian 
trống rỗng. Nếu dưới một áp lực đủ mạnh, thì một viên gạch có 
thể bị nén tới một kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Nếu áp lực mạnh 
hơn nữa, một viên gạch có thể bị nén nhỏ như đầu một cái kim 
khâu hay thậm chí nhỏ chỉ còn bằng một con virus. Và ngay cả 
như thế thì lúc đó nó cũng vẫn hầu như là không gian trống rỗng. 

Nhưng rồi cũng có một giới hạn. Ý tôi không phải là một giới 
hạn thực tiễn dựa trên những hạn chế về công nghệ ngày hôm 
nay. Mà tôi muốn nói về các định luật của tự nhiên và các nguyên 
lý vật lý cơ bản. Một vật nặng 1 kg có thể chiếm một vùng không 


434 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


gian có đường kính nhỏ nhất là bao nhiêu? Kích thước Planck là 
một ước đoán có lý, nhưng đó không phải là câu trả lời đúng. Một 
vật có thể bị nén cho đến khi nó trở thành một lỗ đen, với khối 
lượng đúng bằng 1 kg', và không nén tiếp được hơn nữa: đó là vật 
có khối lượng đã cho được nén tới kích thước nhỏ nhất, tức là có 
khối lượng riêng lớn nhất. 

Vậy kích thước của một lỗ đen có khối lượng 1 kg là bao 
nhiêu? Câu trả lời rất có thể sẽ nhỏ hơn điều bạn nghĩ. Bán kính 
Schwarzschild (bán kính của chân trời) của một lỗ đen như vậy vào 
khoảng 100 triệu chiều dài Planck. Bán kính này nghe có vẻ là lớn, 
nhưng thực ra nó còn nhỏ hơn 1 nghìn tỉ lần so với một proton. 
Có vẻ như nó nhỏ bằng một hạt cơ bản, nhưng thế thì tại sao ta 
lại không tính nó là một hạt cơ bản? 

“T Hooft đã làm điều đó. Hay ít nhất ông đã nói rằng lỗ đen này 
không có sự khác biệt căn bản nào với một hạt cơ bản, trên những 
phương diện quan trọng nhất. Vì vậy ông đã đề xuất một ý tưởng 
táo bạo dưới đây: 


Phổ các hạt không bết thúc ở bhối lượng Planck. Nó tiếp tục 
đến khối lượng 0uô hạn dưới dạng các lỗ đen. 
khối lượng 


Thống nhất Planck các lỗ đen 
lớn 


Các trạng thái 
kích thích 
của đây 


_ 


Có một chút tinh tế về mặt kỹ thuật ở đây. Nén một viên gạch hay một vật khác 
làm tăng năng lượng của nó, và vì E = mc”, nên khối lượng của nó cũng tăng lên. 
Nhưng chúng ta có thể bù trừ cho điều đó theo nhiều cách khác nhau. Điều mà 
chúng ta muốn là kết thúc với một vật khối lượng 1 kg nhỏ nhất có thể. 


435 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


“T Hooft cũng cho rằng các lỗ đen không thể có khối lượng tùy 
ý, nhưng giống như các hạt thông thường khác, chỉ có những khối 
lượng rời rạc nhất định là khả dĩ. Tuy nhiên, những giá trị cho phép 
này trở nên dày đặc và rất sít nhau ở ngay trên khối lượng Planck 
đến mức hầu như trở thành một vết liên tục!. 

Sự chuyển tiếp từ các hạt thông thường (hay các trạng thái 
kích thích của dây) đến các lỗ đen không phải rạch ròi như tôi vẽ 
trên hình. Hầu như chắc chắn là phổ của các trạng thái kích thích 
của dây sẽ chuyển dần thành phổ lỗ đen ở đâu đó gần khối lượng 
Planck, chứ không có sự tách bạch rạch ròi. Đó chính là phông 
đoán của “t Hooft và như chúng ta sẽ thấy, có một lý do rất chính 
đáng để tin vào điều đó. 


Đếm dôy vò đếm lỗ đen 


Máy bay của Alice là một phép ẩn dụ cho sự trình hiện trong mắt 
của người xem như thế nào. Alice, từ trong buồng lái, không nhìn 
thấy gì là khác thường ở chân trời. Nhưng nhìn từ bên ngoài lỗ đen, 
máy bay dường như mỗi lúc càng có nhiều cánh quạt, và chúng 
dân dần trải rộng khắp chân trời. Máy bay của Alice cũng là một 
phép ẩn dụ cho sự vận hành của Lý thuyết dây. Khi một dây rơi 


1 “Tại sao lại dày đặc như vậy? Đó chính là entropy. Khi khối lượng tăng lên, diện 
tích chân trời cũng tăng; vì vậy entropi lỗ đen cũng tăng theo. Nhưng hãy nhớ 
rằng, øzizopi có nghĩa là thông tin bị giấu kín. Khi ta nói rằng khối lượng của một 
lỗ đen là 1kg, thì thực ra ta muốn nói rằng nó xế? xỉ 1kg. Nói chính xác hơn thì 
khối lượng là 1kg với một dung sai nhất định. Nếu có nhiều khối lượng khả dĩ của 
lỗ đen nằm trong dung sai, chúng ta sẽ để cho rất nhiều thông tin nằm ngoài mô 
tả của chúng ta. Thông tin bị mất đó chính là entropi lỗ đen. Biết rằng entropi lỗ 
đen tăng lên cùng với khối lượng, 't Hooft đã suy luận rằng phổ của khối lượng lỗ 
đen phải trở thành một vệt liên tục. 


436 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


về phía chân trời, một người quan sát bên ngoài sẽ nhận thấy mỗi 
lúc càng có nhiều đoạn dây hiện ra và lấp kín chân trời. 

Entropy của các lỗ đen ngụ ý rằng chúng có một cấu trúc con, 
cực nhỏ, ẩn giấu, tương tự như các phân tử bên trong một bồn 
nước nóng. Nhưng trong bản thân nó, sự tồn tại của entropy không 
nắm giữ đầu mối nào về bản chất của “nguyên tử-chân trời”, mặc 
dù nó cũng cho một số đếm thô về số lượng của chúng. 

Trong thế giới của Alice, nguyên tử-chân trời là các cánh quạt. 
Có thể thực sự có một thuyết hấp dẫn lượng tử dựa trên các cánh 
quạt, nhưng tôi nghĩ Lý thuyết dây có sự khẳng định tốt hơn, ít 
nhất là hiện giờ. 

Ý tưởng cho rằng dây có entropy xuất hiện từ những ngày đầu tiên 
của Lý thuyết dây. Các chỉ tiết đều là toán học, nhưng ý tưởng chung 
thì rất dễ hiểu. Bắt đầu bằng dây đơn giản nhất, biểu diễn một hạt cơ 
bản với năng lượng cho trước. Để xác định, giả sử đó là một photon. 
Sự có mặt (hay vắng mặt) của một photon là một bit thông tin. 

Nhưng giờ hãy làm điều gì đó với photon, khi giả sử nó thực sự 
là một dây cực nhỏ - lắc nó hoặc cho các dây khác va chạm với nó, 
hoặc chỉ đơn giản là cho nó vào một cái chảo rang nóng'. Giống 
như một dây cao su nhỏ, nó sẽ bắt đầu dao động, quay và tự giãn 
ra. Nếu năng lượng thêm vào đủ lớn, dây sẽ bắt đầu trở nên giống 
với một mớ rối lớn: một cuộn chỉ rối mà con mèo hay giữ để chơi. 
Đấy không phải là thăng giáng lượng tử mà là £hăng giáng nhiệt. 

Rồi cuộn chỉ rối sẽ nhanh chóng trở nên quá phức tạp để có 
thể mô tả chỉ tiết, nhưng chúng ta vẫn có thể có một vài thông tin 
sơ bộ. Tổng chiều dài của sợi chỉ có thể lên tới 90 mét. Và cuộn 
chỉ rối có thể tạo nên một quả bóng có đường kính xấp xỉ tới 1,8 


1 Và tăng nhiệt độ lên tới 10 độ K. 


437 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


mét. Kiểu mô tả đó vẫn sẽ hữu ích ngay cả nếu bỏ qua các chỉ tiết. 
Những chỉ tiết không xác định chính là những thông tin ẩn giấu tạo 
nên entropy của cuộn dây. 

Năng lượng và entropy —- cũng tựa như là nhiệt. Và, thực sự thì, 
những cuộn dây rối tạo nên các hạt cơ bản ở trạng thái kích thích 
cao cũng có nhiệt độ. Đây cũng chính là điều đã được biết đến từ 
những ngày đầu của Lý thuyết dây. Theo nhiều cách, những sợi 
dây rối và ở trạng thái kích thích này khá giống với các lỗ đen. Vào 
năm 1993, tôi đã băn khoăn tự hỏi một cách nghiêm túc rằng phải 
chăng các lỗ đen không thể là gì khác hơn là những búi dây lớn, 
rối một cách ngẫu nhiên. Ý tưởng này dường như khá hấp dẫn, 
nhưng tất cả chỉ tiết thì lại là sai lầm. 


Búi dây rối củ) Xà Lỗ đen 


Ý. Ñ 2É F 
x` BÀ : J/ 


Chẳng hạn, khối lượng (hay năng lượng) của một dây tỷ lệ thuận 
với độ dài của nó. Nếu một sợi dài 1m có khối lượng 1gam, thì dây 
100m có khối lượng 100 gam và 1.000 m có khối lượng 1.000 gam. 

Nhưng entropy của một dây cũng tỷ lệ thuận với độ dài của nó. 
Hãy tưởng tượng di chuyển dọc theo dây khi nó ngoặt hoặc xoắn. 
Mỗi lần ngoặt hoặc xoắn là một vài bit thông tin. Một bức tranh 
đơn giản hóa của một dây là giả định rằng nó là một chuỗi các 
đường nối cứng trên một lưới ô vuông. Mỗi đường nối hoặc nằm 
ngang hoặc thẳng đứng. 


438 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Hãy bắt đầu với một đường nối; nó có thể 
đi lên, đi xuống, sang trái hoặc sang phải. Có 
bốn khả năng như vậy. Điều này tương ứng 
với 2 bit thông tin. Giờ ta hãy thêm vào một _ “=>= 
đường nối. Nó có thể tiếp tục theo cùngmột  - 
hướng, ngoặt theo một góc vuông (trái hoặc 
phải), hay ngoặt theo hình chữ U. Đó là 2 bit 
thông tin nữa. Mỗi đường nối mới lại bổ sung thêm 2 bit. Điều đó 
có nghĩa là thông tin ẩn giấu tỷ lệ thuận với tổng độ dài của dây. 

Nếu cả khối lượng và entropy của một dây rối đều tỷ lệ thuận 
với chiều dài của nó, thì không cần phải có toán học cao siêu gì 
cũng dễ dàng thấy rằng entropy phải tỷ lệ thuận với khối lượng. 

Entropi ~ Khối lượng 

(~ là ký hiệu tỷ lệ thuận) 

Chúng ta biết rằng entropy của một lỗ đen thông thường cũng 
tăng theo khối lượng của nó. Nhưng hóa ra là mối quan hệ đặc 
biệt Entropi ~ Khối lượng không phải là mối quan hệ đúng đối 
với các lỗ đen. Để hiểu tại sao, chỉ cần theo chuỗi các tỷ lệ thuận: 
entropy tỷ lệ thuận với diện tích của chân trời; diện tích chân trời 
lại tỷ lệ thuận với bình phương bán kính Schwarzschild; bán kính 
Schwarzschild tỷ lệ thuận với khối lượng. Kết hợp chúng lại với 
nhau, bạn sẽ thấy entropy tỷ lệ thuận không phải với khối lượng, 
mà là với bình phương khối lượng của một lỗ đen. 


Entropi ~ Khối lượng? 
Nếu Lý thuyết dây là đúng, thì mọi thứ đều cấu tạo bởi các dây. 
Mọi thứ ở đây có nghĩa là uạn uậti, trong đó có cả các lỗ đen. Đây 
là một nỗi thất vọng và làm tôi nản lòng hồi mùa hè năm 1993. 


439 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Thực tế, tôi đã rất ngu ngốc. Tôi đã bỏ qua điều gì đó hiển nhiên, 
nhưng tôi đã không nghĩ ra cho mãi đến tháng Chín, khi tôi tới New 
Jersey một tháng. Hai trong số những trung tâm quan trọng bậc 
nhất của vật lý thuyết là Đại học Rutgers và Đại học Princeton đều 
ở New Jersey, chỉ cách nhau khoảng 20 dặm. Tôi được bố trí thuyết 
trình tại cả hai trường về “Làm thế nào Lý thuyết dây có thể giải 
thích được entropy của lỗ đen”. Ban đầu khi biên soạn bài thuyết 
trình này, tôi đã thực sự rất mạo hiểm, với hy vọng rằng mình sẽ 
có thể tìm ra sai sót ngay trước khi thuyết trình. 

Tôi không biết liệu mình có phải là nhà vật lý duy nhất có cơn 
ác mộng liên tục như vậy không. Cơn ác mộng dưới nhiều dạng 
khác nhau kể từ khi tôi bắt đầu hơn 40 năm về trước. Trong cơn 
mơ, tôi được mời thuyết trình một bài quan trọng về một nghiên 
cứu mới nào đó, nhưng khi buối thuyết trình càng đến gần, tôi lại 
phát hiện thấy mình không có gì để nói cả. Tôi không có ghi chép 
gì hết và đôi khi tôi còn không nhớ nổi tên chủ đề. Áp lực và sự 
hoảng loạn đã thực sự ám ảnh. Đôi khi thậm chí còn thấy mình 
đứng trước khán giả khi mặc đồ lót, hay thậm chí là chẳng mặc 
cả đồ lót nữa. 

Lần này, đó không phải là một giấc mơ. Bài thuyết trình thứ nhất 
thực hiện ở Rutgers. Khi thời gian tới gần, tôi cảm thấy ngày càng 
có áp lực phải có câu chuyện đúng, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục sai. 
Rồi khi chỉ còn 3 ngày nữa, tôi mới phát hiện ra sự ngu ngốc của 
chính mình. Tôi đã để hấp dẫn ra ngoài câu chuyện. 

Lực hấp dẫn có tác dụng hút các vật lại với nhau và tập trung 
chúng lại. Hãy lấy một tảng đá lớn, như Trái đất, chẳng hạn. Nếu 
không có lực hấp dẫn, thì nó chỉ có thể được cố kết lại như bất 
kỳ một khối đá nào khác. Nhưng lực hấp dẫn đã có một hiệu ứng 


440 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


mạnh, nó kéo các phần của Trái đất lại và nén chúng vào tâm tới 
một kích thước nhỏ hơn. Lực hút của hấp dẫn còn có một hiệu ứng 
khác: nó làm thay đổi khối lượng của Trái đất. Thế năng âm do hấp 
dẫn làm giảm đi một chút khối lượng của Trái đất. Khối lượng thực 
sự nhỏ hơn đôi chút so với tổng khối lượng các bộ phận của nó. 

Tôi nên dừng ở đây và giải thích thực tế có phần nào phi trực 
giác này. Hãy nhớ lại một chút về anh chàng Sysyphus tội nghiệp, 
khi anh ta vĩnh viễn cứ phải đẩy một tảng đá lên đỉnh đồi, rồi lại 
đứng nhìn nó lăn xuống dưới. Chu trình chuyển đổi năng lượng 
của Sysyphus như sau: 


hóa năng —› thế năng —› động năng — nhiệt năng 


Hãy quên đi trong chốc lát hóa năng (là mật ong mà Sysyphus 
đã ăn) và bắt đầu chu trình với thế năng của tắng đá trên đỉnh đồi. 
Nước phía trên đỉnh thác Niagara cũng có thế năng và trong cả 
hai trường hợp, khi khối lượng rơi xuống một độ cao thấp hơn, thế 
năng sẽ bị giảm đi. Cuối cùng, nó chuyển hóa thành nhiệt, nhưng 
hãy hình dung là nhiệt bị tỏa ra ngoài không gian. Kết quả cuối 
cùng là tảng đá và nước mất đi thế năng khi chúng mất độ cao. 

Điều tương tự như vậy cũng xảy ra với vật chất tạo nên Trái đất 
nếu nó bị nén (bằng hấp dẫn) vào phía tâm: nó sẽ mất đi thế năng. 
Thế năng bị mất biểu hiện dưới dạng nhiệt, mà cuối cùng sẽ bị tỏa 
ra ngoài không gian. Kết quả: Trái đất thực sự bị mất năng lượng 
và vì vậy mất đi khối lượng. 

Do đó, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng khối lượng của một dây rối và 
dài cũng có thể bị giảm đi bởi hấp dẫn và không phải tỷ lệ thuận 
với chiều dài của nó, một khi hiệu ứng của hấp dẫn đã được tính 
đến một cách hợp lý. Dưới đây là thí nghiệm tưởng tượng mà tôi 


441 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


đã hình dung ra. Giả sử rằng có một loại đồng hồ, có thế vặn dần 
dân để làm tăng hoặc giảm cường độ của hấp dẫn. Vặn đồng hồ 
theo chiều làm giảm hấp dẫn, khi đó Trái đất sẽ nở ra một chút và 
trở nên nặng hơn. Vặn đồng hồ theo chiều ngược lại để làm tăng 
hấp dẫn, khi đó Trái đất sẽ co lại và trở nên nhẹ hơn một chút. Tiếp 
tục vặn nữa, lực hấp dẫn sẽ trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, nó sẽ 
trở nên mạnh đến mức Trái đất có thể bị co sập lại trở thành một 
lỗ đen. Quan trọng nhất là khối lượng của lỗ đen có thể nhỏ hơn 
nhiều so với khối lượng ban đầu của Trái đất. 

Cuộn dây khổng lô mà tôi đã hình dung cũng tương tự như vậy. 
Tôi đã quên không vặn tăng hấp dẫn khi tôi nghĩ đến mối liên hệ 
giữa cuộn dây và lỗ đen. Vì vậy, một buổi tối, không có việc gì để 
làm - hãy nhớ đây là trung tâm New Jersey - tôi đã tưởng tượng 
điều chỉnh tăng đồng hồ hấp dẫn. Trong tưởng tượng của mình, 
tôi thấy cuộn dây tự nó cuộn lại thành một quả cầu bị nén chặt. 
Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận thấy rằng cuộn dây mới nhỏ 
hơn cũng sẽ có khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ban đầu. 

Có một điểm đáng lưu ý nữa. Nếu kích thước và khối lượng của 
cuộn dây thay đổi, thì liệu entropy của nó cũng có thay đổi theo 
không? May mắn là entropy chính là thứ không thay đổi khi bạn 
điều chỉnh đồng hồ một cách đủ chậm. Đây có lẽ là sự thực cơ bản 
nhất về entropy: nếu bạn thay đổi một hệ một cách từ từ, thì năng 
lượng có thể thay đổi (thường là như vậy), nhưng entropy vẫn giữ 
nguyên như cũ. Nguyên tắc này của cả Cơ học cổ điển lẫn Cơ học 
lượng tử được gọi là Định lý đoạn nhiệt. 

Chúng ta hãy làm lại thí nghiệm tưởng tượng này một lần nữa, 
thay Trái đất bằng một đống chỉ rối. Bắt đầu với đồng hồ hấp dẫn 
chỉ số không. 


442 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Không có hấp dẫn, dây không giống với một lỗ đen, nhưng nó vẫn 
có entropy và khối lượng. Sau đó, từ từ tăng dần hấp dẫn. Các bộ 
phận của dây bắt đầu hút nhau lại, và cuộn dây trở nên bị nén chặt. 


Tiếp tục vặn tăng đồng hồ cho đến khi dây trở nên chặt đến nỗi 
nó tạo thành lỗ đen. 


Khối lượng và kích thước đã co lại, nhưng - đây là điểm quan 
trọng - entropy vẫn không thay đối. Điều gì sẽ xây ra nếu bây giờ 
chúng ta điều chỉnh đồng hồ trở lại điểm không ban đầu? Lỗ đen 
bắt đầu phông lên và cuối cùng trở lại thành cuộn dây lớn. Nếu 
chúng ta từ từ điều chỉnh đồng hồ tăng hay giảm, thì vật thể sẽ 
luân phiên giữa cuộn dây rối, lỏng lẻo, lớn và một lỗ đen bị nén 
chặt. Nhưng chừng nào mà chúng ta còn điều chỉnh đồng hồ từ 
từ, thì entropy vẫn giữ nguyên không đổi. 


443 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Trong một giây phút sung sướng, tôi nhận ra rằng vấn đề với 
bức tranh cuộn dây của lỗ đen không phải ở chỗ entropy hóa ra 
là sai, mà là ở chỗ khối lượng cần phải điều chỉnh để tính đến các 
hiệu ứng của hấp dẫn. Khi tôi tính toán chỉ vẻn vẹn trên nguyên 
một trang giấy, mọi thứ đều vào đúng chỗ của nó. Khi cuộn dây 
co lại và biến thành lỗ đen, khối lượng đã thay đổi đúng như dự 
đoán. Cuối cùng, entropy và khối lượng đã có mối liên hệ đúng: 
Entropy ~ Khối lượng?. 

Nhưng tính toán vẫn chưa hoàn chỉnh một cách ngán ngẩm. 


» 


Hãy nhớ rằng ký hiệu ~ có nghĩa là “tỷ lệ thuận với”, chứ không 
phải là “bằng với”. Vậy entropy có đúng bằng với bình phương 
khối lượng không? Hay bằng hai lần số đó. 

Bức tranh của chân trời lỗ đen mới tạo ra là một đám dây rối 
dàn đều khắp chân trời bởi hấp dẫn. Nhưng chính những thăng 
giáng lượng tử mà Feynman và tôi đã hình dung trong quán cà 
phê West End vào năm 1972 đã khiến cho một số phần của dây 
nhô ra một chút, và những mẩu thò ra này chính là những nguyên 
tử-chân trời bí ẩn. Nói một cách đại khái thì người ở bên ngoài lỗ 
đen sẽ phát hiện được các mầu của dây, mỗi mẩu có hai đầu gắn 
chặt vào chân trời. Theo ngôn ngữ của Lý 
thuyết dây thì nguyên tử-chân trời chính 
là các dây mở (dây có hai đầu) gắn với 
một loại màng. Thực tế, những mầu dây 
này có thể bứt ra khỏi chân trời, và điều 
đó giải thích việc lỗ đen phát xạ và bốc hơi 


như thế nào. 
Dường như là John Wheeler đã sai: lỗ đen được phủ bởi tóc. Cơn 
ác mộng thế là đã qua và giờ tôi đã có bài thuyết trình để trình bày. 


444 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Khi các dêy cốt ngong nhau 


Các dây cơ bản có thể đi cắt ngang nhau. Hình dưới đây là một ví 
dụ. Hãy nghĩ về một dây ở gần chuyển động ra xa bạn và một dây 
ở xa hơn chuyển động về phía bạn. Tại một điểm nào đó, chúng 
sẽ đi cắt qua nhau và nếu chúng là những sợi dây chằng thông 
thường thì chúng sẽ bị mắc vào nhau. 


__ 
—` 


Nhưng các quy tắc toán học của Lý thuyết dây cho phép chúng 
đi qua nhau và kết thúc như hình vẽ sau. 


Để làm điều này với những dây chằng thực thụ, bạn sẽ phải cắt 
một trong hai dây và rồi nối lại sau khi chúng đi qua nhau. 
Nhưng khi các dây chạm nhau cũng còn xảy ra chuyện khác nữa. 


Thay vì đi qua nhau, chúng có thể sắp xếp lại và đi ra dưới dạng 
như thế này: 


445 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Để làm điều đó với dây chằng thực sự, bạn sẽ phải cắt cả hai 
dây rồi sau đó nối lại theo một cách khác. 

Vậy điều nào trong hai điều trên sẽ xây ra khi hai dây đi qua 
nhau? Câu trả lời là đôi khi là điều này và đôi khi là điều kia. Dây 
cơ bản là những đối tượng lượng tử, và trong Cơ học lượng tử thì 
không có gì là chắc chắn cả - tất cả mọi chuyện đều là có thể, 
nhưng với các xác suất xác định. Chẳng hạn, dây có thể đi qua 
nhau 90% số lần. 10% số lần còn lại, chúng được sắp xếp lại. Xác 
suất để chúng sắp xếp lại được gọi là hằng số liên kết dây. 

Với những hiểu biết này, giờ chúng ta hãy tập trung xem xét một 
đoạn dây ngắn thò ra khỏi chân trời một lỗ đen. Đoạn dây ngắn 
này đang bị xoắn lại và sắp sửa cắt chéo qua chính nó. 


90% là nó sẽ cắt qua chính nó và không có gì lớn xảy ra. 


Nhưng 10% khả năng là nó tự sắp xếp lại và khi nó làm như vậy, 
sẽ có một điều mới mẻ nào đó xảy ra. Một vòng dây sẽ tách rời ra. 


446 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Mầu dây đóng nhỏ đó chính là một hạt. Nó có thể là một 
photon, graviton, hay bất kỳ một hạt nào khác. Vì nó ở phía bên 
ngoài của lỗ đen nên nó có cơ hội thoát ra và lúc đó, lỗ đen sẽ mất 
đi một chút năng lượng. Đó chính là cách mà Lý thuyết dây giải 
thích bức xạ Hawking. 


Trở lợi New .Jersey 


Các nhà vật lý New Jersey là một nhóm có ý chí rất cứng rắn. 
Edward Witten, người đứng đầu về trí tuệ tại Viện Nghiên cứu cao 
cấp ở Princeton, không những là nhà vật lý vĩ đại mà còn là một 
trong những nhà toán học hàng đầu của thế giới. Một số người nói 
rằng chuyện phiếm và kiểu tư biện lười biếng không phải là thế 
mạnh lớn nhất của ông (mặc dù tôi thấy sự dí dỏm khô khan và 
sự tò mò trong một phạm vi rất rộng của ông khá là thú vị), nhưng 
mọi người đều nhất trí rằng sự chặt chẽ về mặt trí tuệ của ông thì 
quả là rất mạnh. Ý tôi không phải là sự chặt chẽ toán học không 
cần thiết, mà là những lập luận rõ ràng, thận trọng và được suy 
xét kỹ lưỡng. Nói chuyện về vật lý với Witten có thể đôi khi phải 
rất cố gắng, song nó luôn bổ ích. 

Ở Rutgers, sự bàn thảo trí tuệ cũng có chất lượng rất cao. Có 
sáu nhà vật lý lý thuyết rất tài năng ở Rutgers, mỗi người đều được 
đông đảo ngưỡng mộ, đặc biệt là từ các nhà lý thuyết dây, cũng 
như trong thế giới rộng lớn hơn của vật lý. Tất cả đều là bạn bè của 
tôi, nhưng ba người trong số đó thì đặc biệt thân. Tôi đã quen biết 
Tom Banks, Steve Shenker, và Nathan “Nati” Seiberg từ hồi họ là 
những nhà vật lý còn rất trẻ, và tôi rất thích bộ ba này. Cả sáu nhà 


447 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


vật lý ở Rutgers này đều cực kỳ thông minh. Và cả hai trường mà 
tôi nói tới đều có tiếng là những nơi mà bạn không thể rời khỏi đó 
với những tuyên bố chưa chín chắn. 

Giờ thì tôi biết rằng những lý lẽ của chính tôi còn xa mới được 
coi là hoàn chỉnh. Tính bổ sung lỗ đen, Máy bay của Alice, và các 
dây biến hình tới lui vào lỗ đen, cùng với một số đánh giá thô: 
bức tranh của tôi dường như đã gắn mọi thứ lại với nhau. Nhưng 
công cụ để biến những ý tưởng này thành toán học chính xác thì 
vào năm 1993 vẫn chưa sẵn có. Tuy nhiên, các ý tưởng mà tôi chủ 
trương lại gây tiếng vang với những nhà vật lý New Jersey vốn rất 
khắt khe. Đặc biệt, phản hồi của Witten là chấp nhận, một cách 
gần như thẳng thắn, đề xuất của tôi rằng chân trời lỗ đen được cấu 
tạo bởi các đoạn dây. Ông thậm chí còn vạch ra dây bốc hơi theo 
cách tương tự như sự bốc hơi của lỗ đen như thế nào. Shenker, 
Seiberg, Banks và đồng nghiệp của họ là Michael Dougilas tất cả 
đều có những khuyến nghị rất bổ ích để làm cho ý tưởng này được 
chính xác hơn. 

Trong số những người nghe ở New Jersey còn có một nhà lý 
thuyết dây là khách mời mà tôi không biết rõ lắm. Cumrun Vafa, 
một giáo sư trẻ của Harvard, người đã từ Iran đến Mỹ để nghiên 
cứu vật lý ở Princeton. Đến năm 1993, ông đã được xem như là 
một trong số các nhà vật lý lý thuyết sáng tạo và sắc sảo về mặt 
toán học bậc nhất trên thế giới. Về cơ bản là một nhà lý thuyết dây, 
nhưng ông cũng biết khá nhiều về lỗ đen và thật tình cờ, ông lại 
đến Rutgers khi tôi giải thích entropy của lỗ đen có thể bắt nguồn 
từ bản chất dây của chân trời như thế nào. Cuộc đối thoại giữa 
chúng tôi sau đó như là một định mệnh. 


448 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Lỗ đen cực trị 


Vào thời điểm tôi thuyết trình, người ta hiểu rằng nếu một electron 
bị rơi vào một lỗ đen, lỗ đen đó sẽ trở nên tích điện. Điện tích, mà 
nó nhanh chóng truyền đi khắp chân trời, sẽ tạo ra một lực đẩy, 
đẩy chân trời ra xa một chút. 

Nhưng không có lý do gì phải dừng lại chỉ ở một electron. Chân 
trời có thể bị tích điện bao nhiêu mà bạn muốn. Bạn càng tích điện 
cho nó, thì nó càng dịch chuyển ra xa điểm kỳ dị. 

Cumrun Vafa chỉ ra rằng có một loại lỗ đen tích điện rất đặc 
biệt, trong đó có sự cân bằng hoàn hảo giữa lực hút hấp dẫn và 
lực đẩy tĩnh điện. Một lỗ đen như vậy được gọi là cực rrị. Theo 
Vafa, các lỗ đen cực trị sẽ là một phòng thí nghiệm hoàn hảo để 
thử nghiệm ý tưởng của tôi. Ông biện luận rằng chúng có thể sẽ 
là chìa khóa dẫn tới sự tính toán chính xác hơn mà trong đó dấu 
bằng (=) mạnh mẽ sẽ thay thế cho ký hiệu tỷ lệ thuận (~) yếu ớt. 

Hãy theo đuối ý tưởng về một lỗ đen tích điện xa hơn một chút 
nữa. Các quả câu điện tích thường không ổn định. Vì electron 
đẩy nhau (hãy nhớ quy tắc: cùng dấu thì đẩy nhau mà trái dấu thì 
hút nhau), nên nếu một đám mây điện tích bất ngờ hình thành, 
thông thường nó sẽ bị xé toang ngay lập tức bởi lực đẩy tĩnh điện. 
Nhưng lực hấp dẫn có thể bù trừ cho lực đẩy điện nếu quả cầu 
tích điện đủ nặng. Vì mọi vật trong vũ trụ đều có lực hút hấp dẫn 
với vật khác, nên sẽ có sự cạnh tranh giữa lực hấp dẫn và lực đẩy 
tĩnh điện - lực hấp dẫn kéo các điện tích lại gần nhau, trong khi 
lực điện đẩy chúng ra xa nhau. Một lỗ đen tích điện chính là một 
cuộc chiến đấu giằng co giữa hai bên. 


449 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Nếu quả cầu điện tích rất nặng nhưng lại chỉ có một lượng nhỏ 
điện tích, thì lực hấp dẫn sẽ thắng trong cuộc giằng co đó, và quả 
câu sẽ co lại. Còn nếu khối lượng của nó nhỏ nhưng lại có điện tích 
lớn, thì lực đẩy điện sẽ thắng và quả cầu sẽ giãn ra. Có một điểm 
cân bằng khi điện tích và khối lượng thỏa mãn một tỷ lệ thích hợp. 
Tại điểm này, lực đẩy tĩnh điện và lực hút hấp dẫn cân bằng nhau, 
và sự giằng co có kết quả hòa. Đây chính xác là một lỗ đen cực trị. 

Giờ hãy tưởng tượng chúng ta có hai đồng hô, một để đo lực 
hấp dẫn và một để đo lực điện. Ban đầu, cả hai đồng hồ đều vặn 
tăng lên. Khi hấp dẫn và lực điện ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, 
chúng ta có một lỗ đen cực trị. Nếu chúng ta vặn để làm giảm lực 
hấp dẫn mà không vặn để giảm lực điện, thì lực điện sẽ thắng. 
Nhưng nếu chúng ta vặn để làm giảm cả hai theo cùng một mức 
độ, thì sự cân bằng vẫn được bảo toàn. Mỗi phía đều trở nên yếu 
hơn, nhưng không phía nào có được lợi thế hơn phía nào. 

Cuối cùng, nếu chúng ta vặn cả hai đồng hồ về điểm số không, 
lực hấp dẫn và lực điện sẽ biến mất. Nhưng điều gì sẽ còn lại? 
Một dây với không có lực nào giữa các phần của nó. Trong suốt 
quá trình trên, entropy không thay đổi. Nhưng điểm nút của câu 
chuyện này là khối lượng cũng không thay đổi. Lực điện và hấp 
dẫn bị xóa bỏ “không làm gì hết”, đấy chính là một cách nói kỹ 
thuật rằng năng lượng vẫn giữ nguyên như khi bắt đầu. 

Vafa đã cho rằng øếu chúng ta biết làm thế nào để tạo ra một 
lỗ đen cực trị như vậy trong Lý thuyết dây, chúng ta có thể nghiên 
cứu nó với độ chính xác rất lớn khi đồng hồ hấp dẫn và đồng hồ 
lực điện bật hay tắt. Ông nói rằng khi đó có thể sử dụng Lý thuyết 
dây để tính toán chính xác cái thừa số tỷ lệ mà đến lúc đó tôi vẫn 
chưa tính được. Để kết hợp các phép ẩn dụ, việc tính toán chính 


450 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


xác cái thừa số tỷ lệ đã trở thành chiếc Chén thánh đối với các nhà 
lý thuyết dây và là cách để hoàn tất sự chín chắn cho ý tưởng của 
tôi. Nhưng không ai biết làm thế nào để lắp ráp một loại lỗ đen tích 
điện thích hợp từ những thành phần mà Lý thuyết dây cung cấp. 

Lý thuyết dây cũng hơi giống với bộ đồ chơi lắp ráp Tinkertoy, 
với rất nhiều bộ phận khác nhau có thể gắn với nhau tạo thành 
một hình mẫu thích hợp. Sau này tôi sẽ nói với các bạn chút ít 
về một số “bánh xe và bánh răng” toán học này, nhưng vào năm 
1993, một số bộ phận quan trọng cần thiết để tạo nên một lỗ đen 
cực trị vẫn còn chưa được khám phá. 

Nhà vật lý Ấn Độ Ashoke Sen là người đầu tiên thử lắp ráp một 
lỗ đen cực trị và kiểm nghiệm Lý thuyết dây của entropy lỗ đen. 
Vào năm 1994, ông đã đạt tới rất gần, nhưng chưa hoàn toàn đủ 
gần để kết thúc câu chuyện đó. Trong số các nhà vật lý lý thuyết, 
Sen nhận được sự kính trọng rất cao. Ông vừa có tiếng là người suy 
nghĩ sâu sắc vừa là một nhà phù thủy về kỹ thuật. Các bài thuyết 
trình của Sen - được trình bày bởi một người đàn ông rụt rè, có 
tầm vóc khá khỏe mạnh với tiếng nói du dương đặc giọng Bengali 
- rất nổi tiếng bởi sự mạch lạc của chúng. Với kỹ thuật sư phạm 
hoàn hảo, ông viết mọi khái niệm mới lên bảng. Các ý tưởng được 
hé mở theo một diễn tiến tự nhiên khiến mọi thứ đều trong sáng 
như pha lê. Các bài báo khoa học của ông cũng đều có cùng một 
sự mạch lạc hoàn hảo như vậy. 

Tôi không biết rằng Sen đang nghiên cứu về lỗ đen. Nhưng ngay 
sau khi tôi trở lại Mỹ từ chuyến thăm Cambridge, có ai đó - tôi nghĩ 
là Amanda Peet - đã đưa cho tôi một bài báo của ông. Đó là một 
bài báo dài và rất kỹ thuật, nhưng trong những đoạn cuối, Ashoke 
đã sử dụng các ý tưởng của Lý thuyết dây - những ý tưởng mà tôi 


451 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


đã mô tả ở Rutgers - để tính toán entropy của một lớp các lỗ đen 
cực trị mới. 

Lỗ đen của Sen được tạo bởi các bộ phận mà chúng tôi đã biết 
vào năm 1993, đó là các dây cơ bản và sáu chiều không gian dư 
bị cuộn lại. Điều mà Sen làm tiếp theo là sự mở rộng các ý tưởng 
trước đó của tôi một cách rất đơn giản, nhưng rất thông minh. Sự 
cải tiến cơ bản của ông là bắt đầu với một dây không chỉ ở trạng 
thái kích thích cao mà còn quấn nhiều lần xung quanh một chiều 
bị cuộn lại. Trong thế giới được đơn giản hóa là một ống trụ - phiên 
bản phình ra của một Đất nước một chiều - một dây quấn quanh 
giống như dây cao su quấn quanh một đoạn ống nhựa vậy. 


Một dây như vậy nặng hơn một hạt thông thường vì nó lấy năng 
lượng kéo giãn mình ra để bao quanh lấy ống trụ. Trong Lý thuyết 
dây điển hình thì khối lượng của dây quấn có thể cỡ vài phần trăm 
của khối lượng Planck. 


Sau đó Sen lấy một dây rồi quấn nó quanh ống trụ hai lần. 


SN .NHSL/ h1 LFNN-TET-REE180LSV. 00T: 


Một nhà lý thuyết dây có thể nói rằng dây này có số quấn là 2 
và nó thậm chí còn nặng hơn dây quấn một lần. Nhưng nếu dây 


452 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


quấn quanh chiều không gian bị cuộn lại không phải chỉ một hoặc 
hai lần mà là hàng tỉ lần thì sao? 


Không có giới hạn bao nhiêu lần cho việc dây quấn vòng quanh 
một chiều không gian bị cuộn lại. Cuối cùng, nó có thể trở nên 
nặng bằng một ngôi sao hay thậm chí bằng cả một thiên hà. Nhưng 
chỗ để thực hiện nó trong không gian thường - các chiều không 
bị cuộn lại của không gian ba chiều thông thường - thì lại rất nhỏ. 
Tất cả khối lượng nhét vào trong một không gian nhỏ như vậy thì 
đảm bảo chắc chắn đó sẽ là một lỗ đen. 

Sen sử dụng thêm một mẹo nữa, một thành phần còn lại của 
Lý thuyết dây vào khoảng năm 1993: những run rẩy di chuyển dọc 
theo dây. Thông tin sẽ bị giấu kín trong các chỉ tiết của những run 
rấy này, như tôi đã nêu ra một năm trước đó. 

Những run rẩy trên một dây đàn hồi không đứng yên. Chúng 
sẽ di chuyển dọc theo dây giống như các sóng, một số di chuyển 
theo chiều kim đồng hồ và số khác di chuyển ngược lại. Hai run 
rấy di chuyển theo cùng một hướng sẽ đuổi nhau theo dây mà 
không hề va chạm với nhau. Tuy nhiên, nếu hai sóng di chuyển 
ngược chiều nhau, chúng sẽ va chạm với nhau, tạo nên một sự 
lộn xộn rất phức tạp. Vì vậy, Sen đã lựa chọn lưu trữ tất cả các 
thông tin ẩn giấu trong các sóng chuyến động theo chiều kim 
đồng hồ để chúng di chuyển sát gót nhau, nhưng không bao giờ 
va chạm nhau. 


453 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Khi tất cả các thành phần đã được lắp ghép và các đồng hồ 
khác nhau sẽ được vặn lên, thì dây của Sen không có sự lựa chọn 
nào khác là phải trở thành lỗ đen. Nhưng thay vì một lỗ đen thông 
thường, ở đây dây lại giãn ra bao quanh chiều bị cuộn lại thành 
vòng tròn tạo nên một lỗ đen cực trị rất đặc biệt. 

Lỗ đen cực trị tích điện. Nhưng điện tích đó lấy ở đâu ra? Câu trả 
lời đã được biết đến nhiều năm trước: việc quấn dây xung quanh 
một chiều bị cuộn lại sẽ cho nó một điện tích. Mỗi vòng của dây 
sẽ cho nó một đơn vị điện tích. Nếu dây quấn theo một chiều, nó 
có điện tích dương; nếu dây quấn theo chiều ngược lại, nó sẽ có 
điện tích âm. Dây khổng lồ, quấn nhiều lần của Sen cũng có thể 
được coi như là quả cầu tích điện được nén lại nhờ hấp dẫn ~ hay 
nói cách khác, nó là một lỗ đen tích điện. 

Diện tích là một khái niệm hình học, và hình học của không gian 
và thời gian được chỉ phối bởi Thuyết tương đối rộng của Einstein. 
Cách duy nhất để biết diện tích của chân trời một lỗ đen là phải 
tính toán dựa vào phương trình hấp dẫn của Einstein. Sen, một 
bậc thầy về các phương trình này, đã dễ dàng (dĩ nhiên là dễ dàng 
với ông) giải được phương trình cho loại lỗ đen đặc biệt mà ông 
đã chế tạo ra và tính được diện tích của chân trời. 

Thật thảm họa! Khi các phương trình đã được giải và diện tích 
của chân trời đã được tính ra, kết quả là zêrô! Nói cách khác, 
thay vì là một cái vỏ lớn dễ thương thì chân trời lại co lại thành 
kích thước của một điểm trong không gian. Tất cả entropy được 
chứa trong những sợi dây run rẩy và lộn xộn này dường như lại 
tập trung cả trong một điểm nhỏ xíu của không gian. Điều này 
không chỉ là rắc rối cho các lỗ đen mà còn mâu thuẫn trực tiếp 
với Nguyên lý toàn ảnh: entropy tối đa trong một vùng không gian 


454 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


là diện tích của nó tính theo đơn vị Planck. Rõ ràng là có điều gì 
đó sai lầm ở đây. 

Sen đã biết chính xác vấn đề đó là gì. Các phương trình của 
Einstein là cổ điển, nghĩa là chúng đã bỏ qua các hiệu ứng của các 
thăng giáng lượng tứ. Mà không có thăng giáng lượng tử, thì electron 
trong một nguyên tử hydro sẽ rơi vào hạt nhân, và toàn bộ nguyên 
tử sẽ không lớn hơn một proton. Nhưng chuyển động điểm zêrô 
lượng tử tạo bởi Nguyên lý bất định đã làm cho nguyên tử lớn hơn 
100.000 lần so với hạt nhân. Sen nhận thấy rằng điều tương tự cũng 
sẽ xây ra với chân trời lỗ đen. Mặc dù vật lý cổ điển dự đoán rằng 
nó sẽ co lại thành một điểm, song các thăng giáng lượng tử sẽ sẽ 
làm cho nó giãn nở ra thành cái mà tôi gọi là chân trời bị kéo giãn. 

Sen đã thực hiện những hiệu chỉnh cần thiết: sự ước lượng 
nhanh đã chứng minh rằng entropy và diện tích của chân trời bị 
kéo giãn thực sự tỷ lệ thuận với nhau. Đây là một chiến thắng nữa 
cho Lý thuyết dây về entropy của chân trời lỗ đen, nhưng cũng như 
trước đây, chiến thắng này vẫn chưa hoàn toàn. Sự chính xác vẫn 
chưa nắm được trong tay; vẫn còn có sự bất định về việc chân trời 
giãn ra bao nhiêu bởi các thăng giáng lượng tử. Vẫn xuất sắc như 
trước kia, nhưng nghiên cứu của Sen cuối cùng cũng vẫn kết thúc 
với ký hiệu tỷ lệ (~) yếu ớt. Điều tốt nhất mà ông có thể nói đó là 
entropy của lỗ đen ý lệ ;nuận với diện tích của chân trời. Điều đó 
gần như là đúng rồi, nhưng chưa hoàn toàn. Còn cần phải làm tiếp 
những tính toán “quyết định”. 

Cái tính toán gần như đã hoàn tất này chắc không có cơ hội 
thuyết phục được Stephen Hawking, và cả những lập luận của tôi 
cũng vậy. Tuy nhiên, vòng đấu vẫn chưa khép lại. Để thực hiện 


đề xuất của Vafa và tạo ra một lỗ đen cực trị với chân trời cổ điển 


455 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


lớn, đòi hỏi phải có một số mảnh mới của cái trò chơi ghép hình 
Tinkertoy. May mắn thay, những mảnh ghép cần thiết ấy lại sắp 
sửa được phát minh ở Santa Barbara. 


D-Brone củo Polchinski 


D-brane lẽ ra phải được gọi là P-brane vì P là chữ cái đầu của 
Polchinski. Nhưng vào thời điểm mà Joe khám phá ra các brane 
của mình, thì thuật ngữ P-brane đã được sử dụng cho một đối 
tượng khác, không có liên quan. Vì vậy Joe gọi nó là D-brane, 
theo tên của nhà toán học người Đức thế kỷ 19 Johann Dirichlet. 
Dirichlet không có gì liên quan trực tiếp với các D-brane, nhưng 
những nghiên cứu toán học của ông về các sóng cũng có một sự 
liên quan nhất định. 

Từ brane không có trong từ điển mà chỉ có trong bối cảnh của 
Lý thuyết dây. Nó bắt nguồn từ thuật ngữ thông thường rmernbrane 
(có nghĩa là màng), một bề mặt hai chiều có thể uốn cong và co 
giãn. Khám phá của Polchinski vào năm 1995 về các tính chất của 
D-brane là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch 
sử vật lý đương đại. Nó nhanh chóng có những ảnh hưởng sâu sắc 
đến mọi thứ từ lỗ đen đến vật lý hạt nhân. 

Các brane đơn giản nhất là những đối tượng 0 chiều được gọi 
là các 0-brane. Một hạt hay một điểm của không gian có số chiều 
bằng 0 - tức là chẳng có chỗ nào để dịch chuyển trên một điểm 
cả, vì vậy các hạt và các 0-brane là đồng nghĩa. Dịch lên một mức, 
chúng ta có 1-brane, tức là các brane một chiều. Một dây cơ bản 
chính là trường hợp đặc biệt của 1-brane. Các màng, tức các tấm 
vật chất hai chiều được gọi là 2-brane. Thế còn 3-brane, liệu có một 


456 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


đối tượng như vậy hay không? Hãy nghĩ tới một khối lập phương 
đặc bằng cao su, chiếm trọn một vùng không gian. Bạn có thể gọi 
nó là 3-brane choán trọn không gian. 

Giờ thì có vẻ như chúng ta đã dùng hết các chiều rồi. Rõ ràng, 
không có cách nào để đặt trọn một 4-brane vào không gian ba 
chiều. Nhưng tình hình sẽ thế nào nếu như không gian có các 
chiều bị cuộn lại, như 6 chiều dư, chẳng hạn? Trong trường hợp 
đó, một trong các chiều của 4-brane có thể mở rộng vào một 
chiều bị nén nữa. Thực tế, nếu có tổng số là 9 chiều, thì không 
gian có thể chứa bất kỳ loại brane nào có số chiều lớn hơn, kể 
cả 9-brane. 

Một D-brane không phải là bất kỳ brane nào. Mà nó có một tính 
chất rất đặc biệt, mà cụ thể là, các dây cơ bản có thể có một đầu ở 
trên nó. Hãy xét trường hợp D0-brane, chẳng hạn. D có nghĩa nó 
là D-brane và 0 có nghĩa là nó có số chiều là 0. Như vậy, D0-brane 


là một hạt mà dây cơ bản của nó có một đầu ở trên nó. 


D0-brane 


DĨI-brane 


457 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


DI-brane thường được gọi là D-dây. Sở dĩ như vậy là bởi vì D1- 
brane là một chiều, bản thân nó là một loại dây, mặc dù không 
nên nhầm lẫn nó với dây cơ bản!. Thường thì D-dây nặng hơn 
nhiều so với dây cơ bản. D2-brane là các màng tương tự như các 
tấm cao su, nhưng lại một lần nữa phải nhớ nó có tính chất là 
các dây cơ bản có một đầu ở trên chúng. 

Phải chăng D-brane chỉ là một ý tưởng chợt nảy ra, một sự 
thêm vào tùy tiện mà Polchinski bổ sung cho Lý thuyết dây bởi 
vì ông có thể làm thế? Trong nghiên cứu có tính chất thăm dò 
đầu tiên của ông, tôi nghĩ rằng cũng có thể là như vậy. Các nhà 
vật lý lý thuyết thường phát minh ra các khái niệm mới chỉ để 
chơi với chúng và xem chúng sẽ dẫn dắt tới đâu. Thực tế, trở về 
năm 1994, khi Joe lần đầu tiên cho tôi biết ý tưởng của ông về 
D-brane, thì đó thực sự là linh hồn của cuộc trao đổi: “Xem này, 
chúng ta có thể bổ sung thêm một số đối tượng mới vào Lý thuyết 
dây. Kể cũng vui đấy chứ nhỉ? Ta hãy thử khám phá các tính chất 
của chúng xem sao.” 

Nhưng vào một thời điểm nào đó của năm 1995, Joe đã nhận 
thấy rằng D-brane đã lấp đầy một lỗ hổng toán học lớn trong Lý 
thuyết dây. Thực ra, sự tôn tại của chúng là cần thiết để hoàn tất 
một mạng lưới logic và toán học đang phát triển. Và các D-brane 
chính là một thành phần bí mật còn thiếu cần có để tạo nên một 
lỗ đen cực trị tốt hơn. 


!_ Có thể khá lạ lùng và phần nào hơi tùy tiện khi mà có hai loại dây trong Lý thuyết 
dây. Thực tế thì không có gì là tùy tiện cả. Có những đối xứng toán học rất mạnh 
được gọi là các đối ngẫu, liên hệ dây cơ bản với D-dây. Những đối ngẫu này tương 
tự như đối ngẫu liên hệ điện tích với các đơn cực từ, lần đầu tiên được Paul Dirac 
giả thuyết vào năm 1931. Chúng có ảnh hưởng sâu sắc đến một số chủ đề của toán 
học thuần tuý. 


458 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Toéớn học củo Lý thuyết dôy đö đền đóp 


Vào năm 1996, Vafa, cùng với Andy Strominger, đã bất ngờ tấn 
công. Bằng việc kết hợp dây và D-brane, họ đã dựng nên một lỗ 
đen cực trị với một chân trời cổ điển lớn và rõ ràng. Vì một lỗ đen 
cực trị được coi như là một đối tượng cổ điển lớn, nên những thăng 
giáng lượng tử sẽ chỉ có một hiệu ứng không đáng kể lên chân trời. 
Giờ thì không có chỗ cho những run rẩy nữa. Lý thuyết dây đã 
cho một lượng đúng thông tin bị ẩn giấu suy ra từ công thức của 
Hawking, không còn các thừa số mơ hồ như số 2 hay và không 
còn ký hiệu ~ nữa. 

Đó không phải là lỗ đen cơ bản kiểu cũ của bạn nữa. Đối tượng 
mà Vafa và Strominger đã dựng nên từ các dây và các D-brane nghe 
như là một cơn ác mộng kỹ thuật, nhưng đó chính là cấu trúc đơn 
giản nhất, tạo ra được chân trời cổ điển lớn mà họ đang tìm kiếm. 
Tất cả các thủ thuật toán học của Lý thuyết dây đều đã được dùng 
đến, kể cả một tập hợp đây đủ các chiều dư, các dây, các D-brane 
và nhiều thứ khác nữa. Đầu tiên họ bị mắc ở số các D-brane lấp 
đây 5 trong số 6 chiêu dư bị nén. Thêm vào đó, bị nhúng trong các 
D5-brane, họ đã cuộn một số lớn các D1-brane quanh một trong 
các chiều bị cuộn lại. Rồi sau đó họ thêm vào các dây có cả hai 
đầu gắn với các D-brane đó. Một lần nữa, các đoạn hở của dây sẽ 
chính là các nguyên tử chân trời chứa entropi. (Nếu bạn thấy hoang 
mang một chút cũng đừng lo lắng. Chúng ta đang đi vào một lĩnh 
vực mà bộ óc loài người không được kết cấu để có thể hiểu được 
nó một cách dễ dàng). 

Strominger và Vafa đã tuân thủ theo đúng các bước đã được sử 
dụng lúc trước. Đầu tiên, họ vặn đồng hồ về số 0 để lực hấp dẫn và 
các lực khác biến mất. Không có các lực này làm rối loạn mọi thứ 


459 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


thì có thể tính được chính xác có bao nhiêu entropy chứa trong 
các thăng giáng của các dây mở. Những tính toán phức tạp hơn về 
mặt kỹ thuật và tinh tế hơn bất kỳ thứ gì đã được làm trước đây, 
nhưng xét về thành tựu toán học, thì họ đã thành công. 

Bước tiếp theo là giải phương trình trường của Einstein cho loại 
lỗ đen cực trị này. Lần này, không cần phải có quá trình kéo giãn 
bất định để tính diện tích nữa. Với sự cực kỳ thỏa mãn của họ (và 
cả của tôi nữa), Strominger và Vafa đã tìm ra được là diện tích chân 
trời và entropy đúng là không phải tỷ lệ thuận; thông tin bị ẩn giấu 
trong những run rẩy của dây gắn với các brane đã phù hợp một cách 
tuyệt đối với công thức của Hawking. Vậy là họ đã tóm được nó. 

Như vẫn thường xảy ra, bao giờ cũng có hơn một nhóm người đi 
đến cùng một ý tưởng gần như đồng thời. Cùng lúc với Strominger 
và Vafa là một trong những gương mặt sáng chói của thế hệ vật lý 
mới, lúc đó vẫn còn đang là một sinh viên ở Princeton. Người hướng 
dẫn luận án tiến sĩ của Juan Maldacena là Curt Callan (C trong 
CGHS). Maldacena và Callan cũng đặt các D5-brane cùng với DI- 
brane và các dây hở. Trong vòng vài tuần sau Strominger và Vafa, 
Callan và Maldacena đã gửi đi bài báo của riêng họ. Phương pháp 
của Maldacena và Callan hơi khác, nhưng kết luận cuối cùng của họ 
hoàn toàn xác nhận những gì mà Strominger và Vafa đã tuyên bố. 

Thực tế, Callan và Maldacena đã có thể tiến xa hơn một chút 
so với công trình trước và nắm bắt được những lỗ đen phi cực trị 
một cách không đáng kể. Lỗ đen cực trị là một thứ kỳ quặc trong 
vật lý học. Đó là một đối tượng có entropy, nhưng lại không có 
nhiệt và nhiệt độ. Trong hầu hết các hệ cơ học lượng tử, một khi 
năng lượng bị rút ra hết thì mọi thứ đều bị khóa chặt ở vị trí của 
nó. Chẳng hạn, nếu tất cả nhiệt bị rút ra khỏi một cục nước đá 


460 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


hình lập phương, thì kết quả sẽ là một tinh thể hoàn hảo, tuyệt 
đối không có một khuyết tật nào. Bất kỳ sự sắp xếp lại nào của các 
phân tử nước đều cần có năng lượng và vì vậy làm tăng thêm nhiệt. 
Nhưng nước đá với nhiệt đã bị rút hết ra sẽ không còn năng lượng 
dư, do đó không có nhiệt độ và không có entropy. 

Nhưng cũng có những ngoại lệ. Một số hệ đặc biệt có nhiều 
trạng thái có cùng giá trị nhỏ nhất của năng lượng. Nói cách khác, 
ngay cả sau khi tất cả năng lượng đã bị rút hết ra, thì vẫn có những 
cách thức sắp xếp lại hệ để che giấu thông tin, đồng thời làm điều 
đó mà không cần phải bổ sung thêm năng lượng. Các nhà vật 
lý nói rằng các hệ như vậy có írạng thái cơ bản suy biến. Các hệ 
với trạng thái cơ bản suy biến có entropy, tức là chúng có thể cất 
giấu thông tin ngay cả ở 0 độ tuyệt đối. Các lỗ đen cực trị chính là 
những ví dụ hoàn hảo về các hệ đặc biệt này. Không giống với lỗ 
đen Schawarzschild thông thường, các lỗ đen cực trị ở 0 độ tuyệt 
đối, mà điều này có nghĩa là chúng không bốc hơi. 

Hãy trở lại với ví dụ của Sen. Trong ví dụ này, những run rẩy 
trên dây tất cả đều di chuyển theo cùng một chiêu, và vì vậy, chúng 
không va vào nhau. Nhưng giả sử chúng ta thêm vào một số run 
rẩy khác di chuyển theo chiều ngược lại. Như bạn có thể dự đoán, 
chúng sẽ va chạm với những run rẩy trước và tạo nên một chút rối 
loạn. Trong thực tế, chúng làm cho dây nóng lên và tăng nhiệt độ 
của nó. Không giống như những lỗ đen thông thường, lỗ đen gần 
như cực trị này không bốc hơi hoàn toàn; chúng chỉ tỏa ra năng 
lượng dư thừa rồi trở lại trạng thái cực trị. 

Callan và Maldacena đã có thể sử dụng Lý thuyết dây để tính toán 
tốc độ bốc hơi của lỗ đen gần như cực trị. Cách mà Lý thuyết dây 
giải thích quá trình bốc hơi rất hấp dẫn. Khi hai run rẩy di chuyển 


461 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


theo hai hướng ngược nhau va chạm vào nhau (hình 1), chúng tạo 
nên một run rấy lớn hơn, trông giống như thế này (hình 2): 


—=— 4—— 


Hình I 


Hình 2 


Một khi run rẩy lớn hơn hình thành, không có gì ngăn chặn nó 
tách ra, theo cái cách không khác với những gì mà Feynman và tôi 
đã nói vào năm 1972 (hình 3). 


Hình 3 


Nhưng Callan và Maldacena đã làm nhiều hơn là nói. Họ đã 
tính được tốc độ bay hơi một cách chỉ tiết. Đáng kể là kết quả của 
họ lại hoàn toàn phù hợp phương pháp hai mươi năm trước của 
Hawking, chỉ với một khác biệt quan trọng: Maldacena và Callan 
chỉ sử dụng các phương pháp truyền thống của Cơ học lượng tử. 
Như chúng ta đã bàn ở các chương trước, mặc dù Cơ học lượng 
tử có yếu tố thống kê, song nó cấm chuyện mất thông tin. Vì vậy, 
không có khả năng để thông tin bị mất trong suốt quá trình bốc hơi. 


462 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Một lần nữa, những ý tưởng tương tự nhau lại được thực hiện 
bởi những người khác nhau. Hoàn toàn độc lập, hai nhóm các 
nhà vật lý người Ấn Độ là Sumit Das và Samir Mathur, và Gautam 
Mandal và Spenta Wadia ở Viện Tata ở Bombay (cũng là Viện 
của Ashoke Sen) đã thực hiện những tính toán và cho các kết 
quả tương tự. 

Gộp cả lại, những công trình này là những thành tựu hết sức to 
lớn và chúng đã thực sự nổi tiếng. Thực tế là entropy của lỗ đen 
được tính thông qua các thông tin bị ẩn giấu trong những run 
rấy của dây đã chống lại một cách mạnh mẽ những quan điểm 
của nhiều chuyên gia về thuyết tương đối, trong đó có Hawking. 
Stephen xem các lỗ đen như những kẻ ăn thông tin, chứ không 
phải là những kho chứa thông tin mà ta có thể lấy ra được. Sự 
thành công trong tính toán của Strominger và Vafa đã cho thấy 
một kết quả toán học đơn lẻ thôi cũng có thể làm nghiêng cán 
cân như thế nào. Đó chính là điểm bắt đầu cho sự cáo chung của 
sự mất thông tin. 

Bi kịch của thời điểm này không phải lặng lẽ trôi qua mà không 
ai nhận thấy. Rất nhiều người, trong đó có các bạn bè của tôi ở 
Santa Barbara, đã bất ngờ lên tàu và rời bỏ phe bên kia. Nếu tôi còn 
có bất kỳ sự nghi ngờ rơi rớt nào về chuyện Cuộc chiến lỗ đen sẽ 
sớm đến hồi kết thúc, thì chúng cũng bị xóa sạch khi Joe Polchinski 
và Gary Horowitz - những người trước đây đứng trung lập trong 
cuộc chiến tranh - đã trở thành đồng minh của tôi'. Trong tâm trí 
tôi thì đó chính là một sự kiện có tính bước ngoặt. 


1_Polchinski và Horowitz đã viết một bài báo sử dụng cùng phương pháp mà tôi đã 
sử dụng vào năm 1993 để tính toán entropy của nhiều loại lỗ đen xuất hiện trong 
Lý thuyết dây - cả loại cực trị và những loại khác nữa - và trong mọi trường hợp, 
câu trả lời luôn phù hợp với công thức diện tích Bekenstein —- Hawking. 


463 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Lý thuyết dây có thể hoặc không phải là một thuyết đúng đắn về 
tự nhiên, nhưng nó đã chứng tỏ rằng những lập luận của Hawking 
có thể là không đúng. Đã hết mọi hy vọng, nhưng lạ thay, Stephen 
và nhiều người khác trong cộng đồng Tương đối rộng vẫn không 
chịu. Họ vẫn tiếp tục tin một cách mù quáng vào những lập luận 
trước đây của Hawking. 


464 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


22 
NAM MỸ ĐÃ THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN 


HẦU HẾT MỌI NGƯỜI đều không nghĩ đến Nam Mỹ khi nói về 
những nhà vật lý xuất sắc. Ngay cả những người Nam Mỹ cũng 
ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều nhà vật lý lý thuyết rất lỗi lạc 
đến từ Achentina, Brazil và Chilê. Daniele Amati, Alberto Sirlin, 
Miguel Virasoro, Hector Rubinstein, Eduardo Fradkin, và Claudio 
Teitelboim chỉ là một số ít trong số những người đã có những tác 
động quan trọng đến môn khoa học này. 

Teitelboim, người vừa mới đây đã đổi tên mình thành Claudio 
Bunster (xem chú thích ở trang 174), là một nhân cách rất đặc 
biệt, không giống bất kỳ nhà vật lý nào khác mà tôi đã từng quen 
biết. Gia đình ông có những mối quan hệ rất thân thiết với vị tổng 
thống xã hội chủ nghĩa của Chilê là Salvador Allende và với nhà 
hoạt động chính trị, nhà thơ đoạt giải Nobel văn học Pablo Neruda. 
Anh trai của Claudio, César Bunster, là một nhân vật chủ chốt trong 
sự kiện ngày 7 tháng Chín năm 1986, vụ ám sát Augusto Pinochet, 
một viên tướng độc tài phát xít trước đây. 

Claudio là một người đàn ông cao lớn, da sẫm màu với cơ thể 
cường tráng của một vận động viên điền kinh và cặp mắt sắc sảo, 
dữ tợn. Mặc dù ông hơi nói lắp, song lại có vẻ gì đó duyên dáng và 
có sức cuốn hút khiến ông có thể trở thành một nhà lãnh đạo chính 


465 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


trị lớn. Thực tế thì ông là người lãnh đạo của một nhóm nhỏ các 
nhà khoa học chống phát xít, những người đã giữ cho khoa học 
tôn tại ở Chilê trong suốt những năm tháng đen tối. Tôi không 
nghi ngờ rằng cuộc sống của ông luôn bị đe dọa trong thời kỳ đó. 

Claudio là một người đàn ông có năng lực phi thường và một 
chút gì đó thực sự điên rô. Mặc dù là kẻ thù của chế độ quân phiệt 
ở Chilê, song ông lại thích tất cả các bộ lễ phục nhà binh. Khi sống 
ở Texas trước khi trở lại Chilê, ông thường hay lui tới những buổi 
trưng bày súng và dao, và thậm chí ngay cả bây giờ ông vẫn thường 
mặc các bộ quần áo dã chiến. Lần đầu tiên tôi tới thăm ông ở Chilê, 
ông đã dọa tôi sợ chết khiếp trong khi chơi trò lính tráng này. 

Đó là vào năm 1989, và chế độ độc tài Pinochet vẫn còn đầy 
quyên lực. Khi vợ tôi và tôi, cùng với người bạn của chúng tôi là 
Willy Fischler, ra khỏi máy bay ở Santiago, chúng tôi đã bị những 
người đàn ông mặc đồng phục mang đầy vũ khí lùa một cách lỗ 
mãng vào dãy xếp hàng dài chờ kiểm tra hộ chiếu. Các nhân viên 
ở quây kiểm tra hộ chiếu cũng là quân nhân, tất cả đều trang bị vũ 
khí, một số còn mang vũ khí tự động cỡ lớn. Việc thoát ra khỏi nơi 
kiểm tra hộ chiếu thật chẳng dễ dàng gì: một hàng dài di chuyển 
chậm chạp và chúng tôi thực sự đã kiệt sức. 

Bất thình lình, tôi thấy một nhân vật cao lớn đeo kính râm và 
mặc quân phục (hay thứ gì đó đại loại như vậy) len qua vòng vây 
và tiến thẳng về phía chúng tôi. Đó chính là Claudio, và ông ra lệnh 
cho mấy người lính cứ như thể ông là một vị tướng vậy. 

Khi đi đến chỗ chúng tôi, ông nắm lấy cánh tay tôi và hộ tống 
chúng tôi một cách ngạo mạn đi qua đám bảo vệ, rẽ họ sang hai 
bên với một vẻ quyền uy khác thường. Ông túm lấy hành lý của 
chúng tôi và nhanh chóng dẫn chúng tôi ra khỏi sân bay, tới chiếc 


466 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


xe jeep màu kaki đỗ trái phép bên đường. Sau đó chúng tôi rời sân 
bay, đôi lúc chỉ trên hai bánh xe, và tiến thẳng đến Santiago. Mỗi 
lần chúng tôi đi qua một nhóm lính, Claudio lại bấm còi chào. 
“Claudio này,” tôi thì thầm, “anh cứ bấm bip bip làm gì vậy? Anh 
muốn họ giết hết chúng ta à?” Nhưng không ai dừng chúng tôi 
lại cả. 

Lần cuối cùng tôi ở Chilê', ngay sau khi chế độ Pinochet bị thay 
thế bởi một chính phủ dân chủ, Claudio có những mối quan hệ 
thực sự với quân đội, đặc biệt là không quân. Lần đó là hội thảo về 
lỗ đen mà Claudio tổ chức ở cái Viện nhỏ bé của ông. Ông đã sử 
dụng ảnh hưởng của mình với không quân để đưa một số chúng 
tôi bằng máy bay, trong đó có Hawking và tôi, đến một căn cứ ở 
Nam Cực của Chilê. Chúng tôi đã rất vui vẻ, nhưng điều đáng nhớ 
nhất là cái cung cách mà các tướng không quân, trong đó có cả 
tham mưu trưởng, phục vụ chúng tôi. Một vị tướng rót trà, người 
khác phục vụ món nguội khai vị. Claudio rõ ràng là một người có 
ảnh hưởng đáng kể ở Chilê. 

Nhưng đó là vào năm 1989, trên chuyến xe du lịch đến vùng 
núi Andes ở Chilê, Claudio lần đầu tiên nói với tôi về các lỗ đen 
anti-de Sitier. Ngày nay chúng được gọi là các lỗ đen BT”Z, ghép từ 
những chữ cái đầu trong tên của Baíados, Teitelboim, và Zanelli. 
Max Baíados và Jorge Zanelli đều là những thành viên thân cận 
trong nhóm của Claudio khi ba người họ có một khám phá có ảnh 
hưởng to lớn đến Cuộc chiến Lỗ đen. 


! Ngay khi quyển sách này bước vào giai đoạn biên tập cuối cùng, tôi lại tới thăm 
Chilê, nhưng lần này để dự lễ sinh nhật lần thứ 60 của Claudio Bunster. Bức ảnh 
chụp tôi và Stephen ở cuối quyển sách này được chụp ở chính buổi lễ đó. 


467 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Thiên thỗn vò éc quỷ 


Các nhà vật lý lỗ đen luôn mơ màng viển vông về chuyện nhốt 
một lỗ đen vào trong một cái hộp được gắn kín và giữ nó an toàn 
như là một thứ đồ trang sức quý giá. Nhưng giữ an toàn khỏi cái 
gì? Khỏi bị bốc hơi. Nhốt kín nó trong hộp cũng giống như đậy 
vung một nồi nước. Khi này, thay vì bốc hơi vào không gian, các 
hạt sẽ đập vào thành hộp (hay vung của nồi), rồi rơi trở lại lỗ đen 
(hay nồi nước). 

Tất nhiên, không ai có thể thực sự nhốt được một lỗ đen vào 
hộp, nhưng cái thí nghiệm tưởng tượng đó là rất thú vị. Một lỗ 
đen ổn định, không thay đổi sẽ đơn giản hơn là một lỗ đen bốc 
hơi. Nhưng có một vấn đề là: không có cái hộp thực sự nào có thể 
nhốt được một lỗ đen mãi mãi. Giống như mọi thứ khác, những 
cái hộp thực sẽ thăng giáng một cách ngẫu nhiên, và không sớm 
thì muộn, một tai nạn cũng sẽ xảy ra. Cái hộp sẽ tiếp xúc với lỗ 
đen và hấp, nó sẽ bị nuốt ngay vào bên trong. 

Đó chính là chỗ mà không gian anfi de Siier (ADS) xuất hiện. 
Trước hết, mặc cho cái tên của nó, không gian anti de Sitter thực 
sự là một continum không-thời gian với thời gian là một trong số 
các chiều của nó. Willem de Sitter là một nhà vật lý, nhà toán học 
và nhà thiên văn học người Hà Lan, người đã tìm ra nghiệm bốn 
chiều của phương trình Einstein mang tên ông. Về mặt toán học, 
không gian de Sirier là một vũ trụ giãn nở theo hàm mũ, theo cách 
rất giống với vũ trụ của chúng ta!. Không gian de Sitter từ lâu chỉ 
' Trong những năm gần đây, các nhà thiên văn học và vũ trụ học đã phát hiện ra 

rằng vũ trụ của chúng ta đang giãn nở với tốc độ tăng dân, cứ mỗi mười tỉ năm 


lại tăng gấp đôi kích thước. Sự giãn nở theo hàm mũ này được mọi người tin là do 
hằng số vũ trụ, hay cái mà báo chí đại chúng vẫn quen gọi là “năng lượng tối”. 


468 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


được xem như một thứ của lạ, nhưng những năm gần đây, nó đã 
trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà vũ trụ học. Đó là một 
continum không-thời gian cong với độ cong dương, có nghĩa là 
tổng các góc của một tam giác ở đó lớn hơn 180 độ. Nhưng tất cả 
điều này chỉ là phụ. Trong những thảo luận của chúng ta, cái mà 
chúng ta quan tâm là không gian aníi de Sirfer, chứ không phải là 
không gian de Sifter. 

Không gian anti de Sitter không phải được khám phá bởi người 
anh em song sinh phản vật chất của de Sitter. “4n?” ở đây hàm ý 
rằng độ cong của không gian là âm, tức là tổng các góc của một 
tam giác ở đây nhỏ hơn 180 độ. Điều thú vị nhất về ADS là nó có 
nhiều tính chất của bên trong một hộp hình cầu, nhưng là hộp 
không thể bị nuốt bởi một lỗ đen. Đó là bởi vì thành hình cầu của 
ADS tác dụng một lực rất mạnh - một lực đẩy không thể cưỡng 
nổi - lên mọi thứ tiến gần đến nó, kể cả chân trời một lỗ đen. Lực 
đẩy mạnh đến mức không có khả năng tiếp xúc giữa thành hộp 
và lỗ đen. 

Nhìn chung thì không-thời gian thông thường có bốn chiều: ba 
chiều không gian và một chiều thời gian. Đôi khi các nhà vật lý 
gọi nó là không gian bốn chiều, nhưng điều đó làm mờ đi sự khác 
biệt rõ ràng giữa không gian và thời gian. Một cách mô tả chính 
xác hơn là coi không-thời gian là (3+1) chiều. 

Đất nước phẳng hai chiều và Đất nước đường thẳng một chiều 
cũng là continum không-thời gian. Đất nước phẳng là một thế 
giới chỉ có hai chiều không gian, nhưng các cư dân trên đó cũng 
cảm nhận được sự tôn tại của thời gian. Họ gọi thế giới của mình 
một cách hợp lý là (2+1) chiều. Người dân của Đất nước đường 
thẳng, những người chỉ có thể di chuyển dọc theo một trục duy 


469 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


nhất, nhưng họ cũng có thể nhận biết được thời gian, sống trong 
không-thời gian (1+1) chiều. Điều tuyệt vời của các không-thời 
gian (2+1) và (1+1) chiều là chúng ta có thể dễ dàng vẽ chúng để 
hỗ trợ cho trực giác. 

thời gian thời gian 


* sự kiện * sự kiện 


không gian 


NhôhŠ xin 22D 


Không-thời gian Không-thời gian 
(1+1) chiều (2+1) chiều 


Tất nhiên, không có gì ngăn được các nhà vật lý toán phát minh 
ra các thế giới với bất kỳ số chiều không gian nào, mặc dù bộ não 
chúng ta không có khả năng hình dung được chúng. Người ta cũng 
có thể tự hỏi liệu có thể thay đổi số chiều thời gian được không. 
Theo một nghĩa toán học hoàn toàn trừu tượng thì câu trả lời là có, 
nhưng trên quan điểm của một nhà vật lý, thì dường như không 
có nhiều ý nghĩa khi làm điều đó. Một chiều thời gian duy nhất 
dường như đã là một con số đúng rồi. 

Không gian anti de Sitter cũng có nhiều chiều. Nó có thể có 
bất kỳ số chiều không gian nào, nhưng chỉ có một chiều thời gian. 
Không gian ADS mà Baíados, Teitelboim và Zanelli đã nghiên cứu 
là (2+1) chiều, điều này khiến cho ta dễ dàng giải thích nó bằng 
các hình ảnh. 


470 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Vột lý học ở cóc chiều khéc nhau 


Không gian ba chiều (chứ không phải không-thời gian) là một 
trong những thứ dường như đã được gắn cứng trong hệ thống nhận 
thức của chúng ta. Không ai có thể hình dung được không gian 
bốn chiều mà không dựa vào toán học trừu tượng. Bạn có thể nghĩ 
rằng không gian một hoặc hai chiều dễ hình dung hơn, và theo một 
nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng nếu bạn suy ngẫm về nó 
trong chốc lát, bạn sẽ nhận ra rằng khi bạn hình dung các đường 
và các mặt phẳng, bạn luôn phải hình dung chúng được nhúng 
trong một không gian ba chiều. Điều đó gần như chắc chắn là do 
cách thức tiến hóa của bộ não chúng ta, chứ không liên quan gì 
đến những tính chất toán học đặc biệt nào của ba chiều cả!. 


Không giœn œnti de Si†ter 


Cách tốt nhất để giải thích ADS là 
cách mà Claudio giải thích cho tôi trên 
chuyến xe du lịch ở Chilê: đó là bằng 
hình ảnh. Hãy tạm bỏ qua thời gian và 
bắt đầu với không gian thông thường 


bên trong một hộp tròn rỗng. Trong ba 
chiều, một hộp tròn có nghĩa là bên trong nó là một hình cầu; trong 


! Thế giới vật lý liệu có thể là một hay hai chiều (tôi muốn nói về không gian, chứ 
không phải không-thời gian) không? Tôi không chắc lắm — chúng ta không biết 
tất cả các nguyên lý có thể xác định những vấn để như vậy - nhưng từ quan điểm 
toán học, thì Cơ học lượng tử và Thuyết tương đối hẹp đều nhất quán ở một hay 
hai cũng như trong ba chiêu. Ý tôi không phải muốn nói rằng sự sống có trí tuệ 
có thể tồn tại ở những thế giới khác đó, mà chỉ muốn nói là vật lý học thuộc một 
loại nào đó dường như là có thể mà thôi. 


471 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


thời gian 


ra lớn hơn tới 15 lần. 


hai chiều, nó thậm chí còn đơn giản hơn, 
đó là bên trong một vòng tròn. 

Bây giờ thì ta hãy thêm thời gian vào. 
Vẽ đường thời gian dọc theo trục thẳng 
đứng, thì continum không-thời gian bên 
trong hộp nhìn giống như bên trong của 
một hình trụ. Trong hình bên, ADS chính 
là vùng không đánh bóng ở bên trong của 
hình trụ. 

Hãy tưởng tượng ta cắt lát ADS (hãy 
nhớ, nó có một chiều thời gian) theo 
cách tương tự như chúng ta cắt lát một 
lỗ đen để tạo ra một giản đồ nhúng. Việc 
cắt lát như vậy sẽ để lộ ra tiết diện ngang 
không gian mà ta thực sự có thể gọi nó 
là không gian. 

Chúng ta hãy xem xét lát cắt hai chiều 
này kỹ lưỡng hơn chút nữa. Như bạn có 
thể dự đoán, nó cũng cong, giống như bề 
mặt Trái đất. Điều này có nghĩa là để vẽ 
nó trên mặt phẳng (một trang giấy), bạn 


phải kéo giãn và làm biến dạng bề mặt của nó. Không thể vẽ bản 
đồ Trái đất trên mặt phẳng của tờ giấy mà không có những biến 
dạng lớn. Các vùng ở gần mép bắc và nam của một tấm bản đồ 
Mercator! trông quá lớn so với các vùng ở gần xích đạo. Greenland 
nhìn lớn chẳng kém gì Châu Phi, mặc dù diện tích Châu Phi thực 


1 Gerard Mercator (1512-1594) nhà địa lý, người vẽ bản đồ đầu tiên của Trái đất. (ND) 


472 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Không gian (và cả không-thời gian) trong ADS là cong, nhưng 
không giống bề mặt Trái đất, nó có độ cong âm. Việc làm biến 
dạng nó thành phẳng có hiệu ứng “phản-Mercator”: nó sẽ làm cho 
những vùng ở gần mép trông sẽ quá nhỏ. Bức vẽ nổi tiếng Giới hạn 
Uòng tròn IV của Escher là một “tấm bản đô” biểu diễn một không 
gian có độ cong âm, nó cho ta thấy các lát cắt hai chiều của ADS 
nhìn chính xác như thế nào. 


473 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Tôi nhận thấy bức Giới hạn uòng tròn IV như thôi miên, đấy là 
đã nói giảm bớt đi rất nhiều rồi. (Nó gợi tôi nhớ đến truyện Chuột 
Uà chuột con và câu hỏi không bao giờ kết thúc của các nhân vật 
về Con chó cuối cùng được nhìn thấy, ở Chương 20). Các thiên 
thần và ác quỷ ở đây cũng tiếp nối không dứt, và nhạt nhòa dần 
về phía mép hình ƒracral vô hạn. Liệu Escher có mặc cả với ác quỷ 
cho phép ông vẽ một số vô hạn các thiên thần hay không? Hay nếu 
tôi nhìn đủ kỹ, thì thiên thần sẽ được nhìn thấy cuối cùng? 

Hãy tạm dừng một chút để tự mình thay đổi nhận thức sao cho 
bạn có thể thấy các thiên thần và ác quỷ khi có cùng kích cỡ. Đây 
không phải là một bài tập luyện dễ dàng về trí tuệ, song nó giúp 
bạn nhớ rằng, trên thực tế, Greenland gần như có cùng độ lớn với 
bán đảo Ả Rập, mặc dù, trên tấm bản đồ Mercator, nó nhìn như 
là lớn hơn tới 8 lần. Rõ ràng là Escher thực sự đã có bộ óc rất giỏi 
đối với loại bài tập trí tuệ này, nhưng bằng sự luyện tập, bạn cũng 
có thể làm được điều đó. 

Giờ ta hãy thêm thời gian vào và đặt 
tất cả cùng nhau trong một bức tranh về 
Không gian anti de Sitter. Như thường lệ, 


thời gian 


chúng ta đặt thời gian theo trục thẳng 


% 


đứng. Mỗi lắt cắt nằm ngang biểu thị 
không gian thường ở một thời điểm nhất 
định. Bây giờ hãy hình dung ADS như 
là một số vô hạn những lát cắt không 
gian mỏng - một cái xúc xích được cắt 
lát vô cùng mỏng - mà khi xếp chồng 
lên nhau, chúng tạo nên một continum 


không-thời gian. 


474 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Không gian được cuộn một cách kỳ quặc trong ADS, nhưng 
cũng không kỳ quặc hơn thời gian. Hãy nhớ lại Chương 3, trong 
đó có nói rằng trong Thuyết tương đối rộng, các đồng hô đặt ở 
các vị trí khác nhau thì thường chạy với tốc độ khác nhau. Chẳng 
hạn, sự chậm dần của các đông hồ ở gần một chân trời lỗ đen cho 
phép lỗ đen có thể được sử dụng như một cỗ máy thời gian. Đồng 
hồ trong ADS cũng hành xử một cách kỳ lạ. Hãy hình dung rằng 
mỗi ác quỷ của Escher đều mang đồng hô đeo tay. Nếu các ác 
quỷ ở gần trung tâm nhất nhìn ra xung quanh những người hàng 
xóm ở xa tâm hơn một chút, chúng sẽ nhận thấy điều gì đó đặc 
biệt: Các đồng hồ ở xa hơn sẽ chạy nhanh gấp đôi đồng hồ của 
chúng. Giả sử rằng các ác quỷ có hệ thống trao đổi chất thì các 
chức năng trao đổi chất của những người hàng xóm của chúng ở 
bên ngoài cũng sẽ hoạt động nhanh hơn. Thực tế, mọi phép đo 
thời gian dường như đều được tăng tốc và khi chúng nhìn ra xa 
hơn nữa thì các đồng hồ dường như cũng chạy nhanh hơn nữa. 
Mỗi lớp kế tiếp chạy nhanh hơn lớp ngay trước nó, cho đến khi 
ở phía ngoài gần với đường biên, thì các đồng hồ sẽ chạy nhanh 
tới mức ác quỷ ở trung tâm chỉ thấy một vệt xoáy tít. 

Độ cong của không-thời gian trong ADS tạo nên một trường 
hấp dẫn kéo mọi vật về phía tâm, ngay cả nếu ở đó không có gì hết. 
Một thể hiện của trường hấp dẫn ma quái này là nếu có một khối 
lượng di chuyển về phía biên thì nó sẽ bị kéo ngược trở lại, giống 
như bị mắc vào một lò xo vậy. Nếu cứ để mặc nó thì khối lượng 
này sẽ dao động qua lại không ngừng. Hiệu ứng thứ hai thực sự 
là mặt trái của đồng xu. Lực kéo về phía tâm thực ra không khác 
với lực đẩy ra xa biên. Lực đẩy là lực không thể cưỡng lại được, 
giữ cho mọi vật, kể cả lỗ đen, không tiếp xúc được với biên. 


475 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Các hộp được chế tạo để đặt các vật vào trong đó, vì vậy chúng 
ta hãy cho một số hạt vào trong hộp. Dù chúng ta có đặt chúng ở 
đâu thì chúng cũng sẽ bị kéo về phía tâm. Nếu chỉ có một hạt thì 
nó sẽ dao động vĩnh viễn xung quanh tâm, nhưng nếu có hai hay 
nhiều hạt hơn, thì chúng sẽ va chạm nhau. Hấp dẫn - không phải 
là hấp dẫn ma của ADS, mà là lực hấp dẫn thông thường giữa các 
hạt - có thể làm cho chúng kết hợp lại thành một khối. Bổ sung 
thêm các hạt sẽ làm tăng áp suất và nhiệt độ ở tâm, và cái khối 
dao động này có thể châm ngòi để tạo thành một ngôi sao. Việc 
bố sung thêm khối lượng nhiều hơn nữa, cuối cùng sẽ dẫn tới một 
sự co sập lại khủng khiếp: một lỗ đen sẽ hình thành - một lỗ đen 
được bẫy trong một cái hộp. 

Baíados, Teitelboim, và Zanelli không phải là những người đầu 
tiên nghiên cứu về lỗ đen trong ADS; vinh dự đó thuộc về Don 
Page và Stephen Hawking. Nhưng BTZ đã phát hiện ra một ví dụ 
đơn giản nhất, dễ dàng hình dung vì không gian chỉ có 2 chiều. 
Đây là một bức ảnh chụp nhanh tưởng tượng về một lỗ đen BTZ. 
Mép của vùng màu đen chính là chân trời. 


476 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Các lỗ đen anti de Sitter có tất cả các đặc điểm của lỗ đen thông 
thường, trừ một ngoại lệ. Thường thì điểm kỳ dị cực kỳ khó chịu ẩn 
phía sau chân trời. Việc thêm khối lượng vào sẽ làm tăng kích thước 
của lỗ đen, đẩy chân trời ra phía ngoài gần với đường biên hơn. 


Xưởng 


Tin 


# 
tị .“ 
Ÿ 
HN 


^ 
“Ế 


. 


Tăng khối lượng làm cho lỗ đen ADS lớn thêm 


Nhưng không giống lỗ đen thông thường, các lỗ đen loại ADS 
không bốc hơi. Chân trời là một bề mặt vô cùng nóng, liên tục phát 
xạ photon. Nhưng photon không có nơi nào để đi cả. Thay vì bốc 
hơi vào không gian trống rỗng, chúng rơi trở lại lỗ đen. 


Thêm chút nữo về ADS 


Hãy hình dung ta thu nhỏ vào một điểm trên biên của bức Giới 
hạn 0òng tròn IV rồi sau đó phóng to nó lên sao cho đường biên 
trông gần như thẳng. 

Chúng ta có thể lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, nhưng không 
để mất hết thiên thần và ác quỷ, cho đến khi giới hạn của đường 


477 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


biên trông hoàn toàn thẳng 
và vô hạn. Tôi không phải là 
Echer, và tôi cũng không cố 
gắng tái tạo lại những sinh 
linh tao nhã của ông, nhưng 
nếu tôi đơn giản hóa đến 
mức mà tại đó ác quỷ được 
thay thế bằng những hình 


vuông, thì bức tranh sẽ trở thành một loại mạng các hình vuông 


ngày càng nhỏ dần khi chúng ta càng tiến gần đến biên. Hãy xem 


ADS là một bức tường gạch vô hạn. Khi bạn càng đi xuống theo 


bức tường, thì những viên gạch ở mỗi lớp gạch mới lại có kích 


thước lớn gấp đôi. 


Tất nhiên, sẽ không có đường thực sự nào trong không gian 


anti de Sitter, cũng như các kinh tuyến và vĩ tuyến trên bề mặt 


Trái đất, chúng chỉ hiện diện ở đó để hướng dẫn cho mắt bạn 


và chỉ ra kích thước đã bị biến dạng như thế nào do độ cong của 


không gian mà thôi. 


478 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Bức tranh của Echer và 
phiên bản thô sơ của tôi biểu 
thị không gian hai chiều, 
nhưng không gian thực lại là 
ba chiều. Không khó để hình 
dung không gian sẽ được 
nhìn như thế nào nếu chúng 
ta thêm vào một chiều nữa 
(không phải thời gian). Tất 
cả những gì chúng ta phải 


làm là thay thế các hình vuông tưởäiủ 


bằng các khối lập phương đặc 
ba chiều. Trong bức tranh tiếp 
theo, tôi cho các bạn thấy một 
mầu hữu hạn của “bức tường 
gạch” 3-D, nhưng hãy nhớ trong 
đầu rằng nó vẫn còn tiếp diễn ở 
cả các chiều ngang và dọc nữa. 

Việc bổ sung thêm thời gian 
vào bức tranh cũng giống như 
trước: mỗi hình vuông hay khối lập phương được trang bị thêm 
đồng hồ riêng. Tốc độ mà đồng hồ chạy phụ thuộc vào vị trí lớp của 
nó. Mỗi lần chúng ta tiến gần hơn một lớp đến biên, thì đồng hồ 
lại tăng tốc lên một thừa số hai. Ngược lại, nếu chúng ta đi xuống 
phía dưới bức tường thì đồng hồ sẽ chạy chậm lại. 

Trên quan điểm toán học, không có lý do gì để phải dừng lại 
ở ba chiều của không gian. Bằng cách chồng các khối bốn chiều 
với kích thước khác nhau, ta có 
thể dựng được không gian anti 
de Sitter (4+1) chiều hay bất kỳ 
số chiều nào khác. Nhưng ngay 
cả việc vẽ một khối lập phương 
4-D cũng đã rất phức tạp. Dưới 
đây là một nỗ lực như thế. 

Việc thử xếp chồng chúng 
lên nhau để vẽ một phiên bản 
4-D của ADS cũng tạo nên một 


sự lộn xộn đầy trở ngại. 


479 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Thế giới trong hộp 


Việc giữ cho lỗ đen không bốc hơi là một lý do rất chính đáng 
để nghiên cứu vật lý học trong một chiếc hộp, nhưng ý tưởng về 
một thế giới trong hộp thì còn thú vị hơn thế rất nhiều. Mục tiêu 
thực sự ở đây là để hiểu Nguyên lý toàn ảnh và để làm cho nó 
chính xác hơn về mặt toán học. Đây là cách mà tôi đã giải thích 
về Nguyên lý toàn ảnh ở Chương 18: “Thế giới ba chiều của trải 
nghiệm thông thường: vũ trụ với các thiên hà, sao, hành tinh, các 
ngôi nhà, những tẳng đá, và con người - là một bức toàn ảnh, một 
hình ảnh của thực tại được mã hóa trên một bề mặt hai chiều ở 
xa. Định luật mới này của vật lý, được gọi là Nguyên lý toàn ảnh, 
khẳng định rằng mọi thứ bên trong một vùng không gian đều 
có thể được mô tả bởi các bit thông tin được giới hạn ở biên của 
vùng không gian đó”. 

Phần không chính xác trong phát biểu Nguyên lý toàn ảnh, đó 
là các vật có thể đi qua đường biên; suy cho cùng thì đây chỉ là 
một bề mặt toán học tưởng tượng, chứ không có vật chất thực thụ 
nào. Khả năng các vật có thể đi vào và đi ra khỏi vùng sẽ làm đảo 
lộn ý nghĩa của phát biểu “mọi thứ bên trong một vùng không 
gian đều có thể được mô tả bởi các bit thông tin được giới hạn ở 
biên của vùng không gian đó”. Nhưng một thế giới bên trong hộp 
với những bức tường hoàn toàn không thể xuyên qua sẽ không có 
vấn đề này. Phát biểu mới bây giờ sẽ là: 


Mọi thứ bên trong hộp uới những bức tường hhông thể xuyên qua 
có thể được mô tả bởi các bit thông tin được lưu trữ rong các 
Đixel trên thành hộp. 


480 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Trong chuyến xe du lịch ở Chilê năm 1989, tôi đã không hiểu 
tại sao Claudio Teitelboim lại phấn khích như vậy về Không gian 
anti de Sitter. Các lỗ đen trong hộp - thì sao chứ? Phải mất 8 năm 
sau, tôi mới nắm được vấn đề - 8 năm và một nhà vật lý Nam Mỹ 
khác, nhưng lần này là một người Achentina. 


Khớm phớ đồy sửng sốt của Moldacenod 


Juan Maldacena hoàn toàn khác với Claudio Teitelboim. Ông 
không cao lớn bằng và nghiêm trang hơn rất nhiều. Tôi khó có 
thể tưởng tượng nổi là ông dám băng qua hiểm nguy ở Santiago 
với bộ quân phục rởm khoác trên người. Nhưng ông lại hoàn toàn 
không thiếu can đảm của một nhà vật lý. Năm 1997, ông đã thách 
thức và đưa ra một tuyên bố táo bạo phi thường, một tuyên bố có 
vẻ như còn điên rồ hơn cả chuyến đi bão táp của tôi với Claudio. 
Maldacena đã chứng tỏ rằng hai thế giới toán học, mà dường như 
là hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong thực tế lại đúng là 
một. Một thế giới có bốn chiều không gian và một chiều thời gian 
(4+1), trong khi thế giới kia là (3+1) chiều, rất giống với thế giới 
mà chúng ta đã trải nghiệm. Tôi mạn phép được phóng túng một 
chút để đơn giản hóa câu chuyện này, làm cho nó dễ hình dung 
hơn, bằng cách giảm số chiều trong mỗi thế giới đi một. Theo cách 
này, tôi muốn nói rằng một phiên bản hư cấu nào đó của Đất nước 
phẳng, tức thế giới (2+1) chiều, bằng cách nào đó lại tương đương 
với một thế giới anti de Sitter (3+1) chiều. 

Làm sao lại có thể xảy ra một chuyện như vậy được? Điều rõ 
ràng nhất về không gian chính là số chiều. Việc không có khả năng 
nhận biết số chiều của không gian sẽ gây nên một sự rối loạn vô 


481 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


cùng nguy hiểm về mặt nhận thức. Chắc chắn là không thể nhầm 


lẫn hai chiều với ba chiều được, ít nhất là khi ta còn mạnh khỏe 


và tỉnh táo. Hoặc đó là bạn nghĩ như vậy. 


Con đường dẫn tới khám phá của Maldacena là một con đường 


quanh co khúc khuỷu, lang thang qua những lỗ đen cực trị, các 


D-brane, và một thứ gọi là Lý thuyết ma trận', và cuối cùng kết 


thúc với sự khẳng định tuyệt vời của Nguyên lý toàn ảnh. 


Điểm xuất phát là các D-brane của 
Polchinski. Hãy nhớ lại là D-brane là một đối 
tượng vật chất, tùy thuộc vào số chiều của nó 
mà có thể là một điểm, một đường, một mặt 
phẳng hay một khối đặc choán đầy không 
gian. Tính chất chủ yếu phân biệt D-brane 
với những thứ khác là các dây cơ bản có thể 
có một đầu ở trên chúng. Để định ý, chúng 
ta hãy tập trung vào các D2-brane”. Bạn hãy 
hình dung một bề mặt hai chiều phẳng trôi 
nổi trong không gian ba chiều như một tấm 
thảm thần kỳ. Các dây hở có thể gắn chúng 
với D-brane ở cả hai đầu. Chúng có thể trượt 
đọc trên D-brane, nhưng không thể nhảy tự 


1 Lý thuyết ma trận trong ngữ cảnh này không có liên quan gì đến Ma trận S cả. 


2 


Đây là một thuyết có trước và có quan hệ gần gũi với phát minh của Maldacena, 
phát minh cũng có liên quan đến sự gia tăng đảy bí ẩn của các chiều. Đây là một 
ví dụ đầu tiên về sự tương ứng về mặt toán học khẳng định Nguyên lý toàn ảnh. 
Lý thuyết ma trận được phát minh bởi Tom Banks, Willy Eischler, Steve Shenker, 
và tôi vào năm 1996. 

Trong công trình gốc của Maldacena, ông tập trung vào một ví dụ liên quan với 
không gian bốn chiều. Nó được gọi là ADS (4+1) chiều. Lý do để nghiên cứu không 
gian bốn chiều thay vì ba chiều chỉ mang tính kỹ thuật và không quan trọng đối 
với phần còn lại của chương này, nhưng lại liên quan đến phần Vĩ thanh. 


482 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


do vào chiều thứ ba. Các đoạn dây có thể 
trượt vô tư trên mặt băng, nhưng không thể 
nào nhấc chân lên được. Nhìn từ xa, mỗi 
mẩu dây trông giống như một hạt đang di 
chuyển trong một thế giới hai chiều. Nếu có 
hơn một dây thì chúng có thể va chạm, tán 
xạ, hoặc thậm chí kết lại thành một đối tượng 
phức tạp hơn. 

Các D-brane có thể tôn tại đơn lẻ, nhưng 
chúng có tính kết dính. Nếu đưa chúng lại 
gần nhau một cách nhẹ nhàng, chúng sẽ kết 
lại và tạo nên một màng tổng hợp gồm vài 
lớp, như hình minh họa bên. 


Tôi đã biểu diễn các D-brane hơi tách 


ra xa nhau, nhưng khi chúng đã liên kết lại 
thì các khe hở sẽ biến mất. Một nhóm các 
D-brane liên kết với nhau được gọi là chông D-brane. 

Các dây hở chuyển động trên một chồng D-brane có nhiều 
tính chất hơn và phong phú hơn các dây chuyển động trên một 
D-brane đơn lẻ. Hai đầu của một dây có thể gắn với hai brane khác 
nhau của chồng, như thể một giầy trượt băng chuyển động trên 
một mặt phẳng hơi khác với chiếc giầy kia. Để theo dõi các màng 
khác nhau, chúng ta có thể đặt tên cho chúng. Chẳng hạn, trong 
chồng biểu diễn ở trên, chúng có thể được gọi là đỏ, lục và lam. 

Các dây trượt trên chồng D-brane phải luôn có các đầu gắn với 
một D-brane, nhưng giờ thì có nhiều khả năng. Chẳng hạn, một 
dây có hai đầu gắn với brane đỏ. Điều này tạo nên dây đỏ-đỏ. 
Tương tự, sẽ có dây lam-lam và lục-lục. Nhưng cũng có khả năng 


483 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


hai đầu của một dây lại gắn với các brane 
khác nhau. Vì vậy, có thể có các dây đỏ-lục, 
đỏ-lam và vân vân. Thực tế, có tới chín khả 
năng khác nhau đối với các dây chuyển động 
trên chồng D-brane. 

Những điều thú vị sẽ xảy ra nếu một vài 
dây được gắn với các brane. 

Các dây trên chồng D2-brane nhìn rất 
giống các hạt thông thường, mặc dù trong 
một thế giới chỉ có hai chiều không gian. 


Chúng tương tác với nhau, tán xạ khi va với 
nhau, và tác dụng lực lên các dây ở gần. Một 
dây cũng có thể tách ra thành hai dây. Dưới đây là chuỗi hình mô 
tả quá trình một dây trên một brane đơn lẻ tách ra để trở thành 
hai dây. Trình tự thời gian diễn tiến từ trên xuống dưới. 


⁄Z "XS. 


⁄Z NỬZN 
/ xứ 


Khi một điểm trên dây tiếp xúc với brane, sẽ cho phép dây tách 
ra thành hai, nhưng luôn theo cách sao cho tất cả các đầu dây đều 
phải gắn với brane đó. Hình trên cũng có thể được xem từ dưới lên, 
tức là một cặp dây kết lại với nhau tạo thành một dây đơn nhất. 


484 - 
CUỘC CHIẾN LỎ ĐEN 


Dưới đây là chuỗi các hình liên quan đến các dây trên một 
chồng ba D-brane. Chuỗi này mô tả một dây đỏ(R) - lục(G) va 
chạm với dây lục(G) - lam(). Hai dây này kết lại với nhau tạo nên 
một dây đỏ(R) - lam(B) đơn nhất. 


Một dây đỏ-đỏ không thể kết hợp với một dây lục-lục vì các đầu 
của chúng không bao giờ chạm nhau. 

Bạn có cảm giác rằng mình đã biết tất cả những điều này trước 
đây rồi không? Có đấy, nếu như bạn đã đọc qua Chương 19. Các 
quy tắc chi phối các dây gắn với một chồng D-brane cũng chính 
là những quy tắc chi phối các gluon trong Sắc động lực học lượng 
tử (QCD). Trong Chương 19, tôi đã giải thích rằng một gluon cũng 
giống như một thanh nam châm nhỏ với hai đầu (cực), mỗi đầu 
có một màu. Sự tương đồng không chỉ dừng lại ở đó. Hình ở trên 
cho thấy hai dây kết hợp lại với nhau tạo thành một dây đơn nhất, 
cũng giống như một giản đồ đỉnh gluon của QCD mà thôi. 

Sự tương đồng giữa “vật lý học trên D-brane” và thế giới các hạt 
cơ bản thông thường là một thực tế rất hấp dẫn mà, như chúng ta 
sẽ thấy trong chương sau, đã được chứng minh là cực kỳ hữu dụng. 
Khi các nhà vật lý tìm được hai cách thức khác nhau mô tả cùng 
một hệ, họ sẽ gọi các cách mô tả này là “đối ngẫu với nhau”. Một ví 


485 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


dụ là sự mô tả đối ngẫu về ánh sáng: hoặc là sóng hoặc là hạt. Vật 
lý học chứa đầy những đối ngẫu, nên không có gì là mới mẻ hay 
đáng ngạc nhiên một cách đặc biệt trong việc Maldacena đã khám 
phá ra hai mô tả đối ngẫu về các dây trên một D-brane. Điều mới 
mẻ, mà gần như là chưa nghe tới bao giờ!, đó là hai mô tả này đã 
mô tả các thế giới với số chiều không gian khác nhau. 

Tôi đã từng gợi ý về một cách mô tả: đó là phiên bản Đất nước 
phẳng (2+1) chiều của QCD. Nó mô tả các proton, meson và 
glueball phẳng, nhưng giống như QCD thực, nó không có gợi ý nào 
về hấp dẫn cả. Nửa còn lại của đối ngẫu này, tức cách mô tả khác 
về cùng một thứ, thì mô tả một thế giới không gian bø chiêu, nhưng 
không phải là không gian ba chiều bất kỳ, mà là Không gian anti 
de Sitter. Maldacena đã chứng tỏ rằng QCD của Đất nước phẳng là 
đối ngẫu của một vũ trụ anti de Sitter (3+1) chiều. Hơn nữa, trong 
thế giới ba chiều này, vật chất và năng lượng tác dụng những lực 
hấp dẫn hệt như trong thế giới thực. Nói cách khác, một thế giới 
(2+1) chiều có chứa QCD nhưng không có hấp dẫn là tương đương 
với một vũ trụ (3+1) chiều có hấp dẫn. 

Làm sao mà điều này lại có thể xảy ra được? Tại sao một thế giới 
chỉ có hai chiều lại có thể giống hệt như một thế giới ba chiều? Cái 
chiều dư này của không gian nảy nòi từ đâu ra? Chìa khóa ở đây 
chính là sự biến dạng của Không gian anti de Sitter, sự biến dạng 
đã làm cho các đối tượng ở gần biên trông nhỏ hơn so với cùng đối 
tượng đó ở sâu bên trong không gian. Sự biến dạng này không chỉ 
ảnh hưởng tới các ác quỷ tưởng tượng, mà còn tới cả những đối 
tượng thực khi chúng chuyển động qua không gian. Chẳng hạn, 


! Gần như, chứ không phải hoàn toàn chưa nghe tới. Lý thuyết Ma trận là một ví dụ 
sớm hơn. 


486 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


nếu chiếu một chữ cái A cao một mét lên biên bằng cách tạo bóng 
của nó, thì hình ảnh thu được sẽ co nhỏ lại hoặc lớn lên tùy theo 


vật tiến lại gần hoặc lùi ra và biên. 


~ 


Từ điểm nhìn ở vùng bên trong ba chiêu, thì đây là một ảo ảnh 
không khác gì kích thước lớn của Greenland trên một tấm bản đô 
Mercator. Nhưng trong sự mô tả đối ngẫu - lý thuyết Đất nước 
phẳng - thì không có khái niệm khoảng cách ở chiều thứ ba thẳng 
đứng. Thay vào đó là khái niệm kích thước. Đây là một sự kết nối 
toán học rất đáng kinh ngạc: lớn dần và co lại trong cái nửa Đất 
nước phẳng của phép đối ngẫu cũng chính là chuyển động tới lui 
dọc theo chiều thứ ba trong cái nửa còn lại của phép đối ngẫu đó. 

Một lần nữa, điều này lại gợi lên điều gì đó quen thuộc, lần này 
là từ Chương 18, chương mà ở đó chúng ta đã khám phá ra rằng thế 
giới là một bức toàn ảnh. Hai cách mô tả đối ngẫu của Maldacena 
chính là Nguyên lý toàn ảnh đang vận hành. Mọi điều diễn ra ở 
bên trong Không gian anti de Sitter “là một bức toàn ảnh, tức là 
một hình ảnh của thực tại được mã hóa trên một bề mặt hai chiều 
ở xa”. Một thế giới ba chiều có hấp dẫn tương đương với một bức 
ảnh toàn ký lượng tử hai chiều ở biên của không gian. 

Tôi không biết Maldacena có liên kết khám phá của ông với 
Nguyên lý toàn ảnh hay không, nhưng Ed Witten đã nhanh chóng 
làm điều đó. Chỉ hai tháng sau bài báo của Maldacena, Witten đã 


487 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


đưa bài báo của mình lên Internet, với tiêu đề 
“Không gian anti de Sitter và phép toàn ảnh”. 

Trong tất cả những điều được viết ra 
trong bài báo của Witten thì điều mà tôi 
chú ý đặc biệt đó là phần nói về lỗ đen. 
Không gian anti de Sitter - phiên bản gốc, 
không phải là phiên bản bức tường gạch 
phẳng, mà giống như một hộp súp. Những 
lát cắt ngang biểu thị không gian; trục 
thẳng đứng của hộp là thời gian. Nhãn in 
bên ngoài hộp là biên và phần bên trong 


chính là continum không-thời gian. 

ADS thuần túy thì giống như một chiếc hộp rỗng, nhưng nó 
có thể trở nên thú vị hơn khi đổ “súp” - tức là vật chất và năng 
lượng - vào. Witten giải thích rằng bằng cách bơm đủ khối lượng 
và năng lượng vào trong hộp thì một lỗ đen có thể sẽ được tạo ra. 
Điều này làm nảy ra một câu hỏi. Theo Maldacena, cần phải có 
một sự mô tả thứ hai - mô tả đối ngẫu - mà không liên quan gì đến 
các thứ ở bên trong của hộp. Sự mô tả khác này sẽ thông qua một 
Lý thuyết trường lượng tử hai chiều của các hạt tương tự như các 
gluon di chuyển trên nhãn hộp. Sự tồn tại của một lỗ đen trong 
súp sẽ phải tương đương với cái gì đó trên bức toàn ảnh ở biên, 
nhưng cái gì đó thực sự là gì đây? Trong Lý thuyết biên, Witten đã 
chứng tỏ rằng lỗ đen bên trong súp tương đương với một chất lưu 
nóng thông thường của các hạt cơ bản - mà chủ yếu chỉ là gluon. 

Giây phút mà tôi nhìn thấy bài báo của Witten, tôi đã biết là Cuộc 
chiến lỗ đen đã kết thúc. Lý thuyết trường lượng tử là một trường 
hợp đặc biệt của Cơ học lượng tử, mà thông tin trong Cơ học lượng 


488 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tử không bao giờ có thể bị phá hủy. Bất cứ điều gì mà Maldacena và 
Witten đã làm đều đã chứng minh một cách chắc chắn rằng thông tin 
sẽ không bao giờ bị mất ở phía sau chân trời lỗ đen. Các nhà lý thuyết 
dây có thể hiểu điều này ngay lập tức; còn các chuyên gia thuyết 
tương đối thì sẽ phải lâu hơn. Nhưng cuộc chiến tranh thì đã qua rồi. 

Mặc dù Cuộc chiến tranh lỗ đen lẽ ra đã đi đến hồi kết vào đầu 
năm 1998, nhưng Stephen Hawking giống như là một chiến binh 
không may mắn bị lạc trong rừng rậm nhiều năm mà không biết 
chiến sự đã kết thúc. Tới lúc này, ông đã trở thành một nhân vật 
thảm thương. Năm mươi sáu tuổi, không còn ở đỉnh cao của sức 
mạnh trí tuệ nữa, và gần như không thể giao tiếp, Stephen vẫn 
không hiểu được vấn đề. Tôi chắc chắn rằng đó không phải là 
bởi giới hạn trí tuệ của ông. Từ những va chạm của tôi với ông 
sau năm 1998, rõ ràng là trí tuệ của ông vẫn rất sắc sảo. Nhưng 
khả năng thể chất thì giảm sút tôi tệ đến mức mà ông gần như 
bị khóa chặt hoàn toàn bên trong cái đầu của mình. Không có 
cách nào để viết ra một phương trình và những trở ngại to lớn khi 
cộng tác với những người khác, chắc chắn ông đã nhận ra rằng 
mình không thể làm những điều mà các nhà vật lý bình thường 
vẫn làm để tìm hiểu những nghiên cứu mới, không quen thuộc. 
Vì vậy, Stephen vẫn tiếp tục chiến đấu trong một thời gian nữa. 

Không lâu sau bài báo của Witten, một hội thảo khác được tổ 
chức ở Santa Barbara, đây là một dịp để kỷ niệm về phép toàn ảnh 
và khám phá của Maldacena. Người phát biểu sau bữa tối là Jeff 
Harvey (H trong CGHS), nhưng thay vì phát biểu, ông đã mời mọi 
người hát và nhảy theo một bài hát chiến thắng Maldacena, theo 
giai điệu của bài Macarena'. 


! “Macarena” là một giai điệu nhảy Latinh thịnh hành vào giữa những năm 1990. 


489 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Bạn bắt đầu uới brane 
0à bzane là BPS! 


Rồi bạn đến gần brane 

Đà bhông gian là ADS 

Ai biết điều đó nghĩa là gì 
Tôi nhận là tôi không biết 
Ehhhh! Maldacena! 

Siêu Vang Mills 

Với N rốt lớn 

Hấp dẫn trên một mặt cầu 
Thông lượng không bao giờ hết 
Người nói chúng là một 
Cẩm chắc là toàn ảnh rồi 
Ehhhhh! Maldaceua 

Lỗ đen uốn là 

một bí ổn uĩ đại 

Giờ chúng ta dùng D-brane 
để tính toán D-enlzoby 


Và khi D-brane nóng 
D-năng lượng tự do 


Ehhhh! Maldacenal 


1 _BPS là một tính chất kỹ thuật của D-brane. BPS là ba chữ cái đầu tên của ba tác 
giả - Bogomofnyi, Prasad và Sommerfeld - những người đã khám phá ra tính 
chất này. 


490 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Lý thuyết M đã hoàn tất 
J⁄uan nối tiếng lẫy lừng 


Lỗ đen mà chúng ta làm chủ 
Có thể tính QCD 

Quá tệ là phổ glueball 

Còn đôi điều tranh cãi 


Ehhhhh! Maldacena 


1 Lời của Jeff Harvey. 


491 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


23 
VẬT LÝ HAT NHÂN Ư2 ANH KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨI 


NHỮNG NGƯỜI HOÀI NGHI sẽ chỉ ra rằng tất cả những gì tôi đã nói 
với bạn về các tính chất lượng tử của lỗ đen - từ entropy, nhiệt độ, 
và bức xạ lỗ đen đến tính bổ sung của lỗ đen và nguyên lý toàn 
ảnh - đều là thuần lý thuyết, chứ chẳng hề có một chút dữ liệu 
thực nghiệm nào khẳng định chúng cả. Không may là họ có thể là 
đúng trong một thời gian còn rất dài. 

Có thể nói, một mối liên kết hoàn toàn bất ngờ vừa mới xuất 
hiện - mối liên kết giữa các lỗ đen, hấp dẫn lượng tử, Nguyên lý 
toàn ảnh, và vật lý hạt nhân thực nghiệm có lẽ cuối cùng đã cải 
chính cho tuyên bố nói rằng các lý thuyết này vượt ra ngoài khả 
năng xác nhận của khoa học. Trong tình hình đó thì vật lý hạt nhân 
dường như là nơi ít hứa hẹn nhất để kiểm chứng các ý tưởng như 
Nguyên lý toàn ảnh và tính bổ sung của lỗ đen. Vật lý hạt nhân 
thường không còn được coi là một công cụ sắc bén nữa. Nó là một 
đề tài cũ, và hầu hết các nhà vật lý, trong đó có tôi, nghĩ rằng nó 
đã không còn năng lực để dạy cho chúng ta điều gì mới mẻ nữa về 
các nguyên lý cơ bản. Nhưng theo quan điểm của vật lý học hiện 
đại, thì hạt nhân giống như những viên kẹo dẻo, trong đó chủ yếu 
choán đầy không gian trống rỗng!'. Vậy thì liệu chúng có thể dạy 
1 Thật thú vị khi tính khối lượng riêng của một nuclon bằng đơn vị Planck. Bán kính 


của một proton khoảng 10” và khối lượng của nó khoảng 10". Điều này làm cho 
khối lượng trên một đơn vị thể tích của nó vào khoảng 10. 


492 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


chúng ta điều gì đó về vật lý ở thang Planck hay không? Thật đáng 
kinh ngạc, có vẻ như là rất nhiều. 

Các nhà lý thuyết dây luôn có sự quan tâm nhất định đối với 
hạt nhân. Tiền sử của Lý thuyết dây đều là về các hadron: proton, 
nơtron, meson, và glueball. Giống như hạt nhân, các hạt này là lớn, 
là tố hợp mềm của các hạt quark và gluon. Nhưng dường như ở 
những thang lớn hơn thang Planck hàng trăm tỉ tỉ lần thì tự nhiên 
lại lặp lại chính bản thân nó. Toán học của vật lý hadron hóa ra là 
gần giống như toán học của Lý thuyết dây. Điều này xem ra vô cùng 
đáng ngạc nhiên bởi thực tế là các thang này là rất khác nhau: về 
kích thước, nuclon có thể lớn hơn đến 10”° lần một dây cơ bản, và 
chúng dao động chậm hơn 10” lần. Làm thế nào mà các lý thuyết 
này lại có thể như nhau, hay dù là tương tự một cách xa xôi với 
nhau? Tuy nhiên, theo cách mà ngày càng trở nên rõ ràng thì quả 
là đúng như vậy. Và nếu như các hạt nội hạt nhân thông thường lại 
thực sự giống như các dây cơ bản, thì tại sao lại không kiểm chứng 
các ý tưởng về Lý thuyết dây trong các phòng thí nghiệm vật lý hạt 
nhân? Và thực tế, nó đã được thực hiện gần như suốt 40 năm qua. 

Mối liên kết giữa các hadron và các dây là một trong những trụ 
cột của vật lý hạt hiện đại, nhưng cho tới tận thời gian rất gần đây, 
người ta vẫn không thể kiểm chứng được sự tương tự trong hạt 
nhân của vật lý lỗ đen. Nhưng tình trạng đó giờ đây đang thay đổi. 

Mãi ngoài Long Island, cách Manhattan khoảng 70 dặm, các nhà 
vật lý hạt nhân tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven đang 
phóng các hạt nhân nguyên tử nặng vào nhau để xem điều gì sẽ 
xảy ra. Máy va chạm ion nặng tương đối tính (RHIC) gia tốc các hạt 
nhân vàng tới gần với vận tốc ánh sáng, tức đủ nhanh để khi va 
chạm với nhau, chúng sẽ làm tóe ra một lượng năng lượng cực lớn, 


493 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


nóng hơn hàng trăm triệu lần so với bề mặt của Mặt trời. Các nhà 
vật lý ở Brookhaven không quan tâm đến vũ khí hạt nhân hay bất 
kỳ công nghệ hạt nhân nào khác. Động cơ của họ chỉ thuần túy là 
tò mò - sự tò mò muốn tìm hiểu về các tính chất của một dạng vật 
chất mới. Thứ vật chất hạt nhân nóng này sẽ hành xử như thế nào? 
Nó có phải là một dạng khí? Hay một chất lỏng? Liệu chúng có gắn 
kết với nhau hay lại bốc hơi ngay lập tức thành các hạt riêng rẽ? 
Liệu những tia hạt có năng lượng cực cao có phóng ra từ đó không? 

Như tôi đã nói, vật lý hạt nhân và hấp dẫn lượng tử diễn ra trên 
những thang khác nhau rất xa, vậy thì làm thế nào mà chúng lại có 
thể liên quan với nhau? Sự tương tự tốt nhất mà tôi biết liên quan 
đến một trong những bộ phim chán nhất từ trước tới nay, một bộ 
phim kinh dị cổ điển từ thời còn chiếu phim phục vụ khách ngồi 
trong ôtô. Bộ phim làm về một con ruồi khổng lô. Tôi không biết bộ 
phim được làm như thế nào, nhưng tôi đoán là người ta quay một 
con ruôi bình thường rồi sau đó phóng đại nó lên, chiếm toàn bộ 
màn ảnh. Hình ảnh được chiếu với 
tốc độ rất chậm, cho ta cái cảm giác 
rờn rợn rằng đó không phải là con 
ruồi nữa, mà là một con chim khổng 
lồ, gớm guốc. Kết quả thật là kinh dị, 
nhưng hơn thế, nó hầu như lại minh 
họa một cách tuyệt vời cho mối liên 
hệ giữa graviton và glueball. Cả hai 
đều là dây đóng, nhưng graviton 


nhỏ hơn và nhanh hơn rất nhiều so 
~ với glueball, cụ thể là nhỏ hơn và 
nhanh hơn cỡ 10” lần. Dường như 


494 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


hadron khá giống với hình ảnh một dây cơ bản bị thổi phông lên 
và được làm cho chậm lại không phải là vài trăm lần như trường 
hợp con ruồi ở trên, mà là một con số khủng khiếp: 10” lần. 

Như vậy, nếu chúng ta không thể cho các hạt ở kích thước Planck 
va chạm với nhau ở năng lượng cực lớn để tạo ra các lỗ đen, thì 
có lẽ, chúng ta có thể cho phiên bản được thổi phông của chúng, 
tức các glueball, meson, hay các nuclon, va chạm với nhau để tạo 
nên một phiên bản phóng đại của lỗ đen. Nhưng hãy khoan, lẽ nào 
điều này không đòi hỏi một lượng năng lượng cực lớn? Đúng, đúng 
là như vậy, và để hiểu vì sao, chúng ta cần nhớ lại ở Chương 16 về 
mối quan hệ phi trực giác ở thế kỷ 20 giữa khối lượng và kích thước: 
nhỏ thì nặng, lớn thì nhẹ. Thực tế vật lý hạt nhân diễn ra trên một 
thang lớn hơn rất nhiều so với Lý thuyết dây cơ bản là hàm ý rằng 
hiện tượng tương ứng đòi hỏi một năng lượng ít hơn rất nhiều tập 
trung trong một thể tích cũng lớn hơn rất nhiều. Khi lắp các con số 
vào và tiến hành tính toán, thì một gì cái đó tương tự như một lỗ 
đen được phóng to, chuyển động chậm chạp được hình thành khi 
các hạt nhân thông thường va chạm với nhau trong RHỊC. 

Để hiểu các lỗ đen được tạo bởi RHIC theo nghĩa nào, chúng 
ta phải quay trở lại Nguyên lý toàn ảnh và khám phá của Juan 
Maldacena. Theo một cách mà không ai đoán trước được, 
Maldacena đã phát hiện ra rằng hai lý thuyết toán học khác nhau 
lại thực sự là một, tức chúng “là đối ngẫu với nhau”, nói theo thuật 
ngữ của Lý thuyết dây. Trong đó, một lý thuyết là Lý thuyết dây, 
với các graviton và lỗ đen, mặc dù là ở trong không gian anti de 
Sitter (ADS) (4+1) chiều. (Trong Chương 22, với mục đích để dễ 
hình dung, tôi đã tự ý giảm bớt đi một chiều không gian. Trong 
chương này, tôi phục hồi lại cái chiều mà tôi đã bỏ đi). 


495 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Bốn chiều không gian là quá nhiều đối với vật lý hạt nhân, 
nhưng hãy nhớ lại Nguyên lý toàn ảnh: mọi thứ diễn ra trong ADS 
hoàn toàn được mô tả bởi một lý thuyết toán học với số chiều 
không gian giảm đi một. Vì Maldacena bắt đầu với bốn chiều không 
gian, nên lý thuyết toàn ảnh đối ngẫu với nó chỉ có ba chiều, đúng 
như số chiều trong không gian thường ngày của chúng ta. Liệu sự 
mô tả toàn ảnh này có tương tự như lý thuyết nào mà chúng ta đã 
sử dụng để mô tả vật lý thông thường hay không? 

Hóa ra câu trả lời lại là có: đối ngẫu toàn ảnh, về mặt toán học, 
là hoàn toàn tương tự như Sắc động lực học lượng tử (QCD), một 
lý thuyết của các hạt quark, gluon, hadron và hạt nhân. 


Hấp dẫn lượng tử trong ADS <—> QCD 


Với tôi, mối quan tâm chính trong công trình của Maldacena 
là cách mà nó khẳng định Nguyên lý toàn ảnh và rọi ánh sáng 
lên những công trình về hấp dẫn lượng tử. Nhưng Maldacena và 
Witten đã nhìn thấy một cơ hội khác. Họ đã nhận thấy - một cách 
xuất sắc, tôi có thể nói như vậy - rằng Nguyên lý toàn ảnh là một 
đường phố hai chiêu. Tại sao không đọc nó theo chiều ngược lại? 
Nghĩa là, sử dụng những gì mà chúng ta biết về hấp dẫn - ở đây là 
hấp dẫn trong ADS (4+1) chiều - để dạy cho chúng ta nhiều thứ về 
Lý thuyết trường lượng tử thông thường. Đối với tôi thì đây là một 
khúc quanh hoàn toàn bất ngờ, một phần thưởng của Nguyên lý 
toàn ảnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. 

Để đạt tới điều này đòi hỏi phải tiến hành một nghiên cứu nhỏ. 
QCD không hoàn toàn giống như lý thuyết của Maldacena, nhưng 
sự khác biệt chủ yếu có thể dễ dàng tính đến bằng cách sửa đổi ADS 
một cách khá đơn giản. Chúng ta hãy xem xét lại ADS, nhìn từ một 


496 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


điểm ở rất gần biên (nơi mà con ác quỷ có thể nhìn thấy cuối cùng 
co lại thành không có gì). Tôi sẽ gọi biên đó là UV-brane'. UV ở đây 
là viết tắt của cực tím („lrauiolet) - cũng chính là thuật ngữ chúng 
ta sử dụng để chỉ ánh sáng có bước sóng rất ngắn. (Trải qua nhiều 
năm, thuật ngữ cực fứm cũng được sử dụng cho bất kỳ hiện tượng 
nào xảy ra ở những thang nhỏ. Trong ngữ cảnh ở đây của chúng ta, 
từ cực tím ám chỉ thực tế là thiên thần và ác quỷ gần đường biên 
trong bức tranh của Escher co về kích thước vô cùng nhỏ). Từ brane 
trong cụm từ UV-brane là dùng sai, nhưng vì bí nên tôi vẫn sử dụng 
nó. UV-brane được dùng ở đây với nghĩa là bề mặt ở gần biên. 
Hãy tưởng tượng ta đi ra xa khỏi UV-brane vào phía bên trong, 
nơi mà những ác quỷ hình vuông bắt đầu giãn ra và các đồng hồ 
chạy chậm lại không có giới hạn. Những đối tượng nhỏ và nhanh ở 
gần UV-brane sẽ trở nên lớn và chậm chạp khi chúng ta đi sâu vào 
ADS. Nhưng ADS chưa hoàn toàn là đúng cho việc mô tả QCD. Mặc 
dù sự khác biệt là không lớn, nhưng không gian được sửa đổi xứng 
đáng có một cái tên riêng; và chúng ta hãy gọi nó là không gian Q. 
Giống như ADS, không gian Q có UV-brane, nơi mà mọi thứ co lại 
và tăng tốc, nhưng không giống ADS, nó còn có một biên thứ hai gọi 
là IR-brane. (IR là viết tắt của hồng ngoại (inƒured), một thuật ngữ 
dùng để chỉ ánh sáng bước sóng rất dài). IR-brane là biên thứ hai — 
một loại rào chắn không thể xuyên qua, nơi mà thiên thần và ác quỷ 
đạt tới kích thước cực đại của chúng. Nếu UV-brane là trần của một 
vực thẳm không đáy thì không gian Q chỉ là một căn phòng thông 
thường có cả trần lẫn sàn. Bỏ qua chiều của thời gian và chỉ vẽ hai 
chiều không gian, ADS và không gian Q nhìn sẽ giống như thế này: 


! Rất nhiều điều tôi mô tả trong một số đoạn này được giải thích hết sức rõ ràng 
trong cuốn sách tuyệt vời của Lisa Randall Nhữ»g lối đi bị uốn cong. 


497 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Không gian Q 


ADS 


Hãy tưởng tượng chúng ta đặt một hạt dạng dây vào không gian 
Q, trước hết là đặt nó ở gần UV-brane. Giống như những thiên 
thần và ác quỷ vây quanh, nó dường như sẽ rất bé - có thể là ở 
kích thước Planck - và dao động rất nhanh. Nhưng nếu cũng hạt 
đó di chuyển về phía IR-brane, nó sẽ lớn dân lên, như thể nó được 
chiếu lên một màn hình lùi xa dần. Giờ ta hãy quan sát dây khi nó 
dao động. Các dao động xác định một loại đồng hồ và giống như 
mọi đồng hồ khác, nó chạy nhanh khi ở gần UV-brane và chậm 
lại khi tiến gần đến IR-brane. Một dây gần phía IR sẽ nhìn không 
chỉ giống như một phiên bản thổi phông khổng lỗ của chính nó 
co lại khi ở gần UV, mà còn dao động chậm hơn nhiều. Sự khác 
biệt này có vẻ như khá giống với sự khác biệt giữa con ruồi thực 
và hình ảnh trên phim của nó, hay sự khác biệt giữa các dây cơ 
bản và đối ứng của chúng trong vật lý hạt nhân. 


498 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Nếu các hạt kích thước Planck siêu nhỏ của Lý thuyết dây 
“sống” gần UV-brane và phiên bản thối phông của chúng, tức 
các hadron, sống gần IR-brane, thì chúng sẽ cách biệt nhau xa 
tới mức nào? Theo một nghĩa nào đó, thì cũng không xa lắm: bạn 
chỉ cần đi xuống qua 66 ô là những con quỷ sẽ chuyển từ những 
đối tượng có kích thước Planck đến hadron. Nhưng hãy nhớ rằng 
mỗi bậc sẽ cao gấp đôi bậc trước đó. Gấp đôi kích thước 66 lần 
thì cũng tương đương với việc giãn ra một thừa số bằng 10” lần. 

Có hai quan điểm về sự tương tự giữa Lý thuyết dây cơ bản 
và vật lý hạt nhân. Quan điểm bảo thủ hơn thì cho rằng đây chỉ 
là ngẫu nhiên, tình cờ, cũng tựa như sự tương tự giữa nguyên 
tử và hệ mặt trời. Sự tương tự đó là hữu dụng trong những ngày 
đầu của vật lý nguyên tử. Niels Bohr, trong lý thuyết của ông về 
nguyên tử, đã sử dụng cho nguyên tử thứ toán học mà Newton 
đã sử dụng cho hệ mặt trời. Nhưng không ai, kể cả Bohr, thực sự 
nghĩ rằng hệ mặt trời là phiên bản thối phông của một nguyên 
tử. Theo quan điểm bảo thủ hơn này, thì mối liên hệ giữa hấp 
dẫn lượng tử và vật lý hạt nhân cũng chỉ là một sự tương tự về 
toán học, nhưng là sự tương tự hữu dụng cho phép chúng ta sử 
dụng toán học của hấp dẫn để giải thích một số đặc tính của vật 
lý hạt nhân. 

Quan điểm phấn khích hơn cho rằng các dây trong vật lý hạt 
nhân thực sự cũng chính là những đối tượng như các dây cơ bản, 
ngoại trừ một điều là chúng được nhìn qua những thấu kính làm 
biến dạng, khiến cho những hình ảnh của chúng bị giãn ra và 
chậm lại. Theo quan điểm này, khi một hạt (hay một dây) được 
đặt ở gần UV-brane, nó dường như là nhỏ, có năng lượng cao và 
dao động nhanh. Nó nhìn giống như một dây cơ bản, hành xử 


499 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


như một dây cơ bản, vì vậy nó phải là dây cơ bản. Chẳng hạn, 
một dây đóng đặt gần UV-brane sẽ là một graviton. Nhưng cũng 
dây đó, khi nó di chuyển tới IR-brane, nó sẽ chậm lại và tăng 
kích thước. Về mọi phương diện thì nó nhìn giống và hành xử 
cũng giống như một glueball. Với quan điểm này thì graviton 
và glueball chính xác là cùng một đối tượng, ngoại trừ vị trí của 
chúng ở trong chiếc bánh xăng-đuých brane mà thôi. 

Hãy hình dung một cặp graviton (hai dây ở gần UV-brane) sắp 
sửa va chạm với nhau. 


Hai hạt sắp va chạm ở gẩần UV-brane 


Nếu chúng có đủ năng lượng, khi gặp nhau ở gần UV-brane, 
một lỗ đen nhỏ thông thường sẽ được tạo ra: một giọt năng lượng 
mắc lại ở UV-brane. Hãy hình dung nó như là một giọt chất lỗng 
treo lơ lửng trên trần. Các bit thông tin tạo nên chân trời của nó 
có kích thước Planck. 


500 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


IR 


Tất nhiên, điều này chính xác là thí nghiệm mà chúng ta sẽ 
không bao giờ có thể tiến hành được. 

Nhưng giờ hãy thay thế các graviton bằng hai hạt nhân (gần 
IR-brane) và cho chúng va chạm với nhau. 


Hai hạt nhân sắp va chạm nhau ở gẩn IR-brane 


Đây chính là chỗ mà sức mạnh của đối ngẫu phát huy tác dụng. Một 
mặt, chúng ta có thể xem xét nó trong phiên bản bốn chiều, trong đó 
hai đối tượng va chạm nhau, tạo thành lỗ đen. Lần này lỗ đen sẽ ở 


501 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


gần IR-brane - một vũng nước lớn trên sàn. Điều đó cần tới bao nhiêu 
năng lượng? Ít hơn rất nhiều khi lỗ đen hình thành ở gần UV-brane. 
Thực tế, năng lượng này là dễ dàng có được trong tầm tay của RHIC. 


IR 


Chúng ta cũng có thể xem xét nó trên quan điểm ba chiêu. 
Trong trường hợp này, hadron hay hạt nhân va chạm và tạo nên 
một đám các hạt quark và gluon. 

Ban đầu, trước khi có ai đó nhận ra mối liên hệ tiềm tàng giữa 
QCD và vật lý lỗ đen, các chuyên gia QCD đã hy vọng năng lượng của 
sự va chạm sẽ tái xuất hiện như một chất khí của các hạt, nó tản ra 
nhanh chóng với sức cản rất nhỏ. Nhưng điều mà chúng ta thấy lại 
khác hẳn: năng lượng tụ lại với nhau thành cái nhìn giống như một 
giọt chất lỏng, được gọi là súp quark nóng. Món súp quark nóng này 
không phải là chất lỏng bất kỳ; nó có những tính chất chảy rất đáng 
kinh ngạc, không giống thứ gì khác ngoài chân trời của một lỗ đen. 

Tất cả chất lỏng đều nhớt. Tính nhớt là một loại ma sát tác 
dụng giữa các lớp chất lỏng khi chúng trượt trên nhau. Tính nhớt 
là cái phân biệt một chất lỏng rất nhớt, như mật ong chẳng hạn, 
với những chất lỏng ít nhót hơn như là nước. Tính nhớt không chỉ 


502 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


là một khái niệm định tính. Thay vì, đối với mỗi chất lỏng, còn có 
một thước đo bằng số chính xác, gọi là độ nhớt trượt. 

Các nhà lý thuyết đầu tiên đã ứng dụng các phương pháp gần 
đúng chuẩn và kết luận rằng món súp quark nóng có tính nhớt rất 
cao. Nhưng mọi người mới té ngửa người ra khi hóa ra là nó lại có 
độ nhót nhỏ đến bất ngờ? - mọi người ở đây được hiểu là ngoại trừ 
một số nhà vật lý hạt nhân vô tình có biết đôi chút về Lý thuyết dây. 

Theo một thước đo đỉnh lượng nào đó của độ nhót thì món súp 
quark nóng là chất lỏng có độ nhớt nhỏ nhất mà khoa học đã từng 
biết, thậm chí còn nhỏ hơn cả nước. Ngay cả hêli lỏng siêu chảy 
(kỷ lục trước đây về độ nhớt thấp) cũng còn có độ nhớt cao hơn. 

Liệu trong tự nhiên có thứ gì là đối thủ về độ nhớt thấp của 
món súp quark nóng này hay không? Có đấy, nhưng nó không 
phải là một chất lỏng thông thường. Một chân trời lỗ đen hành 
xử như một chất lỏng khi nó bị nhiễu động. Chẳng hạn, nếu một 
lỗ đen nhỏ rơi vào một lỗ đen lớn hơn, nó nhất thời tạo nên một 
chỗ phông trên chân trời, giống như chỗ phông tạo ra khi ta làm 
rơi một giọt mật ong lên bề mặt một hũ mật ong. Giọt trên chân 
trời sẽ dần loang ra y như một chất lỏng nhớt. Từ lâu, các nhà vật 
lý lỗ đen đã tính được độ nhớt của chân trời, và khi nó được diễn 
giải bằng ngôn ngữ chất lông, thì nó dễ dàng đánh bại cả hêli siêu 
chảy. Khi các nhà lý thuyết dây bắt đầu ngờ về mối liên hệ giữa 
lỗ đen và những va chạm hạt nhân”, họ nhận ra rằng trong tất cả 
mọi thứ thì súp quark nóng giống với chân trời một lỗ đen nhất. 
1 “Từ trượt ở đây là ám chỉ lớp này trượt trên lớp kia. 


? Nói đúng ra là độ nhớt chia cho entropy của chất lỏng cho kết quả cực nhỏ. 


3 Pavel Kovtun, Dam T. Son và Andrei O. Starinets - ba nhà vật ly lý thuyết thuộc 
Đại học Washington ở Seattle - là những người đầu tiên nhận ra những hệ quả 
của Nguyên lý toàn ảnh đối với những tính chất nhớt của món súp quark nóng. 


503 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Nhưng giọt chất lông rồi cuối cùng sẽ trở thành cái gì? Giống 
như một lỗ đen, nó bốc hơi - thành nhiều loại hạt khác nhau, trong 
đó có nuclon, meson, photon, electron và notrino. Độ nhớt và sự 
bay hơi chỉ là hai trong nhiều tính chất chung giữa lỗ đen và món 
súp quark nóng. 

Chất lỏng hạt nhân giờ đây đang là chủ đề được nghiên cứu 
ráo riết để tìm ra liệu còn có những tính chất nào khác cho thấy 
những mối liên hệ tương tự với vật lý lỗ đen hay không. Nếu xu 
hướng ấy vẫn còn tiếp tục thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã được 
ban cho một cơ hội phi thường - một cửa sổ lớn mở ra thế giới 
của hấp dẫn lượng tử, được thổi phông về kích thước và làm chậm 
lại về tần số, sao cho khoảng cách Planck trở nên không quá nhỏ 
hơn một proton nữa - để khẳng định các lý thuyết của Hawking 
và Bekenstein, cũng như Tính bổ sung của lỗ đen và Nguyên lý 
toàn ảnh. 

Phải nói rằng hòa bình chẳng qua chỉ là quãng nghỉ ngắn ngủi 
giữa các cuộc chiến tranh. Nhưng trong khoa học, Thomas Kuhn 
đã nói rất đúng rằng, điều ngược lại mới là đúng: hầu hết “khoa 
học thông thường” đều diễn ra trong suốt những giai đoạn dài, 
yên bình, buôn tẻ giữa những cuộc chính biến. Cuộc chiến lỗ đen 
đang dẫn đến một cuộc cấu trúc lại mạnh mẽ các định luật của 
vật lý học, nhưng giờ đây, chúng ta thấy nó đang dần đi vào những 
hoạt động thường ngày của khía cạnh trần tục hơn của vật lý học. 
Giống như nhiều ý tưởng có tính cách mạng trước đây, Nguyên 
lý toàn ảnh đang chuyển dần từ sự chuyển đổi hình mẫu triệt để 
thành một công cụ làm việc hàng ngày - thật đáng ngạc nhiên — 
của vật lý hạt nhân. 


504 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


24 
SỰ KHIÊM NHƯỜNG 


Chứng ta chỉ là một giống khỉ cao cấp ở trên một hành tỉnh 

nhỏ bé của một ngôi sao rất trung bình. Nhưng chúng ta có thể 

hiểu được Vũ trụ. Điều này khiến chúng ta trở nên rất đặc biệt. 
STEPHEN HAWKTNG 


THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN để hiểu được Thuyết tương 
đối đã là đủ khó, nhưng để hiểu được Cơ học lượng tử còn khó 
khăn hơn rất nhiều. Khả năng tiên đoán hay quyết định luận đã 
phải ra đi và những quy tắc logic cổ điển thất bại đã phải nhường 
chỗ cho logic lượng tử. Sự bất định và tính bổ sung được diễn đạt 
bằng những thuật ngữ trừu tượng như không gian Hilbert vô hạn 
chiều, các hệ thức giao hoán và nhiều sáng chế quái đản khác 
của bộ óc. 

Trải qua tất cả những thay đổi nhận thức của thế kỷ 20, chí ít là 
cho tới tận giữa những năm 1990, tính hiện thực của không-thời 
gian và tính khách quan của các sự kiện, hầu như được coi là không 
có gì phải nghi vấn, và tranh cãi nữa. Người ta đã giả thiết một cách 
phổ quát rằng hấp dẫn lượng tử sẽ không đóng một vai trò nào 
khi đề cập tới những tính chất ở những thang lớn của không-thời 
gian. Với nghịch lý thông tin của mình, Stephen Hawking là người 


505 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


không chủ tâm, và cũng không mấy mong muốn buộc chúng ta 
phải vượt ra ngoài cái khuôn khổ đó của trí tuệ. 

Những quan điểm mới về thế giới vật lý - đã tiến hóa trong hơn 
một thập kỷ - có liên quan đến một loại thuyết tương đối mới và 
một loại tính bổ sung lượng tử mới. Ý nghĩa khách quan của tính 
đồng thời (của hai sự kiện) đã sụp đổ vào năm 1905, song khái 
niệm về bản thân một sự kiện thì vẫn còn chắc như hòn đá tẳng. 
Nếu một phản ứng hạt nhân xảy ra trên Mặt trời, thì mọi người 
quan sát sẽ đều nhất trí rằng nó xây ra ở Mặt trời. Không ai hơi đâu 
đi dò thử xem nó có xảy ra ở Trái đất hay không. Nhưng một điều 
mới mẻ đã xảy ra trong trường hấp dẫn mạnh của một lỗ đen, làm 
sụp đổ tính khách quan của các sự kiện. Những sự kiện mà một 
người quan sát đang rơi cho rằng ở tít sâu bên trong của một lỗ 
đen khổng lô, thì một người quan sát khác lại phát hiện thấy ở bên 
ngoài chân trời, bị trộn lẫn giữa các photon của bức xạ Hawking. 
Một sự kiện không thể đồng thời vừa ở phía sau chân trời lại uừa ở 
phía trước của nó. Cùng một sự kiện chỉ có thể hoặc là ở sau chân 
trời hoặc là ở trước chân trời tùy thuộc vào thí nghiệm mà người 
quan sát thực hiện. Nhưng ngay cả sự cực kỳ lạ lùng của tính bổ 
sung cũng chưa là gì so với Nguyên lý toàn ảnh đây bí ẩn. Dường 
như thế giới ba chiều đặc chỉ là một loại ảo ảnh, còn những điều 
thực sự diễn ra thì ở tít tận ngoài biên của không gian. 

Đối với hầu hết chúng ta, sự đổ vỡ của các khái niệm như tính 
đồng thời (trong Thuyết tương đối hẹp) và quyết định luận (trong 
Cơ học lượng tử) không gì hơn là những điều kỳ quặc mù mờ mà 
chỉ một số ít các nhà vật lý quan tâm. Nhưng thực tế thì hoàn toàn 
ngược lại: chính sự chậm chạp khổ sở của chuyển động của con 
người và khối lượng nặng nề của 10” nguyên tử trong cơ thể của nó 


506. 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


mới chính là những ngoại lệ kỳ quặc của tự nhiên. Có khoảng 10% 
hạt cơ bản trong vũ trụ tính trên đầu người. Hầu hết trong số đó 
chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng và rất bất định, 
nếu không phải là bất định về vị trí thì cũng là bất định về tốc độ. 

Sự yếu ớt của lực hấp dẫn mà chúng ta trải nghiệm trên Trái đất 
cũng là một ngoại lệ. Vũ trụ được sinh ra trong tình trạng giãn nở 
mạnh; mỗi điểm của không gian được vây quanh từ mọi phía bởi 
chân trời với khoảng cách nhỏ hơn một proton. Cư dân đáng lưu 
ý nhất của vũ trụ - các thiên hà - được tạo ra xung quanh những 
lỗ đen khổng lồ liên tục nuốt chứng các ngôi sao và hành tinh. Cứ 
mỗi 10.000.000.000 bit thông tin của vũ trụ thì 9.999.999.999 là liên 
quan đến chân trời của lỗ đen. Nó chính là bằng chứng cho thấy 
những ý tưởng ngây thơ của chúng ta về không gian, thời gian, và 
thông tin hoàn toàn không đủ để hiểu hầu hết về tự nhiên. 

Sự thay đổi nhận thức về hấp dẫn lượng tử còn xa mới hoàn 
thiện. Tôi nghĩ là chúng ta còn chưa có một khuôn khổ thích hợp 
để thay thế các hình mẫu xưa cũ về không-thời gian khách quan. 
Toán học mạnh của Lý thuyết dây là một sự trợ giúp tốt. Nó cho 
phép chúng ta có được một khuôn khổ chặt chẽ để kiểm chứng 
các ý tưởng, mà nếu không, chúng ta chỉ có thể tranh luận về nó 
trên phương diện triết học. Nhưng Lý thuyết dây là một công trình 
còn chưa hoàn thiện và vẫn đang diễn tiến. Chúng ta còn chưa biết 
các nguyên lý xác định nội dung của nó, hay liệu nó đã là cấp độ 
sâu xa nhất của thực tại hay cũng vẫn chỉ là một lý thuyết quá độ 
khác trên con đường đi tới cái đích đó. Cuộc chiến lỗ đen đã dạy 
cho chúng ta một số bài học quan trọng và thật bất ngờ, nhưng 
chúng cũng mới chỉ là một gợi ý về sự khác biệt biết bao giữa thực 
tại và cái mô hình trong trí óc của chúng ta, kể cả sau khi ta đã 


507 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


thay đổi cái mô hình đó cho phù hợp với Thuyết tương đối và Cơ 
học lượng tử. 


Cóc chôn trời vũ †rụ 


Cuộc chiến lỗ đen đã kết thúc (tuyên bố này có thể gây bức xúc 
cho một số người vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu), nhưng ngay 
khi nó vừa chấm dứt, thì tự nhiên, một kẻ gây rối vĩ đại, lại ném 
cho chúng ta một trò bất ngờ khác. Vào thời điểm ra đời phát 
minh của Maldacena, các nhà vật lý bắt đầu bị thuyết phục (bởi 
các nhà vũ trụ học) rằng chúng ta đang sống trong một thế giới có 
một hằng số uñ trụ khác không. Là một hằng số nhỏ đến lạ lùng 
của tự nhiên', nhỏ hơn nhiều so với bất kỳ một hằng số vật lý nào 
khác, nhưng hằng số vũ trụ này lại là cái quyết định chủ yếu đến 
lịch sử tương lai của vũ trụ. 

Hằng số vũ trụ, hay cũng được coi là năng lượng tối, đã là một 
cái gai bên hông vật lý học trong suốt gần một thế kỷ. Vào năm 
1917, Einstein đã suy đoán về một loại phản hấp dẫn làm cho mọi 
thứ trong vũ trụ đẩy mọi thứ khác, chống lại lực hút thông thường 
của hấp dẫn. Suy đoán này hoàn toàn không phải là một ý tưởng 
vu vơ; mà nó dựa trên toán học của Thuyết tương đối rộng. Trong 
các phương trình của lý thuyết này có chỗ dành cho một số hạng 
phụ mà Einstein gọi là số hạng vũ trụ. Cường độ của lực mới này 


1 Giá trị của hằng số vũ trụ là khoảng 101 theo đơn vị Planck. Sự ngờ rằng có tồn 
tại một hằng số vũ trụ bắt đầu vào giữa những năm 1980 trong một số nhà vũ trụ 
học, những người nghiên cứu rất kỹ các đữ liệu thiên văn. Nhưng trong suốt một 
thập kỷ, nó không thực sự thu hút được sự quan tâm nhiều của cộng đồng vật lý. 
Sự nhỏ bé đến khó tin này của nó đã làm cho hầu hết các nhà vật lý bị lừa, không 
tin rằng nó tồn tại. 


508 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tỷ lệ với một hằng số mới của tự nhiên - cái được gọi là hằng số 
vũ trụ - và nó được ký hiệu bằng chữ cái lambda (2) trong tiếng 
Hy Lạp. Nếu ^ là dương, thì số hạng vũ trụ tạo nên một lực đẩy, 
tăng cùng với khoảng cách; nếu nó là âm thì lực mới là hút; nếu 
bằng À = 0 thì không có lực mới nào và chúng ta có thể bỏ qua nó. 

Ban đầu, Einstein đoán rằng 2.sẽ là dương, nhưng ông đã nhanh 
chóng tỏ ra không thích toàn bộ ý tưởng này, và thậm chí còn nói 
đó là sai lầm tệ hại nhất của đời mình. Trong suốt phần đời còn 
lại, ông luôn đặt 2. = 0 trong tất cả các phương trình của mình. Hầu 
hết các nhà vật lý đều nhất trí với Einstein, mặc dù họ không hiểu 
tại sao ^À lại phải vắng mặt trong các phương trình đó. Nhưng sau 
hơn một thập kỷ, trường hợp thiên văn với hằng số vũ trụ dương, 
nhỏ đã dần trở nên có sức thuyết phục. 

Hằng số vũ trụ, và tất cả các câu đố và nghịch lý mà nó tạo ra, 
là chủ đề của cuốn sách của tôi nhan đề Phong cảnh uũ trụ. Ở đây, 
tôi chỉ nói với bạn về hệ quả quan trọng nhất của nó: lực đẩy, xuất 
hiện ở những khoảng cách thiên văn (tức là rất lớn), chính là nguyên 
nhân làm cho không gian giãn nở íheo hàm mũ. Không có gì mới 
trong chuyện giãn nở của vũ trụ, song nếu không có hằng số vũ trụ, 
thì tốc độ giãn nở ấy sẽ chậm dần. Thực tế, thì nó thậm chí còn có 
thể đão chiều và bắt đầu co lại, cuối cùng nổ tung vào bên trong 
trong một vụ co lớn (big crunch). Nhưng thay vì thế, do có hằng số 
vũ trụ, nên cứ sau mỗi 15 tỉ năm, vũ trụ lại có kích thước tăng lên gấp 
đôi, và tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nó sẽ làm như thế mãi mãi. 

Trong một vũ trụ giãn nở, hay như một quả bóng phông lên, 
khoảng cách giữa hai điểm càng lớn thì chúng lùi ra xa nhau càng 
nhanh. Hệ thức giữa khoảng cách và vận tốc được gọi là định luật 
Hubble, và nó phát biểu rằng vận tốc lùi ra xa giữa hai điểm bất 


509 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


kỳ tỷ lệ thuận với khoảng cách 
| ï giữa chúng. Bất kỳ người quan 
⁄ sát nào, dù anh ta đứng ở đâu, 
. N vI/ để, cả.” nhìn ra xung quanh đều thấy 
TM $ | ⁄“ ~” các thiên hà ở xa di chuyển ra 
z1 xa nhau thì vận tốc của chúng 
`. 4 ` SN vẫn tỷ lệ thuận với khoảng 
Z | b cách giữa chúng. 
F4 S Nếu bạn nhìn ra đủ xa trong 
/ | Ầ một vũ trụ đang giãn nở như 
vậy, bạn sẽ thấy một điểm mà 
ở đó các thiên hà đang di chuyển ra xa bạn với tốc độ ánh sáng. 
Một trong những tính chất quan trọng nhất của một vũ trụ giãn 
nở theo hàm mũ đó là khoảng cách đến điểm đó không bao giờ 
thay đổi. Có vẻ như là trong vũ trụ chúng ta, ở khoảng cách khoảng 
15 tỉ năm ánh sáng, mọi thứ đang di chuyển ra xa với tốc độ ánh 
sáng, nhưng quan trọng hơn nữa là nó sẽ luôn như vậy mãi mãi. 
Có điều gì đó quen thuộc nhưng khác biệt ở đây. Nó gợi ta nhớ 
đến cái hồ nòng nọc ở Chương 2. Ở điểm nào đó, Alice, nếu trôi 
theo dòng chảy, sẽ vượt qua điểm không thể quay trở lui, và lùi xa 
Bob với tốc độ âm thanh. Điều tương tự cũng diễn ra ở thang lớn 
hơn. Theo mọi hướng mà chúng ta nhìn, các thiên hà đang vượt 
qua điểm mà tại đó, chúng rời xa chúng ta nhanh hơn cả ánh sáng. 
Mỗi chúng ta đều bị vây quanh bởi một chân trời uũ irụ - một hình 
cầu mà ở đó mọi thứ lùi ra xa với tốc độ ánh sáng - và không một 
tín hiệu nào có thể tới được chúng ta từ bên ngoài chân trời đó. 
Khi một ngôi sao đi qua điểm không thể quay lui, nó sẽ đi xa mãi 
mãi. Ở xa đó, vào khoảng 15 tỉ năm ánh sáng, chân trời vũ trụ của 


510 : 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


chúng ta đang nuốt chửng 
các thiên hà, các sao, và 
có thể là cả sự sống nữa. 
Cứ như thể tất cả chúng 
ta đang sống trong một lỗ 
đen riêng bị lộn trái của 
chính mình vậy. 

Liệu thực sự có những 
thế giới giống như thế giới 


chúng ta mà rất lâu về 
trước đã từng đi qua chân trời của chúng ta và trở nên hoàn toàn 
không liên quan đến bất kỳ thứ gì chúng ta đã từng phát hiện ra 
hay không? Thậm chí còn tôi tệ hơn nữa là liệu có phải hầu hết vũ 
trụ sẽ mãi mãi nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta hay không? 
Điều này thực sự đang khiến cho một số nhà vật lý cực kỳ bối rối. 
Có một triết lý nói rằng nếu có điều gì đó là không thể quan sát 
được - không thể quan sát được về nguyên tắc - thì nó không phải 
là một bộ phận của khoa học. Nếu không có cách nào để chứng 
minh hay khẳng định một giả thuyết, thì nó sẽ thuộc về thế giới 
của những tư biện siêu hình, cùng với chiêm tỉnh và duy linh luận. 
Theo tiêu chuẩn đó, hầu hết vũ trụ đều không có thực tại khoa học 
- nó chỉ là một sự bịa đặt của trí tưởng tượng chúng ta mà thôi. 

Nhưng thật khó mà vứt bỏ hầu hết vũ trụ như một thứ gì đó vô 
nghĩa. Không có bằng chứng nào cho thấy các thiên hà đang nhỏ 
đi hay đang đi đến cáo chung ở chân trời. Những quan sát thiên 
văn cho thấy chúng vẫn đang còn chuyển động chừng nào mà 
mắt, hay kính viễn vọng còn có thể nhìn thấy. Chúng ta cần phải 
làm gì từ tình trạng này? 


511 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


Đã từng có các trường hợp khác trong quá khứ mà những 
thứ “không thể quan sát được” đã bị bỏ qua như những thứ phi 
khoa học. Cảm xúc của người khác là một ví dụ đáng chú ý. Cả 
một trường phái tâm lý - thuyết hành vi - được thành lập dựa 
trên nguyên tắc cho rằng cảm xúc và trạng thái tỉnh thần bên 
trong là không thể quan sát được, và vì vậy không bao giờ được 
bàn tới trong một cuộc thảo luận khoa học. Chỉ những hành vi 
quan sát được của những đối tượng thực nghiệm như sự chuyển 
động của cơ thể, biểu hiện nét mặt, nhiệt độ, huyết áp mới là 
trò chơi công bằng cho các nhà tâm lý hành vi. Thuyết hành vi 
có những ảnh hưởng rất to lớn trong suốt những năm giữa thế 
kỷ hai mươi, nhưng ngày nay hầu hết mọi người đã xem nó như 
một quan điểm cực đoan. Có lẽ chúng ta nên đơn giản chấp nhận 
những thế giới ở bên ngoài chân trời theo đúng cái cách mà chúng 
ta chấp nhận rằng người khác có một cuộc sống nội tâm không 
thể xâm nhập được. 

Tuy nhiên, có thể có một câu trả lời tốt hơn. Các tính chất của 
chân trời vũ trụ dường như rất giống với những tính chất của các 
lỗ đen. Toán học của một vũ trụ tăng tốc (giãn nở theo hàm mũ) 
ngụ ý rằng khi các vật tiến đến chân trời vũ trụ, thì chúng ta thấy 
chúng chuyển động chậm lại. Nếu chúng ta có thể gửi một nhiệt 
kế bằng cách buộc nó vào đầu một sợi dây cáp dài tới vùng lân cận 
của chân trời vũ trụ, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng nhiệt độ tăng 
lên, và cuối cùng sẽ tiến dần đến nhiệt độ vô hạn ở chân trời lỗ 
đen. Liệu điều đó có nghĩa là tất cả mọi người ở trên những hành 
tỉnh xa xôi đó đều bị quay chín? Câu trả lời là không hơn cũng 
không kém như khi họ ở gần một lỗ đen. Đối với những người 
quan sát đi theo dòng chảy, thì sự đi qua chân trời vũ trụ không 


512 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


phải là một sự kiện, mà là một điểm toán học không thể quay lui. 
Nhưng những quan sát của chính chúng ta, cộng thêm một vài 
phân tích toán học nữa, sẽ cho thấy rằng họ đang tiến dần đến 
một vùng có nhiệt độ cao không thể tin nổi. 

Điều gì xảy đến đối với những bit thông tin của họ? Chính những 
lập luận mà Hawking đã sử dụng để chứng minh rằng các lỗ đen 
phát ra bức xạ vật đen nói cho chúng ta biết chân trời vũ trụ cũng 
phát xạ. Trong trường hợp này, bức xạ không phải ra bên ngoài 
mà là vào bên trong, như thể chúng ta sống trong một căn phòng 
với những bức tường ấm, bức xạ nhiệt. Từ góc nhìn của chúng ta, 
dường như khi các vật chuyển động về phía chân trời, chúng sẽ 
bị làm nóng lên và phát xạ trở lại các photon. Liệu có thể có một 
Nguyên lý về tính bổ sung vũ trụ hay không? 


Đối tới một người quan sát ở bên trong một chân trời Uũ 
trụ, thì chân trời là một lớp nóng tạo bởi các nguyên tử 
chân trời, chúng hấp thụ, trộn lộn 0à sau đó trả lại tất cả 
các bit thông tin đó. Đối uới một người quan sát chuyến 
động tự do, đi qua chân trời Uñ trụ, thì 0iệc đi qua đó hhông 
Phải là một sự hiện. 


Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta còn hiếu rất ít về chân 
trời vũ trụ. Ý nghĩa của những đối tượng ở phía sau chân trời - liệu 
chúng có là thực không và chúng đóng vai trò gì trong sự mô tả của 
chúng ta về vũ trụ - có thể là câu hỏi sâu sắc nhất của vũ trụ học. 


Những hòn đá rơi và các hành tinh quay theo quỹ đạo chỉ là những 
gợi ý mờ nhạt về ý nghĩa thực sự của hấp dẫn. Lỗ đen là nơi mà 


513 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


hấp dẫn thể hiện vai trò đúng đắn nhất của nó. Lỗ đen không chỉ 
đơn giản là những ngôi sao cực đặc; mà hơn thế, chúng còn là nơi 
cất trữ thông tin tối hậu, nơi mà các bit được gói chặt như chồng 
đạn súng thần công hai chiều, nhưng nhỏ hơn tới 34 bậc độ lớn. 
Đó là tất cả những gì về hấp dẫn lượng tử: thông tin và entropy, 
được gói ghém rất chặt. 

Hawking có thể đã đưa ra câu trả lời sai cho chính câu hỏi 
của mình, nhưng bản thân câu hỏi này là một trong những câu 
hỏi sâu sắc nhất trong lịch sử vật lý học ngày nay. Cũng có thể 
là đầu óc ông quá cổ điển - quá thiên về việc xem không-thời 
gian như là một tấm toan đã tôn tại từ trước, dù là mềm dẻo, mà 
vật lý học được vẽ trên đó - khiến cho ông không thể nhận ra 
những hệ quả sâu sắc của việc dung hòa sự bảo toàn thông tin 
lượng tử với hấp dẫn. Nhưng bản thân câu hỏi có thể sẽ mở ra 
con đường cho cuộc cách mạng lớn tiếp theo về khái niệm trong 
vật lý học. Không có nhiều nhà vật lý có thể đưa ra được những 
tuyên bố như vậy. 

Di sản của Hawking là rất to lớn. Những người trước ông đã 
biết rằng sự không tương thích giữa hấp dẫn và lý thuyết lượng 
tử một ngày nào đó sẽ được khắc phục, nhưng Bekenstein và 
Hawking là những người đầu tiên đã khám phá một đất nước 
xa xôi và đã mang vàng trở về. Tôi hy vọng rằng các nhà sử học 
tương lai của khoa học sẽ nói rằng họ đã bắt đầu tất cả. 


Người chưa bao giờ từng thất bại ở đâu đó thì không thể là 
người Uĩ đại. 
HERMAN MELVILLE 


514 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Vột lý trong vỏ họợt† dẻ 


Sự lộn xộn và mất phương hướng đang ngự trị; nguyên nhân và 
kết quả bị phá vỡ; tính chắc chắn bốc hơi; tất cả những quy tắc 
cũ đều thất bại. Đó là những gì xảy ra khi một hình mẫu chủ đạo 
bị sụp đổ. 

Nhưng sau đó thì những khuôn mẫu mới sẽ xuất hiện. Chúng 
thoạt đầu rất khó hiểu, nhưng chúng là những khuôn mẫu. Vậy 
phải làm gì? Hãy chấp nhận chúng và tiến hành phân loại, định 
lượng hóa và mã hóa chúng bằng thứ toán học mới, thậm chí 
bằng những luật logic mới, nếu cần thiết. Thay thế những nhận 
thức cũ bằng những nhận thức mới mẻ và trở nên quen thuộc 
với nó. Sự quen thuộc sẽ làm nảy sinh sự coi thường, hay ít nhất 
là sự chấp nhận. 

Tương tự như vậy, chúng ta vẫn còn là những người mới bắt 
đầu hết sức lúng túng với những hình ảnh trí tuệ đầy sai lầm, và 
thực tại tối hậu vẫn còn nằm ngoài xa tầm nắm bắt của chúng 
ta. Thuật ngữ của người vẽ bản đồ thời xưa ferra incogniia (vùng 
đất chưa khai phá) chợt hiện ra trong tâm trí. Chúng ta càng phát 
hiện thêm nhiều hơn thì dường như chúng ta càng biết ít hơn. Đó 
chính là vật lý trong một vỏ hạt dẻ. 


515 
KẾT THÚC CUỘC ĐẤU 


VĨ THANH 


NĂM 2002, STEPHEN HAWKING đã đến được sinh nhật lần thứ 60 
của ông. Không ai nghĩ rằng ông có thể làm được điều đó, ít nhất 
là các bác sĩ của ông. Sự kiện này xứng đáng được kỷ niệm trọng 
thể - một bữa tiệc sinh nhật thực sự lớn - và tôi một lần nữa lại 
đến Cambridge, cùng với hàng trăm người khác - các nhà vật lý, 
nhà báo, các ngôi sao nhạc rock, nhạc sĩ, có cả một người đóng 
giả Marilyn Monroe và những vũ công nhảy điệu căng-căng, cũng 
như rất nhiều thức ăn, rượu và đồ uống. Đây là một sự kiện truyền 
thông hoành tráng, bên cạnh một hội thảo vật lý nghiêm túc. Mọi 
người, bất kỳ ai đã từng xuất hiện trong cuộc đời khoa học của 
Stephen đều có bài phát biểu, kể cả Stephen. Dưới đây là đoạn 
trích ngắn từ bài phát biểu của tôi. 


Stephen, như tất cả chúng ta đều biết, là người bướng bỉnh và dễ 
làm người khác điên tiết nhất trong vũ trụ cho đến nay. Mối quan 
hệ về mặt khoa học của chính tôi với ông, tôi nghĩ có thể gọi là thù 
địch. Chúng tôi đã bất đồng hết sức sâu sắc về những vấn đề có 
liên quan đến lỗ đen, thông tin và tất cả những thứ tương tự. Có 
lúc ông đã khiến tôi phải vò đầu bứt tóc vì thất vọng - và các bạn 
có thể đã thấy rõ hậu quả thế nào rồi đấy. Tôi có thể đảm bảo với 
các bạn rằng, khi chúng tôi bắt đầu tranh cãi hơn 20 năm về trước, 
đầu tôi vẫn còn đầy tóc. 


516 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Đến đây, tôi chợt thấy Stephen ngồi ở phía sau cùng của khán 
phòng với nụ cười tỉnh quái cố hữu của mình. Tôi tiếp tục: 


Tôi cũng có thể nói rằng trong số tất cả các nhà vật lý mà tôi biết, 
ông có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến tôi và tư tưởng của tôi. Tất 
cả những gì mà tôi đã nghiền ngẫm từ năm 1983, theo cách này 
hay cách khác, đều là sự đáp lại những câu hỏi cực kỳ sâu sắc của 
ông về số phận của thông tin rơi vào lỗ đen. Trong khi tôi tin tưởng 
một cách chắc chắn rằng câu trả lời của ông là sai, thì câu hỗi và sự 
kiên định về câu trả lời có sức thuyết phục của ông đã buộc chúng 
tôi phải nghĩ lại về nền tảng của vật lý học. Kết quả là một hình 
mẫu mới hoàn toàn giờ đây đang hình thành. Tôi vô cùng vinh dự 
được có mặt ở đây để kỷ niệm những đóng góp vĩ đại của Stephen 
và đặc biệt là sự bướng bỉnh cao thượng của ông. 


Và tôi đã thực sự nghĩ như vậy. 

Tôi sẽ chỉ nhắc tới ba bài phát biểu khác. Hai trong số đó là 
của Roger Penrose. Tôi không thể nhớ là tại sao Roger lại có hai 
bài, nhưng thực sự là ông đã làm như vậy. Trong bài thứ nhất, ông 
khẳng định rằng thông tin bị mất trong sự bay hơi lỗ đen. Đó là 
những lập luận ban đầu mà Stephen đã đưa ra 26 năm về trước, và 
Roger vẫn khẳng định rằng ông và Stephen vẫn tiếp tục tin như vậy. 
Tôi đã rất đỗi ngạc nhiên vì đối với tôi (cũng như bất kỳ ai đã theo 
sát những bước phát triển gần đây) thì Lý thuyết ma trận, khám 
phá của Maldacena, và những tính toán entropy của Strominger 
và Vafa cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề này rồi. 

Nhưng trong bài nói thứ hai, Roger vẫn nói rằng Nguyên lý toàn 
ảnh và công trình nghiên cứu của Maldacena dựa trên một chuỗi 
những quan niệm sai lầm. Nói một cách đơn giản, ông cho rằng, 


517 
VĨ THANH 


“Có thể nào mà vật lý học, ở nhiều chiều hơn, lại có thể được mô 
tả bởi một lý thuyết ít chiều hơn?” Tôi cho rằng ông đã không suy 
ngẫm về điều đó một cách đủ kỹ lưỡng. Roger và tôi đã là bạn bè 
40 năm, và tôi biết ông là một kẻ nổi loạn, luôn chống lại sự thông 
thái chuẩn mực. Tôi lẽ ra đã không phải ngạc nhiên khi ông lại là 
người phản đối. 

Bài nói thứ ba còn in sâu trong trí nhớ của tôi là của Stephen 
- không phải những gì ông nói, mà là những gì ông không nói. 
Ông đã nhắc lại một cách ngắn gọn về những thời điểm đáng nhớ 
trong sự nghiệp của mình - vũ trụ học, bức xạ Hawking, những 
bộ phim hoạt hình tuyệt vời - nhưng ông tịnh không hề nói một 
từ nào đến sự mất thông tin. Liệu có phải là ông đã bắt đầu nao 
núng rồi không? Tôi cho là thế. 

Sau đó, trong một cuộc họp báo vào năm 2004, Hawking đã 
tuyên bố rằng ông đã thay đổi quan điểm. Ông nói, những nghiên 
cứu gần đây nhất của ông cuối cùng đã giải quyết được nghịch lý 
của chính ông: rốt cuộc thì có vẻ như thông tin có rò rỉ ra ngoài lỗ 
đen và cuối cùng lẫn vào trong những sản phẩm của sự bốc hơi. 
Theo Stephen, không hiểu sao cơ chế này đã bị bỏ qua suốt thời 
gian qua, nhưng cuối cùng thì ông đã nhận ra nó và sẽ thông báo 
về những kết luận mới của ông trong hội thảo sắp tới ở Dublin. 
Giới truyền thông rúng động và cuộc hội thảo được người ta nín 
thở chờ đợi. 

Báo chí cũng thông tin rằng Stephen sẽ trả món nợ cá cược với 
John Preskill (người đã khiến tôi lo lắng ở Santa Barbara với cái thí 
nghiệm tưởng tượng tài tình của ông). Năm 1997, John đã đánh 
cuộc với Stephen rằng thông tin đã thoát ra khỏi lỗ đen. Giá của 
sự cá cược là một cuốn bách khoa thư về bóng chày. 


518 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


Gần đây, tôi được biết là vào năm 1980, Don Page cũng đã cá 
cược với Stephen. Như tôi đã ngờ ngợ từ cuộc nói chuyện với Don 
ở Santa Barbara, ông đã luôn hoài nghỉ về tuyên bố của Stephen. 
Vào ngày 23 tháng Tư năm 2007, hai ngày trước khi tôi viết những 
dòng này, Stephen đã chính thức thừa nhận mình thua cuộc. Don 
đã có hảo tâm gửi cho tôi bản sao của hợp đồng gốc - vụ cá cược 
một bảng Anh ăn một đôla Mỹ - với sự thừa nhận thua được ký 
bởi Stephen. Giọt mực đen ở cuối hợp đồng chính là dấu vân tay 


cái của Stephen. 


Hoạc Tel, là: đuanbms GaaydyŸ 


Tôm. Tae. bà, SGheham: Hauelimad+ cà ga unl SivÔmg 
sauumgploueall Đi. Jụpaxualareu JuÏ ha ă 
dưNu@eu  S- malde. vaetulem vmlpm Jhụ, [amà: sŸ, 
huAieo đến a. tuny JoMÙ, lhuÖu ceugAsl, aiduuÑjg 
SẶ, xaadlev {AÙÀ, cínliauolsu, em. camgltk, 

- Haukimaz da: Dan Thap $L.00 


tư đói dua, (bự an S-mbug TT. 
, đế v^ Lành J»m * 
\ Pu £ bai (3Ä “gx?° 
4t The dưng 14 s le 


Ýw« hen ĐAasme 213 Apal “16t C 


519 
VĨ THANH 


Hấp dẫn lượng tử có thể tiên đoán như thế nào? 


Don Puge đánh cược uới Stephen Hauubing một đông bảng 
Anh rằng nguyên lý biểm duyệt Uuũ trụ lượng tử mạnh là đúng, 
cụ thể là, một trạng thúi ban đâu thuần bhiết hoàn toàn được 
tạo bởi các cấu hình trường chính quy trên các siêu mặt phẳng 
một cách tiệm cận sẽ có sự tiến hóa duy nhất của ma trận Š tuân 
theo các định luật của uật lý tới một trạng thái cuối cùng thuần 
bhiết hoàn toàn được tạo bởi các cấu hình trường chính quy trên 
các siêu mặt phẳng một cách tiệm cận. 

Siephen đánh cược uới Don Page 1 đô la rằng trong hấp 
dẫn lượng tử, sự tiến hóa của một trạng thúi ban đâu thuần bhiết 
như uậy, nói chung, chỉ có thể được cho bởi một ma trận $ tới một 
trạng thái cuối cùng pha trộn uà bhông phải lúc nào cũng bởi một 
ma trận S tới một trạng thúi cuối cùng thuần bhiết. 

Don N. Page 

“Tôi thừa nhận điểm yếu của mu trận $” 

Sfephen Hauhing, 23/4/2007. 

Thế còn điều gì đã được nói trong bài thuyết trình của Stephen? 
Tôi không biết; tôi đã không có mặt ở đó. Nhưng một bài báo tiếp 
sau, được viết sau đó vài tháng, đã trình bày các chỉ tiết. Cũng 
không có gì nhiều: một lược sử về nghịch lý, một sự mô tả bằng 
lời một số lập luận của Maldacena, và một sự giải thích méo mó 
sau cùng là tại sao mọi người đều là đúng cả. 

Nhưng mọi người không phải đã đều đúng cả. 

Trong suốt vài năm gần đây, chúng ta đã từng thấy một số lập 
luận dễ gây tranh cãi được ngụy trang dưới hình thức tranh luận 
khoa học, nhưng thực chất chúng chỉ là những cuộc cãi vã mang 
màu sắc chính trị. Chúng bao gồm những tranh cãi về thiết kế trí 


520 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


tuệ; về chuyện liệu sự nóng lên toàn cầu có thực sự xảy ra hay không, 
và nếu xảy ra thì có phải là do con người gây nên; về giá trị của các 
hệ thống phòng thủ tên lửa đắt tiền; và thậm chí cả về Lý thuyết 
dây. Tuy nhiên, may mắn thay, không phải tất cả các cuộc tranh 
cãi khoa học đều có tính khiêu khích. Thi thoảng những khác biệt 
quan điểm về những vấn đề trọng yếu cũng xuất hiện và dẫn đến 
những sự hiểu biết mới sâu sắc hơn, thậm chí dẫn đến sự thay đổi 
hình mẫu. Cuộc chiến lỗ đen là một ví dụ về cuộc tranh luận chưa 
bao giờ có tính khiêu khích; nó liên quan tới những khác biệt quan 
điểm chân thực về những nguyên lý khoa học có sự xung đột. Mặc 
dù vấn đề thông tin có bị mất trong lỗ đen hay không, lúc đầu chắc 
chắn là vấn đề về quan điểm, thì quan điểm khoa học giờ đây đã 
kết hợp lại thành một khối xung quanh một hình mẫu mới. Nhưng 
mặc dù cuộc chiến ban đầu đã kết thúc, tôi không cho là chúng ta 
đã học được tất cả những bài học quan trọng của nó. Cái đầu lỗng 
lẻo rắc rối nhất của Lý thuyết dây làm sao có thể ứng dụng được 
nó vào vũ trụ thực. Nguyên lý toàn ảnh đã được khẳng định một 
cách ngoạn mục bởi lý thuyết của Maldacena về không gian anti de 
Sitter, nhưng hình học của vũ trụ thực lại không phải là không gian 
anti de Sitter. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ giãn nở mà, có 
thể nói, lại là giống với không gian de Sitter hơn cả, với những chân 
trời vũ trụ của nó và những vũ trụ nổi bong bóng. Lúc này, chưa ai 
biết làm thế nào để ứng dụng Lý thuyết dây, Nguyên lý toàn ảnh, 
hay các bài học khác về chân trời lỗ đen cho các chân trời vũ trụ, 
nhưng những kết nối này chắc chắn là rất sâu sắc. Phỏng đoán của 
riêng tôi là những kết nối này nằm ở ngay gốc rễ của rất nhiều câu 
đố về vũ trụ. Ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ viết một cuốn sách khác 
giải thích chuyện, cuối cùng, rồi tất cả những thứ này sẽ được phơi 
bày ra như thế nào, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đến quá sớm. 


521 
VĨ THANH 


Claudio Teitelboim (Bunster), Gerard' t Hooll, tác giả, John Wheeler, 


và Francois Englert, ở Valparaiso, năm 1994. 


Stephen và tác giả, ở Valdivia, Chilê năm 2008. 


822 — 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


THUẬT NGỮ 

ảnh toàn ký (ứoàn ảnh) [hologram]. Một biểu diễn hai chiều của 
thông tin ba chiều. Một loại ảnh mà từ đó hình ảnh ba chiều có thể 
được tái dựng. 

bán kính Schwarzchild /Schuuarzchild radiusj. Bán kính của chân trời 
một lỗ đen 

biểu đồ nhúng embedding diagram]. Một biểu diễn hai chiều của 
không-thời gian tại một thời điểm tạo bởi sự “cắt lát” continum không- 
thời gian 

bit /birJ. Đơn vị cơ bản của thông tin 

bức xạ cực tím ƒulirauiolef radiafion]. Sóng điện từ với bước sóng hơi 
ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy được 

bức xạ Hawking (Haiuking radiafion]. Bức xạ vật đen được phát xạ 
bởi một lỗ đen 

bức xạ vật đen (black body radiation]. Búc xạ điện từ được phát ra bởi 
một vật không phản xạ nhờ nhiệt của chính nó 

bước sóng /uauelength]. Khoảng cách được chiếm bởi một sóng trọn 
vẹn, tính từ đỉnh sóng này đến đỉnh sóng kế tiếp. 

chân trời /horizon]. Bề mặt mà ở bên trong nó không gì có thể thoát 
được điểm kỳ dị của lỗ đen 

chuyến động Brown (Broiunian rmofion]. Chuyển động ngẫu nhiên 
của các hạt phấn hoa lơ lửng trong nước. Nguyên nhân là do bị bắn phá 
liên tục bởi các phân tử nước bị kích thích bởi nhiệt 

chuyền động điểm zêrô /zero poinf morionJ. Chuyển động dư của một 
hệ lượng tử, không bao giờ có thể loại bỏ do Nguyên lý bất định. Còn 
được gọi là những thăng giáng lượng tử 

D-brane. Bề mặt trong không-thời gian mà một dây cơ bản có một 
đầu kết thúc trên đó 

dây cơ bản [fiundamenfal string]. Dây tạo nên các graviton. Kích thước 
điển hình của một dây cơ bản được cho là không lớn hơn nhiều so với 
kích thước Planck 


523 
THUẬT NGỮ 


dây đóng [closed siring]. Dây không có các đầu, tương tự như một sợi 
dây chun 

dây mở jopen síring[. Dây có hai đầu. Một sợi dây chun là dây đóng, 
nhưng khi cắt nó bằng kéo, nó trở thành dây mở 

dây QCD /QCD srringJ. Dây tạo bởi các gluon liên kết các quark tạo 
thành hadron 

dao động tử /oscillaror]. Hệ bất kỳ thực hiện những dao động tuần hoàn. 

điểm không thể quay lui /poinf oƒ no refurn]J. Một sự tương tự như 
chân trời của lỗ đen 

điểm kỳ đị /singularify]. Một điểm đặc vô hạn ở trung tâm của một lỗ 
đen nơi mà lực thủy triều trở nên lớn vô hạn 

điện trường (elecfric field]. Trường lực ở xung quanh điện tích 

độ cong /curuafureJ. Độ uốn cong của không gian hay không-thời gian 

độ dài Planck /Planck length]. Đơn vị äo độ dài khi ba hằng số cơ bản 
của tự nhiên c, và G— được đặt bằng 1. Thường được xem như là chiều 
dài có nghĩa nhỏ nhất, 1033 em 

độ nhót //scosi£yJ. Ma sát giữa các lớp của một chất lỏng khi chúng 
trượt qua nhau 

đối ngẫu /dualiiyj]. Mối quan hệ giữa hai mô tả bề ngoài khác nhau 
của cùng một hệ 

đường trắc địa (geodøsicj. Đường gần nhất với đường thẳng trong một 
không gian cong; đường ngắn nhất giữa hai điểm 

đường vũ trụ. Quỹ đạo của một hạt trong không-thời gian 

entropy. Một thước đo thông tin bị giấu kín, thường là thông tin 
được lưu giữ trong những vật thể quá nhỏ và quá nhiều để có thể theo 
đõi được 

giao thoa [inferƒerence]. Một hiện tượng sóng mà trong đó các sóng 
từ hai nguồn khác nhau triệt tiêu hoặc tăng cường nhau ở mỗi vị trí 
nhất định 

glueball. Một hadron chỉ được tạo bởi gluon, không có quark. Glueball 
là dây đóng 

gluon. Các hạt mà khi kết hợp lại thì tạo nên dây liên kết các quark 


524 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


grok. Một từ mới đặt ra để chỉ sự hiểu điều gì đó bằng trực giác một 
cách sâu sắc nhất, ở cấp độ tỉnh túy 

hadron. Các hạt liên quan mật thiết với hạt nhân: nucleon, meson và 
glueball. Hadron được tạo bởi quark và gluon 

hằng số Newton /Neiufon consfanrJ. Hằng số, G, trong định luật vạn 
vật hấp dẫn của Newton ; G=6,7 X 10" theo hệ SI; còn gọi là hằng số 
hấp dẫn 

hằng số Planck /Planck constanrJ. Hằng số, h, chỉ phối các hiện tượng 
lượng tử 

hấp dẫn lượng tử /quanium grauiiyj. Lý thuyết thống nhất Cơ học 
lượng tử với Thuyết tương đối rộng của Einstein; cũng gọi là lý thuyết 
lượng tử của hấp dẫn. Hiện nay vẫn còn là một lý thuyết chưa hoàn chỉnh 

hec (Hz) [heriz]. Đơn vị tần số dùng để đo số các dao động trọn vẹn 
trong một giây 

IR finfrared]. Hồng ngoại. Cũng thường sử dụng để chỉ những khoảng 
cách lớn 

khối lượng Planck /Planck mass]. Đơn vị đo khối lượng theo đơn vị 
Planck; 10° kg 

Không gian anti de Sitter /2w¡ de Siifer Space]. Continum không-thời 
gian với độ cong âm đồng đều giống như một chiếc hộp hình cầu. 

không-thời gian /søace-fime). Toàn bộ không-thời gian được thống 
nhất thành một đa tạp bốn chiều duy nhất. 

lỗ câm (dưưnb holeJ. Lỗ rò ở đó vận tốc của dòng chảy vượt quá tốc 
độ âm thanh (trong nước) khi gần đến điểm rò 

lỗ đen /biack hole]. Đối tượng nặng và đặc đến mức không gì có thể 
thoát ra khỏi lực hấp dẫn của nó 

lỗ đen cực trị fextrernal black hole]. Lỗ đen tích điện đạt tới khối lượng 
nhỏ nhất của nó với điện tích cho trước 

lực thủy triều //2! force]. Lực gây biến dạng do những biến thiên 
theo không gian của cường độ lực hấp dẫn 

Lý thuyết biên ƒboundary theory]. Lý thuyết toán học về biên của một 
vùng không gian mô tả mọi thứ ở bên trong của vùng đó 


525 
THUẬT NGỮ 


Lý thuyết dây /sfring theoryJ. Lý thuyết toán học trong đó các hạt cơ 
bản được coi như là các dây vô cùng nhỏ, một chiều có năng lượng. Một 
ứng cử viên cho hấp dẫn lượng tử 

Lý thuyết trường lượng tử /4uantumn field theory]. Lý thuyết toán học 
thống nhất các đặc tính hạt và sóng của vật chất; là cơ sở của vật lý hạt 
cơ bản 

Ma trận đôla Jdollar marrix ($-mairix)]. Ma trận của Hawking nhằm 
thay thế cho ma trận S 

Ma trận S /S-mzrix]. Một mô tả toán học của va chạm giữa các hạt. 
Ma trận S là một bằng liệt kê tất cả các đầu vào khả dĩ và biên độ xác 
suất của tất cả các kết cục. 

Nguyên lý bất định Heisenberg /Heisenberg uncertainty principle]. 
Nguyên lý của Cơ học lượng tử giới hạn khả năng xác định đồng thời vị 
trí và vận tốc của một hạt. 

Nguyên lý phi sao chụp lượng tử /No-quanfum-xerox principle (No- 
cloning principle)]. Một định lý của Cơ học lượng tử cấm khả năng của 
một bộ máy có thể sao chụp hoàn hảo các thông tin lượng tử. Còn được 
gọi là Nguyên lý phi nhân bản 

Nguyên lý thứ hai của Nhiệt động lực học (Second lau oƒ 
thermodynamicsj. Entropy luôn luôn tăng 

Nguyên lý thứ nhất của Nhiệt động lực học (Firsf lai0 oƒ 
thermodynamics]. Định luật về sự bảo toàn năng lượng 

Nguyên lý toàn ảnh /holographíc principle]. Nguyên lý cho rằng mọi 
thông tin đều nằm ở biên của một vùng không gian 

Nguyên lý tương đương /equiualence principlej. Nguyên lý của Einstein 
nói rằng không thể phân biệt hấp dẫn với gia tốc - ví dụ như trong một 
thang máy 

nhiệt độ /fernperafure]. Sự tăng năng lượng của một hệ nếu thêm vào 
một chút entropy 

nhiệt độ Hauuking [Hauuking temperatureJ. Nhiệt độ của một lỗ đen 
được nhìn từ một khoảng cách nhất định 

nuclon. Một proton hoặc nơtron 

photon. Lượng tử (hạt) không phân chia được nữa của ánh sáng 


526 _ 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


QCD ƒquantutn chrormmodynamnics). Sắc động lực học lượng tử 

quyết định luận /đeerminism]. Nguyên lý của vật lý học cổ điển, phát 
biểu rằng tương lai là hoàn toàn được xác định bởi hiện tại. Bị sụp đổ 
bởi Cơ học lượng tử 

RHIC /Relatiuistic Heauy lon Collider]. Máy gia tốc có thể tăng tốc các 
hạt nhân nặng đến gần tốc độ ánh sáng và cho chúng va chạm với nhau 
để tạo nên một đám vật chất hạt nhân cực nóng 

Sắc động lực học lượng tử /quantumn chromodynamics]. Lý thuyết 
trường lượng tử mô tả các quark và gluon và cách chúng tạo nên các 
hadron 

sao lùn trắng Iuuhite duuarf]. Giai đoạn cuối cùng của một ngôi sao 
không nặng hơn nhiều so với Mặt trời 

sao notron /neuiron sfar]. Giai đoạn cuối cùng của một ngôi sao quá 
lớn để tạo thành một sao lùn trắng nhưng lại không đủ lớn để co sập lại 
thành lỗ đen 

sao tối ƒdark síar]. Ngôi sao nặng và đặc đến mức ánh sáng không thể 
thoát ra khỏi nó. Ngày nay được gọi là lỗ đen 

sóng điện từ /electrornagnetic uauesj]. Những nhiễu động của không 
gian giống như sóng tạo bởi điện trường và từ trường dao động. Ánh sáng 
là một dạng sóng điện từ 

sóng vô tuyến /rziio uauesJ. Sóng điện từ có bước sóng dài nhất 

sự kiện /euenrJ. Một điểm trong không-thời gian 

thời gian riêng fproper time]. Thời gian trôi theo đồng hồ chuyển động; 
một thước đo khoảng cách dọc theo đường vũ trụ. 

thời gian Planck [Planck time]. Đơn vị đo thời gian theo các đơn vị 
Planck; 102 giây 

thông tin /inƒformarionj. Dữ liệu phân biệt một trạng thái của sự việc 
với một trạng thái khác. Đơn vị đo là bit 

Thuyết tương đối hẹp /secial theory oƒrelaiiuityJ. Lý thuyết năm 1905 
của Einstein xử lý các nghịch lý về vận tốc của ánh sáng. Lý thuyết này 
nói rằng thời gian là chiều thứ tư 

Thuyết tương đối rộng /general theory oƒ relafiuity]. Lý thuyết của 
Einstein về hấp dẫn dựa trên không-thời gian cong 


527 
THUẬT NGỪ 


tia gamma [ga ray). Sóng điện từ có bước sóng ngắn nhất và có 
năng lượng lớn nhất 

tia X IX ray]. Sóng điện từ với bước sóng ngắn hơn bức xạ cực tím 
nhưng không ngắn bằng tia gamma 

tính bố sung của lỗ đen /biack hole complemeniariiy]. Nguyên lý bổ 
sung của Bohr áp dụng cho lỗ đen 

tính đồng thời /sửnulianneiiyJ. Liên quan tới các sự kiện diễn ra vào 
cùng một thời điểm. Vì Thuyết tương đối hẹp mà tính đồng thời không 
còn được coi như là một tính chất khách quan nữa. 

tốc độ ánh sáng /speed oƒ lighí]. Tốc độ mà ánh sáng chuyển động, 
xấp xỉ bằng 300.000 km trong một giây; ký hiệu bằng chữ cái c 

trạng thái cơ bản ƒground sfafej]. Trạng thái của một hệ lượng tử có 
năng lượng thấp nhất có thể. Thường được đồng nhất với trạng thái ở 0 
độ tuyệt đối 

từ trường ƒmagnefic field]. Trường lực xung quanh nam châm và dòng 
điện 

UV ƒulirauiolerJ. Cực tím. Cũng thường sử dụng để chỉ các kích thước 
rất bé 

vận tốc thoát (vận tốc vũ trụ cấp II) [escape velocity]. Vận tốc tối 
thiểu mà một vật được phóng lên sẽ thoát ra khỏi lực hút hấp dẫn của 
một thiên thể. 

vật lý học cổ điển [classical physics]. Vật lý học không bao hàm Cơ 
học lượng tử. Thường hàm ý vật lý học tất định. 

vi sóng [microwaves]. Sóng điện từ với bước sóng hơi ngắn hơn sóng 
vô tuyến 

xuyên hầm [tunneling]. Một hiện tượng cơ học lượng tử trong đó một 
hạt đi qua một rào chắn mặc dù nó không có đủ năng lượng để làm điều 
đó một cách cổ điển 


528 - 
CUỘC CHIẾN LỖ ĐEN 


CUỘC CHIẾN CỦA TÁC GIẢ VỚI STEPHEN HAWKING 
ĐỂ LÀM CHO THẾ GIỚI TRỞ NÊN AN TOÀN ĐỐI VỚI CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
Leonard Dusskind 
Phạm Văn Thiều - Phạm Thu Hằng dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYÊN MINH NHỰT 
Biên tập: HẢI VÂN 
Xử lý bìa: BÙI NAM 
Sửa bản in: THANH VIỆT 
Kĩ thuật vi tính: THANH HÀ 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn 
Website: http://www.nxbfre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa - Hà Nội 
ĐT & Fax: (04)37734544 
E-mail: vanphongnxbtre @®hn.vnn.vn 


CÔNG TY TNHH SÁCH ĐIỆN TỬ TRẺ (YBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 35261001 - Fax: (08) 38437450 
Email: info@ybook.vn 
Website: www.ybook.vn 


LEONARD SUSSKIND (sinh năm 1940) là nhà vật lý nổi tiếng người Mỹ gốc 
Do Thái. Ông là giáo sư vật lý lý thuyết của Đại học Stanford - một trường 
ĐH danh giá của Hoa Kỳ, đặc biệt là về lý thuyết dây và lý thuyết trường 
lượng tử. Ông được coi như một trong các cha đẻ của lý thuyết dây. 


Susskind sinh ra trong một gia đình Do Thái không mấy khá giả. Ông đã phải 
lao động từ nhỏ, ở tuổi 16 ông đã từng làm thợ đặt ống nước, thế chân cho 
người cha bị ngã bệnh. Sau đó ông theo học khoa học ở trường City Colleqge 
ở New York, và tốt nghiệp cử nhân vật lý ở đó năm 1962. Trong một bài báo 
đăng trên tờ Los Angeles Times, Susskind có nhắc lại cuộc trò chuyện với 
cha ông về sự đổi nghề của mình. “Khi tôi nói với cha tôi rằng tôi muốn trở 
thành nhà vật lý, ông đã nói với tôi: “Ó không, con sẽ phải trở thành dược sĩ. 
Tôi nói với ông là không, con sẽ không trở thành dược sĩ đâu. Tôi đã nói như 
Einstein' vậy. Ông đã đập nhẹ đoạn ống dẫn nước vào bụng tôi và nói: “Thì 
con sẽ thành nhà vật lý và sẽ trở thành Einstein !”. Sau đó, ông theo học 
nghiên cứu sinh ở Đại học Cornell dưới sự hướng dẫn của Peter A. 
Carruthers và ở đây ông đã nhận được học vị tiến sĩ vào năm 1965. Ông đã 
kết hôn hai lần, lần đấu vào năm 1960 và có bốn con. 


Susskind là trợ giảng về vật lý, rối sau đó thành Phó Giáo sư ở ĐH Yeshiva 
(1966 ~ 1970), sau đó ông tới giảng dạy ở ĐH Tel Aviv, Israel (1971 - 1972) rồi 
quay về ĐH Yeshiva với cương vị là Giáo sư vật lý (1970 - 1979). Từ năm 1979 
ông là GS Vật lý của ĐH Stanford và từ năm 

2000 ông được phong danh hiệu “Giáo sư 

Felix Bloch” về vật lý. Ông đã được bầu 

vào Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia 

và Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa 

học của Hoa Kỳ. Ông đã nhận được giải - 

thưởng Sakurai về vật lý lý thuyết và Lá2 
cũng được chọn làm Giáo sư danh dự của Ñ 

Viện Nghiên cứu tiên tiến của Hàn Quốc. \ x4 
Ông là tác giả của hai cuốn sách phổ biến khoa , 
học nổi tiếng: Quang cảnh Vũ trụ: lý thuyết ( 
dây và ảo tưởng về thiết kế trí tuệ và đ/! 
quyển sách mà bạn đang cấm ' 
trên tay. 


ˆ__ ÄHE BLACK HỌLÉ WAR. .„ . 
CÐpyright © 2006 by Spin Networks, Ltd. 


All ríc 


rved : 
Nhà xöất bản Trẻ, 201Ó 


